

Hòai niệm Sophie 




Vương quốc Annam do giáo sĩ Alecxăndrơ dơ Rôđơ họa (1653) 


Khuyến khích tự do sao lại, nhứt là ở Việt Nam. 











Việt Nam 

1920-1945 

Cách mạng và phản cách mạng 
thời đô hộ thực dân 


Chuông Rè / L’insomniaque 











LỜI PHÀM BIỆT 


Kể từ 1887 cho đến 1954, xứ Việt Nam là bộ phận xứ Đông Dương thuộc Pháp đô 
hộ, chia ra làm ba Kỳ: 

Bấc Kỳ, kinh đô Hà Nội 
Trung Kỳ, kinh đô Huế và 
Nam Kỳ, kinh đô Sài Gòn 
(Nay là Bấc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ). 

Dân số năm 1940 độ 20 triệu người: ở Bấc 9,4 - Trung 6,4 - Nam 4,8. 

Dân cư 9/10 là người Việt (Kinh), ngoài ra còn có những dân tộc ít người mà người 
ta ít nói đến, họ bị lấn ép vào miền rừng núi. Ớ Bắc có dân Tày, Thái, Mường, 
Máng, Nùng, Mèo (Hmông), Dao..., ở miền Trung có dân Chàm, cùng các dân /tục 
gọi mọi Giarai, Eđê, Bana, Sơđăng, Mnông, Ma, Xtiêng ..., ở Nam có người Chàm 
và Khơme, tục gọi người Caomèn. Dân tộc ít người đông nhất là Hoa kiều gồm 
người Tàu di cư sang Việt Nam và người Minh Hương (Tàu lai). 

Từ trước đến 1945, các tài liệu thông thường đều dùng hai chữ An Nam đồng như 
chữ Annamite trong văn kiện Pháp. Thế nên chúng tôi vẫn giữ nguyên văn theo các 
văn kiện thời ấy, hai chữ Việt Nam trở nên thông thường kể từ 1945. 


Những chữ viết tắt 

ĐCSĐD - Đảng Cộng sản Đông Dương 
ĐVNĐL - Đảng Việt Nam Độc Lập 
VNQDĐ -Việt Nam Quốc Dân Đảng 
sđd - sách đã dẫn 
ntr - như trên 
vt - và tiếp theo 






MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 
THAY LỜI TựA 


KỂ từ thế kỷ 16, bọn lái buôn và truyền giáo sĩ người xứ Pottugalơ và 
spa-nhơ đã từng lui tới các ven biển Đông Dưong. Sau đó thì có những 
người Hòa Lan, Ảnglê. Các giáo sĩ giêzuýt (Thiên Chúa Giáo) tới Nam 
Kỳ vào năm 1615. Mười năm sau, giáo sĩ Alecxănđro đo' Rôđo chỉ dẫn 
cùng họ tạo ra chữ quốc ngữ, lấy chữ a b c viết ra tiếng An Nam, thay 
thế chữ nôm, chữ viết hiện hành thời đó, mượn chữ Hán mà viết ra 
thành ra ít người đọc nổi. Chẳng bao lâu về sau, ở thành Rỏma có xuất 
bản quyển Giáo Lý bằng tiếng latin và quốc ngữ. Lẽ cố nhiên, xin nhắc 
lại rằng việc phát minh chữ quốc ngữ sau này rất quan trọng trong việc 
truyền bá văn hóa Việt vào thế kỷ 20. 

Truyền đạo và bán buôn trục lợi - cây thánh giá hội hiệp với đòn 
cân - ta có thể xem truyền giáo sĩ và lái buôn là những kẻ đi tiên phong 
trong cuộc xâm chiếm thuộc địa. 

Chúa Trịnh, chúa Nguyễn 

Thời ấy dân Việt Nam sống dưới ách đô hộ của hai gia tộc cường hào 
thù nghịch nhau, cả hai đều là gian thần vua Lê và thường cùng nhau 
chinh chiến. Chúa Trịnh thống quản Bắc Kỳ (Đàng ngoài) đóng đô ả 
Thăng Long, chúa Nguyễn trị vì Trung Kỳ (Đàng trong), đóng đô ả 
Huế. 

Phía Nam lãnh thổ Việt, quốc vưong Chàm chạy dài tới Phan Thiết 
(Bình Thuận), còn xuống thẳng tới Cà Mau thì có những đất phì nhiêu 
châu thổ tam giác sông Cửu Long là xứ người Cao Mên hay Khơme. 

Từ đầu thế kỷ thứ 17, chúa Nguyễn khởi đầu xâm chiếm xứ Chàm 
(tới Qui Nhơn năm 1602) rồi thôn tính toàn bộ quốc vưong Chàm vào 
lối cuối thế kỷ (tới Phan Thiết năm 1897). Một tảng đá có khắc chữ 



VIỆT NAM 1920-1945 


Chàm ghi nhớ việc người Chàm bị người An Nam áp bức trên đường Nam 
Tiến: « Con của người An Nam sai khiến người Chàm như sai khiến trâu. 
Người An Nam sai khiến rồi cười, bên họ có vua! còn người Chàm mồ côi...» 

Đồng một lượt người Việt tiếp tục xuống miền Nam, khởi đầu khẩn 
hoang, kinh doanh đồn điền, có lúc tiếp xúc hòa bình với người bản xứ, lúc 
lại tác chiến xâm chiếm đất Khơme bấy giờ rất ít dân cư. Họ chiếm Bà Rịa 
từ năm 1658 rồi lấy Sài Gòn, bấy giờ là Pơrây Nỏkoo năm 1675 '. 

Năm 1673, chúa Nguyễn vừa ký kết đình chiến với chúa Trịnh, thừa 
nhận sông Gianh, gần lối vĩ tuyến 18, là bờ cõi phân hai lãnh địa 2 ' 

Trong công cuộc bành trướng lãnh thổ, chúa Nguyễn được trợ giúp: một 
đạo binh người Tàu 3000 người trên 50 chiếc thuyền chạy thoát quyền đò 
hộ Mãn Châu tới Đà Nẵng xin lánh nạn. Chúa Nguyễn bèn tống họ đi về 
phía Nam khai khẩn và chiếm đất, lúc bấy giờ vua Khơme đã phục tùng 
chúa Nguyễn. Những người lánh nạn ấy an bài ả Biên Hòa, Gia Định, Mỹ 
Tho, sau cùng ỏ Chợ Lớn; họ bán buôn, trồng tỉa và cưóp giật. Họ là thủy tổ 
Hoa kiều ỏ Nam Kỳ. 

Một số người Tàu di dân khác ả Quảng Đông tới lập nghiệp trong vùng 
Hà Tiên, đó cũng vẫn là đất Khơme, sau đó họ khuếch trưong lĩnh vực của 
họ từ đảo Phú Quốc tới Rạch Giá và Cà Mau. Thủ lĩnh của họ, tên phiêu 
bạc Mạc Cửu chịu dưới quyền đô hộ nhà Nguyễn vào năm 1714, Việt Hoa 
ăn chung ả lộn sinh ra những người lai, tục gọi Minh Hưong. 

Trong nhóm di dân có tín đồ hội kín « phản Thanh phục Minh » cảm 
hóa người đồng cảnh ngộ, hiệp nhau tạo ra bên ngoài xã hội công khai, một 
trật tự xã hội kín đáo có nghi thức riêng, đây là cội rễ các phái chính trị tôn 
giáo có tính chất mưu toan lật đổ đương quyền - đặc biệt như Thiên Địa 
Hội - thù sâu chống người Âu Tây đột nhập. 

Năm 1698, nhà Nguyễn chế định Sài Gòn là đầu phủ các tỉnh Gia Định 
và Đồng Nai (Biên Hòa); năm 1733, tới lượt Long Hô (Vĩnh Long) rồi đến 
Định Tường (Mỹ Tho) đều bị chiếm. Năm 1754, một quan tổng trấn ngự tại 
Sài Gòn đặt các lãnh thổ đã chiếm theo luật nhà Nguyễn rồi người An Nam 
tiếp tục thâm nhập cho tới cuối miền Nam. 

Tuy nhiên các chúa Nguyễn còn phải đương đầu cùng nhiều địch thủ 
mới. 

Giặc Táy Sơn lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh 

Nông dân nổi dậy thường xuyên, làm rung động cả hai trào chúa Nguyễn 
Trịnh. 

Có ba anh em, cả ba đều thuộc hạng sĩ phu - quê quán ở ấp Tây Sơn 
(ngày nay là An Khê, Qui Nhơn), vì vậy tên gọi Tây Sơn - Nguyễn Văn 



9 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Nhạc làm biện lại, cùng hiệp sức với hai em là Nguyễn Văn Lữ và Nguyễn 
Văn Huệ, nhờ « đoạt của nhà giàu để cứu giúp người nghèo » 3 mà họ chiêu 
tập được ít ngàn nông dân. Ba anh em chiếm thành Qui Nhơn năm 1773, 
sau đó đoạt toàn Trung Kỳ và đánh đuổi chúa Trịnh ở Bắc Kỳ. 

Họ tiến thẳng tới Gia Định năm 1776 rồi hạ sát chúa Nguyễn đang cư 
trú ở đó. Chỉ một mình hoàng tử Nguyễn Ánh, 16 tuổi được thoát thân. Rồi 
đây Nguyễn Ánh sẽ cầu Pháp giúp để phục hồi ngòi chúa. 

Tây Sơn đang làm chủ tể toàn xứ, từ Bắc Kỳ tới Nam Kỳ. 


Thánh giá mở đường gươm súng 

Vừa tới Nam Kỳ năm 1767, giám mục Bá Đa Lộc (tên thật là Pigneau de 
Behaine), người của Hội truyền giáo ngoại bang ở Paris, bèn ra tay cứu vớt 
Nguyễn Ánh lúc bấy giờ bị Tây Sơn đuổi theo, đang cùng sáu viên quan và 
độ trăm người tùy tùng trung thành ẩn lánh tại cù lao Phú Quốc. Giám mục 
làm thầy và người chỉ dẫn cho Nguyễn Ánh. 

Nguyễn Ánh trao trọn quyền thay mặt mình cho giám mục Bá Đa Lộc khi 
ông này trở về Pháp hồi tháng 12 năm 1784, để yêu cầu vua Lu-i XVT trợ 
giúp về mặt binh bị. Giám mục tới Paris năm 1787, chính năm thủ lĩnh Tây 
Sơn Nguyễn Văn Nhạc xưng đế ở miền Trung, lấy niên hiệu là Thái Đức, 
đóng đô tại Qui Nhơn (Bình Định), đồng thời Nhạc phong Huệ làm vua các 
tỉnh ở Bắc còn Lữ ngự trị các tỉnh miền Nam. 

Giám mục tâu với vua Lu-i XVI: 

Ông vua chính tông ở Nam Kỳ bị một kẻ soán ngôi lật đổ, ngài sai 
tôi (cùng đứa con một của ngài năm nay 16 tuổi) đến khẩn cầu vua 
nước Pháp trợ giúp. Xứ Nam Kỳ giàu có lắm và hoạt động sinh sản 
thật phi thường. Những vật liệu đặc dùng trong cuộc nội thương và 
ngoại thương là: vàng, hạt tiêu, quế, lụa là, bông vải, màu chàm, sắt, 
trà, sáp ong, ngà voi, nhựa gôm guýt, vét-ni, các thứ cây, chỉ thôm, 
gạo khô, cây để kiến trúc, v.v. Tóm lại, kiến lập một cơ sở Pháp ở 
Nam kỳ sẽ là phương hướng chắc chắn của ta để trừ bì ảnh hưởng 
lớn lao của Ảnglê trong toàn các thuộc địa phủ Ân Độ . 

Số tiền người ta xuất ra để kiến lập, dù sao cũng là một việc bỏ vốn 
thâu lợi thật nhiều cho ảnh hưởng chính trị và thương mại mà nước 
Pháp sẽ hưởng trong thời gian ngắn ngủi tới 4 . 

« Vua Nam Kỳ » và vua xứ Pháp liền ký tờ hiệp ước tương trợ ngày 28 
tháng 11 năm 1787 ở thành Vetsâydơ: Pháp giúp binh thì vua Nam Kỳ phải 
nhượng lại cho Pháp hải cảng chính ở Hội An (Đà Nẵng), đảo Pulô Côngđo 



10 


VIỆT NAM 1920-1945 


(Côn Nôn) Pháp làm chủ, thần dân của « đức vua tận tâm theo Thiên Chúa 
Giáo được tự do hoàn toàn về thương mại trong các lãnh thổ của đức Vua 
Nam Kỳ, trừ tuyệt toàn cả các nước Âu Châu khác. Người Pháp có thể gây 
dựng được những cơ sở họ xem là nhu cần cho việc hàng hải và thương mại 
của họ, cùng là để bồi bổ và đóng tầu.» 5 

Thế thì giám mục Bá Đa Lộc là người tiên phong của giai cấp tư sản 
Pháp trong công cuộc xâm chiếm thuộc địa. Sự nghiệp này đã được phóng 
đại vào thời Đệ nhị Đế quốc (1852-1870) và nhất là trong thời kỳ Đệ tam 
Cộng Hòa (1870...) Pháp. 

Giám mục lìa xứ Pháp vào tháng chạp 17 năm 1787, chỉ được nhà vua 
hứa giúp thôi. Ông không nhận được trợ giúp chính thức chút nào, nhưng 
ông được những người Pháp buôn bán giầu có ở Ilơ dơ Fơransơ (bây giờ là 
đảo Rêuyniôn), ở Ilơ dơ Buôcbon (bây giờ là đảo Môrixơ) và ở các cơ 
nghiệp Pháp ở Ponđixêry. Ngày 24 tháng 7 năm 1789, giám mục cập bến ở 
Vũng Tàu, cùng với bọn đánh giặc mướn, tốp lính đào ngũ hoặc bị đuổi 
khỏi các chiến thuyền của nhà vua và «vọng tưởng phiêu lưu phù phiếm ». 
Theo sau đó, nhiều chiếc tầu Pháp khác chở khí giới và đạn dược cùng cập 
bến. 

Lúc bấy giờ, Nguyễn Ánh đã thu phục Sài Gòn, vua Tây Sơn Nguyễn 
Văn Lữ đã từ trần năm 1787 rồi đạo binh của ông bị bại trận và rút lui. Cân 
phải chinh phục Trung Kỳ, nơi Nguyễn Văn Nhạc tri vì, và xứ Bắc Kỳ do 
Nguyễn Văn Huệ trấn thủ. 

Quân của Nguyễn Ánh, vũ trang theo lối Âu châu, luyện tập với những 
người lính thủy Pháp đã từng trải, còn đoàn chiến thuyền của ông có chiến 
hạm do người Pháp chỉ huy hỗ trợ, nhờ đó mà Nguyễn Ánh thắng nổi Tây 
Sơn. 

Nguyễn Văn Huệ bị bệnh mất năm 1792, Nguyễn Văn Nhạc qua đời 
năm sau đó, toàn quân trấn giữ Qui Nhơn kinh đô của Nhạc, cầm cự đến 
tháng 7 năm 1799 mới hàng. Cũng trong năm đó, vào tháng 10, vị giám 
mục háo chiến Bá Đa Lộc bị kiết lỵ mà từ giã cõi đời. Vương thành Huế chỉ 
thất thủ năm 1801. 

Thế thì phải 13 năm ròng rã mà họ Nguyễn vũ trang đầy đủ mới thắng 
nổi một cuộc nông dân chiến tranh. 

Nhà Nguyễn tức vị 

Nguyễn Ánh thắng trận nhập thành Huế ngày 12 tháng 6 năm 1801, liên đó 
ra lệnh quật mồ Bắc Bình Vương Nguyễn Văn Huệ, đem thây chặt đầu và 
lên án lăng trì người con gái cùng 31 thân nhân gia tộc vua Tây Sơn. 6 Ngày 



11 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

20 tháng 7 năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm lĩnh thổ chúa Trịnh. Bấy giờ ông 
40 tuổi. Năm 1806, ông xưng hoàng đế nước Việt Nam, lấy niên hiệu Gia 
Long sau khi thọ ấn tước của hoàng đế Trung Quốc ban cho. 

Gia Long quan niệm Quốc gia của ông - tưong tự như Trung Quốc - ở 
miền Nam khắc phục dưới quyền chủ tể của mình các quốc vưong Khome, 
Lào, Xiêm, các bộ lạc Mọi... Ông công bố hình luật - luật Gia Long - luật 
cổ hủ chép theo sách Tàu, lập Văn Miếu chế định phụng thờ Khổng Tử, mở 
trường học như ngày xưa để đào tạo quan chức. Nhiều trước tác bằng chữ 
nôm xuất hiện năm 1811, trong đó có truyện Kim Vân Kều của Nguyễn Du 
(1765-1820). 

Mọi sự việc ấy thực hiện giữa đám nhân dân khốn khổ vì sưu quá cao, 
thuế quá nặng đến đỗi vô số dân làng bỏ hoang ruộng đất của họ vì không 
đóng nổi thuế, không chịu nổi sưu dịch. Người ta tu bổ thành tri hoặc xây 
dựng thành lũy mới: 

ơ đây người ta tạo lại những bước tường thành vua. Lính xây tường, 
dán chúng lấp vũng ao: nhiều người bị chết vì quá mệt đuối; người 
ta phải làm ban ngày cho tới một phần ban đêm; còn một phần đêm 
lại phải canh gác; người ta vừa có chút thì giờ để ăn uống. Những sự 
bất công và hà lạm [thời Gia Long] còn quá hơn thời Tây Sơn. 

Đấy là bức tranh miêu tả trong Chỉ giáo thơ mới (Nouvelles lettres édi- 
íiantes VIII ) 1 . 

Thời Gia Long (1802-1819), người ta đếm tới 73 cuộc nông dân nổi 
loạn, 234 thời Minh Mạng (1820-1841) và 103 thời Tự Đức (1847-1883), 
trong đó kể cả những cuộc nổi loạn của các chủng tộc thiểu số. Những 
người cầm đầu là tù trưởng nông dân, sĩ phu, hoàng tộc nhà Lê, quan lại, 
hương mục. 

Sắc lệnh cấm đạo Thiên Chúa 

Kế vị vua Gia Long, vua Minh Mạng không theo lối cha mà dung túng việc 
truyền đạo Thiên Chúa, đạo này xoi bói nền tảng trật tự xã hội truyền thống 
theo Khổng giáo, tức là cơ bản uy quyền nhà vua. Năm 1825, ông ra sắc 
lệnh lần đầu cáo giác « tà đạo của người Âu Châu làm bại hoại lòng người 
và thuần phong mỹ tục ». Năm 1833, ông truyền lệnh cho các quan đồ 
buộc tín đồ Thiên Chúa giáo phải dậm đạp cây thánh giá trước mặt mình, 
rồi tha họ lần đó. Các quan phải quan sát kỹ nhà thờ và nhà ở của cố đạo 
phải hoàn toàn tiêu diệt. 8 




Chử ký của Nguyễn Văn Nhạc, anh cả trong ba anh em Tây Sơn. Nguyên niên Thái 
Đưc năm thứ 12, ngày 25 tháng ba âm lịch (1789). 



13 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Từ năm 1835 đến 1838, 9 truyền giáo sĩ (Pháp và Êspa-nhơ) bị giết; cố 
đạo và tín đồ An Nam cũng đồng tan xưong nát thịt. 

Bên Tàu cấm giao dịch thuốc phiện từ năm 1729, bấy giờ chính phủ Bắc 
Kinh lại cấm một lần nữa, nhưng bọn Ảnglê không đếm xỉa đến vì họ thu 
lợi lớn trong việc bán buôn thuốc phiện. Họ thắng người Tàu trong trận 
giặc Nha phiến, năm 1842, họ cưỡng bách người Tàu phải nhượng hải cảng 
Hòng Kông và mở 5 hải cảng khác cho họ khuếch trưong thưong mại vô 
luân đó. 

Vua Thiệu Trị nối ngôi Minh Mạng, ông rất kinh khủng trước tình thế 
đó, sợ người Âu Tây cùng tôn giáo của họ tăng cường. Tháng 2 năm 1843, 
vì ông bị hăm dọa nên ông thả năm truyền giáo sĩ ra khỏi ngục rồi giao lại 
cho một chiến hạm Pháp. Sau khi đội chiến thuyền của ông bị thủy quân 
Pháp đánh tan ngày 15 tháng 4 năm 1847, ông bắt đầu sát phạt trở lại (ba 
sắc lệnh cấm đạo). 

Vua Tự Đức lên ngôi nối Minh Mạng, trong một sắc lệnh công bố năm 
1848, nhận định ràng: 

Đạo Gia Tô là tà đạo vì trong đạo đó người ta không thờ cúng mẹ 
cha đã quá vãng, người ta móc con mắt những người hấp hối để làm 
nước thánh dùng mê hoặc lòng dán. Vì lẽ đó những người Âu Tây 
đầu thầy là những kẻ phạm tội trọng hơn hết, phải buộc một hòn đá 
nơi cổ họ rồi xô họ xuống biển. Các cố đạo An Nam thì khảo tra họ 
coi họ có muốn chữa lầm lỗi của họ hay không. Nếu họ chối từ thì 
phải xám dấu trên mặt họ, rồi đày họ đi những chỗ rừng sâu nước 
độc. Còn đối với thường dán thì không nên giết chết để trừng phạt 
họ nữa, mà chỉ đày lưu hoặc bỏ tù thôi. Các quan chỉ nên sửa trị họ 
một cách nghiêm khắc thôi. 9 

Bốn truyền giáo sĩ Pháp và một giám mục Êspa-nhơ bị chặt đầu năm 
1852. Tín đồ Thiên Chúa giáo không hối hận như không bị vong mạng 
trong tù, thì bị đầy lưu nơi độc hiểm, má trái xâm hai chữ « Tà đạo », má 
mặt tên chỗ lưu đầy. 

Tự Đức trị vì vừa được mười năm. Đến cuối thời kỳ tại vị dài lâu ông đã 
bị thất bại và thất bại về mặt quân sự cũng như về mặt chính trị và luân lý, 
ông thường chống lại sự « mê hoặc quái gở » của những kẻ theo một « đạo 
giáo vô lý dẫy đầy hoang mang ». Ông thường dò hỏi ý kiến các quan về 
việc Thiên Chúa giáo bành trướng, có khi ông khiển trách họ hờ hững trước 
tình thế ấy, khi thì nghe theo các quan đàn áp gắt gao, có lúc cũng cùng các 
quan lấy thái độ khoan hồng đối với Thiên Chúa giáo. Năm 1869, ông ban 
bố các sắc lệnh khoan dung việc truyền giáo. 



14 VIỆT NAM 1920-1945 

Việc xâm chiếm thuộc địa vào thời Napôlêon III 

Tháng giêng năm 1857, truyền giáo sĩ phái Lazarit tên Huc kiến nghị cùng 
hoàng đế Napôlêon III « thành lập co sả vững vàng cho ảnh hưởng Pháp ả 
Đông Dương ». Ông viết cho hoàng đế: 

Chiếm Nam Kỳ, - tức là một lãnh thổ mà Pháp có quyền chiếm không thể 
đối lại được (nguyên văn) - thật là dễ vô cùng. Dân chúng (theo đạo Thiên 
Chúa) than vãn dưới chế độ áp chế ác ố. Dân chúng sẽ tiếp rước chúng ta 
như người giải thoát họ, như người ban phúc cho họ. 10 

Napôlêon quyết định đưa quân đi cứu Thiên Chúa giáo. Vê sau đại úy 
Gôsơlen viết « ủng hộ truyền giáo sĩ chỉ là một cớ mà chúng ta dựa vào đó 
để đánh xứ An Nam ». 

Trong thời gian hai mươi năm, giai cấp tư sản Pháp thiết lập chủ quyền 
trên xứ Việt. Chúng dựa vào chính sách ngoại giao bằng súng đồng và một 
loạt hiệp ước ăn cướp, cưỡng bách vua chúa Việt. Giai cấp sĩ phu và quan 
lại rường cột chế độ vua chúa, thấy mình bị hâm dọa rụi tàn theo chế độ, 
thế nên họ kháng chiến một cách vô hy vọng chống lại bọn xâm lăng. 

Trong báo Diễn đàn Nhật báo Niêu Yok (New \brk Daily Tribune) ngày 
8 tháng 8 năm 1853, Kac Mac viết về việc Ảnglê áp bức Ân Độ: «Văn minh 
giai cấp tư sản bày chán chường tính chất giả dối sâu sắc và nguyên bản dã 
man trước mắt ta không che đậy, ngay từ chỗ phát sinh văn minh ấy còn 
mang những hình thức có thể tôn kính, cho đến các xứ thuộc địa, nơi mà 
văn minh ấy chường mặt giả dối và dã man không giấu giếm.» 


Chiếm Sài Gòn năm 1859 

Ngày 11 tháng 2 năm 1859, đoàn tầu của đội quân viên chinh vượt lên sông 
Sài Gòn, có giám mục Lơíevơrơ và tên Thế, người An Nam tín đồ Thiên 
Chúa giáo dẫn đường. Ngày 18 tháng 2, quân đội Pháp và Êspa-nhơ hãm 
thành Sài Gòn, lực lượng trợ giúp họ gồm « một toán lính tập tín đồ Thiên 
Chúa giáo, độ sáu mươi người thường dân An Nam, cũng đồng một đạo, họ 
lái tàu chở người và thuốc đạn, trợ giúp khiêng người [bị thương và xác 
chết] và kéo những súng đồng và trái phá » n 

Thơ Nam Kỳ kể lại: 

Thỏa thanh nông phố thời bình, 

Kỷ vì xảy thấy thình lình Tây qua; 

Tai nghe tiếng súng vang xa. 



15 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Nhơn dân xao xác đặng ba đêm ngày. 

Tháng giêng mùng chín mới hay, 

Cân giờ Tây lại bắn ngay pháo đài. 

Nào hay tàu khói máy tài: 

Chạy vào Tắc nghĩa chẳng nài ngược ngang. 

Mùng mười quân chạy lang thang, 

Thất đồn Ông Nghĩa tàu sang Tam Kỳ 
Gieo neo phát pháo tức thì, 

Xa Tam Kỳ bảo còn gì đỡ ngăn? 12 

Mùng 1 tháng 11 năm 1859, hải quân thượng tướng Rigô đơ Giơnuôidy 
trao quyền lại cho hải quân trung tướng Pagio. Ông này tả cảnh Sài Gòn mà 
ông kế nghiệp trong một bức thư đề ngày 8 tháng 11: 

Ớ Sài Gòn, chỉ thấy những đống tro tàn, ta chỉ biết phá hủy và đốt 
nhà; dọc theo bờ sông, hàng trăm chiếc thuyền chở gạo và những 
món cần yếu khác đều bị thiêu hủy; dân chúng giận dữ đối với ta, họ 
la lên rằng chúng ta còn dã man hơn các quan [An Nam], binh lính 
ta thì bị bệnh hoạn mà kiệt sức và chán ghét. 13 

Thật cảnh đã cảm xúc một thi sĩ lúc bấy giờ: 

Bến Nghé của tiền tan nước bọt, 

Đồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây... 

Tứ phía bủa giăng giây thép kéo, 

Chân trời mù mịt khói tàu bay... 

Tới Sài gòn ngày 2 tháng chạp, tướng Pagio thi hành các phương pháp 
kinh tế: mở thương cảng cho tàu buôn để thâu vào quỹ người Pháp « hàng 
trăm ngàn fơrăn, trọn năm 1860, có 110 chiếc tàu Âu châu và 140 thuyền 
người Tàu ghé cảng và số xuất cảng thương phẩm độ 100.000 tấn. » 

Tháng 2 năm 1861, quân tiếp viện khá đông đảo tấn công các vị trí An 
Nam ở Chí Hòa, mặt trận do đô thống Nguyễn Tri Phương chỉ huy. Vị trí bị 
thất thủ, đô thống bị thương rút về Biên Hòa cùng những người sống sót, 
binh Pháp tiến tới Thủ Dầu Một và Tây Ninh. 

Cũng trong Thơ Nam Kỳ việc Chí Hòa thất thủ: 

Dậu niên mười bốn [tháng giêng] tớ thầy gian nan, 

Tảo nhìn súng nổ vang vang, 

Liên thinh đại pháo dầm đàng đạn rơi 
Quan quân kinh hãi chơi vơi. 



16 


VIỆT NAM 1920-1945 


Bình minh Chí mộ chi nguôi sở lòng. 

Cả đêm Tây đóng giữa đồng, 

Mười lăm thái tảo nước chông leo đồn 
Phía sau Bà Quẹo hậu môn 
Xạ liên trái khói ám hôn tối trời. 

Chập tàn rạng thấy bóng người, 

Hậu đồn trắng dã sáng ngời nón tây. 

Các đôn vỡ chạy bức mây, 

Tài hay tướng mạnh khó vầy cầm binh. 

Nguyễn quang Táng lý xuất chinh, 

Hậu đồn mạng một thông tình dán thương. 

Nguyễn Tri [Phương] đại sứ nang đương, 

Tay lâm thương đạn quân tương phục dài. 

Hết người trí cả anh tài, 

Vạn binh thiên tướng chạy dài hồi quê. 

Tự Đức hiệu triệu nổi dậy chống Pháp 

Mùng 1 tháng 3 năm 1861, vua Tự Đức khuyến khích dân nổi lên, ra giá 
thưởng mỗi đầu người Pháp hoặc người An Nam giúp việc cho Pháp. 

Tuy thế, quân đội Pháp vẫn tiến tới luôn ở Nam Kỳ: miền Đông, Biên 
Hòa thất thủ ngày 17 tháng chạp năm 1861, Bà Rịa ngày 7 tháng giêng 
năm 1862 còn miền Tây, thành Vĩnh Long ngày 23 tháng 3, thành Mỹ Tho 
ngày 12 tháng 4, trong lúc cuộc khởi nghĩa lần lần bùng cháy khắp Nam 
Kỳ. Quản CO Trương Công Định, thủ lĩnh cuộc kháng chiến quân sự dán yết 
thị ngay tại chợ Mỹ Tho tuyên cáo kêu gọi dân chúng vũ trang và ra giá 
đầu bọn « Tây Âu dã man » nhưng vô ích. Khắp nơi quân lực Pháp - Êspa- 
nhơ đều thắng trận. 

Hiệp ước ngày 5 thắng 6 năm 1862 

Hiệp ước này thừa nhận chủ quyền của Pháp trên ba tỉnh miền Đông Nam 
Kỳ: Biên Hòa, Gia Định và Định Tường (Mỹ Tho) và luôn cả cù lao Pulỏ 
Côngđo; triều đình An Nam phải trả 20 triệu íơrăn tiền bồi thường trong 
thời hạn 10 năm. Triều đình phải chuẩn y hiệp ước này trong thời hạn một 
năm, nhưng họ không làm chi cả. 

Hải quân thượng tướng Bôna tuyên bố ngày 30 tháng 7: Từ nay ba 
tỉnh là tài sản tuyệt đối của Đức Hoàng đế Pháp. Từ nay dán cư đều 
là con cái và là dân của đại Hoàng đế ấy. 14 



MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 17 

Qua tháng chạp, dân cư nổi loạn ở Biên Hòa tuyên bố với người Pháp: 

Xứ các ông ở về biển Tây, xứ chúng tôi thuộc biển Đông. Cũng như 
trâu với ngựa khác nhau, chúng ta khác nhau về tiếng nói, chữ viết 
và cách ăn ở. Các ông có tàu chiến và súng canông, không ai chống 
nổi các ông. Nhưng ơn vua nghĩa chúa ràng buộc chúng tôi theo 
chân vua chúng tôi. Nếu các ông cố định đến đáy để giết người cướp 
của đốt nhà thì trong xứ sẽ rối loạn vĩnh viễn. Chúng tôi hành động 
theo lẽ Trời, Trời sẽ giúp chúng tôi và rốt cuộc sự nghiệp của chúng 
tôi sẽ thành công. Thế thì chúng tôi nguyện thề đánh trả các ông đời 
đời và không ngưng. 15 

Năm 1864, độ 5000 sĩ phu họp tại Huế vào lúc thi hội, khi họ được tin 
về hiệp ước 1862, họ khẩn cầu Hoàng đế trừ diệt tín đồ Thiên Chúa giáo 
nào đồng lõa cùng quân xâm lăng, bằng không thì họ tẩy chay cuộc thi hội. 
Sĩ phu Nam Định cũng phản đối như thế. Giới trí thức giao động, triệu 
chứng rằng keo sơn Khổng giáo gắn bó vua « dân » hiện đang tan rã, văn 
thân sắp nổi loạn có ý nghĩa cụ thể hiện tượng tan rã ấy. 

Đông Tháp Mười. Tổng hành dinh quân khởi nghĩa 

Trong quyển Cuộc chinh phục Đông Dương. A Thômazi viết: 

Người cầm đầu quân phiến loạn, Trương Công Định bị giết ngày 20 
tháng 8, năm 1864. Quân phiến loạn đóng ở miền Tây Bắc Mỹ Tho, 
quần tụ rất đông trong Đồng Tháp Mười, nơi đó họ xây lũy giữa đất 
lầy hẻo lánh, có tiếng là khó đi đến được. Họ tung ra những tờ tuyên 
cáo. Những ngày đầu tháng 4 năm 1865, 100 lính Pháp và 200 lính 
An Nam thúc giục đến trung tâm Tháp Mười nơi đôn trú Tổng hành 
dinh loạn quân. Lũy Đồn Tả [bị xung phong triệt hạ ngày 15 tháng 
4], chứa 40 súng đồng và 350 người phòng thủ, trong đó có một 
người Pháp trốn lính và ăn ở theo lối người bản xứ. 16 

Trung tâm Đồng Tháp Mười bị phá hủy nhưng bạo động vũ trang vẫn 
tiếp tục. 

Nhiều người có tuổi hiện nay vẫn nhớ tên những tín đồ Thiên Chúa giáo 
An Nam trợ lực quân xâm chiếm, nổi danh vì họ nhiệt tâm đàn áp: Trần Bá 
Lộc, chủ tể Đồng Tháp Mười, y đã tham gia cuộc đánh chiếm miền Tây 
Nam Kỳ (Trong Đồng Tháp Mười có ngọn kinh mang tên Tổng đốc Lộc); 
đốc phủ Trần Tử Ca, khát máu nổi tiếng ở Hóc Môn, rốt cuộc bị quân khởi 
nghĩa chặt đầu hồi tháng 2 năm 1885. Còn Huỳnh Công Tấn phản phúc ám 



18 


VIỆT NAM 1920-1945 


sát Trương Công Định được quân Pháp phong chức lãnh binh. Mình cũng 
không thể quên được tên của một kẻ khác trợ lực quân đội Pháp, tên Đỗ 
Hữu Phương cũng là một tên khát máu (một con đường ở Chợ Lớn còn 
mang danh Tổng đốc Phương). 

1867, ba tỉnh miền Tây bị chiếm 

Ngày 25 tháng 6, phó đại tướng hải quân Đơ Lagơrănđierơ tuyên bố: 

Ta đã chiếm ba tỉnh thành Vĩnh Long (ngày 21), Châu Đốc (ngày 22) 
và Hà Tiên (ngày 24), nước Pháp thống trị ba tỉnh phía Tây xứ Nam 
Kỳ miền dưới, thay thế cho vương triều An Nam. 17 

Ông Phan Thanh Giản, kinh lược toàn quyền ba tỉnh, muốn tránh đổ 
máu vô ích, ông tế Trời rồi tự tử ngày 1 tháng 8 năm 1867. Các con ông nổi 
dậy phía Nam thành Vĩnh Long. 

Trong hịch truyền ngày 9 tháng 10, vua Tự Đức thở than: 

Từ trước đến giờ không lúc nào xảy ra những bất hạnh như thời kỳ 
chúng ta, không bao giờ có nhiều thảm họa như năm nay. Toàn một 
tỉnh vì nắng hạn mà trở nên cùng khổ, xứ Bắc Kỳ bị bão tố vào mùa 
hè, còn ba tỉnh Nam Kỳ thì bị mất. Trên đầu trẫm sợ mạng Trời, ngó 
xuống dưới ngày đêm xót thương dán chúng: tấm lòng trẫm vừa run 
vừa sợ vừa hổ thẹn. Trẫm luôn luôn nhận lấy những điều gây nên 
oán hận để cho dán khỏi chịu trách nhiệm. Trẫm chưa đền tội thì 
những tai họa mới xuất hiện. Năm nay trẫm tuổi chưa đến 40 mà tóc 
râu đã bạc, gần như một lão già, trẫm sợ vì nỗi buồn lo thầm kín, 
trẫm không còn có thể sớm hôm phụng thờ tiên tổ. 18 

Cũng trong năm ấy, quyển Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu 
(1822-1888) ra đời, do một người Pháp dịch chữ nôm ra chữ quốc ngữ. 
Trong đó tác giả tán dương truyền thống Khổng giáo, bài bác văn hóa Âu 
Tây. Thời buổi chúng tôi quyển thơ này rất phổ thòng ở Nam Kỳ. Trong 
một quyển khác tựa là Dương Từ Hà Mậu, ông chỉ trích đạo Phật và đạo 
Hòa Lan (Thiên Chúa Giáo) cũng đồng như ông lên án những điều « dị 
đoan tà mị»: 

Cớ sao mình ở nước Trung, 

Lòng theo nước ngoại còn mong đạo gì. 

Ông bà mồ mả bỏ đi, 

Gốc mình chẳng kính lại vì gốc ai? 



19 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Khói lửa bùng lên trong tam giác Cửu Long Giang: văn quan, võ quan 
cùng huơng chức đêu nổi dậy trong một cuộc chiến đấu bất đồng lực luợng 
chống quân xâm chiếm và lính bản xứ tiếp lực cho Pháp. Phía kháng chiến 
năm 1867 thì có Đinh Sâm ở tỉnh Cân Thơ; nguời Pháp sai Lộc và Tấn dẫn 
lính tập An Nam đến đánh phó đốc binh Lê Đình Đuờng, ông này cùng 17 
nguời nghĩa quân vong mạng ở Trà Vinh; Lê Văn Quan, đề đốc Triều và 
đốc binh Sây từ Bình Thuận vào đây, ba ông đều bị bắt trong vùng Ba 
Động, làng này bị quân Pháp và lính An Nam đốt rụi, nơi đó 5 thủ lĩnh khởi 
nghĩa bị chặt đầu, dân chúng chạy tản lạc. 

Rạch Giá cũng bị chiếm trong năm ấy, nhung vào tháng 6 năm 1868, 
Nguyễn Trung Trực đánh phá đuợc đồn binh Pháp: 30 lính Pháp bị tàn sát 
trong đồn. Nguyễn Trung Trực bị lính của Trần Bá Lộc bắt ở đảo Phú Quốc 
rồi bị chém đầu. 19 

Những quan lại huơng chức không đầu hàng, nổi tiếng nhu huyện Toại, 
phủ Câu, đề đốc Huân, nguyên soái Trần Văn Nhíp, thiên hộ Duơng... 

Đệ tam Cộng hòa tuyên bô'ngày 4 tháng 9 năm 1870 
tiếp tục chính sách xâm chiếm 

Chính sách thuộc địa của Đệ tam Cộng hòa do Giulơ Fery phát biểu nhu 
thế này: 

Đi xâm chiếm thuộc địa là con đẻ của chính sách phát triển kỹ nghệ. 

Xuất khẩu sản vật là một yếu tố căn bản làm cho nước được giàu có, 
và đó cũng là phạm vi đầu tư tư bản, cũng như sự nhu yếu cho lao 
động. Cuộc xuất khẩu có thể đo lường tùy theo bề rộng của thị 
trường ở ngoại quốc. 20 

Sông Cửu Long đã rõ ràng là không thể dùng làm đuờng buôn bán với 
xứ Tàu, còn nếu đi theo sông Hông hà mà lên đến Vân Nam thì truớc hê' 
phải đuợc phép triều đình An Nam cho tàu đuợc thông thuơng tự do trên 
dòng sông ấy. Chính vì mục đích ấy mà thống đốc Nam Kỳ phái Fơrănxi 
Gacniê ra Bắc Kỳ, ở đấy bấy giờ tên lái buôn Pháp Đupuy chuyên chở khí 
giới trái phép quan trọng nên bị các quan làm khó. 

Đấy không phải là một sứ mạng ôn hòa: ngày 20 tháng 11 năm 1873, 
Fơrănxi Gacniê xua 250 lính Pháp xung phong đánh thành Hà Nội do 
thống đốc Nguyễn Tri Phuơng trấn thủ. Ông này truớc kia chỉ huy đồn Chí 
Hòa năm 1861. Ông bị thuơng mà chết, rồi qua tháng chạp, Gacniê cũng 
theo ông xuống mồ, sau khi y đã đánh chiếm đuợc miền tam giác sông 
Hòng nhờ trợ quân do đuờng biển đến. 



20 


VIỆT NAM 1920-1945 


Hiệp ước 15 tháng 3 năm 1874 

Cuộc thương thuyết giữa triều đình và Pháp đã bắt đầu, bây giờ tiếp tục với 
trung úy hải quân Philastrơ, rốt cuộc hai bên ký tờ « hiệp ước hòa bình, hữu 
nghị và liên minh vĩnh viễn giữa nước Pháp và Vương quốc An Nam » tại 
Sai Gòn ngày 15 tháng 3 năm 1874. 

Hiệp ước này buộc Tự Đức nhìn nhận chủ quyền Pháp trên lãnh thổ Nam 
Kỳ, ban bố quyền tự do cho người theo Thiên Chúa giáo, được thu nhận vào 
các cuộc thi cử và được bổ làm công chức, cùng là mở đường sông Hông 
cho Pháp được giao thông buôn bán với Tàu và các hải cảng Qui Nhơn, Hải 
Phòng và Hà Nội. 

Văn thắn nổi loạn 

Sĩ phu nổi dậy chống Triều đình về việc chuẩn y nhượng xứ Nam Kỳ và 
việc hủy bỏ các sắc lệnh chống đạo Thiên Chúa. Ngày 19 tháng 3 năm ấy, 
họ kêu gọi dân chúng « bình Tây sát tả! » 

Loạn nổi lên khắp nơi. Ớ Nghệ An và Hà Tĩnh thì có Trần Tấn, Đặng 
Như Mai, Trần Quang Hoan...chiêu tập ít ngàn người đồng lòng đánh phá 
các làng theo đạo Thiên Chúa. Người ta nổi dậy chống việc vua Tự Đức 
khuất phục người Pháp và cuộc nội chiến khởi đầu này bùng nổ tràn lan tới 
Quảng Bình. Vua Tự Đức thất vọng sai quân trấn áp, trong vài tháng phong 
trào bị đánh tan. Tới lượt những người theo đạo Thiên Chúa trả thù đốt nhà 
những người ngoại đạo (không có đạo). 

Chỉ có một mình Nguyễn Trường Tộ, 
một văn thân theo Thiên Chúa giáo... 

Chúng ta mất thái độ khách quan nếu chúng ta làm thinh không nhắc đến 
nhà văn thân theo đạo Thiên Chúa Nguyễn Trường Tộ, người quê quán 
Nghệ An, được các truyền giáo sĩ Pháp bảo trợ, được giao du ngoại quốc và 
trú ngụ ỏ' Pháp. Ông là tiền bối các sĩ phu canh tân sau này, kể từ 1863, sau 
khi ông từ chức phiên dịch phụng sự các thượng tướng hải quân, ông dâng 
một loạt biểu khẩn cầu Triều đình, kiến nghị một chương trình cải cách để 
hiện đại hóa xứ nhà theo con đường Âu Tây. Chẳng những ông đề nghị gửi 
học sinh qua Pháp để học tập kỹ thuật sinh sản, mà còn yêu cầu mở trường 
kỹ thuật có giáo viên người Pháp, người Anh, cần phải tập nghề cho thợ, kỹ 
thuật viên, mua máy móc để đóng tàu, khẩn mỏ khai rừng. 

Khi ông nghe tin nước Pháp bại trận vào tháng 2 năm 1871 trong cuộc 
chiến tranh Đức Pháp, cùng các cuộc đảo lộn chính trị liền theo đó. 



21 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Nguyễn Trường Tộ dân biểu đến thượng thư bộ binh để trình bầy « Kế 
hoạch thu hồi sáu tỉnh Nam Kỳ », trong đó điều cần yếu là về dự bị binh 
lực: tìm ra tiền (vay tiền của bọn lái buôn giàu có ở Hương Cảng, vay độ 8 
đến 9 triệu íơrăn trả lại bằng hàng hóa, nhất là gỗ...) để mua ở Manidơ 
(Philippin) 500 con ngựa để đánh giặc, 500 khẩu súng kiểu tối tân, mướn 
độ 100 kỵ mã người Manidơ để tập luyện Việt binh, đồng thời mua 20 
khẩu canông và đạn dược. Dùng canông ấy, bộ binh bắn phá đồn binh 
địch, quân lính thủ đồn toán loạn, bấy giờ kỵ binh lẹ như chóp nhoáng tàn 
sát tàn quân ... 

Rốt lại, Nguyễn Trường Tộ đề nghị tự mình trá ra một viên quan phạm 
tội, Triều đình giả đày lưu vào Nam, vào đó ông sẽ sắp đặt tổ chức những 
người đồng tâm để đến lúc thuận tiện thì phát động « tấn công bất ngờ vào 
Gia Định »; để « quét sạch quân thù và thu hồi sáu tỉnh Nam Kỳ ». 

Nhưng Triều đình vẫn nghi kỵ đối với những người theo Thiên Chúa 
giáo, Nguyễn Trường Tộ khẩn cầu vỏ hiệu quả. Ông mất vào tháng 11 năm 
1871, thọ 41 tuổi, chết một cách khả nghi. 21 

Xứ nhà đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc: tiếp theo tai họa 
chiến tranh lại còn bão lụt, nắng hạn, mất mùa, thiếu gạo. Tháng 3 năm 
1878, Triều đình cấm xuất cảng gạo. 

Thượng tướng hải quân Laíông, thống đốc Nam Kỳ viết trong một tờ 
báo cáo đề ngày 9 tháng 4 năm 1878: 

Nhiều lần tôi thử can thiệp để bỏ lệnh cấm ấy đi. Nhưng thật khốn 
nạn quá, các tỉnh trung ương Vương quốc đều bị nạn đói hơn một 
năm rồi, tai hại ấy còn lan rộng đến các tỉnh miền Nam Bắc Kỳ. 

Triều đình trả lời cho tôi rằng dán chúng đang đau khổ vì đói kém, 
sẽ nổi loạn chắc chắn nếu lúa gạo được phép xuất cảng, bởi vì dán 
chúng cho rằng họ bị khốn khổ là do biện pháp ấy, rồi họ sẽ tố cáo 
chính phủ muốn cho họ chết đói để làm lợi lãi cho người Âu và 
người Tàu. 22 

Vua Tự Đức sầu thảm mà chết ngày 17 tháng 7 năm 1883. Triều đại 
thực ra đã tàn rụi, vương triều còn hấp hối theo bèo bọt tháng ngày trên nửa 
thế kỷ. 

Chúng ta trở lại tiếp câu chuyện. 

Bọn hải phỉ Tàu đánh cưóp thương thuyền Pháp trên sông Hông. Người 
An Nam trấn giữ thành Hà Nội đều có thái độ thụ động thế thì người Pháp 
ra tay trở lại: tháng 4 năm 1882, đại tá Rivierơ thình lình đánh chiếm thành 
Hà Nội; tháng 8 năm 1883, thiếu tướng Cuôcbê bắn phá các đồn lũy ở 



22 


VIỆT NAM 1920-1945 


Thuận An nơi cửa sông vô Huế; Triều đình bị hăm dọa trực tiếp bèn « thừa 
nhận và ưng thuận chịu thuộc quyền bảo hộ của nước Pháp » (Hiệp ước 
Hacmăn ngày 25 tháng 8 năm 1883). 


Hiệp ước Patơnôtrơ, ngày 6 thắng 6 năm 1884 

Tuy vậy xứ Bắc Kỳ không chịu đầu hàng, quân Pháp tiếp tục xâm chiếm 
trong thời chính phủ Giulơ Fery (1883-1885). Trung Quốc đã từ bỏ quyền 
đô hộ xứ An Nam kể từ ngày 11 tháng 5 năm 1884, qua tháng 6, nước An 
Nam ký tờ hiệp ước Patơnôtrơ. Đây là lần thứ hai mà nước An Nam thừa 
nhận và ưng thuận chịu thuộc quyền bảo hộ của nước Pháp. « (Từ nay về 
sau) nước Pháp sẽ thay mặt cho nước An Nam trong toàn cả ngoại giao. 
Quan chức An Nam tiếp tục cai trị trong xứ từ biên giới Nam Kỳ cho tới 
biên giới Ninh Bình, dưới sự kiểm soát một công sứ thay mặt chính phủ 
Pháp. Tất cả đôn lũy dọc theo bờ sông vô Huế sẽ phá sạch. » 


Phong trào Cân Vương 

Vì bọn thắng trận muốn làm oai, rồi đây một cuộc tổng khởi nghĩa nổ bùng 
lên, cuộc nội chiến chống Triều đình và chống Pháp bắt đầu tái diễn. Ngày 
2 tháng 7 năm 1885, Tướng Đo Cuôcxy chỉ huy đạo quân viễn chinh Bắc 
Kỳ, vừa tới Huế với một số đông quân lực tùy tùng để thị oai khi y trình 
quốc thư cho vua Hàm Nghi (13 tuổi) để được nhìn nhận y là lãnh sự nước 
Pháp. Hai ông phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đột khởi 
đánh úp quân Pháp, nhưng thất bại, bèn cùng vua thoát thân, ngày 13 tháng 
7, truyền hịch kêu gọi Cân Vương. Khói lửa khởi nghĩa đỏ rực Trung Kỳ, 
quan làng triệu tập vệ binh sở tại, lấy tầm vông vạt nhọn vũ trang nghĩa 
binh; những người sống còn trong phong trào văn thân chường mặt trở lại 
xung pha đánh phá chống những người theo Thiên Chúa giáo một lần nữa. 
Tờ báo Người Sài Gòn (Le Saigonnais ) viết: 

Người ta tiếp tục tàn sát nhau ở miền Nam Trung Kỳ. Cuộc náo 
động lan tràn nhanh chóng như luồng thuốc súng; khẩu hiệu (Tàn 
sát bọn Tây bên trong rồi sau chúng ta sẽ liệu đối với Tây bên 
ngoài) truyền ra khắp nơi đều được thực hiện, làng xóm người đạo 
Thiên Chúa đều bị xâm nhập, cưóp phá, đốt rụi. Sĩ phu, quan chức 
mọi đẳng cấp đều tự mình đứng ra chỉ huy phong trào bạo động. 23 



23 


MỘT VÀI MỤC PHIÊU LỊCH sử 

Từ bấy giờ tới lúc vua Hàm Nghi bị bắt vào tháng 11 năm 1888, bên 
khởi nghĩa vẫn đương đầu chống cuộc « bình định » của Pháp. Người Pháp 
mộ 6 đội lính tập, rồi đến năm 1887, họ đem lính An Nam hỗ trợ việc xâm 
chiếm ở Nam Kỳ ra các tỉnh miền Nam Trung Kỳ (Phú Yên, Bình Thuận), 
lính này do tên khát máu Trần Bá Lộc chỉ huy, tục danh của Lộc là « Hùm 
Xăm Cái Bè » mà chúng ta đã nói đến trong đoạn trên, Lộc tàn sát tù nhân 
không cần xét xử. 

Phong trào khởi nghĩa dường như lụn bại, thì năm 1893 lại nổi trở lên 
mạnh bạo do ông lão bảy tám mươi tuổi Phan Đình Phùng chỉ huy. Ông 
này trước kia là quan cáo chức ở trào vua Tự Đức. Hà Tĩnh, Nghệ An khói 
lửa một lần nữa. Nghĩa quân kháng cự lại những toán lính An Nam do 
người Pháp chỉ huy trên hai năm trường. Phan Đình Phùng bị thương mà 
chết năm 1896. Những chiến sĩ bị bắt đều bị chặt đâu ở Huế. Như thế, cuộc 
chiến đấu bất đồng lực lượng giữa nho sĩ và quan viên chống xâm lược và 
chống cả Triều đình đến đây là dứt. 

Ke từ vua Đồng Khánh (1885-1888), Triều đình trở thành khí cụ thống 
trị thực dân (tuy vậy không phải bao giờ cũng cúi đâu đâu, chứng cớ là hai 
ông vua bị đày: Thành Thái (1889-1907) và Duy Tân (1907-1916). Chính 
phủ bảo hộ có vua Khải Định (1916-1925) là người cộng tác thật lòng. Trên 
giường chết trước mặt triều thần, Khải Định giao sứ mạng cho toàn quyền 
Paskiê, người thay mặt chính phủ bảo hộ đã trị vì vương quốc. Rõ ràng 
Triều đại đã bị diệt vong. 

Nhưng giới trí thức không ngưng nổi dậy chống đối. Những lực lượng 
mới đã bắt đầu hoạt động chống thực dân Pháp từ bình minh thế kỷ 20. 



PHỤ CHÚ 


1 .TRỊNH HOÀI ĐỨC, Gia Định Thông chí, Histoire et description de la Basse Cochinchine, bản 
dịch tiếng Pháp do G.Aubaret, Paris 1863, tr.2-3. 

2. J. SYLVESTRE, LEmpire cTAnnam, Paris 1889, tr. 244. 

3. Ch.B. MAYBON, Histoire moderne du pays d’Annam (1592-1820), Paris 1931, tr.185. 

4. Alexis FAURE, MgrPigneau de Behaine, Paris 1891, tr. 83-84. 

Theo Khâm định Việt sử, giáo sĩ người Tây đã khởi đầu truyền đạo Thiên Chúa ở Việt Nam thời 
vua Lê (1533). Vua Lu-i XIV ở Pháp có viết cho chúa Trịnh Tạc một bức thơ khuyên chúa Trịnh gia 
nhập Thiên Chúa giáo, vì đạo nầy « rất đặc biệt tác dụng cho vua chúa tuyệt đối trị vì dân đen ». 
Theo đây là đoạn chót: 

Nous avons commandé qu ’on vous portât quelques présents que vous avons cru qui vous seraient 
agréables. Mais ỉa chose du monde que nous souhaiterions le pỉus, et pour vous et pour vos Etats, 
ce serait d’obtenir pour vos sujets qui ont déjà embrassé ỉa loi du seul vrai Dieu du ciel et de la 
terre la ỉiberté de ỉa proíesser, cette loi étant la plus haute, la plus noble, la plus sainte et surtout la 
plus propre pourỉaire régnerles rois (absolument) surỉes peupỉes. 

Nous sommes même très persuadé que, si vous connaissez ỉes vérités et les maximes qu ’eỉle 
enseigne, vous donneriez le premier à vos sujets le gloríeux exemple de ỉ ’embrasser... 

Ecrit à Saint-Germain-en-Laỵe, le lOe jourde janvier 1681. 

Votre très cher et bon ami„ Louis. 


Tạm dịch: 

Trẫm có ra lịnh cho người dến vâng Bệ hạ một vài món quà trẫm tưởng sẽ được đẹp lòng Bệ hạ. Song cái trong 
đời mà trẫm ước mong hơn hết, vừa ước mong nơi Bệ hạ cùng tất cả Đất nước của Bệ hạ, là cho thần dân của Bệ 
hạ, những kẻ [đã theo đạo Thiên Chúa] đã tín phụng pháp tắc của Thiên Chúa, đấng thiết thực một mình là chủ tể 
trời đất, họ được tự do hành đạo và truyền bá pháp tắc ấy, vì pháp tắc đạo ấy là cao thượng, thánh thiện hơn hết 
và nhất là rất đặc biệt tác dụng cho vua chúa (tuyệt đối) trị vì dân đen. 

Trẫm còn tự tin chắc chán rằng, nếu Bệ hạ thấu đáo các chân lý va các danh ngôn của đạo [Thiên Chúa], thì Bệ hạ 
sẽ hân hoan nhập đạo làm một gương quang vinh thứ nhứt cho thần dân. ] 

(E. VÕ ĐỨC HẠNH, La place du cathoỉicisme dans les relations entre la France et le Vietnam 
entre 1851 à 1870 (Vị trí Thiên Chúa giáo trong liên hệ giữa Pháp và Việt Nam từ 1851 đến 1870), 
Leiden 1969, II tr.5. 

5. Ch. GOSSELIN, LEmpire d’Annam, Paris 1904, tr.495. 

7. Ch.B. MAYBON, sđd. tr.359. 

6. -ntr.tr. 104. 

8. Ch.GOSSELIN, sdd.tr. 114. 

9. - ntr. tr. 124. 

10. E. Võ Đức Hạnh, ntr. I tr.46. 

11. - ntr. tr.239-240. 

12. Thơ Nam Kỳ ou Lettre cochinchinoise sur les événements de la guerre ữanco-annamite, tra- 
duite par M.D.CHAIGNEAU, Paris 1876, tr.2, 16-18. 

13. E. Võ Đức Hạnh, sđd. tr.l 16. 

14. -ntr.tr. 147. 

15. - ntr. II-III tr.211. 

16. A THOMAZI, La conquête de ỉ Tndochine, Paris 1934, tr. 72. 

17. E. Võ Đức Hạnh, sđd., I, tr.170. 

18. Ch. GOSSELIN, sđd. tr.546 vt 

19. J.- c. BAURAC, La Cochinchine, Saigon 1894, tr.254 vt. 

20. Henri BRUNSCHWIG, Histoire de ỉa colonisation ừanẹaise, Paris 1949, tr.53. 

21. Trương Bá Câm, Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo, Hô Chí Minh City 1988, tr.325-358. 

22. Nguyễn Thế Anh, Monarchie etĩait colonial au Vietnam, Paris 1992, tr.22. 

23. Paulus VIAL, Nos premières années au Tonkin, Paris 1889, tr.485-488. 



MÔT VÀI MUC PHIÊU LICH sử THAY LỜI TƯA 



PHẦN THỨ NHẤT 

NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


1920-1929 



Nguyễn An Ninh 





I 

Ngũ Long tại Paris 


Vào những năm đầu của thập kỷ 20 tại Paris, con người bị lưu đày Phan 
Chu Trinh, đã nhiều tuổi, vẫn liên hệ mật thiết với Phan Văn Trường, rồi 
sau đó ít lâu, với Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An 
Ninh. Điều làm cho họ liên kết với nhau không phải là tuổi tác (giữa người 
nhiều tuổi nhất và người ít tuổi nhất chênh nhau 27 năm), cũng không phải 
là nguồn gốc (người thì ở đất bảo hộ Trung Kỳ và Bắc Kỳ, người thì ở Nam 
Kỳ, đất thuộc địa), mà là do họ có cùng một niềm say mê, đó là giải phóng 
dân tộc thoát khỏi tình trạng nô lệ hèn mọn và bất công, thoát khỏi tình 
trạng tù đọng bế tắc do đế quốc Pháp gây nên. Họ thường được những 
người Việt Nam gọi là Ngũ Long — năm Con Rồng. Phải chăng những 
người Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay đã tự nhận mình là Con Rông Cháu 
Tiên? Họ là những người cắm những mục tiêu đầu tiên cho chặng đường 
mà từ năm 1930 người ta gọi là cuộc « Cách mạng Đông Dương ». 

Thế kỷ 19 đã khép lại với hai cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại cuộc 
chinh phục của thực dân Pháp, đầu tiên là cuộc nổi dậy của các sĩ phu, 
phong trào Văn Thân, từ 1867 tới 1874, rồi đến cuộc nổi dậy của các quan 
lại triều đình, phong trào Cân Vương, từ 1885 tới 1896 '. Hai cuộc nổi dậy 
đều thất bại, và từ năm 1897 người Pháp làm chủ toàn bộ đất nước Việt 
Nam. 

Đầu thế kỷ 20, tầng lóp trí thức hăng hái đã từ bỏ con đường nổi dậy vô 
vọng. Không khí thời đại không còn phù hợp với những cuộc phiêu lưu 
đẫm máu theo xu hướng của một chế độ phong kiến bảo thủ không có 
tương lai; người ta dự cảm khác hẳn tới những điều kiện để giải phóng dân 
tộc Việt Nam: hiện đại hóa về kinh tế và văn hóa là điều cần thiết. Cùng 
chung cái đích đó, có hai khuynh hướng nảy sinh, một khuynh hướng do 
Phan Bội Châu đề xướng, theo quân chủ, ngả về nền giáo dục hiện đại kết 



28 


VIỆT NAM 1920-1945 


hợp với chiến tranh giải phóng 2 , một khuynh hướng do Phan Chu Trinh 
chủ trương, theo hướng cộng hòa và dân chủ, trên tinh thần chung của các 
nhà triết học Pháp thế kỷ 18 mà ông đọc qua những bản dịch chữ Hán. 

Hai nhà trí thức trên có đi cùng nhau một chặng đường, thống nhất với 
nhau về « cải cách văn hóa và phát triển tinh thần dân tộc » nhằm « tránh 
cho người Việt Nam trở thành nô lệ » 3 . Đó chính là mục đích của Hội Duy 
Tân do Phan Bội Châu bí mật thành lập năm 1904, biểu hiện đầu tiên của 
sự nảy sinh giai cấp tư sản bản xứ. Cả hai đều tán thành việc phổ biến một 
nền giáo dục tự do bàng chữ quốc ngữ; họ kêu gọi « những người giàu và 
có ảnh hưởng » đứng ra thành lập các hội đoàn ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam 
Kỳ để phát triển thương mại, thủ công và kỹ nghệ bản xứ, đồng thời mở các 
lớp học trong công xưởng, và từ năm 1906 ngầm tổ chức những cuộc du 
học sang Nhật (phong trào Đông Du) 4 . Con đường của hai người chia tách 
hẳn khi Phan Bội Châu và các du học sinh bị trục xuất khỏi Nhật vào năm 
1909, Phan Bội Châu tuyên bố tán thành khủng bố và tuyển mộ một đội 
quân. 

Cuộc đời của người đứng đầu nhóm Ngũ Long ra sao trước khi ông tới 
Paris? Phan Chu Trinh sinh năm 1872 tại làng Tây Lộc (tỉnh Quảng Nam, 
Trung Kỳ), làm quan tại Bộ Lễ vào năm 1903, nhưng đến năm 1905 ông bất 
mãn với sự thối nát và trì trệ cổ hủ của Triều đình cố giữ thái độ dè dặt dưới 
bóng bảo hộ của người Pháp. Phan Chu Trinh từ quan, ông đôn đáo khâp ba 
kỳ để lắng nghe người dân nghĩ gì và để tìm hiểu về những sự « nhũng lạm 
của quan lại » ở khắp nơi. 

Vào đầu năm 1906, giả trang làm cu li, ông được những người làm đầu 
bếp trên tầu che giấu, vượt biển tới gặp Phan Bội Châu ở Quảng Châu rồi 
cùng đi với Phan Bội Châu sang Nhật để Phan Bội Châu chuẩn bị đón tiếp 
du học sinh và chuẩn bị cho họ được nhận vào các trường võ bị. Phan Chu 
Trinh cho rằng dựa vào sự giúp đỡ của Nhật Bản để đuổi Pháp là một ý 
tưởng nguy hiểm (« một khi quân Nhật vào thì có thể sẽ khó mà đuổi họ 
ra »); hơn nữa « nếu có quyết tâm nổi dậy thì dân tộc cũng thiếu chỗ dựa, 
thiếu vũ khí và tài chính » . 

Trở về đất nước, Phan Chu Trinh gửi cho toàn quyền pỏl Bô, vào tháng 
10 năm 1906, một bản Ghi nhận về những điều tệ hại mà dân An Nam phải 
chịu 5 , kêu gọi ông ta chú ý tới nạn tham nhũng của quan trường đã làm 
tăng thêm gánh nặng sưu thuế cho dân. Ông nhấn mạnh vào trách nhiệm 
của người Pháp, kẻ đồng lõa với tình trạng trên, và kêu gọi người Pháp tiến 
hành những cuộc cải cách nhằm tuyển lựa kỹ lưỡng quan lại, bãi bỏ chế độ 
khoa cử cũ, cải tiến pháp luật, sửa đổi bộ Luật dã man của Vua Gia Long 6 
còn hiện hành ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, mở rộng hệ thống giáo dục, xây dựng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 29 

một nền giáo dục hiện đại hướng về phát triển thủ công, kỹ nghệ và thương 
mại bản xứ, 7 nhằm đưa đất nước ra khỏi « tình thế cấp bách ». 

Từ sau khi có bản tường trình đó, giới quan lại tham nhũng tỏ ra căm 
thù Phan Chu Trinh đến xương tủy. 

Trong quá trình vận động của Hội, Lương Văn Can mở trường Đông 
Kinh Nghĩa Thục vào năm 1907 với mục đích dùng chữ quốc ngữ để phổ 
biến những kiến thức mới hữu ích cho sự phát triển nền kinh tế của đất 
nước, thay vì đóng khuôn trong nền học kinh sử của đạo Khổng qua chữ 
Hán. các thầy giáo tự nguyện bỏ bộ quần áo cổ truyền bằng lụa tàu, và mặc 
âu phục, bỏ búi tóc, cắt tóc ngấn. Những việc nho nhỏ đó cũng làm cho 
đám quan lại không chấp nhận được và coi đó như một chứng cứ mưu toan 
nổi loạn, một dấu hiệu tập hợp. Chính quyền bảo hộ cũng sớm lo ngại về 
cái trung tâm của chủ nghĩa quốc gia đang tỏa sáng khắp nước: đ Đối với 
các ngài thực dân, bọn An Nam bẩn thỉu này lại dám cho phép mình bắt 
chước kiểu người Âu! » (Phan Chu Trinh). Thế là chẳng bao lâu nhà trường 
bị đóng cửa. 

Vào mùa xuân năm 1908, tại Trung Kỳ đột khởi những cuộc biểu tình 
của nông dân, phong trào lan nhanh như dây thuốc súng. Lần đầu tiên chủ 
nghĩa đế quốc thực dân phải đương đầu trực tiếp với quần chúng nông dân 
bị đè nén trong bần cùng đã nổi dậy chống lại thuế thân và sưu dịch. Cuộc 
đàn áp của Pháp và Nam Triều diễn ra mau lẹ và đẫm máu. Nhân cớ này 
triều đình Huế tiến hành ngược đãi tầng lớp sĩ phu Duy Tân. Trong tất cả 
các tỉnh, nơi nào có trường học và hội buôn, hội thủ công đều diễn ra những 
cuộc lục soát thanh trừng dữ dội. Trường sở bị phá hủy, thày giáo bị tra 
khảo, công xưởng bị đóng cửa. Lính khố xanh (lực luợng cảnh sát của quan 
lại) được thể tha hồ cưóp bóc, biến những nơi đó thành chuồng ngựa hoặc 
nhà ở cho vợ con họ...Tại làng Phú Lâm chẳng hạn, người hương trưởng bị 
kết án ba năm tù khổ sai vì đã xây dựng trường học, lập các hội làm vườn, 
xây cầu và đường xá cho nông dân; cô em gái họ của ông, một nữ giáo 
viên, bị giải lên tỉnh lỵ, cổ đeo gông. Ba trường học trống rỗng vì thiếu 
vắng 150 học sinh. 

Ngày 9 tháng ba, Phan Chu Trinh đang ở Hà Nội thì nông dân của làng 
ông tuần hành lên tỉnh lỵ Đại Lộc (Quảng Nam). Bị vu cho là gây nên 
những cuộc biểu tình đó, ông bị bắt cùng với một số sĩ phu bị chính quyền 
thực dân nghi ngờ và bị triều đình Huế bêu xấu, cái triều đình mà họ khinh 
bỉ. Phan Chu Trinh bị giải về Huế, ở đó ông tuyệt thực làm reo. Triều Huế 
kết án tử hình Phan Chu Trinh vì đã « tiến hành những mưu đồ cùng với kẻ 
phản nghịch Phan Bội Châu, đã thu thập những ghi nhận hưởng ứng Phan 
Bội Châu ». 




Sĩ phu bị đóng gông sau những cuộc nông dân biểu tình chống sưu thế năm 
1908 ở Trung Kỳ. 
















NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 31 

Nếu không có Hội Nhân Quyền can thiệp, Phan Chu Trinh đã bị hành 
quyết sau một thời gian ngắn. Án tử hình được giảm thành quản thúc chung 
thân, qua tháng năm ông bị đưa ra ngục Côn Nôn. 

Chính thời gian ở Côn Đảo, Phan Chu Trinh sáng tác một số bài thơ, 
trong đó có bài Đèn Sấp mà học sinh Sài Gòn đã hăng hái đọc thuộc lòng 
lên vào năm 1926, năm ông chết: 

Năm nhồi mười nắn thế không oai? 

Đèn sáp khen cho thật dẻo dai. 

Thẳng rẳng sợi tim trong mấy tấc, 

Lăn tròn bao sáp biết nhiêu ngoai. 

Đốt đâu dốc tỏ đêm tăm tối, 

Nóng ruột vì chưng sự sáng soi. 

Hé cửa trách ai cho gió lọt, 

Canh tàn rơi giọt tỏ cùng ai! 

Vào năm 1911, Hội Nhân Quyền lại can thiệp cho Phan Chu Trinh ra 
khỏi nhà tù Côn Đảo, vụ án của ông được xét lại, và nhà nước bảo hộ chấp 
thuận lưu đày ông qua Pháp, cùng với con trai nhỏ của ông là Phan Chu 
Dật, kèm theo một niên bổng là 5.400 fơrăn. 

Vừa tới Pháp, Phan Chu Trinh bắt tay ngay vào việc « đòi xét lại những 
phán quyết bất chính đáng » sau những vụ biểu tình hòa bình 1908-1909, 
và đòi thả những nạn nhân còn sống sót ra khỏi các nhà tù. Trong một bức 
thư gửi cho Bộ Thuộc địa, « Những cuộc biểu tình của người An Nam ở 
Trung Kỳ năm 1908 » ông đã nêu lại lịch sử các sự biến, phân tích một số 
điều xét xử, mô tả trần trụi cuộc di chuyển quân sự của chuyến tàu chở tù 
nhân ra đảo Côn Nôn, nơi những sĩ phu bị bắt ở Hà Tĩnh và Nghệ An bị trói 
chân tay như súc vật nằm rải rác trên boong tàu, giữa giông bão. Ông kết 
luận : « Phải ân xá dầy đủ và toàn bộ cho những người còn sống sót. Còn 
giữ họ lâu hơn nữa, tức là đã kết án họ phải chết trong một thời gian ngắn 
đối với hàng trăm người dân lành vô tội.» 

Trong khi tường thuật lại sự việc, ông có ngỏ lời tri ân hai con người đã 
dám kháng lại sự dã man, đó là công sứ Pháp ở Bình Thuận, ông Gacniê, 
người đã không chịu phá hủy các trường học bản xứ theo lệnh của quan 
chánh sứ Lêvêc; và người thứ hai là quan chưởng tên Nguyễn Đinh (quan 
thu thuế) ở Thanh Hóa, ông này đã từ chức để phản đối việc đánh đập 
những nhà trí thức bị bắt. 

Gợi ra trường hợp nhà trí thức Lê Bá Trinh bị bắt vào tù chỉ vì đã dạy dỗ « 
tán thành những nhà ái quốc là một bổn phận đầu tiên ẻ, Phan Chu Trinh hỏi 
ràng khi nói tới dân quyền liệu người ta có đáng bị phạt giam hay không? 




Đầu lính tập bị chém về vụ Hà thành đầu độcnăm 1908 






NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 3 3 

Tại sao các nhà cai trị lại cứ luôn mồm rêu rao những câu huênh 
hoang mà rỗng tuếch như công bằng, bác ái, khai hóa văn minh. 

Thà cứ cao thượng mà nói toạc ra với chúng tôi rằng: « Chúng ta đã 
chinh phục được các ngươi, các ngươi là nô lệ của chúng ta. Các 
ngươi đã bị loại ra khỏi đại gia đình nhân loại ». 

Phan Chu Trinh không mệt mỏi vận động ở Bộ Thuộc địa, nơi ông đã 
gửi bức thư vào tháng 9 năm 1912. Phan Văn Trường, nhân vật thứ hai 
trong nhóm Ngũ Long, đã kể về Phan Chu Trinh hồi đó: « Họ mời ông ra 
cửa trước, ông lẻn vào cửa sau ». Thời kỳ này Phan Văn Trường, người đã 
tới Paris trước Phan Chu Trinh một năm, đã cùng với Phan Chu Trinh lập ra 
nhóm đ Đồng bào thân ái ẻ, về sau chủ chốt cho « Hội người An Nam yêu 
nước », đặt trụ sở tại nhà hai ông Phan, số 6 Villa đê Gôbơlen, quận 13, 
Paris. 

Lúc này Phan Bội Châu đang ở Trung Quốc. Hội Duy Tân đã bị tan rã 
sau cuộc đàn áp năm 1908. Hội này được thay thế bằng Việt Nam Quang 
Phục Hội, mà mục tiêu hành động cấp thời là « hạ sát một trong ba tên đầu 
sỏ đại diện cho Pháp » nhằm « hâm nóng nhiệt tình của dân chúng và làm 
cho kẻ thù khiếp sợ ». Dự định này được thể hiện qua hàng loạt những cuộc 
ám sát và bạo động từ 1912 đến 1917’ 8 và ngày 3 tháng 5 năm 1913 trong 
cuộc phỏng vấn của báo Nhật Trình (Le Journal) về vụ ám sát hai sĩ quan 
Pháp ở Hà Nội, Phan Chu Trinh đã nhấn mạnh là phía Pháp phải chịu trách 
nhiệm. Ông nhấc lại ràng ông luôn luôn chống lại sự chính phủ không chịu 
tiến hành những cải cách, chống lại độc quyền rượu và thuốc phiện; ông 
tán thành giáo dục tự do, ân xá tù chính trị ở Côn Đảo, và đòi cải tổ bộ luật 
bản xứ. Ông yêu cầu người ta bỏ thói khinh miệt dân bản xứ. Và ông nói 
thêm một cách đại lược là một chế độ đàn áp giống như một đống củi khỏ 
chất trong lò, chỉ cần một tàn lửa nhỏ sẽ bốc cháy. Ông nói ở Huế gần đây 
người ta đã dám đào cả mộ Tự Đức để tìm vàng: Tôi run sợ khi hay tin đó, 
tôi đã lường trước những hậu quả khủng khiếp, bởi người dân sẽ nghĩ sao 
đây? Hiện nay người ta đang nói tới một sự đàn áp thẳng tay ở Trung Kỳ; 
chính quyền có thể bắt bớ tới 500 hay 1000 người và chặt đầu họ... Nhưng 
rồi sau đó thì sao? Việc đó chỉ thúc đẩy người dân hành động mà thôi. 
Người Việt Nam không muốn nghe những lời hứa xuông nữa, họ không 
muốn bị ép phải uống rượu, mà họ muốn học hành, được tôn trọng, được 
giải phóng. 9 

Chúng ta hãy nói về Phan Văn Trường mà cuộc đời từ đó gắn bó chặt 
chẽ với cuộc đời Phan Chu Trinh. Gốc ở Hà Nội sinh năm 1878, Phan Văn 
Trường sang Paris học Luật, và để có tiền học ông nhận làm giảng viên 



34 


VIỆT NAM 1920-1945 


giảng đọc tại Trường Ngôn ngữ Đông Phương. Vào năm 1913, ông nhận 
được tin hai em ông là Phan Tiên Phong và Phan Trường Khiên, bị bắt 
nhằm trong vụ mưu sát ngày 26 tháng 4 và vừa bị kết án người thì 5 năm 
biệt xứ, người thì 10 năm lưu đày. « Mười năm, một thời gian đáng kể trong 
đời một con người! ẻ, ông đã viết khi gợi lại cái hành động bất công của 
chế độ thực dân. Chiến tranh kết thúc, ông đáp biên môt luật án tiến sĩ Bình 
luận về Bô luât Gia Long , rồi ông ghi danh làm trạng sư tại tòa án Paris. 

Trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh 1914 - 1918, ngày 14 tháng 9 
Phan Chu Trinh bị bất; hai ngày sau đến lượt Phan Văn Trường, lúc đó đã bị 
động viên nhập ngũ tại trung đoàn bộ binh 102 ở Sactrơ. Hội đồng quân sự 
thứ nhất ỏ' Paris khép tội hai người là đ âm mưu chống lại nền an ninh quốc 
gia ẻ, và « Hội người An Nam yêu nước » bị giải tán. Bảy tháng sau, ngày 
17 tháng 4 năm 1915, họ được xóa án, trả lại tự do 10 và Trường được cử đi 
làm thòng ngôn tại Binh công xưởng ở Tulusơ. Ớ đây ông tiếp xúc với phu 
phen, lính tập và thủy thủ Việt Nam được « nhập cảng » từ Đông Dương 
qua để làm trong các xưởng quân nhu hoặc ra tiền tuyến. Sau này Trường 
có kể lại vụ giả âm mưu trong Câu chuyện những người An Nam âm mưu 
tại París hay Sự thật về Đông Dương (Unc histoire de conspirateurs anna- 
mites à Paris ou la vérité sur rindochme), đăng tải từng kỳ trên tờ báo 
Chuông Rè (La Cloche fêlée^ của Nguyễn An Ninh năm 1925. Bài văn 
châm biếm này, có giọng châm biếm gần với kiểu nhạo báng, có lời diễu 
cợt sau: 

Những người An Nam âm mưu ở Paris? Vậy thì có những người An 
Nam đến tận Paris để âm mưu chống nước Pháp, tìm cách đuổi 
người Pháp khỏi Đông Dương để lập lại nền độc lập của đế quốc An 
năm xưa. Thế thì họ đã biết và muốn ứng dụng sớm cái nguyên tắc 
về dán tộc, quyền dán tộc tự quyết trước khi nguyên tắc ấy phát sinh 
tại trong mười bốn điểm trứ danh do Wilson đẽ xướng; vừa phát 
sinh rồi liền theo đó, Trời biết, nó bị các cường quốc chôn vùi một 
cách long trọng, các cường quốc ấy đã xưng hô công lý và văn minh 
trong lúc chiến tranh! Đấy là một chuyện quái gở không thể tưởng 
tượng! Tuy vậy đấy là chuyện có thật theo ý nghĩa này, nó chính 
thức có thật, nó có thật bởi vì chính phủ Pháp đã bày đặt nó ra. 

Nếu như tình trạng kinh tế ở Đông Dương do hậu quả của tình trạng 
chiến tranh ở Pháp gây nên, cũng như việc đăng lính của người An Nam 
(gọi là tình nguyện) không sao tránh khỏi làm nổi dậy ở Việt Nam một làn 
sóng bất mãn và một sự sôi động mà những cuộc rối loạn mới ở thuộc địa 
sẽ xảy ra minh họa cho tình trạng trên, thì vụ đ âm mưu » tại Paris chỉ là 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 35 

một sản phẩm hoang tưởng xuất phát từ nỗi lo lắng thực sự của chính phủ 
Pháp. 

Chẳng bao lâu nhóm của hai người anh cả Trinh và Trường có thêm 
người gia nhập. Đó là ba chàng thanh niên mới mà tâm hồn bị dày vò dằn 
vặt vì số phận của quê hưong. 

Nguyễn Ái Quốc, sinh năm 1890, tên thật là Nguyễn Tất Thành, con 
nhà quan, được gia nhập học tại Quốc Học Huế sau khi tốt nghiệp tại địa 
phưong. Vào tháng giêng năm 1910, cha bị bãi chức (vì đã dùng gậy đánh 
chết một người tù) có lẽ đó là nguyên nhân làm cho Nguyễn Ái Quốc rời bỏ 
trường Quốc Học, rồi đi dạy học ả trường Dục Thanh, một trường do sáng 
kiến của Phan Chu Trinh lập ở Phan Thiết vào năm 1905. 

Không hiểu bởi nhà trường bị đóng cửa hay chính người thanh niên 
Nguyễn Tất Thành nhu cầu ra đi để tìm đường cứu nước hay đề kiếm ăn 
sinh sống? Ta chỉ biết Nguyễn xuống tàu buôn Đô đốc Latuso-Trêvilơ của 
hảng Sacgio' Rêuyni, đường Hải Phòng-Đonkec. tại chặng dừng tàu ả 
Macxâydo vào năm 1911, anh Thành làm đon xin Tổng thống Cộng hòa 
Pháp được nhập học có học bổng nội trú tại Trường Thuộc địa ỏ Paris, noi 
không những đào tạo những nhân viên cai trị thuộc địa tưong lai mà còn 
đào tạo cả nhân viên bản xứ phụ tá về kỹ thuật. 

Trong đon có đoạn viết: « Tôi hoàn toàn không có nguồn kiếm sống và 
rất ham học hỏi. Tỏi muốn vì đồng bào tôi mà có ích lợi cho nước Pháp, 
đồng thời muốn cho đồng bào tôi được hưởng những lợi ích do học vấn 
mang lại » (Nguyên văn tiếng Pháp). 

Lá đon bị bác bỏ. Năm sau, anh Thành vẫn làm bồi bêp ả tàu, viết về 
cho khâm sứ Trung kỳ ỏ Huế, một bức thơ đề ở Niêu Yok ngày 15 tháng 
chạp năm 1912, với giọng như sau : 

Tôi yêu cầu ngài vui lòng nhận cho cha tôi một công việc như Thừa 
biện ở các Bộ hay là Huấn đạo hay Giáo thụ để cha tôi sinh sống 
dưới sự quan tâm cao quý của ngài. Hy vọng nơi lòng tôt của ngài sẽ 
không từ chối lời yêu cầu của một đứa con để làm tròn phận sự của 
mình mà chỉ trông cậy nơi ngài, và trong lúc chờ đợi ngài trả lời, tôi 
xin Ngài Khâm sứ nhận lời chào kính cẩn của người dân con và kê 
tùy thuộc thọ ơn của ngài. 

Paul Tẩt Thành (con Ông Phó bảng Nguyễn Sanh Huy). 

Từ năm 1914, anh Thành bỏ việc làm bồi bếp trên các chuyền tàu, sống 
mót cách khó khăn tại Luân Đôn (số 8 Tottenham Road), và trao đổi thư từ 
với Phan Chu Trinh, người bạn cũ của cha anh.Trong bức thư anh gửi cho 
Phan Chu Trinh vào tháng 8 có đoạn: 




Đơn Nguyễn Ái Quốc xin nhập Truờng thuộc địa. 





NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


37 


Số mệnh dành cho chúng ta nhiều điều ngạc nhiên và không thể nói 
trước ai sẽ là kẻ chiến thắng... Trong vòng ba bốn tháng tới đáy số 
phận của Á Châu sẽ thay đổi, thay đổi lớn lao. Mặc cho những ai 
đang tranh đấu và những ai đang khuấy động 11 . 

Nguyễn Ái Quốc ám chỉ ai khi viết « những ai đang tranh đấu và những 
ai đang khuấy động »? Phải chăng anh định nói tới Việt Nam Quang Phục 
Hội, tới vụ ném bom năm 1912 ám sát hụt toàn quyền Albe Sarô,tới các vụ 
nổ bom làm mất mạng hai sĩ quan Pháp ở Hà Nội năm 1913, tới âm mưu 
của Đỗ Cơ Quang, rốt lại 50 hội viên và những người bị tình nghi ở Hekou 
cùng 14 người khác ở Yên Bái bị chém đầu « để nêu gương » vào tháng 
chạp năm 1914 ? 12 - 

Năm 1919 Nguyễn Tât Thành tham gia vào « Nhóm người An Nam yêu 
nước » của hai chí sĩ lưu vong tại Villa đê Gôbơlen. Nhóm này chính trước 
kia là « Hội người An Nam yêu nước » bị giải tán năm 1914 - nay Thành đã 
thay đổi tên Nguyễn Ái Quốc lúc này cũng làm nghề rửa ảnh như Phan Chu 
Trinh, vì từ sau khi bị bắt năm 1914, Phan Chu Trinh không có tiền trợ cấp 
như trước nữa. 

Ngày 1 tháng giêng năm 1919, Hội nghị Hòa bình nhóm họp tại Paris. 
Những nguyên tắc của chủ nghĩa Wilson về quyền các dân tộc tự quyết 13 
đã gợi lên những hy vọng lớn lao và ngây thơ. Ngây thơ tới mức là khi 
Wilson tới Pháp để tham dự Hội nghị, một phái đoàn nghiệp đoàn Pháp 
đưa tới tay ông một bản thông điệp, trong có đoạn viết: 

Những người lao động tập hợp trong tổ chức CGT (Tổng Liên đoàn 
Lao động Pháp) xin gửi lời chào Ngài. Với Ngài, chúng tôi tin rằng 
những bản hiệp ước và thỏa ước sẽ chính thức kết thúc cuộc chiến 
và sẽ thực hiện được nguyên tắc về quyền tự do của các dân tộc tự 
quyết định vận mệnh của mình. 14 

« Nhóm người An Nam yêu nước », vào giữa tháng 6 có thảo một bản 
yêu sách về cải cách chính trị dân chủ « trong khi chờ đợi quyền dân tộc tự 
quyết chuyển từ lý tưởng thành hiện thực ». « Những yêu sách của nhân 
dân An nam » rất khiêm tốn: 

1. Đại xá toàn bộ chính trị phạm bản xứ; 

2. Cải cách nền tư pháp ở Đông Dương bằng cách tạo cho người bản 
xứ cũng có những đảm bảo về pháp lý như đối với người Âu, và 
hủy bỏ vĩnh viễn và toàn bộ những tòa án đặc biệt; 



38 


VIỆT NAM 1920-1945 


3. Tự do ngôn luận và báo chí; 

4. Tự do hội họp và lập hội; 

5. Tự do di trú và xuất ngoại; 

6. Tự do giáo dục và xây dựng ở các tỉnh những trường kỹ thuật và 
chuyên môn; 

7. Thay thế chế độ nghị định bằng chế độ luật pháp; 

8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ được bầu bên cạnh 
Nghị viện Pháp để phản ảnh kịp thời những nguyện vọng của người 
bản xứ. 15 

Không có một vang vọng nào từ phía các cường quốc phe Đồng minh 
mà bản yêu sách đã vinh danh họ như là « những chiến sĩ của Văn minh 
chống lại Man rợ ». Sau đó, Phan Chu Trinh viết: « Rõ ràng chúng ta lầm 
lạc vì đã quá hy vọng. » 16 

Nhóm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc chẳng 
bao lâu được củng cố thêm: một người Nam Kỳ là Nguyễn An Ninh, đến 
Paris học luật, và một người Bắc Kỳ là Nguyễn Thế Truyền, sinh viên khoa 
học ở Tulusơ năm 1919, đến Paris năm 1921 để chuẩn bị thi cử nhân Văn 
chuông. Truyền, hơn Ninh một tuổi, là con một quan huyện ở Ninh Bình. 
Cả hai đều dốc hết sức mình vào những hoạt động của Nhóm. 

Nguyễn An Ninh mới có 20 tuổi khi đến Paris vào năm 1920. Đó là một 
con người có cao vọng duy tâm lãng mạn luôn hết lòng tha thiết với dân 
quê trong nước. Anh sẽ vong mạng tại nhà tù Côn Đảo vào năm 43 tuổi. 
Thân phụ anh là Nguyễn An Khương, là người nổi tiếng vì đã dịch sang chữ 
quốc ngữ những tiểu thuyết lịch sử lớn của Trung Hoa, là người đã ủng hộ 
Hội Duy Tân của Phan Bội Châu do Trần Chánh Chiếu (Gilbert Chiếu) vận 
động ở Nam kỳ, và là người hỗ trợ du học sinh sang Nhật (phong trào Đông 
Du). Tại Paris, Ninh giao thiệp, không phân biệt với những người theo chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và vô chính phủ, trong đó có Sáclơ 
Ráppôpo, người đã phản đối chiến tranh vào năm 1914, trở thành cộng sản 
năm 1919 và đã xuất bản quyển Cuộc Cách mạng thế giới (La Révolution 
mondiale) năm 1921. 

Nguyễn Ái Quốc nhập Đảng Xă hội Pháp, tham gia đại hội nhóm ở 
thành Tua vào tháng 12 năm 1920. Quốc theo một số đảng viên nhập vào 
hàng ngũ Đệ tam Quốc tế, lúc đó tán thành việc giải phóng thuộc địa. 17 

Thời kỳ này, Phan Chu Trinh sống bằng nghề rửa ảnh tại Pôngxơ, vùng 
Sarăngtơ Maritimơ và gặp gỡ các bạn trong Nhóm ở Paris. Ngày 13 tháng 6 
năm 1921, ông cùng Nguyễn Ái Quốc tham gia vào môt kế hoạch chuẩn bị 
thành lập Liên minh Thuộc địa. Liên minh này bao gồm Nhóm những 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 39 

người An Nam yêu nước và Hội đòi quyền công dân cho người Mađagasca, 
tập hợp nhiều nhóm người như An Nam, Mactinicơ, Gađơlupơ, Mađagasca, 
Sênêgal và Angiêri. Ngày 1 tháng 4 năm 1922, cùng với Mônnecvilơ, 
Xàngoo, Mêtxali Hatgiơ, v.v... họ xuất bản tờ báo hàng tháng Người cùng 
khổ (Le Paria), « Diễn đàn Vô sản thuộc địa ». Ánh hưởng của tờ báo lan 
nhanh chóng tới các giới bồi bếp, thợ sơn lắc, thủy thủ An Nam. Trong khi 
đó, Ninh có cảm tình đặc biệt đối với những người theo chủ nghĩa vô chính 
phủ, viết ít bài trong báo Người Tự Do (Le Libertaire). 

Năm 1922, Phan Chu Trinh ở Macxâydơ. Tổ chức SFIO (Chi hội Quốc 
tế Công nhân Pháp, tên của Đảng Xã hội Pháp lúc đó) và Liên minh Nhân 
quyền đã giúp ông tập hợp đồng bào của ông trong các cuộc mít tinh để 
ông giúp họ nhận thức thân phận nô lệ và nhu cầu tập hợp để tự bảo vệ. Ớ 
Paris, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Phan Văn 
Trường cũng đấu tranh theo hướng đó qua tờ Le Paria và trên mục thuộc địa 
của tờ Nhân Đạo (L’Humanité). Hiệp hội Bồi bếp, ở số 8 phố Hôsơ, mở 
rộng thành Hiệp hội Lao động Đông Dương vào tháng 5 năm 1923, cũng 
đấu tranh theo hướng đó. 

Cũng vào năm 1922, hoàng đế Khải Định đến viếng cuộc Triển lãm 
thuộc địa tổ chức ở Macxâydơ. Phan Chu Trinh lên án Khải Định, trong 
một bức thư ngỏ nêu lên 7 tội « đại ác » : 

- Quên lời giáo huấn của Mạnh Tử (Dân vi quí, quân vi khinh); 

- Cai trị tùy hứng, thưởng phạt bất minh; 

- Duy trì một cách ngu ngốc lễ khấu đầu (quan lại phải quì lạy trước 
vua) làm trò cười cho thế giới văn minh; 

- Xa hoa vô đạo: vua còn bóc của dán vốn đã bị kiệt quệ vì nghèo 
đói; 

- Trang phục bất xứng; 

- Tùy tùng quá lộng lẫy phô trương trong cảnh thôn quê xứ Việt; 

- Tự tôn một cách lố bịch khi gọi cuộc du hành sang nước Pháp là 
chuyến du hành khảo sát trong một nước cộng hòa dán chủ, nhất lại 
là cho những viên quan không có một trình độ trí thức bằng một đức 
trẻ mười tuổi người Pháp đi tháp tùng. 


Kết luận, ông khuyên Khải Định nên « nhường quyền lại cho dân, dân 
có thể hợp tác trực tiếp với dân Pháp. » 18 

Ngày 12 tháng 2 năm 1922, Phan Chu Trinh viết cho Nguyễn Ái Quốc 
giục trở về nước, sống lẫn lộn trong nông dân mù chữ để tuyên truyền bàng 
lời nói những tư tưởng giải phóng : 



40 


VIỆT NAM 1920-1945 


Bấy lâu nay, tôi cùng anh và Phan (Văn Trường) đàm đạo nhiều 
việc, mãi tới bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp khai dán 
trí, chấn dán trí, hậu dân sinh của tôi. Còn tôi lại không thích cái 
phương pháp « ngoại ngọa chiêu hiền đãi thời đột nội » của anh, và 
cả cái dụng lý thuyết thâu nhân tám của Phan. Bởi phương pháp bất 
hòa mà anh đã nói với anh Phan là tôi là hạng hủ nho thủ cựu. Anh 
lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề, mà về nước ắt là sa cơ, bởi 
thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp ngoại ngọa chiêu hiền đãi 
thời đột nội, cứ như cái phương pháp ấy, thời anh viết bài đăng báo 
chương trên đất người để mà hô hào quốc dán đồng bào bên nhà 
đem tinh thần nghị lực ra làm việc nước. Tôi coi lối ấy phí công mà 
thôi. Bởi vì quốc dán đồng bào mấy ai biết chữ Tây, chữ quốc ngữ, 
cầm tờ báo mà đọc nổi. Theo ý tôi mình đừng có dùng cái lối nương 
náu ngoại bang để rung chuông gõ trống, mà phải trở về ẩn náu 
trong thôn dã, hô hào quốc dán đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh 
đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công. Bởi cái lẽ đó mà tôi 
khuyên anh thu xếp mà về. 

Lại còn cái điều ngộ bất trắc sa cơ, đương nhiên là sự phòng xa, thời 
ắt là lợi hơn thiển cận, song lẽ từ xưa đến nay biết bao nhân nhân, chí 
sĩ nước mình hoặc khởi sự hay ôn hòa đương đầu với cường quyền áp 
chế, mấy ai khỏi vùng lao lung tù tội, đày ải chém giết. Ngại vì sa cơ 
thì e rằng bỏ mất cái tài tình của mình, cơ hội chạy qua như dòng 
nước. Bởi thế cho nên phương pháp quy sào giác thế mà anh làm 
được thì may mắn cho quốc dán đồng bào ta biết chừng nào. 

E rằng Nguyễn Ái Quốc có thể sang Môskơva để dựa vào nước Nga, 
Phan Chu Trinh tiếp: 

Anh cứ xem ông Phan Bội Châu hồi trước chẳng nghe lời tôi, mang 
người mang của đến cái đất Phù Tang, cầu cứu nghĩa cử đồng văn 
đồng chủng, chạy đông chạy tây, đi ngoài đột nội, rốt cuộc chỉ làm 
được mấy lần khởi sự. Thẳng như cái phương pháp của ông Phan mà 
thành công, thì quốc dán đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, 
chỉ thay người cưỡi mà thôi. 19 

Bức thư không đạt hiệu qủa, vì Nguyễn đã sớm quyết định ra đi. Ông tới 
Môskova, vào tháng 7 năm 1923 và được huấn luyện trở thành một nhà 
cách mạng chuyên nghiệp. Trong Tạp chí Cộng sản (Revue Communiste) 
tháng 5 năm 1921 ông viết: « Chế độ cộng sản phải chăng có thế áp dụng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 41 

được cho Châu Á nói chung và cho Đông Dưong nói riêng ? Với câu hỏi 
đó, ta có thể trả lời khẳng định rằng được.» Ông chỉ trả về Việt Nam vào 
năm 1945, dưới tên gọi Hồ Chí Minh, để xây dựng ả xứ nhà« một xã hội 
chủ nghĩa thực sự » hữu danh vô thực, « thực sự không, có chi là xã hội chủ 
nghĩa cả »(Maximilien Rubel), phủ trên một xã hội buồn tẻ trong một nước 
Việt Nam mà ngay cả đến nền độc lập quốc gia cũng không có thực lại kèm 
thêm những xiềng xích mới cho người vô sản và nông dân nghèo. 

Ngược lại, Nguyễn An Ninh trả về Nam Kỳ năm 1922 sau khi ngao du 
khẩp các nước Ý và Đức, những nước đã công nghiệp hóa. Ông sãn sàng 
đối mặt công khai với chính quyền thực dân ả Sài Gòn trong thử thách 
hướng dẫn thanh niên theo tư tưởng giải phóng. 

Vào năm 1923, một trong hai người em của Phan Văn Trường được ra 
khỏi tù. Lúc ấy Nguyễn Thế Truyền, một người luôn hoạt động tích cực 
trong Hội Liên hiệp Thuộc địa, đã nhắc lại vụ án hai anh em này trong tờ 
Parìa. mục Diễn đàn Đông Dưong, tháng giêng năm 1924 như sau: 

Chúng ta hãy nhớ lại. 

Hai anh em đó phạm tội gi ? Không ai biết được, nhưng sự việc là 
nước Pháp bảo hộ đã ban cho họ cùng một lúc người thì 5 năm biệt 
xứ, người thì 10 năm lưu đày. ít ra tôi cũng hy vọng rằng, tất cả 
đồng bào chúng ta đã khắc sâu trong tâm trí hai anh em bị bắt bớ 
trong những tình trạng khốn nàn, và những IM kết án của tòa án đại 
hình đặc biệt Hà Nội đột xuất vào năm 1913 dưới quyền đại diện 
của ông Albe Sarô, và tôi nghĩ rằng đồng bào cũng không quên thái 
độ bình thản của hai anh em đối diện bọn tra tấn. 

Ngày 2 tháng giêng năm 1924, sinh viên Hội Ái hữu Đông Dưong (trụ 
sở ả số 15 Sommorac, Paris 6e), một tổ chức được Bộ Thuộc địa bảo trợ để 
« đón tiếp » (thực ra là để canh chừng về chính trị) mời Phan Chu Trinh 
chủ tọa cuộc mít tinh tại Hội quán Bác học. Trong số khoảng 300 người 
tham dự, có 200 người An Nam, đại biểu Hội Lao động Đông Dưong. 
Cuộc hội họp này, có lẽ được triệu tập trên tinh thần « Pháp Việt liên minh 
» nhưng tới nửa đêm lại chuyển thành cuộc mít tinh chống đế quốc chủ 
nghĩa. Bài diễn văn của một Phan Chu Trinh đã gạt bỏ mọi ảo tưởng, 
những lời kêu gọi của sinh viên Trần Văn Khá, phó chủ tịch Hội Ái hữu hô 
hào đuổi bọn chiếm đóng ra khỏi đất nước, lôi cuốn hàng năm chục người 
tham dự đi tuần hành tại khu latin theo sau Trinh, Khá và một người Pháp 
tên Gorăn Giãn. 

Sau khi Phàn Châu Trinh khởi hành về Sài Gòn, vào tháng 5 năm 1925, 
một luận văn châm biếm nảy lửa do Thư điếm Lao động (Librairie du 



42 


VIỆT NAM 1920-1945 


Travail) phát hành và lập tức bị cấm ở Đông Dương. Đó là tập Bản án chế 
độ thực dân Pháp (Procès de la colonisation írancaise) ký tên Nguyễn Ái 
Quốc, nhưng có thể là do Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền viết. 
Những ấn bản bí mật được đưa lọt vào Việt Nam đã được tầng lóp thanh 
niên ngấu nghiến, ta hãy trích vài dòng trong chương « Thuế máu » : 

Trước năm 1914, họ chỉ là những người mọi rợ da đen bẩn thỉu, chỉ là 
lũ anamit bẩn thỉu, chỉ đáng làm công việc kéo xe và chịu những trận 
roi cá đuối do tay các nhà cai trị chúng ta. Cuộc chiến tranh tươi vui 
được công bố, thế là họ trở thành « những đứa con thân yêu ẻ, và « 
những người bạn dũng cảm » của các quan chủ tỉnh nhân từ như cha 
mẹ và cả các quan toàn quyền lớn bé của chúng ta. Họ [dán bản xứ] 
bỗng chốc được thăng trật đến cấp bậc tối cao là « những người đi bảo 
vệ công quyền và nền tự do ». Tuy nhiên, cái vinh dự thình lình họ 
được hưởng như thế ấy, họ phải trả giá khá đắt, bởi lẽ đển bảo vệ cho 
cái công quyền ấy, cái tự do ấy mà chính họ cũng không có được, họ 
đã phút chốc phải từ bỏ ruộng vườn, vợ con, bò cừu, để vượt qua bao 
đại dương đến những bãi chiến trường Châu Âu rồi bị vùi thây ở đó. 

Trên đường vượt biển, có rất nhiều dân bản xứ, sau khi được mời 
tham dự vào những màn trình diễn khoa học kỳ diệu về thủy lôi, đã 
lặn sâu xuống đáy đại dượng để bảo vệ tổ quốc của các loài thủy quái. 

Những kẻ khác đã phải bỏ mình trên sa mạc thơ mộng vùng Banhkăn 
vẫn tự hỏi phải chăng cái Bà Mẹ -Tổ quốc chắc là có ý định là người 
đâu tiên dấn thân vào hậu cung của vua xứ Tuyêtky, chứ nếu không 
thì sao lại đẩy họ đến chết chui chết nhủi ở cái đất này? Còn những 
người khác nữa, bên bờ sông Macnơ hay trong bãi lầy ở tình 
Sâmpanhơ, đã chịu tàn sát một cách hùng dũng để tưới máu mình trên 
vòng nguyệt quế của chủ tướng hay lấy xương mình để điêu khắc gậy 
chỉ huy cho các thống chế. Rồi đến những kẻ làm quần quật tại hậu 
phương, trong những xưởng thuốc súng khủng khiếp, tránh được nạn 
ngửi khí ngạt của bọn « Bôsơ » (Boches, tiếng người Pháp miệt thị gọi 
người Đức), thì lại phải chịu những luồng hơi độc hại loang loáng của 
người Pháp; rút cục cũng vẫn như nhau bởi lũ người khốn khổ ấy cứ 
phải khạc phổi mãi như bị « sặc hơi độc » vậy. 20 

Trong Nhóm còn lại có Nguyễn Thế Truyền, vẫn ra sức tập hợp đông bào 
không mệt mỏi. ta lại thấy Truyền xuất hiện vào năm 1926 giữa đám sinh 
viên mới di chuyển sang Pháp toan lôi kéo họ ra khỏi đảng Lập hiến, một 
đảng của giai cấp tư sản và địa chủ Việt Nam thành lập ở Sài Gòn năm 1923 
do Bùi Quang Chiêu, với ý đồ hợp tác với chính quyền thực dân để xây dựng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 43 

một thể chế tự pháp lĩnh (dominion) ở Đông Dương. Truyền phát biểu:Một 
nạn nhân của kẻ cướp không được phép cộng tác với kẻ cưóp. Mục đích của chúng 
ta là giành lại nền độc lập chứ không phải là hợp tác Pháp -Việt (Pháp Việt đề huề). 
Phương thức hành động của chúng ta là để tổ chức làm cách mạng chứ không phải 
là dể đạt tới những cải cách. 21 

Nguyễn Thế Truyền cho rằng không nên nói tới chủ nghĩa cộng sản, là 
cái không thể thực hiện được ở các thuộc địa trước khi giải phóng dân tộc, 
và cho rằng điều cần thiết là phải đoàn kết mọi tầng lớp xã hội, do đó 
Truyền tách khỏi phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp vào tháng 5 
năm 1927 và thành lập Đảng An Nam Độc lập. 

Chúng tôi không phải những người theo chủ nghĩa bè phái, cũng 
không phải những người theo chủ nghĩa cộng sản, mà cũng không 
phải những người theo « chủ nghĩa quốc gia » theo lối Châu Âu 
định nghĩa. Chúng tôi là những người nô lệ muốn trở thành những 
người tự do. Chúng tôi gồm 20 triệu người bị áp bức muốn tạo lập 
một quốc gia độc lập. Chẳng gì khác hơn, đảng của chúng tôi chính 
là một đảng vì độc lập, dân chủ và hòa bình. 22 








II 

Sài Gòn 1924 -1926 
lớp trí thức trẻ thức tỉnh 
Luông sáng đầu tiên thấp 
thoáng không tưởng Kac Mac 


Nhóm Ngũ Long được coi như tượng trưng cho bước chuyển tiếp vào đầu 
thế kỷ 20 giữa tầng lóp sĩ phu theo Nho học cổ truyền với trí thức mới, trẻ, 
được đào tạo theo kiểu Châu Âu, đóng vai trò tiền cảnh trên sân khấu chính 
trị những năm 20. 

Nguyễn An Ninh và báo Chuông Rè (La Cloche Fêlée) 

Trở về nước vào năm 1922 với bàng cử nhân luật, Nguyễn An Ninh vốn đã 
có thể tham gia dễ dàng vào xã hội thuộc địa, nhận một chức quan tòa án, 
được tặng thêm hàng trăm mẫu đất để khai khẩn, thế nhưng mối quan hệ xã 
hội giữa tầng lớp thực dân Pháp với người An Nam đã coi như sự phủ định 
cái quan niệm về đạo lý của anh. Do vậy Ninh đã dốc hết tâm lực vào công 
cuộc giải phóng anh em đồng chủng của mình. Cũng như Phan Chu Trinh, 
anh coi văn hóa như một phương tiện hành động « chậm mà chắc » trên 
bước đường giải phóng xứ sở. 

Noi theo phương pháp các đảng chính trị ỏ' Pháp, anh phát biểu ngay 
với lớp thanh niên đất nước trong những cuộc hội họp công khai « nhằm 
thúc dục thanh niên làm quen với nền văn hóa Âu Tây và cũng để cho 
người Pháp hiểu tôi hơn nhằm đánh tan mối nghi kỵ vô căn cứ của chính 
quyền coi chừng tôi », đó là lời phát biểu bằng tiếng Pháp của anh trong 
khi trình bày về « Cao vọng của thanh niên An Nam » ngày 15 tháng 10 
năm 1923. 

Khi đó Ninh mới có 23 tuổi. Anh muốn lay động giới thanh niên học 
sinh, thúc đẩy họ dấn bước trên con đường nỗ lực tự học hỏi để có « khả 
năng hiến thân vì dân tộc ». 



46 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nhằm mục đích giải phóng, anh tố cáo nền Khổng học cổ truyền du 
nhập theo hàng hóa Trung Hoa, đã lỗi thời và hủ lậu, chỉ làm sản sinh một 
tầng lóp xã hội thượng lưu huyênh hoang tự mãn. Anh cũng tố cáo cái học 
thực dụng của nhà trường Pháp nhằm đào tạo « nô lệ cho chính phủ Pháp ». 

Cho tới hiện nay, Ninh nói, ở Việt Nam chỉ có vài con người đủ sáng 
suốt để chăm lo đào tạo lóp trẻ trở thành những người có khả năng gánh 
vác nền độc lập trong tưong lai và giữ gìn tự do, trong khi đó ở Ân Độ, một 
xứ sở cũng trong vòng nô lệ như nước ta, lại có những thi sĩ như 
Rabinđoranat Tagorơ, những nhà văn, những nhà phê bình như Ananda 
Coomaraxơoamy tránh những hoạt động vô hiệu, đã hết lòng vì sự nghiệp 
giáo dục nhân dân. Những người Ân Độ đó đã thành lập nên ba trường học 
quan trọng; đó là trường của Tagorơ ở Bôlơpua, trường của Kalasala ở 
Masulipatam và trường của Gurukula ở Harđơoar. 

Ninh đã mô tả trường của Gurukula như một mẫu mực. Trường này lấy 
học sinh vào học bất kể giàu nghèo. Giáo dục được miễn phí, các thày giáo 
đều tình nguyện. Bảy năm đầu dành cho việc học tập về đạo đức và luân lý 
thông qua các văn bản tiếng Phạn ở miền Bắc Ân Độ và rèn luyện thể lực. 
Trong mười hai năm sau đó, nhà trường giảng dạy về văn học, triết học và 
khoa học Phương Tây. Học trò sống với thày giáo; đối với gia đình, chỉ 
được gặp người mẹ thôi. Tới hai mươi nhăm tuổi, họ đã trở thành một người 
có ích cho xã hội. Cái tinh túy của nền văn hóa cổ Ân Độ rất hòa hợp với 
những kiến thức hiện đại hữu ích. Một nỗ lực tương tự đối với nữ sinh nhằm 
sau này trở thành những đôi vợ chồng có ngang tầm trí tuệ. 

Nước ta, cả trường công lẫn trường tư đã làm mù trí óc của thanh niên, 
bởi chính phủ thực dân cần có một dân tộc yếu hèn và nô lệ. Thật đáng 
thương thay khi thấy nhà trường sản sinh ra một loại người bị thuần hóa 
thành tôi tớ như thế. 

Trong khi đại đa số người An Nam lao động quần quật để có miếng cơm 
manh áo thì một thiểu số lại còn cố trích máu mủ của họ dâng cho một 
cường quốc Châu Âu. Sứ mạng của chúng ta hiện nay là phải chuẩn bị cho 
nông dân đứng lên đấu tranh, là « làm sản sinh những hạt nảy mầm thành 
cây trong tương lai ». 

Nên độc lập mà chúng ta mong muốn không nằm trong hiện tại. Muốn 
có tự do ta phải chuẩn bị thông qua những nhu cầu và phương thức hành 
động của nó. Không phải cái nền văn học do ông cha ta truyền lại làm cho 
đầu óc chúng ta sáng sủa, bởi nó chỉ toát lên một tinh thần suy thoái, mệt 
mỏi, hấp hối. Chúng ta phải tự thoát ra khỏi cái luân lý chật hẹp làm cho 
chúng ta tê liệt và què quặt, phải thắng được những dư luận ngu ngốc, vượt 
lên trên cái tầm thường là hy vọng một cuộc sống dễ chịu, vượt qua sự hèn 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


47 


nhát nó làm mê muội ta đi. Cái cần cho thanh niên hiện nay là phải nắm 
được những nền tảng về trí tuệ và về khoa học cần thiết cho việc xây dựng 
nền tự do bước đầu cho đất nước. 

Các bạn hãy rời khỏi núi non sông hồ của chúng ta. Đến khi nào, bàng 
con mất sáng sủa, chúng ta đã nhìn ngó thế giới và xã hội loài người, chúng 
ta sẽ hiểu chúng ta hơn, và chúng ta sẽ lại trở về đây, trở về nơi chôn rau cắt 
rốn của chúng ta, nơi mà tinh thần sáng tạo và trí sáng suốt của chúng ta 
đem lại hữu ích. 

Cái mà chúng ta cần, không phải là những cái bắt chước nô lệ theo 
người ta, bởi nó sẽ không giải phóng cho chúng ta mà tệ hơn nó còn 
trói buộc ta lệ thuộc vào những kẻ mà ta bắt chước. Chúng ta cần có 
những cái sáng tạo của riêng mình xuất phát từ bàu máu nóng của 
chúng ta, xuất phát từ những sự nghiệp do chính chúng ta phản ứng 
mà tạo nên. Người ta thường hay nói tới vai trò văn minh khai hóa 
của nước Pháp mà đại diện là tầng lóp cầm quyền hiện nay. Người 
ta đã tôn sùng một cách đê hèn « những người đem ánh sáng 
tới »,« những người tạo nên những đều kỳ diệu ở Á Châu », tưởng 
chừng như những kẻ thô kệch do bộ Thuộc địa gửi sang, chứ không 
phải do nước Pháp trí tuệ gửi sang, sẽ có khả năng trong một thời 
gian ngắn nặn được, như với một chất bột nhão, cái tâm hồn của 
một chủng tộc trở thành một tác phẩm hoàn hảo. Người ta đã viết 
một cuốn sách có nhan đề Sụ mầu nhiệm của nước Pháp ở Á Châu. 

Thế thì sự mầu nhiệm đó là gì ? Quả là một sự mầu nhiệm vì chỉ cần 
một thời gian quá ngắn ngủi người ta đã hạ thấp được tới mức ngu 
tối dày đặc một cái trình độ trí tuệ vốn đã quá thấp rồi, dồn đẩy một 
dán tộc có những tư tưởng dân chủ vào một tình trạng nô lệ hoàn 
toàn. Nói đến vai trò giáo dục, vai trò khai hóa văn minh của bọn 
đầu thầy ở xứ Đông Dương này, thưa các ngài, thật buồn cười. 

Những kẻ chính thức đại diện cho nước Pháp ở Đông Dương chỉ có 
thể nói tới những công trình xây dựng hoang phí, những đường sắt, 
những công xưởng hao người tốn của, những đường cáp ngầm, việc 
duy trì một đội quân công chức khổng lồ, những công trái quốc gia 
hàng năm, tóm lại, đó là sự bóc lột quá mức ở Đông Dương 23 

Sau bài diễn thuyết phê phán quyết liệt trên, Ninh được Cô-nhac, thống 
đốc Nam Kỳ gọi lên : 

- Chắc ông thống đốc cũng đã nhận xét là tôi nói toàn những điều 
có tính chất trí tuệ... 



48 


VIỆT NAM 1920-1945 


- Đất nước này quá tầm thường, thống đốc ngắt lời, nếu ông muốn 
làm công việc trí tuệ, xin mời ông sang Môskơva. Hãy hiểu rỏ rằng 
cái hạt giống mà ông muốn gieo ở đất này không bao giờ mọc mầm 
cả đáu, ông đi bất cứ nơi nào cũng vẫn gập ông đốc tơ Cô-nhac này, 
người của tôi luôn báo cho tôi bất kỳ một hành động nhỏ nào của 
ông, cái đất Nam Kỳ này, chốn chốn phải tuân lệnh tôi, và nếu như 
ông vẫn cứ ngoan cố thì đốc tơ Cô-nhac sẽ sẵn sàng dùng đến những 
phương tiện cuối cùng. 24 

Thái độ thô bạo của thống đốc chỉ thúc đẩy thêm con người đầy cao 
vọng Nguyễn An Ninh về phía đối lập chính trị cụ thể hơn. 

Một giai thoại sau đây sẽ cho ta rõ tính thô bạo thực dân và thái độ phản 
ứng quyết liệt của Ninh : 

Một buổi tối ở rạp chiếu bóng. Một viên đại úy và một viên trung 
úy bộ binh thuộc hải quân [Pháp] đang ngồi xem ở phía sau Ninh. 

Ghế của Ninh ở ngay trước ghế của viên trung úy. Viên trung úy 
nắm lấy lưng ghế lay mạnh và bảo Ninh: « sao mày không chịu 
ngồi yên hả...mày không cho tao xem à...». Ninh trả lời bằng một 
giọng lễ phép kiểu Á Đông rằng anh không quen nghe người ta nói 
với mình bằng cái giọng ấy, hơn nữa nếu như người ta bảo Ninh 
làm ơn dịch ghế ra thì anh sẵn sàng làm ngay. Viên trung úy vẫn 
tiếp tục sẵng giọng mày tao với Ninh; Ninh cũng mày tao trở lại 
làm cho viên trung úy nổi điên. Khi viên trung úy buông một lời 
thô tục, Ninh nhấc ngay chiếc ghế giơ cao lên. Những người An 
Nam có mặt vội giữ cánh tay Ninh. Nếu lúc ấy Ninh đập cái ghế 
xuống thì tất cả người Châu Âu có mặt trong rạp sẽ nhảy xổ vào 
Ninh. 25 

Chưa đầy hai tháng sau lời cảnh cáo của thống đốc Nam Kỳ, ngày 10 
tháng chạp năm 1923, Ninh tung ra tờ báo Chuông Rè (La Cloche íêlée), 
có đề câu « cơ quan truyền bá tư tưởng Pháp », thoạt nghe có vẻ lạc lõng, 
nhưng vừa có tính mềm dẻo ngoại giao vừa có tính thành thực. « Những tư 
tưởng Pháp » này không phải là những tư tưởng của bọn chủ tỉnh và bọn 
thực dân, mà là những tư tưởng về tự do dân chủ. Ninh tuyên bố: « Sự đè 
nén áp bức chúng ta xuất phát từ nước Pháp, nhưng tinh thần giải phóng 
cũng xuất phát từ nước Pháp ». 26 

Tờ báo ra bằng tiếng Pháp vì mọi sự ấn hành bàng quốc ngữ đều phải 
được phép trước. Người đứng ra làm quản lý tờ báo là một người có cảm 
tình với Ninh, một người Pháp lai, tên là Đơgiăn dơ la Bati. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 49 

Báo Chuông Rè tấn công vào chính quyền thực dân và xã hội thực dân, 
từ thống đốc Cô-nhac tới những tên thực dân khác; tờ báo mở đầu cho sự 
đối lập công khai ở Nam Kỳ giữa báo chí với chính quyền, thử nghiệm 
những khả năng hợp pháp để kêu gọi đồng bào (nghĩa đen là cùng một bào 
thai) thức tỉnh và thúc dục họ tự mình chuẩn bị cho tương lai của« dân tộc 
Đông Dương ». 

Số báo ngày 21 tháng 4 năm 1924 hô hào thanh niên học sinh, tương tự 
như nội dung cuộc nói chuyện hồi tháng 10 năm 1923, hãy sang Pháp học 
hỏi, bên ấy có nền văn hóa tự do và sự tiếp xúc xã hội dễ dàng hơn : 

Không phải là ở đất nước này mà chúng ta tiếp thu học hỏi được 
những gì mà chúng ta cần. Không phải những chính quyền ở Đông 
Dương hiện nay là nơi mà chúng ta đặt những hy vọng về tương lại 
của dán tộc. Một dân tộc nô lệ tin cậy ở người chủ để nhanh chóng 
quên đi những nguyên nhân mà người ta bắt mình làm nô lệ. Cái mà 
chúng ta cần, đó là những con người chỉ tin cậy ở chính mình, biết 
rằng có một nhiệm vụ, một sứ mạng được giao cho họ và dốc lòng 
hết sức vì giống nòi của mình. Quả là một niềm tự hào khi thấy từ đất 
nước chúng ta xuất hiện những con người như Phan Chu Trinh, Phan 
Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc, những con người như Đề Thám, Lương 
Văn Can, Lương Ngọc Quyến và biết bao anh hùng vô danh khác; 
thế nhưng đối với đất nước An Nam không phải chỉ là việc lấy lại 
một nền độc lập sớm sủa, một nền độc lập sẽ có thể bị mất ngay sau 
khi chiến thắng do thiếu một ý thức kỷ luật và giáo dục về chính trị. 

Cái ngày mà đất nước ta có khả năng gìn giữ được tự do, cái ngày đó 
sẽ đến. Cũng còn một vấn đề là phải cách tân tâm hồn An Nam, 
không phải chỉ là nuôi dưỡng những ước mộng lớn lao, mà còn phải 
có được một nhóm người có khả năng chuẩn bị cho tương lai. 

Ta thấy đó là điều quan tâm thường trực của tầng lóp trí thức An Nam, 
kể từ đầu thế kỷ 20 với Phan Bội Châu đã nỗ lực vượt qua sự ngăn cản của 
chính quyền thực dân để tổ chức một tầng lớp thanh niên xuất dương du 
học -tất nhiên bí mật- sang Nhật Bản, chỉ một khi thoát khỏi được cái lồng 
sắt Đông Dương, mới có thế tự hiện đại hóa và có một tầm nhìn thế giới về 
mọi vấn đề. 

Bản thân Ninh tự đi bán rao tờ báo trên các đường phố Sài Gòn. Các độc 
giả của Ninh, ngấm ngầm, chỉ là những người có khả năng hiểu biết tiếng 
Pháp, thầy giáo, học sinh, công chức người An Nam, họ liều đọc trong nỗi lo 
sợ bị rầy rà hoặc bị đuổi việc một khi bị bắt chợt đang đọc những « bài viết 
phản loạn ». Chính quyền thực dân ép buộc, chủ nhà in không dám tiếp tục 



50 


VIỆT NAM 1920-1945 


cộng tác với Ninh; anh đành phài tự lập một nhà in thô sơ tại phố Pierơ 
Fơlanđe, rồi từ một người vừa biên tập vừa đi bán báo, bây giờ kiêm cả thợ in. 

Tại Pháp, cuộc bầu cử tháng 5 năm 1924 đưa được phái Tả vào Nghị viện. 
Thuộc địa Nam Kỳ có quyền cử một đại biểu, thế nhưng tất nhiên để bầu 
được một đại biểu người Pháp vào đó thì số cử tri phải là công dân Pháp, 
hoặc gốc Pháp hay nhập quốc tịch Pháp như một số rất ít người An Nam và 
Ân Độ. pỏlơ Mône, một trạng sư xu hướng tự do, bất bình với những mưu đồ 
của chính quyền Cô-nhac, kể cả hợp pháp hay bất hợp pháp, đứng ra tranh cử 
chống đối Ecnêt Utrây, ứng cử viên về phái tài chính thuộc địa. Ông phô bài 
rõ ràng những nhũng lạm, những bất công của chính quyền thực dân đối với 
người An Nam, rồi tờ báo của Nguyễn An Ninh lên tiếng ủng hộ Mône. Tiếc 
thay, trong cuộc bầu ông thất thế với 626 phiếu, so với 1555 phiếu của utrây. 
Sau đó vào tháng 6, tờ báo Sụ Thật (La Vérité) của Mône bị cấm. Chính 
quyền thuộc địa phản ứng càng quyết liệt hơn khi xảy ra vụ Phạm Hồng Thái 
- một lưu học sinh An Nam - ném bom vào toàn quyền Mecle khi hắn ghé 
qua Quảng Châu, vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. 27 

Báo Chuông Rè phải im tiếng một thời gian sau số 19 (14 tháng 7- 
1924) khi Ninh, mượn cớ chuẩn bị thi lấy bằng tiến sĩ luật khoa, lên đường 
sang Pháp lần thứ hai để trú tại Paris trong một năm ngắn ngủi. Ớ Paris, 
Ninh gặp lại Phan Chu Trinh và Nguyễn Thế Truyền. Truyền vẫn cộng tác 
với Hội Liên hiệp Thuộc địa và tờ báo Người Cùng khổ (Le Paria), còn 
Trinh vẫn đấu tranh đòi những quyền cơ bản đồng thời vẫn tiếp tục vận 
động để trở về nước một cách hợp pháp. Nằm ở nước ngoài để rung chuông 
gõ trống chẳng là một việc tốn công vô ích sao? Cuối cùng, vào tháng 5 
năm 1925, Trinh nhận được giấy thông hành về Đông Dương cùng một vé 
tàu thủy hạng nhì, với số tiền là 5000 íorăn, đó là tất cả các khoản gộp lại 
đối với số tiền trợ cấp mà ông đã bị cắt từ năm 1914, khi ông bị bắt. 

Trước khi lên đường ba hôm, Ninh và Trinh tham dự cuộc mít ting tập 
hợp hơn 800 người Pháp và Đông Dương tại Khách sạn Hội Bác học (Hôtel 
des Sociétés Savantes); kết cuộc mít ting quyết nghị như sau: 

Những người Pháp và Đông Dương tập hợp ngày 25 tháng 5 năm 
1925 vào hồi 21 giờ, do ông Phan Chu Trinh chủ tọa, sau khi nghe 
các bản tường trình của ông Nguyễn An Ninh, Diệp Văn Kỳ và 
Dương Văn Giáo về tình hình chung ở Đông Dương, đã thông qua 
nghị quyết sau đây để gửi tới chính phủ Cộng hòa, yêu cầu chính 
phủ xem xét tình hình hiện nay của Đông Dương để dự định những 
biện pháp khẩn cấp hầu đảm bảo cho Liên bang Đông Dương: 

- Một thể chế chính trị phù hợp với tình hình tiến triển hiện nay ở 
Đông Dương; 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


51 


-Một đại diện hữu hiệu cho những quyền lợi cơ bản của Đông 
Duơng tại Pháp và tại Đông Duơng ; 

-Cho dán bản xứ đuợc nhập quốc tịch Pháp; 

-Tự do báo chí bằng tiếng bản xứ và tiếng Hán; 

-Tự do hội họp và lập hội; 

-Tái lập quyền tự do giáo dục (đã bị bãi bỏ do nghị định ngày 14 
tháng 5 năm 1924) 28 ; 

-Bãi bỏ chế độ đặc biệt đối xử với nguởi bản xứ (Indigénat); 

-Đối xử bình đẳng giữa viên chức nguời Pháp và nguời bản xứ; 

-Tự do di trú sang Pháp và sang nuớc ngoài; 

-Xóa bỏ sự bất bình đẳng trong quân dịch; 

-Áp dụng cho nguời bản xứ những luật lao động (nhất là về nghiệp 
đoàn và tai nạn lao động); 

-Cải cách nền tu pháp ở Đông Duong bằng cách cung cấp cho dán 
bản xứ những đảm bảo pháp lý nhu nguời Châu Âu; chấp nhận cho 
nguời Đông Duơng đuợc dự thẩm án; 

-Thành lập ở Paris một úy ban Nghiên cứu Đông Duơng bao gồm 
các chuyên viên và kỹ thuật viên nguời Pháp và Đông Duơng để 
giải quyết những vất đề cấp bách và thông báo cho chính phủ đuợc 
biết kịp thời những nguyện vọng của dán bản xứ. 29 

Ngày 28, Nguyễn An Ninh và Phan Chu Trinh lên tàu trở về Sài Gòn. 
Phan Văn Truờng đang chờ họ ở đó. Thế là ba Con Rồng trong nhóm Ngũ 
Long lại cùng nhau đứng hàng đầu trận tuyến đối mặt với thực dân phản 
động. 

Ninh mời Phan Chu Trinh về trú tại nhà anh ả Mỹ Hòa (Quán Tre, Gia 
Định), ỏ đó nhiều nguời có cảm tình tìm cách đến thăm ông già chiến sĩ bị 
nguợc đãi này mặc đầu bọn lính kín và săn đầm kiểm soát gắt gao. 

Phan Văn Truờng lập văn phòng luật sư tại số 119 phố Mac-Mahon. Từ 
ngày 17 tháng 3 năm 1925 ông kêu gọi thanh niên Sài Gòn suy nghĩ về 
Việc giáo dục học vấn trong dân tộc An Nam 30 . Ông lên án việc « sùng bái 
bằng cấp », do chế độ giáo dục của thực dân duy trì, thúc giục đồng bào lao 
vào học hỏi, sao chép và dịch sách để phát triển, làm phong phú, làm tinh 
tế thêm cho chữ quốc ngữ, thứ ngôn ngữ của đất nước đang kỳ thai nghén, 
sau sẽ trở thành thứ ngôn ngữ đóng vai trò xứng đáng trong mọi lĩnh vực, 
văn học, nghệ thuật và khoa học, tất cả sẽ góp phân làm nảy nở « tâm hồn 
dân tộc ». 

Ngày 17 tháng 6, Pôl Mône và Anđorê Malrô tung ra tờ báo Đông 
Dương (LTndochine) để « bảo vệ dân bản xứ ». Lúc đó có những tin tức 



52 


VIỆT NAM 1920-1945 


vang vọng từ Trung Hoa về những cuộc phu phen, thợ thuyền và thủy thủ 
Trung Quốc đình công phản đối những điều kiện lao động gần như nỏ lệ ả 
Thượng Hải, Hưong Cảng, Quảng Châu. Tin về những cuộc biểu tình 
chống đế quốc Nhật, Pháp, Anh đã diễn ra sau vụ bọn Nhật tàn sát công 
nhân ả Thanh Đảo, sau những loạt liên thanh của bọn Anh và Pháp bắn chết 
mười hai sinh viên ả Thượng Hải và khoảng 50 người khác ả Quảng Châu. 
Trên tờ Đông Dương ngày 30 tháng 6, Phan Văn Trường viết: 

Chúng ta hãy theo dõi chăm chú những sự biến ở Trung Hoa. Những 
sự kiện này sẽ có ảnh hưởng khắp thế giới. Chúng ta đừng bao giờ 
quên rằng số phận của chúng ta có liên quan mật thiết với số phận 
của cả vùng Viễn Đông. 

Những người bị bóc lột ỏ Trung Hoa nổi dậy đã ảnh hưởng đến anh em 
của họ ả Đông Dưong phải chăng? Họ có hưởng ứng chăng, ta chỉ biết rằng 
cuộc bãi công đã nổ ra ả sả Ba Son (xưởng Thủy binh) Sài Gòn ngày 4 
tháng 8 năm 1925 khi một trong ba tàu chiến, chiếc Giulơ Fery, cần sửa 
chữa gấp rút để điều động sang Trung Hoa. Một ngàn người gồm thợ, phu 
và nhân viên Sả Ba Son ngừng làm việc và tập hợp tại đại lộ Lurô dọc theo 
xưởng tàu binh. Chưa bao giờ người ta thấy có một cuộc đình công qui mô 
như vậy trong một công sở nhà nước, nơi mà những người lao động có được 
công việc tương đối ổn định và đồng lương không đến nỗi khốn khổ như 
những nơi khác. Nguyễn An Ninh kêu gọi thợ thuyền và nhân viên ở khắp 
các công xưởng khác hãy đoàn kết với các bạn đang đấu tranh. Đến ngày 
thứ 8, viên chỉ huy hàng hải phải chấp nhận thương lượng với bốn đại biểu 
công nhân đòi tăng 20% lương, đòi xếp việc cho những công nhân bị giảm 
trước đó và đòi phải dừng giờ làm việc vào hồi 17 giờ chứ không phải là 17 
giờ 15 vào ngày trả lương. Phía đình công thắng cuộc. 


Alecxănđơrơ Varennơ, 
toàn quyền Đông Dương 

Phong trào thợ thuyên sôi nổi trong các cảng ở miền Nam Trung Hoa và 
sự sôi động trong dân chúng ở Nam Kỳ đã đủ làm bận tâm Cánh Tả nắm 
quyền ở Pháp, họ tìm cách làm dịu phong trào của nhân dân An Nam 
bàng cách cử Varennơ, đảng viên Đảng Xã hội, một đại biểu quốc hội có 
tinh thần cải cách, sang làm toàn quyền Đông Dương, ngày 29 tháng 
7 năm 1925. 

Trong khi tầng lóp thực dân coi sự chỉ định này như một sự khiêu khích 
thì giới tư bản bản xứ xu hướng lập hiến lại cảm thấy có hy vọng. Tại Paris, 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


53 


Dương Văn Giáo, lãnh tụ lập hiến là tuyên bố: « Chính phủ của nền Cộng 
hòa ngày nay dường như cũng đã đồng ý soi rọi đôi chút ánh sáng vào cái 
đống đổ nát do một thứ chủ nghĩa thực dân lỗi thời tích tụ từ nhiều năm nay 
ở Đông Dương. » Rỏi ở Sài Gòn họ lo chuẩn bị để trình cho quan toàn 
quyền những điều trần và nguyện vọng của họ. 

Ngày 18 tháng 11, Varennơ bước chân lên cảng Sài Gòn trong bộ âu 
phục thường chứ không phải trong bộ quan phục hào nháng chướng mất. 
Tờ báo Đông Dương bị xiềng (Inđochine enchaĩnée), thay thế cho tờ Đông 
Dương , đã được đem phát không. Trên đó có đăng một bức thư ngỏ của hai 
người phụ trách tờ báo là Mône và Malơrô gửi cho vị toàn quyền mới. Bức 
thư trình bày những điều kiện bất hợp pháp trong các cuộc tuyển cử ở Nam 
Kỳ dưới áp lực của chính quyền Cô-nhac. Bức thư tố cáo những mưu đồ về 
tài chính, những mưu mò kiềm chế báo chí, việc Cô-nhac có dính líu tối vụ 
bê bối về ruộng đất ở Cà Mau trong đó 387 nông dân bị tước đoạt ruộng đắt 
(tác giả công bố sẽ gửi tới Varennơ « hơn năm chục lá đơn kêu nài hợp lệ, 
rõ ràng và và có ký tên liên quan tới vụ bê bối đó »), cuối cùng lá thư tố cáo 
Cô-nhac và bạn bè của ông ta mưu đồ muốn biến Nam Kỳ thành khu rừng 
cấm dành riêng cho họ săn thịt. 

Sáu ngày sau, viên hội đồng quản hạt Nguyễn Tấn Dược phê phán 
nghiêm khắc những điều không chính xác trong Sách Xanh (Livre Vert), 
bản báo cáo hàng năm của thống đốc thòng tư Hội đồng quản hạt. Làm sao 
Cô-nhac có thể cho ràng tình hình dân chúng là ổn định và sung sướng khi 
hắn đề nghị một khoản tăng lớn trong ngân sách, không phải để xây dựng 
trường học và dịch vụ y tế, mà là để cung cấp sở Mật thám, một cơ quan 
giám sát chính trị chi phí tốn kém « chuyên theo dõi và tìm bắt những con 
người chỉ sai lạc là phát ngôn những ý tưởng có tính chất phiến loạn bất kể 
là đúng hay sai, và không tuyệt đối tận tâm với các nhà cầm quyền đương 
thời». 

Dược tố cáo tất cả những điều tai hại đã giãi bày qua bức thư ngỏ, chẳng 
e ngại gì Cô-nhac cùng số đông chủ tỉnh người An Nam thường hay nịnh bợ 
chủ Pháp để vinh thân phì gia. Ông nhắc lại sự bất công về mặt thuế khóa, 
sự khốn khổ của người nông dân chỉ có thể đi vay nặng lời, trong khi chính 
quyền lại cho những nhà kinh doanh và bọn chủ vườn cao su vay nhẹ lời; 
ông nhắc cái thời hạn quá lạm, người An Nam xấu số bị bắt đi lính - bốn 
năm bị bất kỳ gửi đi sang tận Syri và Bắc Phi để đàn áp những cuộc nổi 
dậy... Một số hội đồng quản hạt khác, như luật sư Galê, người bảo vệ 
Nguyễn An Ninh trước tòa án, như Trương Văn Bền cũng theo hướng phê 
phán đó. Tuy vậy ngân sách mà Cô-nhac đề nghị cũng được hai phần ba số 
hội đồng bỏ phiếu chấp thuận, còn Varennơ y tỏ thái độ như không biết mọi 



54 


VIỆT NAM 1920-1945 


chuyện. Các báo chí theo chính phủ im lặng không nêu lên chút gì đáng kể 
trong buổi họp đó, trong bầu không khí giông bão; chỉ có tờ Đông Dương 
bị xiềng số 7 có tuờng thuật chính xác và tỉ mỉ. 

Truớc hỏm lên đuờng ra Huế và Hà Nội, ngày 28 tháng 11, Varennơ lại 
có dịp để nắm tin tức. Thủ lĩnh lập hiến Nguyễn Phan Long trinh lên toàn 
quyền những đơn dân bản xứ khiếu nại và một Tập đơn thỉnh nguyện của 
khoảng 600 nhà tu bản, địa chủ và huơng lý từ các tỉnh chạy đến. Varennơ 
hứa hẹn mơ hồ sẽ ra lịnh điều tra và trấn chỉnh nhũng hà lạm, nhung tới 
việc xuất bản tự do báo chí bằng chữ quốc ngữ thì Varennơ khuớc từ : 
Nhũng nguời làm báo quốc ngữ, vì chua chuẩn bị để huởng dụng quyền tự 
do một cách khôn ngoan, sẽ lạm dụng và tung ra những lời quá khích trong 
tu tuởng của họ do đó gieo rắc sự rối loạn trong xứ, rồi một làn sóng phản 
đối sẽ sớm nổi lên. 

Không biết có phải do Cô-nhac và những nguời xung quanh nịnh hót 
xoa dịu không, để đến mức Varennơ thốt ra một cách mềm dịu: Thôi, chúng 
ta hãy quên quá khứ ! một thái độ đã bị báo Đông Dương bị xiềng châm 
chọc: « Hôm qua là đảng viên xã hội, hôm nay đã là bảo thủ thuợng thặng 
trong số những kẻ bảo thủ danh tiếng, lại thêm một sự đổi thái độ duới dấu 
hiệu của đông bạc Đông Duơng ». 

Varennơ chỉ giữ chức toàn quyền cho tới tháng 10 năm 1927, bởi lẽ 
cánh hữu ở Pháp cũng nhu bọn thực dân ở Đông Duơng khó mà chấp nhận 
việc ông ta ân xá ông già phiến loạn Phan Bội Châu, cái xu huớng ông ta 
cho phép thêm nhiều sinh viên sang Pháp học, sự ông khuớc từ lập lại 
ngạch trưng thuế cờ bạc, cùng sự ông ta quan tâm đến các Viện Dân biểu ở 
Trung Kỳ và Bắc kỳ 31 ; hai viện này rồi sẽ được các viên thống sứ cải thành 
những cơ quan tư vấn theo đuôi, và từ đó những người An Nam trung thực 
sẽ từ chối tham gia. Phái hữu ở Pháp cũng không tha thứ ông ta khi đọc bài 
diễn văn, Varennơ chỉ có hơi hướng của chủ nghĩa nhân văn, phần nào còn 
mang ảo tưởng về một nước Pháp thi ân bố đức, mà tờ báo Thời Đại (Le 
Temps) ngày 12 tháng 3 năm 1926 đăng lại cái đoạn văn đáng để lên án sau 
đây: 


Xứ Đông Dương đang tìm số phận của mình. Người ta có thể nghĩ 
rằng nước Pháp một khi sứ mạng đã hoàn thành, sẽ không đòi hỏi 
vai trò nào nữa trong cuộc sống ở bán đảo này, hoặc để lãnh đạo 
hoặc tư vấn cũng không nữa. Liên hợp với nước Pháp hay tách khỏi 
nước Pháp, thống nhất hay phân chia, không ai có thể biết được tình 
hình sẽ ra sao trong vòng một thế kỷ nữa đối với nhóm dán tộc mà 
chúng ta đã tập hợp lại dưới quyền bảo hộ của chúng ta. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 55 

Rồi tờ Thời Đại kết luận: 

Chính phủ của ông Bơriăn hiện nay thấy có hai điều cần thiết là phải 
cảnh báo cho toàn quyền Đông Dương về những lời của ông ta đã 
phát ngôn rất hiểm nguy và yêu cầu ông ta phải minh định cho rõ 
cái chủ thuyết thực sự của ông ta. 

Một tập đoàn thực dân đang bị thất vọng trong việc kiếm lợi lớn trong 
việc cho thuê các sòng cờ bạc cùng một bộ máy quan quyền đang khát 
khao quyền lực và tiền bạc, đã toan rập nhau cổ động đầu độc oai thế quan 
toàn quyền Đông Dương, rốt cuộc chiến dịch ấy đã thắng « người chính 
nhân quân tử » là ông Alecxănđorơ Varennơ. 

Phan Chu Trinh: 

Đạo đức và Luân lý Đông Tây 

Vào hòm sau ngày Toàn quyền xu hướng xã hội chủ nghĩa tới Đông Dương, 
Cụ Phan (Phan Chu Trinh) được một mớ thanh niên tri thức Việt Nam mời 
nói chuyện về Đạo đức và Luân lý Đông Tây 32 trong một quán cà phê của 
người Pháp tại góc phố Risô và đại lộ Albe Thứ nhất, hôm ấy nhằm ngày 19 
tháng 11 năm 1925. Một ngàn người tập hợp tại đó, phần lớn là thanh niên, 
trước hết họ đến là để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người chiến sĩ già từ chốn 
lưu đày trở về xứ sở. Đám đông tràn ra cả ngoài sân. Cụ khởi nói: 

Anh em đồng bào thấy tôi là người tuổi tác, ở lâu năm bên nước Pháp 
mới về, anh em đồng bào có lòng quá yêu, nhường cho tôi bước đầu lên 
diễn đàn để tỏ ý kiến và hy vọng của tôi đối với xã hội Việt Nam ta từ ấy 
đến giờ, thì tôi lấy làm cảm tạ vô cùng. 

Không nói, tưởng anh em đồng bào cũng đã biết, tôi vì quyền lợi 
của dân tộc Việt Nam mà phải lăn lóc đến mười tám năm nay. Trong 
khoảng 18 năm (hơn 14 năm ở Pháp) thường mong mỏi được gặp 
mặt anh em đông bào nơi cố hương, đặng tỏ chút ý kiến về những sự 
đã được nghe thấy trong khi trôi nổi nơi đất khách quê người. 

Không ngờ giấc mộng được thành, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, 
giáp mặt anh em đông đủ thế này. Tôi vui mừng quá. 

Sau đó cụ trình bày đại lược như sau: Cái hên đạo đức của chúng ta giống 
như một trái quả khỏ héo, chúng ta phải tự trách lấy chúng ta và phải làm 
sao làm sống lại cái đạo đức đó. Đạo Đức, chính là cái làm cho nên người, ở 
mọi thời đại, ở khắp mọi nơi chính đạo đức là cái làm cho con người xứng 
đáng làm con người, nghĩa làn có lòng nhân, sự công bàng, tương kính lẫn 



56 


VIỆT NAM 1920-1945 


nhau, biết lẽ phải, giữ lời hứa, tham gia sự lao động cần thiết. Cái đạo đức ấy 
nằm trong lòi dạy của Khổng Tử: « Khi ta làm điều thiện, Trời Đất sẽ giúp 
ta, khi ta làm điều ác, Trời Đất sẽ diệt ta », hay như câu của Mạnh Tử: « Khi 
mình tự khinh mình thì người khác sẽ khinh minh ». 

Ngược lại luân lý là tùy thuộc từng nơi chốn từng thời đại, nó giống 
như y phục, thay đổi theo quyền lực; cái chế độ quân chủ cổ lỗ của chúng 
ta kéo theo nó những qui tắc luân lý, không những là cái luân lý gia đình 
mà theo thời gian đã đi tới chỗ độc đoán đáp ứng với sự chuyên chế của 
nền quân chủ, trong đó trẻ con đã phải tập thói quen tuân phục và tiếp thu 
tinh thần nô lệ, trong đó vợ phải vâng lời chồng, đồng thời nó còn kéo 
theo cả một nền luân lý quốc gia còn tệ hại gấp đôi, bởi lẽ từ thời cổ xưa, 
nó chỉ gồm trong hai chữ, vua tôi; người dân không có quyền can thiệp 
vào công việc quốc gia, họ không có quyền công dân. Tại Châu Âu, nền 
luân lý gia đình đã nhường bước trước nền luân lý quốc gia, song những 
quốc gia Châu Âu là những quốc gia hiếu chiến, gây những cuộc chiến 
tranh chẳng có lợi cho ai. Những quốc gia ấy và quốc gia của ta ngày nay 
phải cùng tiến tới thời đại xã hội xóa bỏ bất công và phân chia giai cấp. 
Thời đại xã hội đã được hé mở bởi nhiều triết gia lớn, những văn sĩ, thi sĩ, 
ở phương Đông cũng như phương Tây; đó sẽ là thời đại của đạo đức, của 
« tâm đạo » chứ không còn là thời đại của tương quan lực lượng. Ớ Châu 
Âu hiện đã có những tầng lớp thanh niên xã hội chủ nghĩa, những thanh 
niên dân chủ, mà tầm nhìn của họ vượt biên giới quốc gia. Con đường sẽ 
còn dài, bởi lẽ nếu như xu hướng xã hội chủ nghĩa nẩy nở ở Châu Âu, thì 
ở nước ta vẫn có phương châm sống chết mặc bay; người ta quên nhân 
dân; quên nỗi thống khổ nghèo nàn của họ; người ta còn lo học vì danh 
lợi, vì địa vị; dân càng nỏ lệ, ngôi vua càng mạnh và các quan càng giàu; 
cái tinh thần ấy lan đến cả những thầy thông, thầy ký, thậm chí đến cả 
cậu bồi, anh bếp; ai ai cũng mong trở thành thầy ký, ông chánh... để lại 
đè nén người khác. Nếu chúng ta muốn rằng một ngày nào đó nước nhà 
độc lập thì hãy tuyên truyền lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần tương 
thân tương ái. 

Từ hơn sáu mươi năm nay, dưới sự bảo hộ của một nước dù sao cũng rất 
văn minh, thế mà sở mật thám Pháp vẫn cứ ghi tên chúng ta vào sổ đen khi 
chúng ta nói đến yêu nước, họ ghép chúng ta vào tội âm mưu lật đổ chính 
quyền. Chúng ta đừng để bị tê liệt nữa. Nếu như người Pháp không cho 
phép chúng ta yêu nước và đẩy chúng ta vào chỗ tuyệt vọng, thì ta sẽ 
không mắc tội lỗi gì nếu ta tỏ ra không trung thành với họ. Tôi không nói 
đến chuyện khích động nổi dậy hay phải ép mình nhờ vả nước này nước 
khác để tạo nên những sự khuấy động trong nước, vì điều đó sẽ làm chúng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 57 

ta lệ thuộc vào người. Chúng ta phải trải qua một giai đoạn hai ba chục năm 
theo một nền luân lý quốc gia mới, giành được một tinh thần tự do, rồi 
chúng ta mới tiến tới một nền luân lý xã hội. « Người ta có thể giết chứ 
không thế làm nhục một kẻ sĩ » (Sĩ khả sát bất khả nhục). Chớ để giàu sang 
làm ta mê đắm, chớ để nghèo nàn làm ta biến đổi, chớ để cường quyền làm 
ta cúi đầu, đó mới là người chân chính (Phú qúi bất năng dâm, bần tiện bất 
năng di, uy vũ bất năng khuất, thị chi đại trượng phu). Mạnh Tử nói rằng 
dân là qúi nhất. Dân phải làm gì khi vua là hôn quân? Mạnh Tử không trả 
lời câu hỏi đó, nhưng lịch sử đã có câu trả lời: vua ác thì dân diệt. 

Chúng ta hãy coi chừng đừng giục dân nổi dậy với giáo mác, gậy gộc; 
đừng phơi mình ra để chết vô ích; làm như thế chỉ tạo thêm sự cao ngạo và 
đè nén áp bức của những kẻ xu nịnh. 

Ngày 27 tháng 11, trong một cuộc nói chuyện thứ hai, Phan Chu Trinh 
bàn về Quân chủ và Dân chủ. 33 


Vụ án Phan Bội Châu, tháng 11 năm 1925 

Ngày 23 tháng 11, đám người nhiệt tình và sôi nổi bao quanh tòa án Hà 
Nội, khi mở phiên tòa xử ông già phiến loạn, Phan Sào Nam, người đã bị 
kết án tử hình vắng mặt vào năm 1913 khi xảy ra vụ ném bom ở Hà Nội. 
Đứng trước các quan tòa, bị cáo tuyên bố: 

Thành thực mà nói, tôi tự nhận đã có âm mưu chống lại vua của tôi 
nhằm lật đổ chế độ quân chủ, tạo nên một nước Việt Nam Cộng hòa. 

Tôi cũng tự nhận đã có nhiều nỗ lực, bằng lời nói và cây bút, để thức 
tỉnh đồng bào tôi một tấm lòng yêu nước mà từ trước chưa có, đã 
phê phán chính phủ bảo hộ trong bước đầu của giai đoạn lưu đày và 
trách cứ họ để cho nước Nam ngập ngụa trong vòng ngu tối; tôi 
cũng tự nhận quá nghiêm khắc đối với quan trường và trách cứ họ 
về những sự nhũng lạm thái quá. Nếu như các ông thấy rằng những 
hành động của tôi xứng đáng phải tội chết, thì hãy lấy đầu tôi đi, tôi 
sẽ sẵn lòng rơi đầu cho các ông bởi đã từ lâu tôi đã tự biến thân 
mình phục vụ cho lý tưởng của mình. Tôi đã hăng say tranh đấu vì 
hạnh phúc của tổ quốc tôi, của dán tộc tôi, song chưa hề một phút 
nào đi chệch khỏi phẩm chất của tôi. 34 

Việc kết án tử hình Phan Bội Châu, mặc dù đã giảm xuống thành án khổ 
sai chung thân, khích động giáo viên và học sinh rầm rộ bãi công, biểu 
tình tuần hành ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng và Huế. 
Truyền đơn, điện tín đòi tha cụ Phan tung ra khắp nơi. Nhiều bà cao tuổi 



58 VIỆT NAM 1920-1945 

tập trung đông nghẹt trên con đường nơi xe chở toàn quyền đi qua, họ qùi 
xuống, xin ân xá cụ Phan. 

Tại Nam Kỳ, cái tên Phan Bội Châu chưa được thanh niên biết đến 
nhiều. Cuộc du hành chóp nhoáng của Phan vào năm 1904 tới Sài Gòn rồi 
tới Lục tỉnh, đến tận cùng Thất Sơn gần Châu Đốc, chỉ để lại đấu vết trong 
tâm trí của những người lớn tuổi hoạt động trong hội của Cường Để. Thế 
nhưng, qua bài tường thuật tỉ mỉ và nhắc lại cuộc đời hăng say hoạt động 
của « Cụ Phan Sào Nam » (bút danh của Phan Bội Châu), tờ Đông Pháp 
Thời báo đã làm cho các tầng lóp nhân dân xúc động đặc biệt là đối với 
những thanh niên cấp tiến. Báo Chuông Rè, sau hai mươi tháng im tiếng, 
lại được Nguyễn An Ninh tung ra vào ngày 25 tháng 11, phát động chiến 
dịch bảo vệ Phan Bội Châu. Khi Yarennơ đã thả Phan Bội Châu vào ngày 24 
tháng chạp 1925, báo ấy kêu gọi lạc quyên giúp ông, mọi tầng lớp nhân 
dân khắp nơi đều hưởng ứng nhiệt liệt. 

Bị quản thúc ở Huế, Phan Bội Châu sống trong cảnh khó khăn. Với số 
tiền lạc quyên, ông dựng một túp lều bên bờ sòng Hương. Thời gian đầu 
ông day chữ quốc ngữ và chữ nho cho các trẻ em. Nhưng sau đó các phụ 
huynh đã phải ngăn không cho con đến học, do sức ép ngầm của sở mật 
thám. Thiếu sự giúp đỡ của những người có cảm tình, ông phải sống một 
cách chật vật, đôi khi nhà cửa trống trơn. Trong số những thanh niên gần 
gũi để học tập tấm gương một thời đã quên mình vì đại nghĩa, ta thấy có 
con rể của ông là Vương Đức Cảnh, phụ trách bí mật đảng Thanh Niên ở 
Trung Kỳ; thư ký của ông là Phan Đăng Lưu, (sẻ bị bắn vì là cộng sản vào 
năm 1940); Phan Văn Hùm (sẽ bị những người thuộc đảng của Nguyễn Ái 
Quốc ám sát năm 1945). 

Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 10 năm 1940, để lại nhiều bài thơ, 
một cuốn phê phán đạo Khổng, Khổng Học Đăng , và tập hồi ký Tự phán , 
viết trong mười lăm năm cuối đời. 

Mùa Xuân Sài Gòn. tháng 3-4 năm 1926 

Ngày 30 tháng 11 năm 1925, trên tờ báo Chuông Rè của anh, Nguyễn An 
Ninh lên án chính sách Pháp Việt hợp tác của đảng lập hiến trong bài: 
« Người ta chỉ hợp tác với những người bình đẳng ». Ngay từ trước, ngày 
19 tháng 5 năm 1924, anh đả viết « chỉ nên trông cậy nơi mình »: 

Tại Nam Kỳ, chúng ta có mảnh đất hợp pháp mà trong những phạm 
vi giới hạn của nó chúng ta có thể hoạt động được nhiều. Chúng ta 
có quyền mạnh dạn công bố ở xứ này những nguyên tắc căn bản của 
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, từ mục đầu tiên nói rằng 




v • 




-r À 



IU 

í t 










NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 60 

người ta sinh ra ở đời đều có quyền tự do và bình đẳng về công 
quyền, cho tới mục cuối cùng, mục này công bố bổn phận người 
công dán nào bị người xâm phạm quyền là phải đứng lên cầm vũ 
khí chống lại những kẻ áp bức vi phạm quyền của mình. Tự do là 
phải giành lấy chứ không phải là do người ta thỏa thuận cho. Muốn 
giành lấy tự do trong tay một cường lực có tổ chức thì phải có một 
lực lượng đối lập có tổ chức. 

Ngày 14 và 24 tháng chạp, anh xác định lập trường đối với chủ nghĩa 
Gănđi và chủ nghĩa quốc tế: 

Hiện nay chỗ nào cũng thấy người An Nam nói tới chủ nghĩa Gănđi. 

Tốt thôi. Tuy nhiên, ta phải công nhận rằng chúng ta đang rạp mình 
trước những kẻ áp bức, trong khi đó chủ nghĩa Gănđi khuyên chúng 
ta phải chống đối bằng một tinh thần kiên trì thụ động nhưng tự hào, 
biểu lộ được ý thức về nhân phẩm của mình. Quả vậy, Gănđi đã 
tuyên bố rằng « Ớ nơi nào phải lựa chọn giữa sự hèn nhát và bạo 
động, tôi khuyên nên bạo động. Tôi mong muốn được nhìn thấy 
một nước Ân Độ tự do bằng bạo động mà giành được còn hơn là 
chịu xiềng xích nô lệ dưới bạo lực của những kẻ thống trị.» 

Thế giới đang tiến về chủ nghĩa quốc tế như một con thuyền trôi 
trên môt dòng nước mạnh không sao cưỡng lại nổi. Và chủ nghĩa 
quốc tế không thể có được nếu không có chủ nghĩa quốc gia. Trước 
hết các chủng tộc lạc hậu phải thành lập các quốc gia, các dán tộc bị 
nô lệ bởi bạo lực phải được giải phóng, để cho mọi người và mỗi 
người có thể đóng góp phần mình một cách tự do tạo nên sự hài hòa 
của chủ nghĩa quốc tế. 

Vào đầu năm 1926, ngọn gió lành do Nguyễn An Ninh thổi lên bị giới 
thực dân coi như một trận cuồng phong. Thanh niên Sài Gòn thức tỉnh làm 
sai lạc những dự đoán của Cô-nhac: cái hạt mà y cho ràng không thể nảy 
mầm được đã lặng lẽ ló ra khỏi mặt đất. 

Nhóm dân nhỏ bé ở Sài Gòn hưởng ứng một cách không e ngại lời kêu 
gọi của Ninh, họ tham dự cuộc mít ting phản đối ở phố Lanxarôtto, họ tuần 
hành ra tận cảng để đón tiếp ông Bùi Quang Chiêu « người đã đòi những 
cải cách », và tham gia đám tang Phan Chu Trinh, con người vì dân vì 
nước. Nhưng chúng ta hãy theo dõi sự kiện từng bước. 

Ngày thứ bảy 20 tháng 3, Phan Chu Trinh đang hấp hối, truyền đơn 
tung ra giữa ban ngày ở Sài Gòn, ký tên Đơgiăn dơ la Bati và Nguyễn An 
Ninh. Tờ truyền đơn kêu gọi một cuộc tập hợp tại Vườn Xoài để phản đối 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 61 

việc trục xuất nhà báo Trương Cao Động về Trung Kỳ. Ngày hỏm sau, lính 
mả tà và mật thám tràn ngập phố Lănxarôttơ từ sớm. Vào lúc 8 giờ, thợ 
thuyền, nhân viên, học sinh, viên chưc lũ lượt kéo đến, không tỏ ra e ngại 
chút nào. Báo Chuông Rè ngày 23 tường thuật lại như sau: 

3000 người An Nam đã tới dự cuộc mít ting. Miếng vườn lớn của Bà 
đốc phủ Tài tràn ngập người. Có chỗ chật ních như nêm cứng người 
lại với nhau. Trên khóm cây xoài, những trùm người làm trĩu cả 
cành. Có khoảng 600 người là học sinh các trường Sacsơlu Lôba, 
trường sư phạm, trường tư. Thợ thuyền cũng chiếm một lượng tương 
đương. Chủ tịch: ông Lê Quang Liêm, tục gọi ông Bảy, lập hiến; 
cùng với ông Trương Văn Bền, tư vấn Hội đồng lập hiến thuộc địa, 
và ông Phan Văn Trường, luật sư, giám đốc báo Chuông Rề. Với tư 
cách người tổ chức chính, ông Đơgiăn đơ la Bati phát biểu đâu tiên. 

Ông Nguyễn An Ninh đọc bài diễn văn cuối cùng. Ông Ninh thấp 
bé mà bục không cao lắm, thế nên những người tham dự đề nghị 
ông đứng lên chiếc ghế dựa để mọi người thấy mặt. 

Quyết nghị: Ba ngàn người An Nam sau khi đã nghe ông Đơgiăn dơ 
la Bati, Nguyễn Pho, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Lang vá các thư 
ký của Đảng An Nam Thanh niên, nhận thấy rằng việc trục xuất 
những người An Nam gốc ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ ra khỏi lãnh thổ 
Nam Kỳ là một hành động độc đoán, kịch liệt phản đối sự lạm 
quyền quá đáng đó, đặc biệt đối với việc trục xuất ông Trương Cao 
Động, kiên quyết đòi chính phủ Pháp phải tôn trọng ở Đông Dương 
những quyền tự nhiên bất khả xâm phạm thuộc nhân quyền và dân 
quyền đã được Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp công nhận, nhất là 
quyền tự do báo chí xuất bản bằng chữ quốc ngữ, hủy bỏ việc giam 
câu lưu về dán sự tố tụng và thương mại, bảo đảm quyền tự do giáo 
dục, hội họp và du hành. 

Vào hồi 10 giờ cuộc mít ting giải tán trong tiếng hô vang An Nam 
vạn tuế! 

Đơgiăn dơ la Bati 

Ngày 24, Đơgiăn , Nguyễn An Ninh bị bắt cùng Lâm Hiệp Châu, phóng 
viên tờ Đông Phấp Thời báo. Phải chăng chính quyền thuộc địa muốn ngăn 
chặn quyết liệt mọi cuộc phản kháng, dù là hợp pháp? Cũng ngày hôm đó, 
chính quyền thực dân đã phải há mồm ngạc nhiên mà ngó dân chúng Sài 
Gòn tuần hành biểu tình lần đầu tiên trên đường phố. 

Do sáng kiến của Đông Phấp Thời báo và Trịnh Hưng Ngẫu (Đảng An 
Nam Thanh niên), nhiều truyền đơn tung ra mời dân chúng chuẩn bị tiếp 



62 


VIỆT NAM 1920-1945 


đón Bùi Quang Chiêu từ Pháp trở về ngày 24 tháng 3. Tạ Thu Thâu, một 
trong những người tổ chức Đảng An Nam Thanh niên, về sau viết: 

Hầu hết chúng ta đều không ưa gì thái độ ôn hòa của Bùi Quang 
Chiêu. Song vấn đề không phải ở đó. Những nghị lực dồn nén cần 
phải được biểu lộ, và đáy là một lý do quyết định khiến chúng ta, 
những thanh niên trẻ, không cần lẩn tránh (La Vérité 18- 4 -1930). 

Từ lúc 18 giờ, lối vào cảng Mêtsagiơri Maritim, và các phố dẫn tới đó 
đông nghịt người, và đám đòng ngày càng lớn hơn sau giờ đóng cửa các 
công sở, cửa hàng và xưởng thợ. Dân ở các tỉnh kép về tập trung tại mé 
sông Ke đơ Belgít từ Cột cờ Thủ ngữ (Mât des Signaux) cho tới Câu Mống 
và trên cầu quây Khánh Hội, đen nghẹt người. Từng chùm người bám vào 
dãy rào chắn trên cầu. Nhưng con tàu mãi đến 21 giờ mới xuất hiện. Nhiều 
thanh niên đeo băng vàng và khoảng 800 dân thợ sở Thủy binh Ba Son đi 
bảo vệ quanh Bùi Quang Chiêu, được đám đông chào đón một cách im 
lặng. Trong khi đó những kẻ phá phách biểu tình do Đơ la Sơvrôtierơ, giám 
đốc báo Trung Lập (LTmpartial), điều động, hô vang lên « Giết chết nó 
đi! ». Hai lần thằng nầy cố tìm cách đá vào người « quan lớn » Chiêu, 
nhưng hấn thình lình bị Trịnh Hưng Ngẫu đá đít gạt ra. 

Từ trong đoàn người đi hộ tống Bùi Quang Chiêu qua các phố cho tới 
trụ sở của đảng lập hiến ở đường Lagrănđierơ vang lên những lòi hô đồng 
loạt: « Hãy thả Nguyễn An Ninh ! ». Nhưng thật là điều vô ích khi người ta 
hy vọng Bùi Quang Chiêu can thiệp để Nguyễn An Ninh được thả ra. Trong 
một bức thư Bùi Quang Chiêu gửi cho bạn mình, y tỏ ra lo ngại không phải 
về sự bắt bớ Ninh, y lo ngại « dân An Nam thức tỉnh ẻ, lớp « thanh niên quá 
khích và kém giáo dục » thức tỉnh. Ông ta dự định ép họ vào « khuôn khổ ở 
ăn nề nếp ». 

Cũng ngày 24 tháng 3 đó, Phan Chu Trinh mất. Tin đó làm tăng xúc 
động dân chúng, họ đã dấy lên từ vụ bắt Nguyễn An Ninh. Phan Tây Hô - 
người Sài Gòn hay dùng từ đó để chỉ Phan Chu Trinh - bị bệnh lao làm hao 
mòn sau mười tám năm tù ngục và lưu đày, đã thở hơi cuối cùng. Mọi 
người cảm thấy sự mất mát này như một điều bất hạnh. Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Đông Pháp Thời báo , hàng ngàn người, nam giới, phụ nữ, thanh 
niên, thuộc đủ mọi tầng lóp cứ diễu hành hàng tuần lễ trước thi hài của 
người quá vãng, trước bàn thờ khói hương nghi ngút đặt tại 54 phố Pelơre. 

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày chủ nhật mồng 4 tháng 4, phố Pelơre và các 
phố lân cận tràn ngập người tập hợp. Quanh linh cữu, nhóm thanh niên 
thuộc đảng An Nam Thanh niên đêo băng trắng mở đầu đoàn tang lễ. Họ 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


63 


giương lên biểu ngữ lớn « Cách mạng An Nam muôn năm! ». Rồi đến học 
sinh các trường ở Sài Gòn và các tỉnh, dân thợ và thơ ký sở Ba Son, thợ và 
phu khuân vác các nhà máy xay lúa Chợ Lớn rời bỏ công việc, rồi đến 
nông dân Bà Điểm, Hóc Môn những địa điểm nổi danh về tinh thần phản 
kháng... 

Những người tổ chức có mặt cả ở đó và người ta thấy dự tang nhiều 
người từ Bắc kỳ, Trung Kỳ vào, các tỉnh Nam Kỳ đến, với hàng trăm khăn 
tang trắng và những dòng chữ kính viếng Phan Tây Hô. Làn sóng người 
yên lặng đổ vào đại lộ Nôrôđôm, diễu qua Dinh toàn quyền, rồi vượt lên 
phố pỏl Bơlănsy để tiến về nghĩa trang nhũng người quê quán Gò Công tại 
Phú Nhuận. 

Trong số thư cùng tang trướng gửi lời từ biệt, có bức của Nguyễn An 
Ninh từ trong tù gửi ra, gợi lại cuộc đấu tranh chung chống bất công và áp 
bức; có thư của Phan Bội Châu, từ nơi quản thúc ở Huế gửi vào — không 
còn đối lập quan niệm chinh phục độc lập bằng bạo lực với kế hoạch thu 
hồi xứ sở bàng cách thấm nhuần sâu sắc về văn hóa và kiên trì của Phan 
Chu Trinh. Đó là một bài ca thắm thiết tình huynh đệ đối với tinh thần đấu 
tranh bền bỉ của người đã khuất để cứu giống nòi ra khỏi cảnh « bần cùng 
lạc hậu ». 

Ba tấc lưỡi nào gươm nào súng, nhà cầm quyền trông giộ đã gai ghê, 

Một ngôi lòng vừa trống vừa chiêng, cửa dán chủ, treo đèn thêm sáng 
chói. 

Trước đã giỏi thời sau nên giỏi nữa, dấu cộng hòa xin ráng sức theo 
đòi, 

Thác còn thiêng thời sống phải thiêng hơn, độc lập quyết đều tay xin 
vói! 

Đứng trước mộ cụ Phan, Bùi Quang Chiêu đọc bài điếu văn, chỉ định 
một cách quá đáng Phan Chu Trinh là người đề xướng tinh thần Pháp Việt 
đề huề. Huỳnh Thúc Kháng, bạn chiến đấu của Phan, cũng bị bắt và đày ra 
Côn Đảo năm 1908, nhấn mạnh tinh thần bền bỉ của một con người suốt 
một đời đấu tranh chống đế quốc áp bức, triệt hạ phong kiến, hy sinh vì 
nhân quyền. 

Nguyễn An Ninh bị bắt, Phan Văn Trường phụ trách tờ Chuông Rè từ số 
52. Ông đưa vào tờ báo một tiêu đề bàng câu nói của Mạnh Tử bằng chữ 
Hán và lời dịch bàng chữ Pháp: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. 
Ông tiếp tục in trừng kỳ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cùng với lời 
kêu gọi về triển vọng một thế giới mới: « Vô sản toàn thế giới, đoàn kết 



64 


VIỆT NAM 1920-1945 


lại! ». Vào thời kỳ này, ỏ' Pháp, bản Tuyên ngôn của Kac Mac và Ảng ghen 
được phổ biến rộng rãi in ra sách nhỏ rẻ tiền. Nó không chứa đựng điều gì 
làm choáng váng đầu óc của tầng lớp thanh niên trí thức An Nam. Trong đó 
hai tác giả bản Tuyên ngôn dự kiến cách mạng thợ thuyền trong các xứ kỷ 
nghệ tiền tiến như Anh, Pháp, Đức, là điều dường như chưa thiệp cập tới 
một xứ An Nam còn đang ở trong tình trạng kinh tế tự nhiên tự túc, và 
chương trình quá độ sơ thảo trong Tuyên ngôn có thể làm cho những thanh 
niên đầy cao vọng phải suy nghĩ. 

Trong một xứ mà giai cấp vô sản vừa mới hình thành, những từ ngữ 
khẩu hiệu như: chù nghĩa xã hội, chủa nghĩa quốc tế vô sản, đoàn kết vô 
sản, đôi khi mịt mờ như đám mây sao lóng lánh giữa trời đêm đối với 
người nghe, nhưng cũng mang lại nhiều điều mơ mộng. Những tên tuổi như 
Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh luôn luôn làm xúc động trong lòng, 
nhưng thời đại đã thay đổi màu sắc. Nếu như chủ nghĩa quốc gia còn đáp 
ứng được với thống trị thực dân, thì người ta cũng đã thấy le lói một điều là 
một khi giành được độc lập, con đường có thể mở ra để xây dựng một xã 
hội thân ái trong đó tầng lớp dân cày nghèo, phu phen công nhựt và thợ 
thuyền không còn phải chịu thống khổ vì đói nghèo, và thế là cái « quái 
tượng của chủ nghĩa cộng sản » bắt đầu ám ảnh xã hội thuộc địa. 

Phan Văn Trường mở rộng bộ biên tập khi tờ La Cloche Fêlée (Chuông 
Rè) đổi thành tờ L'Annam kể từ ngày 1 tháng 5, mời những cộng tác viên 
không đồng xu hướng nhập vào, trong đó bên cạnh Đơgiăn dơ la Bati có 
Tạ Thu Thâu, Trịnh Hưng Ngẫu, Nguyễn Khánh Toàn, Diệp Văn Kỳ... 

Tờ báo tố cáo « cái trò Pháp Việt đề huề »: 

Không một lời hứa nào được thực hiện, không một cải cách nào 
được tiến hành chỉ trừ những cái, nếu được coi như xếp vào lọai cải 
cách: tăng số công chức ngồi không để lãnh lương, cung cấp thêm 
những ưu quyền công phẫn, tăng thêm thuế má, tạo thêm những 
khoản đóng góp mới, những hoang phí và nhiều loại tước đoạt dán 
bản xứ. Trước khi nói tới hợp tác đáng lẽ phải xét xem nó có thể 
thực hiện được không. Rất nhiều người An Nam vẫn còn chạy theo 
cái bóng ma hợp tác đó. 35 

Trong tờ L'Atmam ngày 16 tháng 9, Tạ Thu Thâu luận chiến cùng Pôl 
Mônê về cùng một đề tài này: 


Sự hợp tác được thực hiện ở Đông Dương đó là sự hợp tác giữa vài 
ngàn người Pháp với vài ngàn người An Nam đầy tham vọng và đã 



65 NGỌN LỬA Ấp ủ GIỚI TRÍ THỨC 

mất phẩm chất người An Nam. Vì dán tộc An Nam là một dán tộc nô 
lệ bị khóa mồm nhân cách tinh thần của họ là không tồn tại, thế thì 
sự hợp tác Pháp Việt chỉ là một trò hề. 

Tờ L'Annam xuất bản cho tới tháng 2 năm 1928, trong thời gian cách 
quãng từ tháng 8 đến tháng chạp năm 1927. Báo đình bản hẳn khi Phan 
Văn Trường bị kết án vào ngày 27 tháng 3 năm 1928 hai năm tù vì đã « kêu 
gọi khêu khích quân lính bất tuân lịnh nhằm mục đích tuyên truyền vô 
chính phủ ».Tòa Thượng thẩm Sài Gòn xác nhận bản án ngày 11 tháng 5. 
Mặc dầu Trường chống án ở tòa phá án ở Paris, rồi sang Pháp vào tháng 6 
để tự bảo vệ, ông bị cảnh sát đến bắt tại nhà, 11 phố Bơlenvilơ, Paris 5e, và 
tống giam tại nhà ngục Cơlecvô. Chúng ta sẽ không nghe thấy nói về ông 
nữa cho tới khi ông mất ở Hà Nội vào tháng 5 năm 1933. 


Vụ ấn Nguyễn An Ninh lần thứ nhất 

Ta hãy trở lại tháng 4 năm 1926. Ngày 24 bắt đầu xử vụ Nguyễn An Ninh, 
cảnh sát và lính lưu động kiểm soát cổng Tòa án Sài Gòn; trong hội trường, 
nhân viên sở mật thám nhiều hơn khán giả được phép vào. Ninh xuất hiện 
trong bộ quần áo bà ba đen và tự bào chửa, anh yêu cầu hai luật sư của anh 
là Galê và Lơíevơrơ không nên xin khoan hồng cho anh. Anh không cần 
đến sự khoan hồng mà đòi phải có sự công bằng. Anh bị kết án hai năm tù 
vì « những hành động phiến loạn », sau đó án này giảm còn 18 tháng. 

Khắp xứ lại xúc động lên, giới học sinh lại nổi lên bãi khóa để phản đối. 
Cũng như sau khi Nguyễn An Ninh bị bắt lại có những cuộc bãi khóa ở 
trường nữ sinh áo tím Sài Gòn, ngày 28 tháng 3, ở trường Đạo Tabe ngày 1 
tháng 4, ở trường tiểu học Phú Lâm (Chợ Lớn) ngày 12..., thì sau khi Ninh 
bị kết án, học sinh bỏ học hàng loạt tại 16 trường lớn ở Sài Gòn, Cân Thơ, 
Bến Tre, Mỹ Tho, Vĩnh Long... Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1926 hơn môt 
ngàn học sinh bị đuổi học. 

Sau này, Tạ Thu Thâu viết trong tờ Sụ Thật (La Vérité) ỏ' Paris ngày 1 
tháng 5 năm 1930: 

Nếu như người ta biết chúng ta đã biểu dương những lực lượng nào 
để đòi thả Ninh vào thời kỳ ấy! Chúng ta đã nghĩ đến những giải 
pháp cách mạng nhất. Tổng bãi công! Tổng bãi công trong khi lực 
lượng thợ thuyền và thơ ký chưa hề được tổ chức và trong khi chúng 
ta mói chỉ liên hệ được với một vài công nhân sở Bưu điện, Truyền 
thanh và Xưởng thủy binh Ba Son. 



66 


VIỆT NAM 1920-1945 


Được thả ra khỏi tù có điều kiện vào tháng giêng năm 1927, Nguyễn An 
Ninh xuống tàu sang Pháp. Tại Paris, anh gặp lại Nguyễn Thế Truyền, lãnh 
tụ Đảng Việt Nam Độc lập. 

Còn Đảng An Nam Thanh niên có một đời hoạt động ngắn ngủi. Điều lệ 
và tuyên ngôn của đảng này chỉ đến 20 tháng 5 năm 1926 mới được đăng 
tải trên tờ Tiếng vọng nhà Nam (L’ Echo annamite). Đảng hây hô hào đấu 
tranh đòi nhân quyền và dân quyền cho người An Nam ở giai đoạn đầu tiên. 
Trong tờ Sự Thật vừa kể trên, Tạ Thu Thâu nhác lại việc thành lập và kết 
thúc của nhóm tổ chức tí hon này, coi như một « sự điên cuồng thời niên 
thiếu » : 

Trong mấy năm cuối cùng của tôi ở trường trung học (1923-1925), 
phong trào cách mạng nổi lên rầm rộ. Chúng tôi đọc báo cấm giữa 
giờ học, tổ chức họp kín vào những buổi ra chơi. Sau những cuộc 
hội thảo bất tận, chúng tôi đi đến một kết luận cụ thể: phải tập bắn 
súng, tất cả chúng tôi đi theo khuynh hướng khủng bố. Chúng tôi 
chỉ có hai ý tưởng: ám sát cá nhân và xây dựng một đội quân ở 
Trung Quốc để phục hồi nền độc lập. Sau này vụ án Phan Bội Châu, 
vụ Trương Cao Động đã cung cấp cho chúng tôi những dịp tốt để cổ 
động. Lực lượng của chúng tôi được tập hợp, rồi kết tinh thàng 
Đảng An Nam Thanh niên vào đầu năm 1926. Trong vòng 3 ngày 
chúng tôi mộ được hơn một trăm đảng viên, không kể hàng ngàn 
người cảm tình. 

Trên kia chúng ta đã thấy Đảng An Nam Thanh niên hoạt động như thế 
nào trong dịp tiếp đón Bùi Quang Chiêu và đưa tang Phan Chu Trinh. Khẩu 
hiệu tổng bãi công vào ngày 4 tháng 5 do truyền đơn tung ra, coi như tiếng 
hát tống chung của đảng. 


Nhiều đồng chí bị xét nhà. Những kẻ do dự rời chúng tôi, và chúng 
tôi lánh xa những người bạn nghi ngờ hoặc khiêu khích. Trong cuộc 
họp cuối cùng chúng tôi chỉ còn có 6 người. Nhóm tự tan rã. Một bộ 
phận lẩn vào những nhóm nghiên cứu, một số ẩn vào đạo Cao Đài, 
một thứ tôn giáo mà bọn linh cảm thần bí ấy hy vọng tìm chỗ nương 
dựa trong cuộc đấu tranh. 

Tạ Thu Thâu thêm rằng anh kể lại việc đó chỉ cốt chứng minh một chủ 
nghĩa quốc gia chủ quan và lãng mạn sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì, mà cần 
phải có một lý tưởng cách mạng và một tổ chức cách mạng. 




68 


VIỆT NAM 1920-1945 


Cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt tháng 10 năm 1926, đảng lập hiến 
thắng cử, đó là một đảng đại diện cho tầng lóp tu sản địa chủ An Nam, 
đứng đầu là Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long. Tạ Thu Thâu và 
Nguyễn Khánh Toàn phản ứng lại bằng cách tung ra tờ báo Le Nhà Quê từ 
1 tháng giêng năm 1927, nhưng lập tức bị cấm trước khi phát hành : 

Trước những lời xa hoa của nhưng người đàn anh, lớn tuổi 
nhưng không phải lớn về tinh thần phương pháp, từ nay 
chúng tôi để ngoài tai, và chính là nhờ vượt khỏi sự bảo trợ 
của họ chúng tôi sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình. 

Nhóm chủ chốt đảng An Nam Thanh niên không lìa cuộc chiến đấu. Hà 
Huy Giáp ở lại Nam Kỳ, gia nhập bí mật Thanh niên Cách mạng Đồng chí 
Hội rồi vào Đảng Cộng sản Đòng Dương năm 1930; Bùi Công Trừng và 
Nguyễn Khánh Toàn sẽ sang học tại trường Stalin ở Môskơva; còn Trịnh 
Hưng Ngẫu cùng Tạ Thu Thâu sẽ theo chân Nguyễn An Ninh và Nguyễn 
Thế Truyền ỏ' Pháp. 







III 

Đợt sinh viên du học mới 
đang tìm đường lối cách mạng 
1925-1929 


Đợt du học đầu tiên (bí mật) do Phan Bội Châu khởi xuớng vào năm 1906 
đã đua sang Nhật đuợc khoảng 200 sinh viên, sau đó họ bị trục xuất vào 
năm 1909 duới sức ép của ngoại giao Pháp. 

Phong trào quốc gia bồng bột những năm 1925 đã đề khởi một đợt du 
học lần thứ hai, lần này chủ yếu là sang Pháp theo đuờng hợp pháp, và bí 
mật sang Trung Hoa sang Nga. Tâng lớp thanh niên du học sang Pháp một 
mặt hưởng ứng lời kêu gọi xuất ngoại của Nguyễn An Ninh, một mặt do 
tham vọng của tầng lớp tư bản bản xứ và địa chủ An Nam giàu có mơ mộng 
bàng cấp cho con em. Những học sinh và sinh viên du học sang Pháp tăng 
từ 177 vào tháng 5 năm 1924 lên tới 1700 vào tháng giêng năm 1929. 
Trong số đó Đảng Cộng sản Pháp chọn khoảng ba chục sinh viên đưa sang 
học tại Đại học Lao động Đông phương ở Môskơva. 

Tâng lớp trí thức trẻ An Nam nhanh chóng tập hợp dưới lý tưởng làm 
cách mạng để giành lại nền độc lập. Tại Paris cũng như tại các tỉnh ở nước 
Pháp, họ tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận, tung ra những tờ báo 
nhỏ, nỗ lực tìm con đường chính trị của mình. Trong các nhóm đó không 
có người trí óc sáng tân, có năng lực làm đảo lộn tư tưởng của thời đại, 
nhưng họ đều là những con người đầy thiện chí và sẵn sàng dấn thân. Vào 
năm 1927 họ sấp thành lập Đảng Việt Nam Độc lập chống lại chủ nghĩa cải 
cách ảo tưởng của những người theo chủ nghĩa lập hiến, nhưng cũng không 
vì thế mà họ bị thu hút vào Đảng Cộng sản Pháp. 

Mặt khác, những thanh niên lưu trú ở Trung Hoa đã hưởng ứng lời kêu 
gọi của Nguyễn Ái Quốc, ông này sau khi được huấn luyện xong ở 
Môskơva, đứng ra thành lập Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng 



70 


VIỆT NAM 1920-1945 


Châu -đấy là nòng cốt của Đảng Cộng sản Đông Dương tương lai- và mở 
một trường đào tạo cán bộ cách mạng chuyên nghiệp, rèn luyện trước sau 
tất cả khoảng 200 người. 


Nguyễn Thế Truyền 
và Đảng An Nam Độc lập 

Tờ báo Việt Nam Hon (L’Âme annamite) do Nguyễn Thế Truyền tung ra 
ở Paris vào tháng giêng năm 1926, ấn bản 2000 tờ. Cùng hai em và môt 
người chú của Truyền, chung nhau kiên định làm việc, đăng báo liên tiếp 
từ tháng này sang tháng khác những tin tức về sự biến mới nhất xảy ra ở 
đất nước nhà, nhất là ở Nam Kỳ, đặc biệt là tin về hoạt động của toàn 
quyền Varennơ, vụ án Phan Bội Châu năm 1925, cuộc mít ting ở Vườn 
Xoài và vụ bắt Nguyễn An Ninh. (Trên tờ Việt Nam Hôn , bố của Nguyễn 
An Ninh có viết: « Ta hãy lưu ý chổ thời vận, ngày con trai tôi bị bắt là 
ngày bạn tôi Phan Chu Trinh mất»). Nguyễn Thế Truyền phát động chiến 
dịch đòi thả Nguyễn An Ninh, tường thuật những cuộc đình công vừa 
bùng nổ năm 1925: 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân 
hãng buôn Magase Satne và sở thủy binh Ba Son Sài Gòn; những cuộc 
đình công năm 1926 tiếp theo của công nhân nhà bưu điện trung ương Sài 
Gòn và nhà máy rượu Hải Dương để phản đối việc đánh đập. Tiền đặt 
mua báo hàng năm là 6 fơrăn, nhưng thực ra thì tờ báo sống được là nhờ 
những món tiền ủng hộ. Tờ báo thường được phát không cho sinh viên, 
thợ thuyên binh lính An Nam. Nhà chức nghiệp đoàn Lao động (Bourse 
du Travail) Paris giúp cho tờ báo phát hành rộng rãi. 

Chương trình của nhóm Việt Nam Hôn , đăng trong số 1, tóm thành bốn 
điểm sau: — bảo vệ người An Nam chống lại sự lạm quyền — đấu tranh đòi 
những quyền tự do chính trị và thành lập nghiệp đoàn — học hỏi lẫn nhau 
bàng cách trao đổi những ý tưởng, những niềm hy vọng và những kinh 
nghiệm — đoàn kết giữa trí thức và lao động chân tay. 

Vào giữa mùa hè năm 1926, nhóm Việt Nam Hôn đưa ra Lời kêu gọi gửi 
Hội Quốc Liên đòi quyền dân tộc tụ quyết của nhân dân An Nam. Trong đó 
có câu mô tả tình trạng « áp bức dân tộc và bóc lột xã hội gây đau khổ cho 
một dân tộc 20 triệu người bị phó mặc cho thực dân và chính quyền 
thuộc địa », nêu lên rằng nếu Hội Quốc Liên không can thiệp thì nhất định 
toàn dân bản xứ sẽ nổi dậy. 

Đảng lập hiến vận động thành lập môt xứ tự tri (dominion). Lời kêu gọi 
vượt khỏi triển vọng ấy, dự kiến thành lập một cộng hòa liên bang Đông 
Dương. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 71 

Tại Macxâydơ, một sinh viên và hai thủy thủ An Nam bị bắt vào tháng 
10 vì đã phân phát Lời kêu gọi đó, và tới tháng 2 năm 1927 bị kết án 5 
tháng tù vì đã « tuyên truyền phản đối quân dịch và manh động vô chính 
phủ »! 

Bị đình bản ngày 23 tháng 8 năm 1926, tờ báo hàng tháng lại xuất hiện 
vào tháng sau bằng chữ quốc ngữ, tên báo Phục Quốc , ấn bản : 5000 tờ. 
Báo này lại bị cấm ngày 11 tháng 10 năm đó, sau khi đảng lập hiến thắng 
cử trong cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt ở Nam Kỳ rồi được công nhận là 
một đảng chính tri. Tờ Phục Quốc được tờ L'Âme annamite thay thế vào 
tháng giêng năm 1927, « cơ quan của Phục Việt, Đảng Việt Nam Độc lập » 
(Parti Annamite de 1’Indépendance, PAI). Như vậy với tư cách là một đảng, 
nghĩa là bình đẳng, nhóm Nguyễn Thế Truyền từ nay đối lập với Đảng lập 
hiến. Tờ báo toàn chữ Pháp, đồng thời có tờ Hòn Nam Việt viết bằng chữ 
quốc ngữ, bí mật xuất bản, không có tên chủ nhiệm và tên nhà in. 

Những vụ bê bối ở Đông Dương, nhất là việc tước đoạt đất đai của dân 
bản xứ khai phá ở Đắc Lắc (Tmng Kỳ) 36 gây nên tình hình bối rối và xáo 
động trong Quốc hội Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, ngày 26 tháng 3 năm 1927, 
Đảng Việt Nam Độc lập thảo môt Thông điệp (Mémorandum) gửi cho Bộ 
Thuộc địa yêu cầu phải lập một ủy ban, không phải để điều tra như chính 
phủ Pháp dự kiến, mà để tiến hành toàn diện Pháp tự rút ra khỏi Đông 
Dương, kể cả về quân sự, hành chính và kinh tế. 

Để tuyên truyền phổ biến bản Thông điệp, Nguyễn Thế Truyền cùng 
Hoàng Quang Giụ tổ chức, từ tháng 4 tới tháng 5, một lọat hội nghị tại Nhà 
chức nghiệp đoàn Lao động ở Paris, cũng như ở Havơrơ, Macxâydơ, 
Monpeliê, Bocđô, và Lilơ. Ớ Lilơ cuộc hội họp bị cấm. 

Úy ban mà Đảng Việt Nam Độc lập đề nghị sẽ bao gồm số người An 
Nam và Pháp bàng nhau. Trong đó có thể có những người đã bị bắt giữ hay 
lưu đày như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Huân... và đại biểu lập 
hiến Bùi Quang Chiêu, người đề khởi hợp tác Pháp-Việt và chắc chắn là 
chống ý tưởng Pháp phải rời khỏi Đông Dương... úy ban này sẽ chủ trương 
đưa quân đội Pháp về nước và triệu tập về nước các binh lính An Nam ở 
Pháp, ở Maroc, Syri, Trung Hoa. úy ban này sẽ xóa bỏ những chức vụ như 
thống đốc, công sứ, chưởng lý... và cả triều đình Huế cùng bộ máy quan lại. 
Úy ban sẽ thiết lập chế độ phổ thông đầu phiếu ở mọi cấp; quốc hội được 
bầu ra sẽ xây dựng một bản hiến pháp và một bộ luật; đồng thời xây dựng 
một chính phủ lâm thời, úy ban sẽ xóa bỏ những độc quyền về muối, rượu 
và thuốc phiện (và sẽ cấm), úy ban sẽ chuyển giao cho Ngân hàng Nhà 
nước nhiệm vụ phát hành tiền tệ, quốc hữu hóa đường xe lửa và hầm mỏ, 
lấy lại những phần đất nhượng cho Hội truyền giáo nước ngoài và những lô 



72 


VIỆT NAM 1920-1945 


đất nhượng lớn để trả lại cho nông dân. úy ban sẽ niêm phong những hãng 
lớn các nước ngoài để sau đó sẽ giao việc quản lý cho Nhà nước An Nam, 
hoặc giao cho các tư nhân hay các nhóm chủ thầu, công nhân, nhân viên, 
tôn trọng luật lao động, do Nhà nước kiểm soát. Nhân dân Pháp sẽ được đối 
xử bình đẳng như người An Nam. Những nhân viên kỹ thuật, nhân viên các 
loại và thợ thuyền người Pháp đã tham gia từ trước có thể ở lại phục vụ cho 
chính phủ An Nam. Tóm lại là cả một « chương trình quá độ » tới mót xã 
hội đạo đức và tương thân tương ái. Trong khi chờ đợi, bản Thông điệp 
cũng yêu cầu chính phủ Pháp thực hiện « 8 điều khẩn cấp », trong đó có 
việc ân xá tù chính trị và ban hành ngay những quyền tự do cơ bản. 

Vào tháng 6, Đảng Việt Nam Độc lập đến đăng ký tại sở cảnh sát để 
hoạt động, nhưng bị từ chối, không được ghi nhận. 

Nguyễn Thế Truyền, với tư cách một người sáng lập Đảng Việt Nam 
Độc lập, không thể thuộc vào một đảng phái khác. Vì vậy trước đó Truyền 
ra khỏi phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời phát hành tờ 
báo hàng tháng Dân Tộc An Nam , (La Nation annamite, lấy lại giọng điệu 
của tờ Chuông Rè) hoàn toàn tiếng Pháp, đặt trụ sở tại nhà riêng, số 6 phố 
Senlu-i- ănlilơ. Truyền xác định rõ mục đích của Đảng Việt Nam Độc lập 
trong giai đoạn lịch sử hiện thời của Việt Nam là nhằm giải phóng dân tộc, 
chứ không phải là hướng tới chủ nghĩa cộng sản « không thể đạt được trong 
tình thế hiện nay ». Trong số 2 và cũng là số cuối cùng, vào tháng 8, nêu rõ 
thái độ ấy: 

Một đảng của người An Nam ở cả ba kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam 
Kỳ đã thành lập, lấy tên là Đảng An Nam Độc lập. Trụ sở: số 4 phố 
Vôgiraa, Paris 6 e . Mục đích và phương pháp: Dựa theo những 
nguyên tắc mà thế giới văn minh và nước Pháp đề cao, về quyền 
phản kháng chống lại áp bức và về quyền dán tộc tự quyết, đồng 
thời hợp tác thực sự giữa các dán tộc và chủng tộc, Đảng An Nam 
Độc lập đề ra mục đích giành lại nền độc lập cho An Nam, hợp tác 
với nước Pháp và tham gia Hội Quốc Liên; về phương pháp: tập 
hợp một tầng lớp người xuất sắc về tổ chức, tổ chức quần chúng, 
kêu gọi mọi người Pháp tham gia, cùng bất kể người nào có tâm 
hồn cao cả, không phân biệt quan điểm chính trị, tính ngưởng tôn 
giáo và địa vị xã hội của họ, nếu họ công nhận sự nghiệp chúng tôi 
là chính đáng. 

Ba bài khác trong số 2 đó xác định rõ xu hướng Nguyễn Thế Truyền. 
Bài báo nhiệt tình nhất là bài « Chúng tôi không phải là những người quốc 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


73 


gia chủ nghĩa theo cái nghĩa Phương Tây của danh từ này » đã soi sáng sự 
hội tụ sâu sắc giữa Truyền và Phan Chu Trinh. Trong bài báo, Truyền có 
nhắc lại cuộc nói chuyện của Phan Chu Trinh về Đạo đức và Luân lý Đông 
Tây, nhưng giọng văn cay đắng, tác giả đã quá đà: chỗ mà Phan Chu Trinh 
nói về « các dân tộc hiếu chiến », Truyền đâm ra thóa mạ quốc gia chủ 
nghĩa phương Tây. 

Chúng tôi e ngại đụng chạm tới lòng kiêu hãnh [của người Phương 
Tây] vẫn phải nói tới cái sự thật chối tai nhất đối với họ, cái sự thật 
mà chúng tôi đã đọc qua các biên niên sử của đất nước họ. Đó là cái 
tình trạng mà tổ tiên họ đã sống và ngày nay chính họ cũng đang 
sống dưới áp lực của một di căn! Di căn gì vậy? Chính là cái di căn 
về sự tàn sát, sự cướp bóc và hiếp dâm. 

Hãy thử nhìn xéo một cái về phía người Rôma, họ là những kẻ cướp 
nổi tiếng. Còn người Giec-men thì sao? Họ có giá trị gì đối với 
thuần phong mỹ tục, nếu như ta tin tưởng nhà sử học Taxitơ? 

Đạo Thiên Chúa, đã lăn lưng vào những cuộc Thập tự chinh chiến 
(croisades), một cuôc cướp bóc tập thể khủng khiếp. Rồi đến thời 
gọi Phục hưng (Renaissance) là thế nào? Sao không phải là thời kỳ 
mà những sự thèm khát cổ xưa về cướp bóc và tàn sát, vừa mới được 
thỏa mãn trong các cuộc Thập tự chinh chiến, lại được phục hồi rồi 
nhờ chiếc địa bàn hướng dẫn, đã phi nhanh đi khắp thế giới. 

Thế rồi, cùng với cái di sản khủng khiếp của quá khứ và của chủng 
tộc đè nặng lên các dân tộc phương Tây, lại có thêm cả máy móc. 

Tự thân nó máy móc không tốt không xấu, nhưng nó đã nhanh 
chóng trở thành công cụ hoàn hảo trong các cuộc hành động bạo 
tàn. Đây chính là kỷ nguyên xuất sắc của những cuộc tàn sát quốc 
tế, những cuộc cưóp bóc thuộc địa tàn phá đất đai trên toàn thế giới. 

Lịch sử các dán tộc phương Tây có thể tóm lại thành vài chữ: tính 
tàn ác di truyền được kích thích qua nhiều thế kỷ, ngày nay lại được 
tăng cường thông qua việc sử dụng máy móc. 

Người ta có quyền gì mà đem đánh đồng chúng ta với chủ nghĩa 
quốc gia phương Tây? và tại sao lại ghép tội chúng ta là những kẻ 
phong kiến, bọn bài ngoại? 

Sự suy nghĩ của Nguyễn Thế Truyền về máy móc «tự thân nó không tốt 
không xấu, nhanh chóng trở thành công cụ hoàn hảo trong các cuộc hành 
động bạo tàn », và nhất là sự bao tàn của thực dân, gợi lại sự nguy hiểm của 
mổi« tiến bộ » (progrès) mà Kac Mac đã nêu ra 71 năm về trước: 



74 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ngày nay, mọi vật đều hiện ra cái mặt trái xấu xa của nó. Máy móc 
có sức mạnh kỳ diệu là rút ngắn thời gian lao động của con người và 
làm cho sản xuất hữu hiệu hơn nhưng lại có kết quả là con người đói 
khó và kiệt lực. Do một sự thay đổi bất chợt kỳ lạ của số phận, 
những nguồn tài phú mới lại trở thành những nguồn tạo nên sự khốn 
cùng. Dường như mỗi thắng lợi kỹ thuật đều phải trả giá bằng một 
sự suy thoái của con người. Nhân loại càng làm chủ thiên nhiên thì 
cá nhân con người càng để cho đồng loại thống trị mình hoặc tự 
mình vấn thân vào cảnh suy tàn bĩ ổi. Ngay đến cái ánh sáng thanh 
cao của khoa học muốn cho rực rỡ lên dường như cũng cần phải có 
những lớp người ngu dốt tối tâm. Tất cả mọi phát minh của chúng 
ta, tất cả mọi tiến bộ của chúng ta dường như chỉ đem lại một kết 
quả là cung cấp sự sống và trí tuệ cho những sức mạnh vật chất và 
hạ thấp đời sống con người xuống ngang hàng với một sức mạnh vật 
chất. 37 

Trong bài Lời kêu gọi những người An Nam tán đông chủ nghĩa tư bản , 
người em của Ngyuễn Thế Truyền là Song không bàn luận trên lĩnh vực 
tâm lý-triết học mà bàn luận trên lĩnh vực kinh tế: 

Tố cáo những vụ tham nhũng và tội ác của cơ quan cai trị, làm mất 
mặt chính phủ và bọn quan lại cai trị, kêu gọi đồng bào đứng lên tự 
bảo vệ, cũng tốt thôi nhưng quên mất cái nguyên nhân đầu tiên làm 
cho dán tộc ta khốn khổ, là do chủ nghĩa đế quốc tài chính, thì chỉ 
làm lọi cho bọn lý tài Fontên, Homberg và các tập đoàn của chúng! 

Nếu như đúng là « sự hợp tác » với chính quyền về mặt hành chính 
chỉ là sự hợp tác giữa cái cày và con bò, thì cũng là đúng nếu có sự 
hợp tác về phương diện kỹ nghệ, thương mại và nông nghiệp với 
những « con cá mập » lớn của úy ban Đông Dương, là phản phút 
đối với toàn thể dán tộc ta và cả nhân dán Pháp vì chính nhân dán 
Pháp cũng không có chi là đồng loạt với bọn cá mập thực dán. 

Bùi Ái, nguyên là giáo viên, viết bài nói về sự cần thiết phải có một nền 
giáo dục chuyên nghiệp thực sự để đào tạo những thợ lành nghề và những 
kỹ thuật viên cao cấp, đem lại lợi ích cho việc giải phóng nền kinh tế An 
Nam còn hơn là đào tạo một nhóm trí thức tách ngoài đời sống của đại đa 
số nhân dân. Thế lực tối cao của bọn thực dân sở cậy vào máy móc làm vũ 
khí, ta phải đem máy móc quay ngược trở lại đập vào chúng. Người An 
Nam phải tự xuất tiền xây dựng những trường chuyên nghiệp thay đổi 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 75 

chương trinh của các hội đoàn giáo dục tương tế theo hướng kỹ thuật, bãi 
bỏ những cuộc bình thơ bất tận, mở một qũi ủng hộ quốc gia để giúp đỡ 
những học sinh kém may mắn và cấp học bổng cho họ ra học nước ngoài... 
Tóm lại, là phải bù đắp vào chổ kém khuyết mà chính quyền thuộc địa 
chẳng làm nên điều gì trong vòng nửa thế kỷ nay: 

Tôi đã học tập 18 tháng tại Trường Chuyên nghiệp ở Huế. Buổi sáng 
từ 6 đến 12 giờ, buổi chiều từ 1 giờ 30 đến 6 giờ học trò vào xưởng 
để học việc thoa mỡ thoa dầu vào các máy móc, mài sắc các công 
cụ, rèn những êke và vòng tròn, tiện gỗ và sắt, rồi lau hết và quét 
dọn công xưởng. Học sinh không được nghe giảng về lý thuyết. 

Nghe Bùi Ái người ta nhận ra một chương trình tương tự như của Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh và những sĩ phu Duy tân đầu thế kỷ, một nỗ lực 
bị đàn áp vào năm 1908 nhưng vẫn không ngưng tiếp tục nảy sinh. 

Vào tháng 9 năm 1927, đảng này mới đăng lời tuyên bố thành lập bằng 
chữ quốc ngữ trên tờ Việt Nam , cơ quan ngôn luận mới của Đảng Việt Nam 
Độc lập. Tờ báo do Đặng Văn Thu chủ nhiệm, nhằm phục vụ cho các tầng 
lóp bồi bếp, thợ sơn lắc, thủy thủ và nhất là dân chúng ở trong nước, nhờ 
các thủy thủ cách mạng chuyển giao bí mật về xứ nhà. 

Toàn quyền Đông Dương trong một điện tín gửi cho Bộ trưởng Thuộc 
địa ngày 10 tháng 4 năm 1927 có ghi: « Mặc dù kiểm soát gắt gao từ các 
bến nhập cảng và trong nội địa xứ thuộc địa, nhiều báo chí ấy đã đến tay 
người nhận rồi lưu hành từ tay này sang tay khác trong các giới cách mạng 
Đông Dương ». Vào tháng giêng, sở mật thám tịch thu được 345 tờ Phục 
Quốc tại Nam kỳ và 242 tờ ở Bắc Kỳ. Tại Sài Gòn, những trẻ em rao báo 
thường ngầm trao những báo bí mật, đồng thời rao bán Đông Pháp Thời 
báo , một tờ báo đối lập được phép lưu hành ở địa phương. 

Báo Việt Nam chỉ ra được một số. Ngày 14 tháng 10, Đặng Văn Thu - 
chủ nhiệm tờ báo, nguyên là chủ tiệm cơm ở Lơ Havơrơ, người đã được 
cảnh sát lưu ý từ 1920 - bị khởi tố vì « tội phân phát tờ báo bị cấm trên 
đường phố, cùng tội đánh đập và làm tổn thương nhân viên nhà nước, cùng 
tội thóa mạ các quan tòa ». Anh bị kết án 1 tháng tù giam và 600 íorăn tiền 
phạt. 

Nguyễn Thế Truyền đi vận động khấp nhiều nơi. Vào tháng 9 đồng 
cùng Nguyễn An Ninh đến chống đối chủ trương của Dương Văn Giáo và 
Trịnh Đình Thảo tại Đại hội sinh viên họp ở Ecxơ- ăn -Pơrôvănxơ. Hai luật 
sư rìây tuyên truyền rằng dân thuộc địa có thể hợp tác với bọn thực dân. 
Truyền và Ninh cố ngăn ngừa thế hệ thanh niên mới khỏi sa vào ảo vọng 



76 


VIỆT NAM 1920-1945 


ấy, ảo vọng do đảng lập hiến duy trì bền cố từ lâu. Ngày 17 tháng 10, 
Truyền lên tiếng tại Paris, nơi Hội các Nhà bác học, trong một cuộc họp do 
Fêlixien Salâydơ chủ trì, gồm « Liên minh chống áp bức thuộc địa và 
chống đế quốc » và « Liên minh bảo vệ chủng tộc da đen ». 

Cuối tháng 10, có tin bọn chủ đồn điền Misơle ở Phú Riềng săn lùng bắt 
độ trăm phu đã nổi dậy chống đối 38 . Cùng với Hội Nhân quyền, với thủ lĩnh 
lập hiến Dương Văn Giáo và thủ lĩnh của đảng An Nam Thanh niên Trịnh 
Hưng Ngẫu, Nguyễn Thế Truyền báo động công chúng Pháp, trong một 
lọat hội họp mới « chống khủng bố ở Đông Dương »: ở Tulusơ ngày 23, ở 
Monpeliê ngày 24, ở Bocđô ngày 25 và Macxâydơ ngày 27. Rồi tại đây 
người ta phân phát một truyền đơn « kêu gọi lương tâm nhân dân Pháp ». 

Sau mươi năm tự nguyện lưu vong tại Pháp, Nguyễn Thế Truyền cảm 
thấy nhu cầu trở lại đắm mình vào bầu không khí quê hương. Người giao 
phó trách nhiệm đảng An Nam Độc lập cho các bạn chiến đấu cũ cùng Tạ 
Thu Thâu, một thanh niên trẻ mà Nguyễn An Ninh vừa giới thiệu. Sau đó 
vào tháng chạp năm 1927, Truyền xuống tàu cùng vợ (người Pháp) và hai 
con gái. Nguyễn An Ninh cũng đồng đi một chuyến. Tới Sài Gòn ngày 7 
tháng giêng năm 1928, họ được hàng trăm thanh niên tiếp đón với những 
bó hoa và những lời hô vang « Việt Nam vạn tuế! ». 

Trước mắt hai nhà cách mạng đâu là triển vọng? Vào tháng 3 năm 
1928, Phan Văn Trường bị kết án « tuyên truyền vô chính phủ », và sau đó 
báo ƯAnnam bị cấm, hai sự việc ấy dường như báo hiệu không còn có thể 
hoạt động hợp pháp ở xứ này nữa. 

Trần Văn Thạch 

và tờ Báo của Sinh viên An Nam 

Xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Chợ Lớn, Trần Văn Thạch rời Sài Gòn 
sang Pháp ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi anh 23 tuổi. Tại Tulusơ, nơi anh 
ghi danh khoa học cử nhân triết học, liền thấy mình khấp khởi giữa bầu 
không khí suy tưởng về chính trị. Anh đọc báo Việt Nam Hòn , báo ấy đã ra 
tới số 5. Qua ngày 14 tháng 6, anh làm cho cảnh sát đặc biệt lưu ý đến anh 
về một bài báo anh viết về tình hình Đông Dương đăng trong báo Miên 
nam xã hội chủ nghĩa (Le Midi socialiste). Từ Tulusơ anh tham gia tìm 
đường giải phóng đất nước. Quá trình này dường như song song với con 
đường của đảng Việt Nam Độc lập. Vào tháng 3 năm 1927, anh tung ra tờ 
Báo của Sinh viên An Nam (Journal des étudiants annamites). khoảng đó 
vào tháng 4 ở Ecxơ-ăn-Pơrôvănxơ, sinh viên cho ra tờ An Nam Học hiệu 
(L’Annam scolaire) bàng hai thứ tiếng, bao gồm những bài viết chuẩn bị 
cho cuộc đại hội vào tháng 9 mà chúng ta đã thấy Nguyễn An Ninh cùng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 77 

Nguyễn Thế Truyền luận chiến chống lại phái lập hiến. Từ ngày 10 tháng 
6, tình hình sôi động của sinh viên làm cho viên chưởng lý ở Ecxơ lo ngại, 
y viết thư cho Bộ Tư pháp: 

Dường như ta cần phải chọn lọc những đợt du học từ thuộc 
địa sang Pháp, nếu như ta không muốn cho các trường cao 
đẳng dẫy đầy những đám người không được chuẩn bị hoàn 
hảo để học theo hệ thống giáo dục của chúng ta, để noi theo 
tinh thần tự do về tư tưởng và về ngôn luận; những con người 
không được chọn lọc như thế thì họ dễ bị những phần tử có 
hại (mà ta đã biết) cám dỗ họ. 

« Những phần tử có hại mà ta đã biết » chính là những người lưu vong 
An Nam tại Pháp đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và Đảng An Nam Độc 
lập; những đảng viên của Đảng An Nam Độc lập đang được tuyên truyền 
rầm rộ tại các trung tâm đại học ả các tỉnh và các cảng lớn như Lơ Havorơ, 
Macxâydơ, Bocđô. 

Tờ Báo của Sinh viên tháng 5 công bố muốn « làm bước quá độ giữa 
một nước An Nam đã kết cuộc và một nước An Nam mới bắt đầu ». Vào 
tháng 7, tờ báo phân tích một cách vô tư hai khuynh hướng của sinh 
viên: khuynh hướng « già ẻ, tự cho mình là thiết thực, gồm những người 
theo hướng hợp tác giữa người Pháp và người Việt; còn khuynh hướng 
kia là « trẻ » chỉ một mực giản đơn là đòi nền độc lập cho xứ sở. Những 
người « già » cho rằng chỉ cần đề huề với Pháp để được Pháp ban cho 
người Việt những quyền cơ bản như người Pháp được hưởng, không cần 
gì hơn, bởi vì An Nam không có lực lượng quân sự, lực lượng kinh tế, lực 
lượng nghiệp đoàn, và cũng chẳng có dư luận công chúng. Còn những 
người « trẻ » muốn được độc lập ngay, họ không thể chịu đựng lâu nữa 
« cái chế độ bất công mà chính phủ Pháp áp đặt ở Đông Dương, một chế 
độ nô dịch không để một mức độ nào cho thanh niên tự phát biểu, một 
chế độ mà ở đó công quyền bị khinh thường, còn sức mạnh lại được hoan 
nghênh cổ vũ ». Xu hướng trẻ vẫn biết chắc rằng « sự kiên trì cuối cùng 
này về cao vọng tập thể của họ » sẽ chẳng đi đến đâu. Ngoài ra, chủ 
trương của xu hướng già là hợp tác giữa chủ và nô lệ căn cứ trên tình 
trạng không có bình đẳng, rồi ra cũng không đem lại kết quả gì xứng 
đáng cho dân tộc. 

Trần Văn Thạch dường như không biết đến phân ban thuộc địa của 
Đảng Cộng sản Pháp, dường như cũng không thoáng nghĩ tới việc có thể 
dựa vào Đệ tam Quốc tế và Liên Sô. 



78 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ngày 15 tháng chạp 1927, Báo Sinh viên đăng bài « Một giấc mơ độc 
đáo », trong đó Thạch mơ đến một xã hội Sài Gòn vào năm... 1953, vẫn còn 
dưới chế độ thực dân, trong đó hai đảng lớn luôn luôn chạm trán, một đảng 
độc lập do giai cấp tư sản An Nam chủ trương và đảng kia là của những 
người lao động; anh kết luận dự đoán của mình bằng lời kêu gọi của một 
nhà tư sản năm 1955 đề đạt với đảng của mình như sau: 

Một chương trình hành động tốt nhất mà chúng ta có thể chấp nhận 
được, là cái chương trình vừa bao gồm giải pháp cho vấn đề xã hội 
vừa là giải pháp cho vấn đề quốc gia dán tộc. Sự đoàn kết của người 
An Nam là điều cần thiết và sự đoàn kết này chỉ có thể thực hiện 
được bằng cách giai cấp tư sản An Nam tự nguyện hy sinh cho giai 
cấp vô sản, bằng cách chìa tay nhân đạo và thân ái ra với họ. 

Nếu như then chốt giải quyết vần đề độc lập nằm trong sự đoàn kết dân 
tộc thì sự đoàn kết này chỉ có thể tiến hành được trong một triển vọng xã 
hội mới; triển vọng này được biểu đạt qua các tờ Báo của Sinh viên , báo 
Tương lai xứ An Nam (L’Avenir de 1’Annam), báo Tái sinh (La 
Résurrection), và thông qua mọi tổ chức hội đoàn sinh viên. Các lớp 
thượng lưu trí thức phải tự phán, đó là một nhã quan xã hội mới được coi 
như cốt cán của công cuộc giải phóng. 

Tháng giêng năm 1928, Trần Văn Thạch viết: 

Tôi mong rằng một khi những sinh viên trở về Đông Dương, họ 
phải giữ mình không nên kết thành một lớp tư sản mới, nhà giàu 
mới trong giới giáo dục, và sống với thái độ khinh bỉ nhân dán. Trái 
lại họ phải chia xẻ khốn cùng và khổ nhọc với nhân dân, và chung 
cùng nhân dán để hoạt động đẩy nhanh tới ngày giải phóng chúng 
ta. Tôi có những người bạn theo khuynh hướng hợp tác với thực 
dán. Tôi đã chia xẻ ý tưởng đó với họ. Bây giờ tôi không cùng quan 
điểm với họ chút nào nữa. 

Tháng 10 và 11 năm 1928, tờ Tương lai xứ An Nam nêu rõ: 

Muốn phát động được quảng đại quần chúng nông dán thì không 
phải chỉ cần hứa hẹn nền độc lập hình thức cho xứ sở là đủ, mà phải 
gắn bó cuộc đấu tranh giành độc lập ấy vào cuộc thỏa mãn những 
nhu cầu cơ bản của nhân dân, mà cái nhu cầu cơ bản cấp thiết nhất 
là vấn đề ruộng đất. Phải chặt đứt những mối giây ràng buộc nô dịch 
phong kiến không sao chịu đựng nổi, phải chấm dứt cái quyền sở 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 79 

hữu đất đai của các đại địa chủ. Ruộng đất trở về tay người cày! Xứ 
An Nam hoàn toàn độc lập! Đó là hai mục đích không thể tách rời 
nhau đuợc. 

Muốn đuợc tự do thực sự, giành đuợc độc lập về chính trị chua đủ 
đáu. đồng thời phải giành đuợc độc lập về kinh tế, đối kẻ áp bức là 
nguời Pháp đồng nhu đối kẻ bóc lột là nguời đông huơng. 

Tulusơ, sinh viên đã đề khởi xu hướng liên minh chống lại du học về 
làm công chức và chống việc xin nhập quốc tịch Pháp. Các hội viên đều thề 
nguyện là sẽ khước từ bất kỳ một chức vụ nào trong quan trường khi họ trả 
về Đông Dương. 

Sau một thời gian ngắn ở Sài Gòn, từ tháng giêng đến tháng 8 năm 
1928, Thạch trở sang Paris, tiếp xúc Tạ Thu Thâu và cả nhóm lãnh đạo 
đảng An Nam Độc lập được tổ chức lại. Anh gặp gỡ Phan Văn Trường, lại 
phát hành tờ Báo Sinh viên và viết bài trong tập kỷ yếu của Liên minh 
chống đế quốc, tổ chức rìây thành lập vào tháng 2 năm 1927 ở Bơruytxelơ. 

Ngày 12 tháng 2, Trần Văn Thạch chủ trì cuộc họp khoảng 200 sinh viên 
và lao động An Nam, tại số 3 phố Suíơlô, để phản đối bài diễn văn của chủ 
tịch Tổng hội sinh viên Đông Dương, khuyến khích hợp tác với Pháp và 
khuyến học để thành chức nghiệp, đọc tại Khu Đại học Paris nhân dịp đặt 
viên gạch đầu tiên để xây dựng Ngôi nhà Đông Dương. Một lần nữa anh 
khẳng định rằng cái mục đích duy nhất của sự học tập là để giải phóng quê 
hương. Năm tháng sau, văn phòng của Tổng hội Sinh viên Đông Dương tại 
Paris chuyển sang tay những người tán thành đảng An Nam Độc lập. 

Tháng giêng năm 1929, Thạch nhấn mạnh trên tờ Báo Sinh viên về sự 
đoàn kết giữa trí thức với lao động là quan trọng nhất. Anh lên tiếng phản 
đối Bộ Thuộc địa về việc trục xuất sinh viên An Nam. 

Tháng giêng năm 1930 Thạch về ở luôn Sài Gòn, dạy văn học Pháp 
trong các trường tư để sống. Nhằm năm đầu tiên cuộc khủng hoảng thế giới 
ghê tởm này, có hai vụ bùn nổ chính trị long trời lở đất làm rung chuyển 
toàn xứ, cuộc lính tập Yên Bái khởi nghĩa và một phong trào nông dân lan 
rộng, kéo theo cuộc khủng bố trắng không tránh khỏi. 

Tạ Thu Thâu với báo Tải sinh (La Résurrection) 

Sau khi Nguyễn Thế Truyền về xứ, các đồng chí của ông đã phát hành vào 
ngày 1 tháng 4 năm 1928, một bản chương trình sơ thảo, khổ bỏ túi, đóng 
bìa vàng có 5 ngôi sao, nhan đề Lời kính chào đòng bào , dưới ký Đảng Việt 
Nam Độc lập, một lần nữa xác định 



80 


VIỆT NAM 1920-1945 


Mục đích của đảng là tìm mưu đặt kế để khôi phục quyền độc lập 
cho dán Việt Nam, độc lập rồi sẽ dựng chính thể dán chủ hay chính 
thể quân chủ, bênh vực và cởi mở cho đồng bào bị bọn qúi tộc và kẻ 
tư bản ức hiếp, nâng đỡ cho họ lên cái địa vị xứng đáng với họ cho 
hợp lẽ công bình và nhân đạo. 

Đối với đảng Việt Nam Độc lập thì phong kiến chính là vua « tên bù 
nhìn đã ký vào hòa ước bán nước », và giới quan lại, «bọn chó săn hung dữ 
chỉ có một việc là săn đuổi dân chúng». Còn những ai là bọn tư bản nếu 
không phải là những chủ thầu và những nhà đầu tư người Pháp? Và sẽ thực 
hiện nền dân chủ nào? Đó là một nền dân chủ thấm nhuần đạo đức phương 
Đông, có khả năng hạn chế những tệ nạn của chế độ tư bản. Giai cấp tư sản 
Việt Nam sẽ biết cách thiết lập nền dân chủ mang tính nhân đạo và họ sẽ 
quản lý nền dân chủ đó làm số phận của nông dân và thợ thuyền sẽ dễ chịu 
hơn. 

Ớ đây ta thấy còn xa với tư tưởng của Kac Mac về sự công nhân tự giải 
phóng lấy mình, và ngay cả « giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất » 
tự giải phóng. Chính hạng trí thức sẽ lãnh đạo và cầm quyền trong công 
cuộc biến đổi xã hội. 

Tuy nhiên, đảng Việt Nam Độc lập cũng hứa sẽ từ bỏ việc lãnh đạo 
chính trị một khi đã giành được độc lập. Bi kịch của Trung Hoa năm 1927 
đã làm đảo lộn suy nghĩ của đảng VNĐL: đảng không muốn có một chính 
quyền độc đoán kiểu Quốc dân đảng. Đảng VNĐL mong muốn rằng giới 
thợ thuyên, nông dân, nhà buôn, công chức, quân nhân, v.v. bầu lấy đại 
biểu của giới mình nhằm thiết lập một chính phủ « thỏa mãn quyền lợi của 
mọi người». 

Giọng văn bản chương trình này gây xúc động trong khi gợi lại cuộc 
sống của tầng lóp thợ thuyền và nông dân đồng như trong lời kêu gọi kết 
thúc: 


Đồng bào! Người ta to miệng cả lời mà ta phải cầm hơi ngậm tiếng; 
người ta hống hách vui cười, mà ta thì sẽ bẽ bàng sầu tủi. Kìa tai to, 
kia mắt lớn, nào tự đại, nào tự cao, thế nào đành nhắm mắt làm 
thinh, thế mà đành cúi đầu chịu nhục, còn trách chi ai! 

Muốn khôn thì phải học, muốn khéo thì phải làm, muốn tự do sung 
sướng ngồi đó có được không? 

Việt Nam Độc lập Đảng là một đảng không muốn làm thinh, không 
chịu cúi đầu; là một đảng lo cho nước sung sướng, cần cho dán tộc, 
mong rằng anh em sẽ tán thành phù trợ cho! 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 81 

Tại Paris, đảng VNĐL tổ chức 150 đảng viên thành ba phân bộ: Sinh 
viên khu Latin, thợ sơn lắc ở cổng Otlêăn, bồi bếp ở Quảng trường Êtoilơ. 
Đảng này nhấn mạnh vào mặt tuyên truyền hơn là hoạt động. Đảng lập một 
ủy ban tổ chức những cuộc trao đổi thân mật và một Hội khuyến học. Đảng 
phối hợp công việc bí mật với hoạt động hợp pháp. Tại các tỉnh, khỏang 50 
đảng viên giữ mối liên hệ với các hiệp hội thủy thủ và sinh viên. 

Mật thám kiểm soát tại sở bưu điện Nam Kỳ tịch thu các gói bưu kiện 
có những tập sách trên gửi cho bí thư nông hội Long Xuyên, gửi cho một 
giáo viên ở Gò Công, một thông ngôn ở tòa án Cân Thơ... rồi ngày 16 tháng 
9, toàn quyền Đông Dương ra lệnh giải tán đảng VNĐL. 

Ngày 17 tháng 7, khi ban cán sự đảng lại đến xin đăng ký hoạt động của 
đảng tại sở cảnh sát một lần nữa, họ vẫn bị từ chối mặc dù có hai luật sư 
Tôres và Rỏsenthal can thiệp. 

Được tin Nguyễn An Ninh bị bắt lần thứ hai, ghép vào tội âm mưu, đảng 
VNĐL tổ chức một cuộc mít ting phản kháng ngày 16 tháng chạp năm 
1928 và gửi cho Ninh cùng các bạn của người bản thông điệp đoàn kết hữu 
ái của 250 người An Nam ở Pháp. Những đại biểu ở các nơi như Lơ Havorơ, 
Tulusơ, Bocđô, Macxâyđơ đều có mặt. Năm hỏm sau, Liên minh chống áp 
bức thuộc địa và chống đế quốc của Fêlixien Salâydơ cũng lên án sự đàn 
áp, đồng thời cũng lên án các thế lực tài chính bóc lột Đông Dương, lên án 
các độc quyền khả ố đã vận động ép buộc dân phải tiêu thụ một số rượu, và 
để cho tự do hút thuốc phiện do Nhà nước độc quyền bán ra. Liên minh 
phản đối mạnh mẽ sự quyết định tăng thêm khoản thu nhập từ các thuộc 
địa và dự án luật phạt tù từ 1 đến 5 năm và từ 100 đến 5000 fơrăn, đồng thời 
tước quyền chính trị và đày lưu xứ « những ai hoạt động chạm đến sự toàn 
vẹn lãnh thổ quốc gia, hoặc phân ly phần lãnh thổ mà chính quyền Pháp cai 
tri ». Liên minh tán thành ý đô của thanh niên Đông Dương đòi quyền độc 
lập hoàn toàn cho xứ sở, thậm chí Liên minh còn tuyên bố hết sức ủng hộ. 

Cũng trong tháng đó,Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn 
Chánh... tung ra tờ báo hằng tháng Tái sinh (La Résurrection), « cơ quan 
thanh niên cách mạng An Nam », đặt trụ sở tại nhà Phương ở Casăn, ngoại 
ô Paris. Tờ báo bị cấm ngay từ trong nhà in. Số 3 là số cuối cùng in bí mật 
tại Tulusơ. Báo lên tiếng phản kháng dữ dội chống tịch thu, trong bài « Tư 
tưởng bị cầm tù »: 

Thời hoàng đế Tiberơ người ta không trừng phạt tư tưởng: Nemo 
cogitationis poenam in foro patitur. 

Thế mà ngày nay, dưới sự bảo hộ của chính phủ Đệ tam Cộng hòa, 
các nhà in hầu như trở thành những nấm mồ chôn Sự Thật. Chẳng 



82 


VIỆT NAM 1920-1945 

thế mà vừa ló mặt ra với đời, hơn bốn ngàn ấn bản của tờ Tái Sinh 
bị thủ tiêu, bị ám sát. 

Những cung cách đó không còn làm chúng tôi ngạc nhiên nữa. 

Những nguyên tắc cộng hòa và dán chủ không phải đặt ra cho 
chúng tôi được hưởng, chúng tôi những kẻ khốn cùng ở thuộc địa. 

Vả lại, chính phủ Pháp chỉ làm cái việc mà họ phải làm, đó là: một 
uy quyền nảy sinh từ võ lực liệu có thể duy trì được không nếu như 
không độc đoán? Tại sao chúng tôi lại phàn nàn? Chúng tôi xứng 
đáng với số phận kẻ tùng phục. Chính Cơlêmănsô đã nói thẳng với 
chúng tôi ràng: « Không có công lý, không có tổ quốc, không có tự 
do đối với những kẻ nhẫn nhục, những kẻ cứ chịu mãi mãi phục 
tùng ». Vậy từ nay chúng tôi không còn gì ngân ngại nữa trên bước 
đường chúng tôi theo đuổi. 

Trong thời gian ra đời ngắn ngủi, tờ báo đã đăng bản báo cáo của 
Đơlamarơ, viên thanh tra có khuynh hướng nhăn văn, được phó trách 
nhiệm điều tra sở cao su Mimỏt tháng 3 năm 1928, vạch trần cảnh sống 
phu phen cao su dưới chế độ nô lệ sát nhân ở đó (xem phụ chú 38). Tờ báo 
đã thử đưa ra những bài lý luận về tiến hóa xã hội và các phong trào cách 
mạng, đôi chỗ có dùng đến từ ngữ của Kac Mac, nhưng hầu như không 
minh giải chút nào theo duy vật lịch sử quan, xáo trộn tư tưởng đấu tranh 
giai cấp vào tư tưởng quốc gia như đã thấy trong tập chương trình phát ra 
hôm tháng tư: 

Nếu người ta quan sát cẩn thận một sự biến đổi nào đó thì người ta 
sẽ thấy trong quá trình ấy có hai sự việc kế tiếp nhau, mà sự việc thứ 
hai là kết quả tất yếu của sự việc thứ nhất. Trước hết là một sự biến 
đổi từ từ về những ý tưởng, về nhu cầu, về những phương tiện hành 
động trong nội bộ một xã hội. Đến một lúc sự biến đổi tiến tới mức 
cao rồi phát hiện trong mọi sự việc, lúc ấy xã hội đột ngột khủng 
hoảng một cách quyết liệt, đó là cách mạng. Vậy cách mạng chỉ là 
sự biểu hiện đột ngột của một quá trình thay đổi đã được chuẩn bị từ 
rất lâu và không thể tránh khỏi. Ớ An Nam hai giai cấp đứng lên 
chống chọi nhau, có một đặc điểm là không cùng chung một chủng 
tộc. Và cuộc đấu tranh giai cấp, đặc tính mọi cuộc nội chiến, đối với 
chúng ta lại trở thành cuộc đấu tranh chủng tộc. Tại xứ An Nam, cái 
giai cấp được hưởng những đặc quyền bất công, cái giai cấp mà 
cách mạng phải đánh đổ, đồng thời cũng chính là kẻ thù chủng tộc 
của chúng ta, kẻ đã chiến thắng, thống trị và bóc lột chúng ta. 



83 _ 

NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 83 

Tờ báo không chủ trương như Kac Mac, cho rằng mọi triết thuyết chỉ 
đưa ra những giải pháp hư ảo đối với các vấn đề của loài người nếu các 
điều kiện kinh tế chưa hiệp hội đầy đủ. Tờ báo chỉ ra ràng đạo đức cổ đại là 
nguyên động lực của một hành động cách mạng có khả năng không những 
đạt được nền độc lập mà còn xây dựng được một xã hội công bằng và đoàn 
kết lâu dài. 

Đồng thời tờ báo cũng lên tiếng chỉ trích những người theo đảng lập 
hiến, không những chỉ vì họ tin tưởng ngoan cố rằng có thể hợp tác với chủ 
nghĩa thực dân, « một hành động thô bạo và vạn ác », mà còn chỉ trích họ 
là đã toan tính làm cho đồng bào hãi sợ, họ « phơ phất cái bóng ma nội 
chiến ». Mạnh hơn nữa, tờ báo còn thóa mạ lòng ích kỷ của bọn lập hiến vì 
đối với họ lợi tư của họ là trọng hơn nền độc lập. Một đảng viên lập hiến 
phải chăng đã từng trắng trợn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của tờ 
Trung lập (LTmpartial), được đăng lại trong tờ Tái sinh số 3 như sau: 

Trong giới thượng lưu An Nam, chúng tôi mọi người đều có những 
quyền lợi, tài sản và chắc các ông cũng biết rằng chúng tôi không có 
ngu ngốc đến nỗi bỏ liều quyền lợi và tài sản của mình trong một 
cuộc đảo lộn chính trị. 


Nhóm Cộng sản An Nam: Lao Nông 
(1928 -1930) 

Đệ tam Quốc tế lúc này đã đến đâu? 

Vào tháng 10 năm 1917, những người Bônsơvic đã hy vọng « báo hiệu 
một cuộc cách mạng vô sản ở phương Tây », cuộc cách mạng mà Kac Mac 
đã dự kiến coi như một điều kiện để nước Nga có thể tiến đến chủ nghĩa 
cộng sản 39 , mà họ không cần phải chờ đến khi những sinh sản lực trong xứ 
của họ phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản. 

Nhưng cuộc toan mưu cách mạng vô sản đầu tiên trong một nước công 
nghiệp hóa như nước Đức năm 1918 đã bị thất bại. Kac Liebknec và Rôsa 
Luxâmbua, hai nhà lý luận của cuộc cách mạng ấy sẽ bị ám sát ngày 15 
tháng giêng năm 1919 và các Hội đồng công nhân (Conseils ouvriers) mọc 
lên từ tháng 11 năm 1918 đã bị đặc quân của Nôskơ tàn sát. Nôskơ là thủ 
lĩnh đảng dân chủ xã hội, rồi cuộc Cách mạng Đức phải dừng lại ở giai 
đoạn cộng hòa cải lương. 

Tại Môskơva, ngày 4 tháng 3 năm 1919, « Đại hội quốc tế các đảng vô 
sản cách mạng » do đảng Bỏnsêvic triệu tập, Đại hội tuyên bố thành lập 
Quốc tế Cộng sản, nhằm tập hợp lực lượng công nhân để thanh toán chế độ 



84 


VIỆT NAM 1920-1945 


nô dịch tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới. Trong thư mời, do Trôtski viết, 
có kêu gọi hướng chung tiến tới một nền « dân chủ vô sản », tiến tới « chính 
quyền của các hội đồng thợ thuyền hay những tổ chức công nhân », nói cách 
khác, là gây dựng chính thể mà Kac Mac gọi là « vô sản chuyên chính ». 

Mặc dầu cách mạng thợ thuyên Đức 1918 thất bại và phong trào công 
nhân thế giới suy thoái, tinh thần lạc quan về cách mạng không diệt vong 
liền theo đó, vả lại Hồng quân do Trôtski lãnh đạo lần lượt giải phóng 
những đất đai bị quân binh của Yuđênich, Đênikin, Kôlosac, Kotnilôp... 
chiếm đóng. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 
hai, ngày 17 tháng 7 năm 1920, Lênin tỏ niềm trông cậy mới vào « các 
quần chúng bị áp bức trong các thuộc địa và ả phưong Đông », và tỏ hy 
vọng mới cho họ. « Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta 
bây giờ là đặt ngay một viên đá đâu tiên của phong trào Sôviêt trong các xứ 
không phải là xứ tư bản. Những Sôviêt có thể thành lập ả đây sẽ không phải 
Sôviêt công nhân mà là những Sôviêt nông dân » 40 . Mặc dù Hông quân 
đang lâm nguy trước vành đai Vacsôvi, Lênin vẫn kết luận bàng lời công bố 
niềm tin tưởng này: 

Nếu các đồng chí chúng ta ở tất cả các xứ hiện nay đều có thể giúp 
đỡ chúng ta, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành sự 
nghiệp của chúng ta, là thực hiện cách mạng vô sản toàn thế giới, là 
xây dựng nền Cộng hòa Sôviêt thế giới. 

Tuy nhiên, giai cấp vô sản ả các nước công nghiệp hóa không nổi dậy 
hoặc bị thất bại. Sự chuyển hướng về chính trị bắt đầu và ngay từ trước khi 
Lênin mất, vào tháng giêng năm 1924, Stalin đã dựa trên một giả tưởng mà 
ông sẽ xây dựng thành học thuyết, đó là « xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
một xứ riêng biệt ». Triệt tiêu dần dần mọi xu hướng đối lập, Stalin ra sức 
làm biến đổi nhanh chóng Nhà nước cách mạng Sôviêt thành Nhà nước 
quan liêu của Đảng. Từ đó là sự tăng cường bóc lột công nhân và nông dân, 
cái nguồn tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản nhà nước, một chế độ 
thống tri và nô dịch trong đó những quyền lực về kinh tế và chính trị tuyệt 
đối thuộc về bộ máy quan liêu — giai cấp hoặc đẳng cấp xã hội mới này — 
đã thay thế cho giai cấp tư sản và địa chủ truyền thống. 

Lúc bấy giờ không còn nói đến vấn đế cách mạng vô sản ả các nước 
công nghiệp hóa nữa. Người ta kích động những phong trào nổi dậy trong 
các nước thuộc địa và bán thuộc địa nhằm làm giảm bớt vòng vây đe dọa 
của chủ nghĩa đế quốc bằng cách gây rối các cường quốc. Đệ tam Quốc tế 
từ đó phụ thuộc vào quyền lợi của đẳng cấp thơ lại quan liêu, tục gọi là 
Sôviêt. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 85 

Vì vậy ở Trung Hoa, Môskơva đã ủng hộ và vũ trang độc nhất cho quân 
đội tu sản của Quốc dân đảng, chỉ thị cho đảng Cộng sản Trung Quốc buộc 
phải nhập khối vào Quốc dân đảng, nghĩa là biến thành bộ phận phụ thuộc 
của đảng này. Lãnh tụ sáng suốt nhất của đảng Cộng sản Trung hoa là Trần 
Độc Tú, bị Stalin giận dữ và trấn áp khi nguời đòi hỏi quyền độc lập và võ 
trang cho đảng mình, một điều kiện sống còn đối với cuộc cách mạng 
ruộng đất và phong trào công nhân. Chính với vũ khí Nga mà Tuởng Giới 
Thạch đã tàn sát công nhân và đảng viên Cộng sản ở Thuợng Hải và Quảng 
Châu vào tháng 4 và tháng chạp năm 1927. 

Năm 1928, tại Đại hội thứ sáu Quốc tế Cộng sản, Bukharin buộc Đảng 
Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của Stalin. 
Thế rồi Tổng bí thu Stalin phải chấn chỉnh lại sách luợc của mình áp dụng 
ở ÁChâu, không phân tích và cũng chẳng sám hối. Từ đó Môskơva dứt ủng 
hộ các đảng quốc gia ở các nước thuộc địa, và chỉ còn dự kiến việc đào tạo 
hoặc củng cố các đảng tôi tớ, các đảng gọi là cộng sản. 

Một hậu quả tất nhiên là phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp ly 
khai với đảng Việt Nam Độc lập. 

Người thanh niên lưu vong Nguyễn Văn Tạo (sau này là Bộ trưởng Lao 
động của chính phủ Hô Chí Minh) bí mật đến Pháp vào tháng 5 năm 1926. 
Chẳng bao lâu anh là đảng viên đảng Cộng sản Pháp, làm thường vụ có ăn 
lương. Vào tháng mà đảng Việt Nam Độc lập công bố tập chương trinh, anh 
đã tập hợp vào tháng 4 năm 1928, một nhóm nhỏ gồm những người theo 
chủ nghĩa quốc gia như Hoàng Quang Giụ, hai thủy thủ ở cảng Lơ Havơrơ, 
bốn chiến sĩ ở Macxâydơ và môt người cháu của Nguyễn Thế Truyền là 
Nguyễn Thế Vinh vừa học xong một năm tại trường Đại học Lao động 
Đông Phương ở Môskơva. Họ phát hành tờ báo mới ra hàng tháng Lao 
Nông , số 1 bí mật ra mắt vào tháng 6. Tờ báo này, chủ yếu dành cho lớp 
người lao động chân tay, bước đầu hướng dẫn họ theo ABC ngôn ngữ cộng 
sản, trong đó tuyên bố như sau: 

Mục đích của chúng ta là giành lấy độc lập để lật đổ chủ nghĩa tư 
bản. Khi cách mạng thành công, đảng của công nhân và nông dán 41 
phải nắm lấy chính quyền. 


Nguyễn Văn Tạo được cử đi dự Đại hội thứ sáu Quốc tế Cộng sản, 
không lên tiếng phê phán gì về sách lược Stalin-Bukharin ở Trung Quốc. 
Anh chỉ an lòng đề đạt nguyện vọng làm cho Moskơva lưu ý đến việc thành 
lập một đảng cộng sản ở Đông Dương. 



86 


VIỆT NAM 1920-1945 


Vụ Ca/é Tuyêtkêtti 

Một cuộc ấu đả diễn ra tại tiệm café Tuyêtkêtti (84 đại lộ Sen Giecme, 
Paris 6 e ) ngày 9 tháng giêng năm 1929 đã làm lộ rõ sự chia rẽ giữa đảng 
Cộng sản Pháp liên minh với Nhóm Lao Nông và đảng Việt Nam Độc lập. 
Nhân cuộc họp của nhóm Thanh niên ái quốc của Tettingiê, đại biểu của 
đảng VNĐL tới đó để phản đối môt người tên là Đỗ Đình Thạch đã nói tới 
« công ơn khai hóa » của thực dân Pháp. Cuộc họp biến thành cuộc ấu đả. 
Đỗ Đình Thạch và hai «Thanh niên ái quốc » bị thương. Tạ Thu Thâu, 
Huỳnh Văn Phương và hai đồng chí công nhân của họ bị dẫn tới bót cảnh 
sát phố La Huysêttơ, hai hôm sau được thả ra. Chiều 10, trụ sở của đảng 
VNĐL bị lục soát, bàn ghế bị đập gẫy. Ngày 11, tờ Nhân Đạo (L’Humanité) 
cơ quan của đảng Cộng sản Pháp tường thuật vụ trên một cách sai lạc tới 
mức dối trá: 

Mọi người đều nhận thấy rõ ràng, các lãnh tụ của Đảng gọi là Việt 
Nam Độc lập đêu vắng mặt một cách thận trọng, một đảng đã bốn 
lần thay đổi chương trình, nay họ cũng không dám đến phản đối 
những đồng bào phản bội sự nghiệp độc lập của Đông Dương. 

Ba tờ truyền đơn — Hỡi đồng bào! Gian xảo hay khiêu khích? Sự thật 
cứ tiến — chỉ rõ rằng phía bị đả kích đã phản ứng. Tại sao đảng Cộng sản 
Phap muốn chia rẽ sinh viên và vô sản An Nam, tại sao họ không phản đối 
việc bắt bớ và lục soát, tại sao họ tung ra cái tin vu khống rằng các « lãnh 
tụ vắng mặt »? Tạ Thu Thâu đã dùng ngòi bút của mình mà nguyên rủa 
« những kẻ ăn lương của phân ban thuộc địa trong đảng Cộng sản Pháp », 
đã quyết định khai tử đảng VNĐL, nguyền rủa « những chỉ dụ kiểu Nga 
Hoàng » (ukases), « đế quốc Đỏ », « cái mặt nạ mới của Châu Âu ». gần 
như một tiếng kêu tuyệt vọng chống lại bọn An Nam làm « cách mạng 
chuyên nghiệp » để tìm địa vị. 

Sự phẫn uất ban đầu đã êm dịu, tờ Tái sinh số 3 không muốn gây thêm 
chuyện, họ chỉ ra lời cải chính như sau: 

Những người tới dự cuộc họp đó hẳn đã chú ý là các chiến sĩ của 
đảng VNĐL có mặt ở đó, nhưng người ta có thể từ lời dối trá của 
báo Nhân Đạo mà kết luận rằng đảng Cộng sản Pháp đã làm như 
vậy để lùa vào cái bẫy phát xít những người cách mạng An Nam nào 
không được Đệ tam Quốc tế công nhận? Qủa thực chúng ta phải 
công nhận là trong các vụ bê bối ở thuộc địa và trong sự việc mà 
chúng ta quan tâm, chỉ có tả phái và đặc biệt đảng xã hội và cộng 
sản đã cố gắng bảo vệ chúng ta. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


87 


«XứAn Nam không phải là một bộ phận nước Pháp » 

Ngày 21 tháng 3 năm 1929, tòa án dân sự ở Paris tuyên bố giải tán đảng 
VNĐL, với tội danh là « chia rẽ nước Pháp ». 

Trước tòa án, Tạ Thu Thâu ó lên: 

Làm sao người ta có thể nói rằng nước An Nam là một phần của 
nước Pháp, khi mà An Nam có lịch sử từ bốn ngàn năm nay và chính 
người Pháp đã dùng quân lực để chia rẽ nước Nam. 

Lúc đó Phan Văn Trường đang ở Paris, ông tiếp xúc Tạ Thu Thâu cùng 
các bạn với thái độ một người đàn anh hiểu đời giàu kinh nghiệm đấu 
tranh. Ông khuyên không nên phục hồi đãng VNĐL, có thể vì đã lổi thời, 
và nên xem xét cẩn thận những vấn đề khó khăn về chính tri, và lại đi tìm 
tiếp xúc mới trong cánh tả Pháp. Sau đó Nhóm Xuất dương Đông Dương 
(Groupe des Emigrés Indochinois), một tổ chức khiêm tốn hơn, thay thế 
đảng VNĐL. Nhóm riây tập họp Ta Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan 
Văn Chánh, Lê Bá Cang, Hồ Văn Ngà, Ngô Quang Huy và những người 
trung thành của đảng đã giải tán, còn những người khác như Hoàng Quang 
Giụ họ nhập nhóm Lao Nông 

Tháng 7 năm 1929, Thâu bí mật sang Fơrănfo ở Đức để dự Đại hội của 
Liên minh chống đế quốc chủ nghĩa, nhóm lần thứ hai. Anh tỏ lòng khâm 
phục thanh niên Đức đầy « nhiệt tình và hoạt động hãn hái » (trích thư gửi 
Trịnh Hưng Ngẫu do mật thám giữ lại). Anh không dè bốn năm sau, thể hệ 
thanh niên ấy lại không ngăn Hitler lên chính quyền, nếu như họ không 
đóng góp vào lực lượng Tát xít? 

Tạ Thu Thâu cùng các bạn bắt đầu tiếp xúc những người ly khai đảng 
Cộng sản Pháp, như Rỏsmer, 42 nhóm Ngược Giòng (Contre le Courant) của 
Môrixơ Paz, 43 rồi họ tiến về xu hướng cộng sản phê phán. Họ đã đoạn tuyệt 
với « thành kiến về chủng tộc » và thứ chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi của họ. 
Trong tầm con mắt những thanh niên theo chủ nghĩa quốc gia, sự « đối 
kháng chủng tộc » che mờ đối kháng giai cấp. Phải thoát khỏi thành kiến 
ấy, nhiệm vụ của ta là làm nảy sinh một thế giới mới. Rỏsmer sẵn dành cho 
họ những cột trong báo Sụ thật (La Vérité) để họ có thể tự do phát biểu. 
Trong những số báo từ ngày 1 tháng 5 tới 13 tháng 6 năm 1930, Tạ Thu 
Thâu viết rỏ về sự chuyển biến đó: 

Trong các thuộc địa, người thanh niên phiến loạn không khỏi trải 
qua giai đoạn quốc gia chủ nghĩa. Những người cấp tiến hơn thì nói 
đến đế quốc chủ nghĩa, nhưng không vượt khỏi giai đoạn không 
tưởng, đặc gồm những danh từ trừu tượng như công lý, tự do, bình 



88 


VIỆT NAM 1920-1945 


đảng, quyền dán tộc tự quyết. Những kẻ nói phải được độc lập tức 
thời, họ chỉ có một khái niệm máy móc và hình thức về cuộc tranh 
đấu. Họ tưởng tượng cuộc cách mạng giống như cuộc bạo động của 
một nhóm âm mưu ít nhiều anh dũng, ít nhiều tài năng khéo léo. 

Chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa Gănđi (bất bạo động, bất hợp tác, 
bất tuân luật lệ) tất cả đều không giải quyết được vấn đề thuộc địa. 

Giai cấp tư sản thế giới liên hệ chặc chẻ nhau trên trường quốc tế, 
giai cấp tư sản bản xứ bất lực từ lúc nảy sinh, thế nên ở Đông 
Dương, tranh đấu giành độc lập là sứ mạng của quần chúng vô tài 
sản. Chỉ có quần chúng đồng nhất, về mặt xã hội là kẻ thù đế quốc 
chủ nghĩa, họ đứng lên hành động có tổ chức, mới có năng lực lật đổ 
đế quốc. Phải nhập một vấn đề độc lập với vấn đề cách mạng vô sản 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Tạ Thu Thâu và các bạn vẫn trung thành với chủ nghĩa quốc tế cách 
mạng, liên minh toàn thể nỏ lệ của tư bản khấp thế giới, cho đến ngày anh 
và các bạn bị «thủ tiêu về chính trị» (Hồ Chí Minh nói vậy), nói đúng hơn, 
cho đến khi đảng viên của Hô Chí Minh ám sát họ năm 1945... 



IV 

Phong trào quốc gia bí mật 
ở trong nước thời kỳ này 


Được thừa hưởng cả một truyền thống đấu tranh chống thống trị thực dân, 
những phong trào này, cũng như những phong trào trước đó, là sự nghiệp 
của tầng lóp trí thức thuộc giai cấp trung lưu. Đối trước sức đàn áp dữ dội, 
những nhóm cách mạng này chỉ có thể nảy sinh và phát triển hoàn toàn bí 
mật. Cuộc chiến đấu của họ cũng không thể tách khỏi con đường cũ, như là 
âm mưu, mưu đồ quân sự, hành động khủng bố. Những thanh niên thức 
tỉnh cảm thấy mình như bị nhốt trong một khám tù mênh rộng 

Trong đó niềm hy vọng, như một chim giơi, 

Đập đôi cánh rụt rè trong bốn bức tường 
Rồi chạm đầu vào những trần nhà mục nát. 

( Baudelaire) 

Những thanh niên không ra nước ngoài sẽ tham gia vào các tổ chức 
quốc gia bí mật lần lượt được thành lập từ Nam chí Bắc trong khoảng thời 
gian từ 1925 đến 1928: 

Tân Việt Cách mạng đảng, hay Tân Việt (1925-1929) 

Hội kín Nguyễn An Ninh (1928-1929) 

Việt Nam Quốc dân đảng, viết tắt là VNQDĐ (1927-1930) 

Thanh Niên Cách mạng Đồng chí Hội, hay Thanh Niên (1925-1930), sẽ 
biến thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Quan điểm chung của các tổ chức trên là chuẩn bị chiến đấu vũ trang để 
giành độc lập quốc gia. Một kỷ luật sắt chế ngự trong Thanh Niên và trong 



90 


VIỆT NAM 1920-1945 


VNQDĐ: đảng viên phải giữ bí mật tuyệt đối về công việc của đảng, và 
không bao giờ được lộ ra cho cả cha mẹ mình, bạn bè và những người quen 
biết của mình, nếu không sẽ bị tử hình, đó là điều lệ của Thanh Niên. Đó 
chính là một thế giới âm u và im lặng. 

Đảng Tân Việt 

Đảng Tân Việt khởi đầu lấy tên Phục Việt, do các trí sĩ bị lưu đày tại ngục 
Côn Nôn thể hội từ năm 1917, những trí sĩ đồng như Phan Chu Trinh ra 
đây sau những cuộc nông dân biểu tình năm 1908 tại Trung Kỳ 44 . Những 
người trung kiên tập hợp quanh Lê Huân, trong đó có ba người là Trần 
Hoành, Tú Kiên và Phạm Cao Đại đã vượt ngục nhằm liên lạc với những 
người cùng hội của Phan Bội Châu, chủ yếu ở Trung Quốc. Họ vào được 
đất liền sau đó một người bị bắt ở Sài Gòn vào tháng 9, hai người kia vào 
tháng 2 năm 1918 ở Thượng Hải, tất cả đều bị đưa trở lại Côn Nôn. Như 
vậy lần đâu họ mưu toan tập hợp bị thất bại. 

Bẩy năm sau, ngày 14 tháng 7 năm 1925, các nhà cách mạng ra khỏi 
nhà tù gặp nhau ở Vinh. Nhiều thanh niên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ như Tôn 
Quang Phiệt, Trần Phú, Ngô Đức Trì, Hà Huy Tập... đến tăng cường lực 
lượng cho nhóm « đàn cựu » của Lê Huân. Họ tổ chức những lớp học người 
lớn cho các công nhân nhà máy ở Vinh, rồi Hà Huy Tập nhanh chóng gây 
được cảm tình và được họ tin cậy. Vào tháng 11 năm 1925, Phục Việt tung 
truyền đơn đòi thả Phan Bội Châu. Đối với một đảng bí mật và sự bí mật 
tuyệt đối là điều kiện sống còn, thì đây là một hành động sai lầm. Do đó 
nhà giáo Trần Mộng Bạch đề nghị đổi tên Phục Việt thành một cái tên khác 
vô hại để che mắt dễ dàng hơn, đó là Hưng Nam, một hội có nhiệm vụ 
chính thức là chuẩn bị « cuộc cách mạng hòa bình » bằng con đường giáo 
dục miễn phí nhàm chống « mê tín và tệ nạn », và phát triển kinh tế. 

Đồng thời với Phục Việt, ở Quảng Châu Nguyễn Ái Quốc tổ chức Thanh 
Niên vào tháng 6 năm 1925. Hưng Nam cho rằng có thể liên minh với 
Thanh Niên và sẵn sàng hợp tác các hoạt động với « đảng ở ngoài nước » 
này. Hưng Nam lấy tên bí mật là Tân Việt Cách mạng Đảng và gửi thanh 
niên sang Quảng Châu để huấn luyện. Phần lớn những thanh niên này thọ 
giáo xong lại gia nhập tổ chức Thanh Niên, một tổ chức được Quốc tế Cộng 
sản tài trợ và được đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ, có một hệ thống tư 
tưởng và cấu trúc theo kiểu mẫu bỏnsôvic. 

Trần Phú, được cử sang thương lượng việc hợp nhất hai tổ chức lại gia 
nhập Thanh Niên và thề trung thành đến cùng. Nguyễn Ái Quốc đưa Trần 
Phú đi học trường Đại học Lao động Đông Phương ở Môskơva. Tuy vậy họ 
không bỏ qua ý tưởng hợp nhất. Cả hai tổ chức đều cử đại biểu đến Quảng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 91 

Châu thảo luận thủ tục thành lập chung một đảng. Các đại biểu về nước 
mang theo tập Đường Cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc mà đảng Thanh 
Niên coi như cơ sở chính trị của việc hợp nhất lúc đó, nếu có thể. Trong 
những năm 1927-1928 nhiều cuộc thương thảo đôi lúc cũng tiến bước, 
song không đi đến kết quả. Đồng lược bên này tận lực thu hút đảng viên 
bên kia. Hai bên không thỏa thuận được về cả phương diện học thuyết, 
nghĩa là hoặc theo chủ nghĩa quốc gia đơn thuần hoặc có mầu sắc 
bỏnsơvic. Cũng như về cả phương diện cách thức hợp nhất (Tân Việt đề 
nghị hợp nhất hai tổ chức một cách bình đẳng, Thanh Niên đề ra việc kết 
nạp từng cá nhân đảng viên Tân Việt sau khi giải tán đảng này). Thanh 
Niên phê phán gay gắt « ý thức giai cấp » của các lãnh tụ Tân Việt - được 
gán cho là ý thức tư sản - lại càng làm cho việc dàn xếp khó khăn. 

Năm 1928, Tân Việt gồm 42 chi bộ, mỗi chi bộ có từ 3 đến 5 đảng viên, 
trong đó 30 chi bộ ở Trung Kỳ, 7 ở Nam Kỳ, 5 ở Bắc Kỳ. Lúc này đảng 
hướng cuộc vận động vào Nam Kỳ, nơi mà ảnh hưởng của phong trào 
Nguyễn An Ninh khởi đầu phát triển sâu rộng trong vùng nông thôn. Ban 
chấp hành trung ương nhóm họp tại núi Thuận Nhan vào tháng 2, cử Tú 
Kiên và Hà Huy Tập tìm cách bước đầu thương thảo việc liên minh với 
phong trào trên. Nhưng đề nghị đó không đặt được kết quả khi Nguyễn An 
Ninh bị bắt vào tháng 10. 

Trong lúc đó Tân Việt bắt đầu bị đàn áp. Những người sáng lập ở 
Vinh, Trần Mộng Bạch và các đồng chí, bị đày lên vùng Tây Nguyên. 
Đào Duy Anh, một đại biểu mới gia nhập đảng Tân Việt, được giao phó 
chức vụ bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Vào cuối tháng 6, ông triệu tập xứ ủy tại 
nhà riêng ở Huế để thảo luận về việc thay đổi bộ mặt bên ngoài của đảng 
vì từ nay sở mật thám rất quan tâm đến đảng. Tân Việt đề ra một chương 
trình thành lập một khối đoàn kết quốc gia, chương trình cho thấy rõ xu 
hướng tách khỏi Thanh Niên, và được chứng tỏ rõ ràng qua lời khai của 
Đào Duy Anh viết lúc ông bị bắt: 

Đảng chúng tôi không thể dựa trên một giai cấp duy nhất: không 
dựa vào giai cấp công nhân còn quá ít ỏi; cũng không dựa vào giai 
cấp nông dán là một khối không đồng nhất, bảo thủ và phân tán đối 
với phong trào của chúng tôi; cũng không dựa vào giai cấp tư sản 
mà quyền lợi thường đối lập với quyền lợi của cách mạng; cũng 
không dựa vào giai cấp tiểu tư sản không có lực lượng và không 
thống nhất. Chúng tôi phải tuyển lựa vào đảng những phần tử tiến 
bộ của mọi giai cấp xã hội. Chúng tôi tránh mọi ảnh hưởng của chủ 
nghĩa cộng sản, đường lối chính trị của chúng tôi hoàn toàn là quốc 
gia chủ nghĩa. 



92 


VIỆT NAM 1920-1945 


Khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Tân Việt còn mơ hồ nhưng có thực. 
Điều này được xác định qua lời khai của những người do úy ban Motsê 
chất vấn (Motsê, tên quan tòa điều tra những sự biến đẫm máu ở Trung Kỳ 
1930-1931) 45 - Đặc biệt là lời khai của hai nhà giáo Ngô Đức Diên và 
Hoàng Đức Thi, bị kết án 7 năm tù chỉ vì tham gia Tân Việt và bị khám 
thấy trong nhà có lưu giữ tờ Người Cùng khổ (Le Paria) và tờ Việt Nam 
Hồn (L’Âme annamite) từ Paris bí mật gửi về: 

Chúng tôi không có ý định vận động quần chúng, mà chỉ vận động 
những người có học. Tân Việt là một đảng của trí thức. Đảng này 
được thành lập nhằm xây dựng một nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa cộng sản là một học thuyết lý tưởng đơn thuần và không 
áp dụng vào được thực tế [của đất nước]. Chúng tôi mong muốn xây 
dựng một nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 

Đến tháng chạp năm 1928 Tân Việt bị đàn áp ở Nam Kỳ. Sau vụ ám sát 
ở phố Bacbiê (xem phần dưới) mật thám tổng ruồng bố tiếp liền làm tan vỡ 
Xứ ủy: Nguyễn Duy Trinh 20 tuổi, và Đào Xuân Mai, 27 tuổi, bị bắt. Trần 
Ngọc Danh, Phan Đăng Lưu và một số người khác trốn sang Môskơva hoặc 
sang Trung Quốc; sau này lại thấy họ ở trong Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Còn hai đại biểu cử đi công tác thì Tú Kiên bị bắt, còn Hà Huy Tập thoát 
được, sau đó sang Môskơva. 

Hai người trong Xứ ủy bị kết án người thì 10 năm tù, người thì 18 tháng. 
Tú Kiên bị 5 năm tù treo, bị giải về làng ông ở Trung Kỳ và quản thúc ở đó. 
Đến chặng dừng chân tại nhà tù Vũng Tàu (Cap Saint-Jacques), con người 
đấu tranh không mệt mỏi này - đã bao lần thất bại - Tú Kiên bị giam cùng 
với những kẻ thất bại khác, những nạn nhân khốn cùng nhất của chế độ 
thực dân: những phu đồn điền cao su Nam Kỳ trốn ra khỏi cái địa ngục đó 
nhưng bị bắt. 

Cuộc tổng ruồng bố tháng 7 năm 1929 ở Trung Kỳ quyết liệt phá tan 
Tân Việt. Lê Huân bị chết trong tù, Đào Duy Anh bị giam một năm. Ròi 
trong khi Thanh Niên bị phân liệt thành hai đảng cộng sản cạnh tranh nhau, 
thì một nhóm Tân Việt còn sót lại đề ra việc thành lập Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn, đối lập với đường lối xây dựng khối quốc gia chủ nghĩa. Dự 
định này bị phá vỡ từ trong trứng: 8 đại biểu - 2 ở Nam Kỳ, 5 ở Trung Kỳ, 
và 1 ở Bắc Kỳ - tập hợp tại Huế bị bắt ngày 1 tháng giêng năm 1930. Sau 
hai tháng giam giữ họ bị kết án: 1 người bị 3 năm tù, mấy người kia bị quản 
thúc 46 . Tân Việt ngừng lên tiếng. 

Sau khi ra tù, Đào Duy Anh, cựu bí thư đảng Tân Việt bị Đảng Cộng sản 
Đông Dương qui là chống cộng sản, ông khước từ mọi hoạt động chính trị. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


93 


Hội kín Nguyễn An Ninh 

Ngày 4 tháng 10 năm 1928, tờ Đông Pháp Thời báo đăng « thông cáo của 
chính phủ » như sau: 

Nguyễn An Ninh trước kia là một nhà làm báo, hồi năm 1926 đã bị 
án mười tám tháng tù, qua ngày tháng janvier 1927, nhờ ơn của 
quan Toàn quyền tạm tha cho ra ngoài. Mới bữa 28 septembre vừa 
rồi, Nguyễn An Ninh diễn thuyết ở gần ga xe lửa Bến Lức, trước mặt 
lối sáu chục người. Nhơn mấy người lính đến hỏi tụ hội để làm chi, 
thì Nguyễn An Ninh lại đánh một người lính, đến nỗi phải cho vào 
nhà thương. Hiện nay quan trên đã có ra lệnh bắt Nguyễn An Ninh, 
nhưng y đã đi đáu mất. Người ta đương tìm kiếm dữ lắm. 

Nguyễn An Ninh từ Pháp trở về nước hồi tháng giêng, sống ở Sài Gòn, 
một châu thành khuấy động do các tổ chức cách mạng bí mật khai sinh ở 
miền Bắc tiến nhập: Việt Nam Quốc dân đảng ở Bắc Kỳ, Tân Việt ở Bắc 
Trung Kỳ, Thanh Niên ở Quảng Châu đang biến Sài Gòn thành nơi tranh 
giành vai trò giáo dục về chính trị. Nhóm rìây thuyết giảng về chủ nghĩa 
Tam Dân, nhóm kia giải thích về lịch sử những cuộc cách mạng Pháp, Nga 
hoặc Trung Hoa. Tất cả đều theo chủ nghĩa quốc gia một cách hăng hái, 
nhằm vận động chủ yếu là tầng lóp tiểu tư sản, trí thức, thợ thủ công ở các 
thành phố. Lĩnh vực kinh tế rất thuận lợi cho việc tuyên truyền của họ: 
những độc quyền do tư bản Pháp đào tạo ra, như độc quyền thương cảng 
Sài Gòn, các hầm mỏ ở Trung và Bắc Kỳ bóp nghẹt sáng kiến công nghiệp 
của người bản xứ. 

Trong cảnh êm tịnh bên ngoài, những tổ chức chính đảng sơ khai thành 
lập ở Sài Gòn, ẩn núp ngụy trang bàng các cửa hàng cửa hiệu (giặt là, cắt 
tóc, xưởng cơ khí). Lứa thanh niên chịu ảnh hưởng của Ninh thời kỳ « Mùa 
Xuân Sài Gòn », những học sinh bị đuổi học những năm 1926-1927 dường 
như biến đâu cả. Tuy nhiên, một số vẫn đi tìm đường một cách bí mật. 

Nguyễn An Ninh không quên lời Phan Chu Trinh khuyên Nguyễn Ái 
Quốc, hãy về sống chen lộn với dân nghèo đói và dốt nát để giúp họ thoát 
vòng trì trệ, để làm chất men gây mầm đạo lý cách mạng về tình tương thân 
tương ái và tinh thần trách nhiệm chung trong công cuộc giải phóng chính 
tri trước mắt và trong việc tổ chức lại đất nước tương lai. Nguyễn An Ninh 
cho đó là sứ mạng của mình. 

Vả lại, t ờ ƯAnnam bị cấm và Phan Văn Trường bị kết án, vấn đề tái bản 
tờ Chuông Rè không thể đặt ra được nữa, Ninh liền bán nhà in để giúp 
Nguyễn Thế Truyền với vợ và các con về Bắc. Sau đó Ninh về quê anh ở 



94 


VIỆT NAM 1920-1945 


Mỹ Hòa cùng với bố, lúc bấy giờ tàn tật hầu như không làm gì được mà vẫn 
kiên trì thiết tha với việc phát triển chữ quốc ngữ (ông Nguyễn An Khương 
đã dịch cuốn tự điển Khang Hi, bộ sách nổi tiếng của Trung Quốc). 

Ninh bỏ kiểu tóc dài để bù xù, cạo trọc đầu như các nhà sư, mặc bộ bà 
ba đen như hàng xóm láng giềng. Giống như những nông dân có tín 
ngưỡng, anh lập một bàn thò' Phật trong nhà, tiêu biểu cho tấm lòng từ bi 
khấn trong hoàn vũ, và một bàn thờ Quan Công, một anh hùng huyền thoại 
thời Tam Quốc, con người hiển thánh được nhân dân Trung Quốc thờ 
phụng trong các ngôi đền dân gian. Thân thế Quan Công tượng trưng đạo 
đức Khổng Mạnh thống truyền, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đời đời không cổ hủ 
như Phan Chu Trinh đã gợi trong cuộc nói chuyện về đạo lý năm kia. 

Khi anh xuất bản quyển Tôn Giáo, một số người tưởng anh đã ngã về 
chủ nghĩa thần bí. Sự hiểu nhầm đến mức nguy hiểm khiến anh giật mình 
khi anh đến thăm một gia đình nông dân, thấy bên cạnh bàn thờ tổ tiên có 
một bàn thờ có ảnh của anh đằng sau bát hương. Điều mà anh định trình 
bày trong cuốn Tôn Giáo là một quan niệm khách quan về hiện tượng tôn 
giáo. Khi anh gợi lại những người ở Pháp, những góa phụ, những người già 
cô đơn, trở lại với nhà thờ Thiên Chúa sau cuộc thảm sát chiến tranh 1914- 
1918, anh không phê phán họ... Đối với anh, lòng tin ngưởng của họ chỉ là 
« tiếng thở dài của kiếp nhân sinh chĩu nặng khổ đau, là linh hồn của một 
thế giới vô nhân ái » (Kac Mac). Đối với anh, việc đi « tìm một niềm an ủi 
nơi cõi trời kỳ bí» chỉ là chổ yếu của con người. 

Anh cũng viết một vở kịch: Hai Bà Trưng, kể lại lịch sử đấu tranh của 
hai chị em bà Trưng đầu thế kỷ thứ nhất, đánh đuổi được tên tướng Tàu ra 
khỏi lãnh thổ, nhưng cuối cùng hai bà thất bại. Dường như Ninh tỏ ý chí 
mình trong lời nói của một bà: 

Từ xưa, những ai theo đuổi một lý tưởng cao thượng bao giờ cũng 
chịu khổ đau: họ chịu đều bất hạnh chỉ vì tính cách cao cường của họ. 

Anh mang về nhà 5000 ấn bản có đánh số rồi tự mình phát hành để 
tránh bị lợi dụng như hồi ăm 1926. Thời ấy, thừa lúc anh ngồi tù, có kẻ đoạt 
những ấn bản Cao vọng của bọn thanh niên An Nam, Dân Ước 47 của anh 
rồi dối rằng bán ra để giúp đỡ vợ con anh. 

Cùng Phan Văn Hùm, người bạn và cũng là môn đệ của anh, kém anh 
hai tuổi, hai người đạp xe đạp khắp các vùng Gia Định, Chợ Lớn, Tây 
Ninh, tuyên truyền tư tưởng giải phóng. Anh khêu gợi dân cày tập họ thảo 
luận, cố mở rộng tầm nhìn của họ ra khỏi lũy tre xanh, để biến chuyển lực 
lượng sản xuất lúa thóc trở thành lực lượng cách mạng. Anh gây liên hệ 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 95 

cảm tình chặt chẻ và thông đồng ý chí trong các vùng quê xa xôi, mưu đồ 
vạn sự cùng các bạn như Lê Văn Từ ở Trà Vinh, Mai Văn Ngọc ở Mỹ Tho, 
ông giáo Giai, ông thanh tra tiểu học Dinh ... 

Nông dân tin tưởng anh xem anh như một vị thần bí. Nhiều người cảm 
thấy mình sẵng sàng theo anh mà không cần biết đích xác là sẻ đi đâu và đi 
cách nào. Như vậy, năm 1928, trong bóng tối im đìm, Ninh tạo nên một 
phong trào nông dân tiềm thế, không giống chi với một phong trào có tổ 
chức và có kỷ luật (theo Lê Văn Thử, Hội kín Nguyễn An Ninh). Uy tín của 
Nguyễn An Ninh làm cho chính quyền thực dân chủ ý. Phải chăng anh ta 
đang núp sau cái đời sống khổ hạnh và thiên về văn học để ngấm ngầm xây 
dựng một hội kín kia giống như Thiên Địa Hội, có năng lực lúc nào đó 
thình lình xúc động nông dân nổi dậy như lửa bừng lên thiêu hủy bộ máy 
thống tri? 

Ngày 28 tháng 5 năm 1928, một bọn côn đồ trong đó có thầy lang Gạo 
và bạn hắn tên Nghĩa, gây rối vùng Củ Chi (Gia Định) vừa ó lên xưng mình 
là môn đệ của Nguyễn An Ninh. 

Chúng ẩu đả, đập bể chén bát trong một quán cơm ở Tân An Tây, chửi 
rủa và khêu khích hương chức làng khi các người riây can thiệp. Cả thảy bị 
bắt giam. Xét xử tại tòa thẩm phán Sài Gòn, chúng được tha liền sau đó. 
Ngày 29 tháng 6, tờ Diễn Đàn Đông Dương (La Tribune Indochinoise,báo 
đảng lập hiến), sau khi thuật sơ lược những việc đã xảy ra, lại bàn rằng có 
thể đây là sở mật thám sử dụng bất chính bọn vô lại để hạ uy tín của 
Nguyễn An Ninh: 

Trong vùng Hóc Môn và lân cận, có nhiều người tụ họp lại tự xưng 
là người của Nguyễn An Ninh để đe dọa dán cư ở nông thôn. Chúng 
tôi nghĩ rằng ông Ninh chắc hoàn toàn xa lạ với những hành động 
trên vì nó chỉ làm giảm uy tín của ông mà thôi; nhưng điều kỳ lạ 
nhất trong vụ này là chính quyền dường như ngoảnh mặt làm ngơ 
trước những việc làm ác hại của kẻ vô lại mắng chửi hương chức 
làng và đánh đập dân cư. 

Chúng ta nhớ rằng báo lập hiến ấy không phải bênh vực một đảng viên, 
họ lên tiếng che chở một người đã từng phê phán lập trường chính tri của 
họ trên tờ Đông Pháp Thời báo ngày 21 tháng 5. 

Bốn tháng sau, chiều ngày 28 tháng 9 năm 1928, ở Bến Lức, Phan Văn 
Hùm bị lính lưu động gọi lại để xét giấy tờ. Hùm phản đối, bị người cai là 
Trần Văn Nên đập roi gân bò trên đầu. Hùm chưa kịp đánh trả, Ninh đã 
vung tay đấm đá cai Nên. Trong đêm tối bọn lính không biết ai là ai đã ra 
tay, họ cứ dẫn Hùm tới cùm tại nhà hội làng Long Phú. Khi giải tới Tòa án 



96 


VIỆT NAM 1920-1945 


Sài Gòn, Hùm bị gán tội một cách tưởng tượng, là đã « đánh bị thương nhân 
viên làm công vụ, làm kẻ ấy không làm việc được một thời gian dài », rồi 
anh bị tống vào Khám lớn (Maison centrale). Vài hôm sau, khi xuất hiện 
bản thông cáo của chính phủ, Ninh quyết định theo bên Hùm, anh liền cạo 
trọc và mặc đồ trắng. Thế là cả hai trở thành phạm nhân PJI (Prévenu Juge 
dTnstruction - bị giam phòng bồi thẳm), theo dấu ghi số trên thẻ gỗ đeo 
nơi khuy áo. 

Chính đây lại thấy tên Nghĩa và Gạo chường mặt một lần nữa. Lần này 
chúng bị bắt và bị tố cáo là thuộc hội kín Nguyễn An Ninh. Sở mật thám 
tra tấn, bỏ đói chúng, bắt một bà mẹ 68 tuổi, một ông bố 60, và thế là 
chúng phải tố cáo hoang mang. Sở mật thám biến chúng trở thành những kẻ 
buộc tội. 

Dường như mật thám tin rằng có một hội kín Nguyễn An Ninh đang 
chuẩn bị vũ trang, tuyển mộ theo tập quán uống máu thề thọ tử theo lối các 
hội kín xưa kia, một kiểu thề chẳng ăn nhập chút nào với con người lý trí 
Nguyễn An Ninh. 48 

Hàng trăm người bị bắt bớ liên tiếp khoảng tháng 10, tháng 11 và tháng 
chạp 1928. Trong Khám lớn, gian khám tập trung những người bị giam 
người ta gọi « khám hội ». Mỗi buổi sáng, hàng trăm vợ con những người 
bị giam từ bỏ thôn quê làng xóm đến trước cửa ngục từ 3 giờ sáng, chờ đợi 
được thăm nuôi một người cha hay người con trai của mình. Sau khi thăm 
nuôi, họ cũng được yên lòng vì giờ đây người bị giam đã dứt bị tra tấn, 
được chuyển khỏi những xà lim sở Mật thám sang Khám lớn. Một số người 
chỉ được tha ra sau khi đã bị thương tật nặng nề, như hương trưởng Trần 
Văn Tiên ở Tân Trụ, còn hương chủ Cang thả về ít lâu thì chết. 

Ngày 27 tháng 11, theo báo Đuốc Nhà Nam , hơn 160 người bị bắt vì 
nghi có chân trong Hội kín được thả ra tự do tạm thời. Ngày 13 tháng chạp, 
tờ Đông Pháp Thời báo cho đăng lòi còng bố của một người tên là Võ Văn 
Ngân, vô cớ bị bắt giam trong vòng hơn một tháng: 

Lúc tôi mới bị bắt thì còn giam tại bót để tra. Nghĩ lại lúc tra mà bây 
giờ tôi còn khiếp. Trong khi tra thì chân trói, tay buộc, thôi mặc sức 
đánh đập, không biết bao nhiêu mà kể, đánh đã rồi hỏi: Vậy chớ 
mày có vô hội kín Nguyễn An Ninh không? Tôi trả lời không, rồi 
đánh nữa, đánh mệt rồi nghỉ, nghỉ rồi lại hỏi, hỏi rồi dỗ tôi rằng: 

Mày khai đi, nói có vô hội kín Nguyễn An Ninh. Tôi trả lời: nào có 
biết Nguyễn An Ninh đâu mà khai, dầu có đánh tôi cho lắm tôi cũng 
không biết việc gì mà khai cho đặng. Thì biểu tôi khai như vậy: 

Mây nói lấy kim đám vô đầu ngón tay, chảy máu ra rồi hòa với rượu 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


97 


uống chung với Nguyễn An Ninh, thề thốt với nhau, rồi tao tha mày. 

Chủ ý tao chỉ cốt bắt Nguyễn An Ninh chớ không cần chi mầy. Tôi 
nói: Trời đất ơi! Người ta không có mà ông biểu tôi nói có sao đành. 

Ôi! lúc đó rồi đánh tôi không biết bao nhiêu mà kể cho xiết? Đánh 
rồi đem vô khám mà nhốt thì tôi nằm trong khám nghĩ rằng: Chánh 
phủ xưa nay lập cò bót để tra khảo những người gian trá chớ tôi 
không ngờ cò bót gian trá hơn những người bị tra khảo. 

Ngày 14 tháng chạp, Phan Văn Hùm được thả. Lập tức anh viết ngay 
những ngày bị nếm trải trong ngục, vạch trần cảnh « sầu thành một bức, 
nhốt lại ngót ngàn người, cách tuyệt cõi đời, cảnh tình thống khốc ». Đến 
lúc giờ thành sầu vẫn còn là một nơi huyền bí mặc đầu ở tại trung tâm Sài 
Gòn, bao quanh bàng bốn bức tường cắm đầy mảnh chai và đầu tường có 
ba vọng gác. cổng vào nhà ngục này - ở đường Lagơrănđierơ - làm cho 
những ai đi qua phải lạnh lưng sởn gáy vì cái tượng đầu quỷ Gotgônơ. (theo 
thần thoại xứ Hy lạp, tóc nữ quỷ là bầy rắn chằng chịt, quỷ nhìn ai người đó 
hóađá-N.D.). 

Hùm đăng hồi ký này trên báo đều đặn, từ tháng giêng đến tháng 2 năm 
1929, văn thể theo lối mới. Độc giả hoan nghênh, trước tác xuất bản thành 
sách nhan đề Ngòi tù Khăm lớn. Tiêu đề « Trong ngục thất lòng phải ngấu 
như tương hoặc phải rắn như đồng » (Nguyễn An Ninh). Lập tức sách bị 
cấm lưu hành. Trong cuốn sách này, Hùm phản bác rằng không có « Hội 
kín Nguyễn An Ninh » theo như mật thám đã bịa đặt. Trong đó anh tố cáo 
những đòn tra tấn dã man và kích động mối xúc cảm lớn trong dư luận. Sự 
việc đó diễn ra trong hoàn cảnh khủng bố dữ dội suốt từ Nam chí Bắc. 

Tháng giêng năm 1929, anh lính tập Lê Văn Lợi lấy trộm hai khẩu liên 
thanh và bốn khẩu súng ngắn nòng trong trại 0 ma (Camp des Mares), giao 
cho Hô Văn Hẹ và Nguyễn Văn Lép (người đã lộ mặt trong cuộc phá khám 
lớn Sài Gòn năm 1916), cả hai đều có chân trong phong trào « Hội kín 
Nguyễn An Ninh ». Lê Văn Lợi sẽ bị đưa ra tòa trong vụ án 122 đảng viên 
Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1933. 

Ngày 22 tháng 3, Phan Văn Rim, 35 tuổi, cải trang làm Hoa kiều, bắn 
thẩm phán Nađaida tại tòa án Sài Gòn. Khi bị bắt, y khai là bởi vì Nađaida 
đã phát lệnh quá lạm dụng để bắt ba bốn trăm người An Nam « thuộc hội 
kín », y còn nói không những là định giết Nađaida, mà còn giết cả chưởng 
lý Duyxơna và phó chưởng lý Laíơricơ. 49 

Ngày 26 tháng 3, báo Thần Chung đăng bản báo cáo của viên san đầm 
Cơrêpen, đề ngày 27 tháng giêng năm 1927, tại Mỹ Tho, dịch ra chữ quốc 
ngữ. Đấy là một văn kiện chính thức phát lộ những sự tra tấn sử dụng từ lâu 



98 


VIỆT NAM 1920-1945 


nhưng không bao giờ chính quyền phủ nhận. Viên san đầm khai rằng vì 
lóng nghe « những tiếng đánh đập trên da thịt người ta và những tiếng kêu 
la đau đớn », y liền trông thấy trong trại của mình một con người khốn khổ 
« nằm sấp mặt, tay bị trói quặt ra đằng sau lưng, chân cũng bị trói bằng 
dây thừng, miệng đầy máu », đang bị hai tên lính kín dùng gậy tre lớn đánh 
vào hai gan bàn chân. Viên san đầm ra lịnh ngưng hành hạ. Quan chủ tỉnh 
và viên cò mật thám được báo đã tới tận nơi. Sau khi ra lệnh cải trói cho 
nạn nhân, viên cò hứa sẽ sa thải hai thằng bạo ngược. 

Trong số dân quê bị bắt một cách ác độc, làm họ phải bỏ công ăn việc 
làm hàng mùa, rồi bị xô ngã vào cái thế giới phi lý đó, Nguyễn An Ninh 
gặp được hai người bạn cùng xu hướng chính trị là Võ Công Tôn và 
Nguyễn Hòa Hiệp. Anh liên lạc với những người tù đã bị mật thám tra tấn 
mà họ không « thú nhận một cách đột nhiên », và cả những người đã chịu 
khai nhưng sẽ phản cung khi xử án. Anh gặp một ông thầy thuốc nam, ông 
riây xé áo lót treo cổ, để hết bị lính kín ép tố cáo kẻ khác. Có hai người phi 
thường là Sáu Chiếu, một anh chị 40 tuổi, anh ta đã bị nhiều người tố cáo, 
và ông hương thân Ngà, kẻ bắt các sòng bạc phải cúng tiền, cả hai sẵn sàng 
khoe khoang kể lại những chuyện phản kháng của họ như thế nào. Khi 
người ta tát vào má phải, Chiếu cũng tự tát vào má trái; khi người ta đánh y 
một loi, y tự loi hai cái mạnh hơn, khi người ta lấy điếu thuốc đang cháy dí 
vào các ngón chân thì y từ chối không nói rằng Ninh là thủ lĩnh của y, y đòi 
có người chứng. Y khước từ không ký vào tờ khai viết bằng tiếng Pháp, y 
chỉ ký sau khi y viết « nó nói láo » bằng chữ quốc ngữ. Những câu chuyện 
như thế làm cho người bị nhốt trong ngục đỡ buồn. Tinh thần cứng rắn 
cùng nhu nhược, hài hước cùng chán nản, đó là vũ trụ thu nhỏ trong đám 
người tập hợp ở « khám hội ». Từ bên ngoài cũng có vài sự việc an ủi. Ninh 
được biết hàng ngày có nông dân ở Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, mặc dù bị 
khủng bố vẫn ký tên thỉnh nguyện xin ân xá cho mình, và biết rằng một 
giáo viên ở Bến Lức là Nguyễn Văn Tiếp xin ở tù thế cho Ninh. 

Ngày 8 tháng 5 năm 1929 là ngày xử Nguyễn An Ninh. Người dự thính 
tràn ngập phòng xử. Khi bắt đầu phiên tòa, họ bị đuổi ra ngoài. Lời khai của 
Ninh thật rõ ràng: 

Nếu như các ông thấy tôi vi phạm pháp luật của chính phủ thì các 
ông đưa ra những chứng cớ không thể chối cãi được, không còn 
nghi ngờ gì, và sau đó sẽ kết án tôi như một tội phạm không được 
miễn giảm. Song, nếu như sau khi đã nghe những lời khai của người 
này, những lời mớm cung của người khác rồi kết luận tôi là kẻ tội 
phạm, thì không có công lý, cũng chẳng có chân lý. Tôi thề rằng tôi 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


99 


không có chút quan hệ nào đối với 115 người đứng trước mặt các 
ông; nếu như có một người nào trong số đó phạm tội gì, tôi cũng 
chẳng hề có dính líu gì. Họ bị bắt, nhiều người đã vơ cả tôi vào 
trong công việc của họ; nếu tòa tin tưởng vào lòi khai của họ mà kết 
án tôi, thì có phù hợp với công lý hay không? Hội kín theo chiều 
Thiên Địa Hội ở đất An Nam này bao giờ cũng vẫn có, đó không 
phải là do sáng kiến của tôi, và tôi đoán chắc với các ông rằng, 
những hội đó không bao giờ có thể bị tiêu diệt hết được. 

Chánh án đáp lại, giọng trắng trợn và phán quyết: 

Trong hội kín của ông, điều lệ rất nghiêm khắc: người ta đã lấy máu 
ăn thề và kẻ nào làm lộ bí mật của hội sẽ bị tử hình. Ông chối không 
thú nhận là thủ lĩnh của hội đó để khỏi mất thể diện và không phản 
bội lời thề độc. Vì vậy, tôi vẫn giữ ý kiến trong cuộc thẩm vấn này. 50 

Án quyết: Nguyễn An Ninh, 3 năm tù, 1000 forăn tiền vạ và 5 năm mất 
quyền công dân, vì tội lập hội kín; Phan Văn Hùm, 8 tháng tù và 500 fơrăn 
tiền vạ; những người khác từ 2 tháng đến 4 năm tù, trong đó 91 người xử án 
treo. 

Ngày 17 tháng 7, 25 người bị án ra trước tòa phúc thẩm xử lại. Trong 
tòa tràn ngập người. Người Pháp đến cũng nhiều. Ninh đi chân trần, mặc bộ 
bà ba đen kiểu nông dân An Nam; Hùm mặc âu phục. Những người bị cáo 
bị hỏi cung từng người một. Ba trong số đó là Gạo, Cội, Nghĩa lại khẳng 
định một lần nữa là « Hội kín Nguyễn An Ninh » có thực và Ninh đã ra lệnh 
cho họ phải phủ nhận. Công chúng ngạc nhiên vì tòa lại chọn bọn chúng 
đóng vai buộc tội. Phóng viên tờ Đuốc Nhà Nam ngày 20 tháng 7 gọi người 
chủ ý ba thằng đó không có nghề nghiệp và đã bị kết án nhiều lần. Ngược 
lại, những bị cáo trong khi thẩm vấn đã thú nhận là hội viên « hội kín », 
bấy giờ họ lại khẳng định rằng họ nhận vì họ bị tra tấn. 

Ninh lại phản đối một lần nữa việc bị cáo thành lập một hội kín. Nếu 
những hội như thế có thể thành lập thật thì trong vụ án này người ta chỉ lợi 
dụng cái tên của anh mà thôi. Nếu tòa án, trong cái lỏgic quanh co của 
mình, lại đem gán tội trọng cho anh mỗi khi có việc gì có gợi tên anh, thì 
tòa án có thể quy trách nhiệm cho anh về một nhóm lấy tên là « Thanh niên 
cao vọng đảng ». Họ đã tập hợp nhau dưới danh nghĩa bài diễn thuyết của 
anh phô ra năm 1923, tựa là Cao vọng của bọn thanh niên An Nam. 

Sau khi sáu trạng sư người Pháp biện hộ Ninh — trong đó trạng sư Loye 
là người theo xu hướng xã hội — tòa quyết định y án Nguyễn An Ninh. Thế 
là Ninh sẽ bị khóa mồm hơn một ngàn ngày. Phan Văn Hùm 4 tháng tù 



100 


VIỆT NAM 1920-1945 


treo. Gạo và Nghĩa giảm còn 2 năm. Mười chín người khác: từ 3 đến 18 
tháng tù. Hai người được tha bổng. 

Các ông lập hiến liệu có hối tiếc vì bài báo Diễn đàn Đông Dương tháng 
6 năm 1928 (biện hộ cho Ninh) hay không? Chỉ biết rằng từ đó họ im tiếng. 
Diệp Văn Kỳ viết tờ Thần Chung ngày 31 tháng 5, đả kích thái độ lẩn tránh 
của họ và tuyên bố: Chân lý buộc tôi phải nói rằng Nguyễn An Ninh vô tội. 

Ninh sau đó bị đưa đi Hà Tiên đập đá sỏi. Nhưng hai ngày sau khi anh 
tới, chủ tỉnh lo ngại ảnh hưởng của Ninh lan rộng trong tù, liền tống anh trở 
về Khám lớn Sài Gòn. 

Ngày 3 tháng 9 năm 1929, Phan Văn Hùm lên tàu Athos II đi tìm chân 
trời mới. Anh sống ỏ Pháp rồi chuyển từ chủ nghĩa quốc gia tiểu tư sản sang 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Trong thời đó, đảng Tân Việt bị xóa tên khỏi lịch sử. Phân bộ Nam Kỳ 
đảng Thanh Niên tan vỡ. Việt Nam Quốc dân đảng lần đầu bị phá hủy. 
Chính quyền thực dân chắc tưởng tượng đã thắng các lực lượng phiến loạn 
phải chăng? Năm 1930 họ sẽ thấy rằng việc đàn áp khủng bố chỉ tạo nên 
một thế tình êm lặng trước con bão tố. 


Việt nam quốc dân đảng 

Năm 1925 ả Pháp, giữa không khí tưong đối tự do, đảng Việt Nam Độc lập 
thành lập, thì ả Bắc Kỳ, đảng Việt Nam Quốc dân đảng ra đời trong bóng 
tối. Nhà Xuất bản Nam Đồng Thư Xã gây dựng ả Hà Nội cũng năm 1925, 
do nhà giáo Phạm Tuấn Tài, làm tấm bình phong tập hợp một số người như 
Nguyễn Thái Học, sinh viên trường sư phạm Hà Nội, Phó Đức Chính, 
Nguyễn Thế Nghiệp và Hoàng Phạm Trân bí danh Nhượng Tống. Họ cảm 
hứng noi cao vọng Cách mạng Pháp và Quốc dân đảng Trung Hoa, thời kỳ 
đó đảng nầy đang sôi nổi. Mục đích của Việt Nam Quốc dân đảng trùng 
với mục đích của đảng Việt Nam Độc lập: xây dựng một nước Cộng hòa tư 
sản độc lập. Tháng 2 năm 1929, khi VNQDĐ bị phát giác và phá hủy thì 
đảngVNĐL ở Pháp cũng bị giải tán. 

Nếu như VNQDĐ, cũng như VNĐL, không chấp nhận quan điểm đấu 
tranh giai cấp là nền tảng hành động, họ cũng không phải là ít quan tâm tới 
vấn đề xã hội. Song song với hoạt động bí mật, chuông trình của họ cũng 
gồm công khai ủng hộ thợ thuyền trong các cuộc đình công và lập những 
lóp học cho công nhân hết mù chữ. VNQDĐ mở một trường tư giảng dậy 
bằng chữ quốc ngữ, mở rộng ảnh hưởng đến tầng lóp tiểu tư sản có học và 
đến cả tầng lớp nông dân đông đảo ả đồng bằng sông Hông. Mặt khác, họ 
xuất bản bí mật, in bằng rônêo, những tác phẩm như Hòn Cách mệnh , Tam 



101 NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 101 

Dân chủ nghĩa 51 và những cuốn khác về Cách mạng Trung Hoa. Họ dự 
định âm mưu binh biến và khủng bố cá nhân. Để cướp được chính quyền, 
rồi sau khi đó, họ tin rằng lẽ tất nhiên với thiện chí dân tộc sẽ cải thiện được 
xã hội An Nam trong hòa bình. 

Bấy giờ nhân việc mộ phu đi các đồn điền cao su ở Nam Kỳ, ở Cao 
Miên, ở Nam Trung Kỳ, ở Tân Calêđỏni và Tân Hêbơriđơ, họ gập cơ hội cổ 
động dễ dàng. Họ thông tin lan rộng về cuộc sống vô nhân đạo ở các đồn 
điền cao su, để kêu gọi hàng ngàn phu phen khốn khổ hảy coi chừng bị 
người dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn hão huyền. Thế nên số phu phen tầu 
chở tới Sài Gòn sụt từ 17606 người năm 1927 còn 7428 người năm 1929. 
Qua năm 1930 cựu đại úy bộ binh thuộc địa pỏl Mônê, còn đưa vụ buôn 
người nầy ra tố cáo trong cuốn Bọn lái buôn người da vàng, cáu chuyện 
thật (Les Jauniers, histoire vraie), để báo động dư luận Pháp. Trong đó ông 
bày biện bản tường trình nổi tiếng của Đơlamarơ. Những sự bất công quá 
bê bối ở Nam Kỳ đã vượt khỏi biên giới. Ngay đến cả một tờ báo khuynh 
hữu Bạn dân (L’Ami du Peuple) — liệu có thể sẽ mất thuộc địa chỉ vì sự tàn 
ác ngu ngốc của những kẻ cai trị ở đó hay không ? — đã đăng bài của Saclơ 
Belăn cựu công sứ Pháp ở Đông Dương, viết ngày 14 tháng 9 năm 1928, 
vạch trần bộ mặt của chính quyền thực dân, qua bản liệt kê những tội ác 
của chúng ở thuộc địa từ năm 1917. Bài báo công kích khâm sứ Bôđue, 
một « kẻ bạo ngược » bị kết tội là « tham nhũng, giả dối, ăn hối lộ và sát 
nhân ẻ, còng kích tên công sứ Đaclơ bạo dâm, kẻ tổ chức những đòn tra tấn 
và những cảnh cùng khốn trong 8 năm ở Bắc Kỳ. Bài báo nhắc lại cuộc nổi 
dậy ở Thái Nguyên ngày 31 tháng 8 năm 1917, sự căm thù đè nén trong 
lòng dân chúng, nguyên nhân các vụ bùng nổ. 

Thiếu chi biến động sấp xảy ra . 

Ngày 7 tháng giêng năm 1929, toàn quyền Paskiê bị ám sát hụt. 

Ngày 9 tháng 2, lối 8 giờ tối, Baze, giám đốc văn phòng mộ phu cho các 
đồn điền cao su, vừa ra khỏi nhà số 110 phố Huế ở Hà Nội, ngã chết dưới 
ba phát súng lục. Hắn làm một nghề tàn khốc. Phu phen chịu đi phải ký 
giao kèo trói buộc họ trong những điều kiện vô cùng khắc khổ. Ớ các đồn 
điền điều kiện sinh hoạt và làm việc quá khốc liệt, số người chết 40% hàng 
năm. Baze lĩnh 10 đồng bạc Đông Dương mỗi đầu phu mộ được. 

Ngày hỏm sau Lê Văn Sanh bị bắt bởi tình nghi có dúng tay trong vụ 
này. Anh là một học sinh đã bị theo dõi vì rải truyền đơn chống mộ phu. 
Mật thám thu được quyển ghi danh sách trong nhà anh, do đó họ túm thêm 
221 người có chân trong VNQDĐ hoặc bị tình nghi: 40 lính khố đỏ, 36 
giáo viên trường công, 4 giáo viên trường tư, 2 thầy dạy chữ Hán, 36 thư ký 
hành chính Pháp, 13 nhân viên văn phòng hành chính bản xứ, 10 nhân viên 



102 


VIỆT NAM 1920-1945 


thư ký thương mại và kỹ nghệ, 4 nhà báo, 39 nhà buôn và thợ thủ công, và 
37 người khác gồm dân cày, thày lang, địa chủ. 52 Những nhân vật chủ chốt 
của đảng còn ngoài vòng. 

Ngày 3 tháng 7 năm 1929, tòa đại hình Hà Nội kết án 83 người trong số 
bị cáo từ 2 năm tù tới 20 năm lưu đày về tội « âm mưu làm cách mạng để 
thành lập một chính phủ cộng hòa ». (Ta hãy nhớ lại cũng tháng này đảng 
Tân Việt hoàn toàn bị tiêu diệt trong đợt khủng bố lớn này ở Trung Kỳ). 

VNQDĐ hành tội những kẻ phản đảng. Nguyễn Văn Kinh, họ tin chắc 
chấn nhiều người mới bi bắt trong tuần tháng 8 là tại Kinh. Anh ta bị đâm 
chết bằng dao găm trên ghế đá vườn Bách thảo Hà Nội đêm 5 rạng ngày 6 
tháng 10- 1929 

Trước đó, ngày 31 tháng 5, hai phụ nữ trẻ đảng viên đảng Thanh Niên, 
Thị Nhu và Thị Uyển, bị nghi ngờ định giao nộp Nguyễn Thái Học để cứu 
lấy người anh bị bắt, đã bị chung số phận trong một đường phố nhỏ ở Hải 
Phòng. 

VNQDĐ sôi sục tuyển mộ đảng viên trong khi lưới mật thám thắt chặt 
vòng vây. Ngày 20 tháng 11-1929 mật thám phát hiện được một cái chum 
có chứa 78 quả tạc đạn tại đám ruộng gần trại lính ở Sept pagodes (?). Ngày 
23 và 26 tháng chạp, lại thu được 150 quả tạc đạn ở làng Nội Viên và 250 
quả ở Thái Hà. bắt sáu người tình nghi chế tạo tạc đạn. Ngày 10 tháng 
giêng năm 1930, mật thám tìm thấy ở Bắc Ninh những chum chứa đầy 
truyền đơn cách mạng. Một tháng trước đó, Nguyễn Thái Học, Nguyễn 
Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp, các thủ lĩnh VNQDĐ tập 
hợp ở Võng La, suýt bị bắt. Họ cảm thấy đúng lúc cần phải nổi lên bạo 
động. 




Chiến sĩ Thanh Niên và sinh viên trường võ bị Hoàng Phô trước mộ 
Phạm Hồng Thái ngày 19-6-1928. 

Hàng trước, Lý Tử Trọng người thứ hai từ bèn tả, sẽ bị chém ở 
Sài Gòn ngày 20-11-1931. 


V 

Thanh niên Cách mạng Đòng chí Hội 
mầm móng quốc gia chủ nghĩa của 
Đảng Cộng sản Đông dương 


Chương trước đã nói tới đảng Thanh Niên, gắn với lịch sử thành lậpcác tổ 
chức chính trị bí mật trong xứ. Bây giờ chúng ta hảy theo dõi từng bước 
phát triển của tổ chức nầy, từ bản luận văn nhuộm màu bônsơvic trên nền 
tảng quốc gia chủ nghĩa, cho tới khi chuyển thành đảng cộng sản vào năm 
1930. 

Trong các nhóm quốc gia chủ nghĩa bí mật chỉ một mình nhóm nầy có 
trụ sở an toàn ở nước ngoài, do đó tổ chức Thanh Niên không bao giờ bị 
mất ban chỉ đạo, đã thành công trong việc tạo cơ sở trong nước suốt từ Bắc 
chí Nam bắt đầu từ năm 1925. 

Nguyền Ái Quốc, người sáng lập 

Tới Môskơva vào mùa hè năm 1923, Nguyền Ái Quốc hấp thụ được một 
quá trình huấn luyện rõ ràng theo lối quan liêu hóa, lối mà bộ máy đảng 
bônsơvic đang tiến triển 53 . Tứ nặm 1922 Stalin đã trở thành tổng bí thư của 
đảng Bỏnsơvic, rồi đẳng cấp bí thư trở thành một tầng lóp xã hội mới, ngày 
càng xa rời ý thức công nhân. Bộ máy nầy đã ăn tiêu phần lớn trong số thu 
nhập toàn quốc. Lênin từ tháng 11 năm 1922 đã đề nghị Trôtski tổ chức 
chống lại nguy cơ nầy. Sự phản kháng nầy đã thành việc cụ thể từ tháng 
mười năm 1923. Trôtski can thiệp gay gắt tại Bộ chính trị, rồi năm 1924, 
phát hành quyển Giòng nước mới (Cours nouveau). 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 105 

Đường lối chính trị mà điện Koremlen đề ra cho Đảng Cộng sản Đức 
vào năm 1923 bị chỉ định theo quyền lọi quốc gia Nga: cuộc cách mạng ở 
Đức bị hy sinh để Nga được giao thiệp thân thiện với Strêsơman. Vào mùa 
xuân, khi Strêsơman hướng làm dịu tình hình giữa Nga và Đức thì điện 
Kơremlen ra lệnh cho đảng Cộng sản Đức đứng im. Qua tháng 10, khi 
Strêsơman tiếp cận với nước Anh, điện Kơremlen giục đảng Cộng sản Đức 
lao vào cuộc bạo động phiêu lưu, nhanh chóng bị tàn sát. 

Sau khi Lênin chết năm 1924, đẳng cấp hưởng đặc quyền do Stalin đứng 
đầu đã chiếm ưu thế rõ rệt đối với những người ủng hộ Trôtski, những 
người chưa rời bỏ viễn cảnh cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn địa cầu. Nếu 
như vào tháng tư, trong lần xuất bản đầu tiên cuốn Những vấn đề về chủ 
nghĩa Lênin, Stalin đã trình bày tư tưởng của Lênin như sau: « Đối với 
thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội những nỗ lực của một nước duy 
nhất, nhất là đối với một nước nông dân như nước Nga, là không đủ nữa; 
phải có nỗ lực của những lực lượng vô sản ở nhiều nước tiên tiến », thì qua 
tháng 10, trong lần tác phẩm xuất bản thứ nhì (Stalin ra lệnh thu hồi những 
ấn bản lần thứ nhất), rồi tuyên bố thẳng rằng nước Nga có thể xây dựng 
chủ nghĩa xã hội riêng một mình, với điều kiện là xứ Nga phải được ủng hộ 
chống lại các cường quốc đế quôc tái can thiệp. 

Đẳng cấp quan liêu theo Stalin tìm đến « những lực lượng cách mạng 
sẵn có ngoài lực lượng vô sản, vì vậy đã vượt giai cấp mà bắt tay với Quốc 
dân đảng » (Trôtski, Quốc tế Cộng sản sau Lênin). Đẳng cấp quan liêu lấy 
lý do tránh vượt qua các giai đoạn, mà ứng dụng một chính sách thỏa hiệp 
với giai cấp tư sản quốc gia ở các xứ thuộc địa và bán thuộc địa. Đệ tam 
Quốc tế đang quan liêu hóa, liền theo chính sách thỏa hiệp ấy, và tự chuyển 
hóa thành một bộ phận phụ thuộc trợ lực chính sách ngoại giao của Nga, 
chỉ định các đảng cộng sản đóng vai trò « quân đề phòng biên giới » Liên 
Sô. Vì thế đảng cộng sản còn trẻ trung ở Trung Hoa được lệnh trở thành 
một bộ phận phụ trợ Quốc dân đảng, một đảng quốc gia tư sản mà Liên Sô 
muốn tìm cách biến thành tường lũy chống các đế quốc chủ nghĩa. 

Ớ đây nên nhắc lại vào tháng 8 năm 1920 Lênin đã từng lưu ý Quốc tế 
phải đề phòng đối với một sách lược như thế: 

Nhiệm vụ của Quốc tế chính là phải ủng hộ những phong trào cách 
mạng trong các xứ thuộc địa và những xứ lạc hậu, nhưng không 
phải vì thế mà xen lẫn vào phong trào đó, ngược lại, phải bảo vệ 
tính chất độc lập của phong trào vô sản, dù phong trào đó chỉ mới 
có mầm mống 54 ' 

Khi chưa đến mức thúc giục đảng Cộng sản Trung Hoa phải phụ thuộc 



106 


VIỆT NAM 1920-1945 


vào Quốc dân đảng, Quốc tế Cộng sản đã tuyên bố ngày 10 tháng giêng 
năm 1923 rằng cái đảng còn non trẻ này (thành lập năm 1920) không thể 
mãi xem mình là « một lực luợng hoàn toàn độc lập ». Thế rồi Stalin liền 
kết giao đặc huệ với Tôn Dật Tiên, người sáng lập Quốc dân đảng. Vào 
tháng 10, Stalin cử Bôrôdin sang làm cố vấn cho Tôn Dật Tiên, với nhiệm 
vụ tổ chức lại đảng Quốc dân theo kiểu tập trung như đảng Bỏnsovic, với 
một chuông trình vừa quan tâm đến quyền lợi công nhân và nông dân, vừa 
đồng thời tránh vi phạm tới lợi quyền cơ bản của giai cấp tư sản và địa chủ. 

Bôrodin thuyết phục Tôn Dật Tiên dựa vào lực lượng công nhân và 
nông dân, bàng cách ban hành bộ luật Lao động và giảm địa tô 25%, hai 
việc này đã hứa với họ thực hiện từ đầu năm 1924. 

Vào tháng 5, Bôrodin dùng tiền trợ cấp, vũ khí và các huấn luyện viên 
Nga, sáng lập một trường quân sự để tăng cường lực lượng cho Quốc dân 
đảng, tại đảo Hoàng Phố, cách Quảng Châu 20 km. 

Nguyễn Ái Quốc, gia nhập vào phân ban Thuộc địa của Quốc tế Cộng 
sản kỳ Đại hội thứ Năm, được cử sang Trung Quốc, chính thức coi như thư 
ký kiêm phiên dịch cho Bòrodin, chủ yếu cốt để khuấy động phong trào 
cách mạng trong xứ mình, từ nơi « thánh địa » này, một phong trào quốc 
gia thân cộng, chống lại chủ nghĩa đế quốc Pháp. 

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu khoảng 6 tháng sau vụ Phạm Hông 
Thái ném bom. Tổ chức Tâm Tâm xã mà Phạm Hông Thái là một thành 
viên, đang suy thoái. Những người sáng lập tổ chức này như Lê Hông Sơn, 
Hô Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ... mới vừa đưa ra lời kêu gọi tập hợp một lực 
lượng đông đảo hơn, mở rộng cho « tất cả những ai là người thông minh 
mẫn tuệ không phân biệt đảng phái để phục hồi nhân cách người Việt ». 
Một khi tổ quốc được giải phóng thì « ý nguyện của đa số » sẽ quyết định 
tính chất chế độ tương lai. 

Nguyễn Ái Quốc lập tức liên hệ với nhóm mới này, gọi Tân Việt Thanh 
Niên đoàn, với ý đồ chỉ đạo. 

Ngày 19 tháng chạp, trong bản báo cáo đầu tiên của ông về Ban chấp 
hành Quốc tế Cộng sản, ông than phiền những chàng trai đầy nhiệt tình yêu 
nước này « không hiểu biết chi về chính tri ». Ông hứa sẽ hướng họ chuyển 
dần theo chủ nghĩa bỏnsơvic. Qua ngày 2 tháng 2 năm 1925, ông báo cáo 
về những kết quả bước đầu trong bản tường trình thứ 2 của ông như sau: 

Lúc này, tôi không phải là một người An Nam mà là một người Tàu. 

Vì thế tên tôi là Lý Thụy chứ không phải Nguyễn Ái Quốc. Chúng tôi 
lập được một nhóm gồm 9 người hoạt động bí mật. Hai trong số đó đã 
gửi về nước; ba người ra tiền tuyến (trong quân đội của Tôn Dật 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 107 

Tiên), còn một người làm nhiệm vụ quân sự (giúp quân Quốc dân 
đảng). Năm người trong số đó đang chuẩn bị kết nạp vào ĐảngCộng 
sản. Hai người đã được gia nhập đoàn Thanh niên Cộng sản. 55 

« Nhóm bí mật» trên đây tự gọi Thanh Niên Cách mạng Đồng chí Hội, 
trụ sở tại số 13 đường Wang Ming ở Quảng Châu, ở đó Nguyễn Ái Quốc tổ 
chức trường học đào tạo cán bộ tương lai cho xứ An Nam. 

Từ tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc phát hành tờ tuần báo Thanh 
Niên 56 bằng chữ quốc ngữ, in bằng rônêo, tuyên truyền hai xu hướng: vừa 
khuyến khích kích động tinh thần nòi giống An Nam, vừa động viên đi 
theo con đường của đảng bỏnsơvic. Số 1 tờ Thanh Niên xác định rõ lý do 
phát hành báo này và kêu gọi đồng bào chuẩn bị đứng lên làm cách mạng: 

Trong đất nước chúng ta, chúng ta đều bị người Pháp kiểm soát chặt 
chẽ; ở nước ngoài, chúng ta lại xa cách nhau.Vì lẽ đó phải xây dựng 
tờ báo này để chúng ta trao đổi những kinh nghiệm thực tế, để cùng 
nhau hiệp lực tiến hành sự nghiệp đó. Hỡi anh em cách mạng! Từ 
nay trở đi, chúng ta hãy vất bỏ những mong ước ão huyền về danh 
vọng và giầu sang. Vì lòng yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, 
chúng ta hãy đoàn kết lại! Các bạn hãy làm hết sức mình cho sự 
nghiệp cách mạng. 

Ngày 28 tháng 6, tờ Thanh Niên định nghĩa về cách mạng và cung cấp 
một tự diển nhỏ, một công cụ trí tuệ mới trong việc thành lập một đảng 
theo con đường của Lênin ở Việt Nam: 

Cách mạng, đó là sự thay đổi cái xấu thành cái tốt, là sự bao gồm 
những hoạt động do đó một dán tộc bị áp bức trở thành mạnh mẽ: 

Lịch sử toàn các xứ cho chúng ta một bài học là bao giờ họ cũng 
nhờ làm cách mạng mà tiến tới một chính phủ hình thức tốt hơn, mà 
tăng tiến về giáo dục, về công nghệ, về tổ chức xã hội. 

Ngôn ngữ cách mạng được hướng dẫn một cách đơn giản phỏng theo 
Trung Hoa, khó hiểu đối với những ai chưa nhập môn: 

Tiến bộ: có những bước tiến phát triển. 

Tản văn: Chuyện ngắn. 

Tả phái: những người đại diện phái Tả. Trong từng quốc hội, người ta 
phân biệt ba nhóm: phái hữu, phái trung và phái tả. Nhóm thuộc phái Hữu 
thì hèn nhát, nhóm thuộc phái Trung thì lưỡng lự, nhóm thuộc phái Tả thì 
kiên quyết. 



108 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tự do: không bị bó buộc. Nước Nhật chẳng hạn là một nước tự do. Việt 
Nam không được tự do, bị người Pháp cai trị. 

Tiền phong: người đi trước, làm gương. Người Nga chẳng hạn, là những 
người tiên phong trong công cuộc cách mạng. 

Đế quốc chủ nghĩa: Những nước dùng gươm súng chiếm đất đai của 
người khác, là những nước theo chủ nghĩa đế quốc. Nước Pháp là một nước 
đế quốc chủ nghĩa vì nó chiếm đoạt đất nước ta. 

Tư bản chủ nghĩa: nhà tư bản, những kẻ không làm gì, chỉ lọi dụng sức 
lao động của người khác. Chủ tàu chẳng hạn, là một nhà tư sản. Không bao 
giờ người ta thấy chủ tàu làm ra sắt thép, tham gia vào công việc đóng tầu, 
cho than vào lò, nhổ neo. Hắn chẳng làm gì cả nhưng thu toàn bộ lời lãi, 
chứ không đem chia cho thợ thuyền là những người lao động suốt đêm 
ngày. 

Tại sao dân tộc An nam chịu để người Pháp đè nén áp bức trong hơn 
năm mươi năm nay? Người dân Việt phải chịu thuế khóa quá nặng nề, tình 
cảnh khốn cùng của họ quá cực khổ. Tại sao họ còn chưa rũ bỏ cái ách nô 
lệ? Bởi vì cái lý tưởng về tổ quốc còn xa lạ đối với họ, bởi lẽ họ tưởng rằng 
cách mạng là một điều nguy hiểm, bởi lẽ họ không hiểu rằng mỗi người 
dân phải có nhiệm vụ đối với tổ quốc, bởi vì họ thiếu sáng kiến chủ động 
và trông thấy người Pháp còn run sợ. 

Ngày 19 tháng 7, tờ Thanh Niên chỉ ra một thần phương: « Nếu nhân 
dân muốn đòi quyền của mình thì phải có những đảng chính trị. Muốn 
vậy, họ phải đoàn kết lại ». Cũng số báo đó có đăng bản Tuyên Ngôn của 
Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức ở Á Châu, hội do Nguyễn Ái Quốc 
cùng Roy, người Ân Độ vừa mới thành lập nhằm tập hợp những người An 
Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Đài Loan, Ân Độ và Philipin. (Hội này, 
cũng giống như Hội Liên hiệp Dân thuộc địa ở Paris, vẫn chỉ dừng ở mức 
dự án). 

Ngày 26 tháng 7, việc hướng dẫn nhập môn lại tiếp tục: 

Người ta phân biệt ba loại cách mạng: 

- Cách mạng chính trị: Người dán ở những nước bị chính quyền độc 
đoán áp bức nổi dậy giành lấy tự do và trở thành những nước độc 
lập. Nước An Nam phải bắt đầu bằng cuộc cách mạng chính trị để 
giành lại nền độc lập. 

- Cách mạng xã hội: nông dán và công nhân đều bị giới chủ trả tiền 
công rẻ mạt. Người dán lao động cực khổ suốt đời, giới chủ chẳng 
làm gì mà thu mọi mối lợi trong tay. Cách mạng là cần thiết để xóa 
bỏ sự bất công đó và phân phối lại số thu hoạch giữa tư bản và vô 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 109 

sản. Công nhân và nông dân Nga đã hoàn thành một cuộc cách 
mạng xã hội. Nông dân và công nhân các nước khác cần tổ chức lại 
để làm như anh em mình ở Nga. 

- Cách mạng thế giới: Sau khi có những cuộc cách mạng chính trị và 
cách mạng xã hội thành công, vẫn còn có những nước bị áp bức, vẫn 
còn có sự phân biệt giữa các dán tộc. Cân phải có một cuộc cách 
mạng thế giới. Sau đó, các dân tộc trong bốn biển sẽ đoàn kết như 
anh em một nhà, khi đó sẽ là kỷ nguyên đoàn kết tương thân tương 
ái toàn thế giới. 

Sau đó Nguyễn Ái Quốc trình bầy những phong trào chính trị hiện hành 
trên thế giới như vô chính phủ, cộng sản, bảo thủ, Ku Klux Klan, fát xít, cần 
lao, dân chủ, tự do, quốc gia, cộng hòa, bảo hoàng và xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 9 tháng 8, ông trình bầy về phong trào cách mạng Trung Hoa. 
Ngày 12 tháng 9, tung ra lời kêu gọi lòng yêu nòi giống, hòa lẫn tinh thần 
tự hào dân tộc: 

Chúng ta hãy yêu thương lấy nòi giống của ta. Anh em cùng chung 
giòng máu hãy yêu thương lẫn nhau! Chúng ta, hai mươi triệu con 
người máu đỏ da vàng, đều là con cháu Vua Hùng. Biết bao anh 
hùng đã sinh ra trên đất nước này! Đất nước ta rực rỡ hơn bốn ngàn 
năm văn hiến. Bao lần quân ta đánh bại quân Nguyên quân Minh. 

Chúng ta khuếch trương thanh thế đến tận đất Chàm, đất Miên, và 
vinh quang của chúng ta vang dội khắp Viễn Đông. 57 


Thế thì Nguyễn Ái Quốc đã tôn vinh tổ tiên của mình trong công cuộc 
« Nam tiến », một danh từ dè dặt để nói về sự chinh phục dân Chàm ở 
Trung Kỳ và người Khơme ở Nam Kỳ vào thế kỷ 17. Đó là những giai đoạn 
lịch sử chiến tranh đen tối đã để lại trong lòng người Khơme ở Cămpuchia 
nỗi lo sợ và thù nghịch đối với « kẻ thù truyền kiếp ». 

Ngày 20 tháng 9, Nguyễn Ái Quốc cho tái đăng Hải ngoại huyết thư của 
Phan Bội Châu, sách đã phát hành từ lâu. Đáy là một lời kêu gọi thiết tha 
dân chúng nổi dậy, năm 1908. Lúc này Phan Bội Châu vừa mới bị bắt cóc ở 
Thượng Hải ngày 30 tháng 6 năm 1925, từ đây người có uy tín kêu gọi 
đồng bào tập hợp này sẽ không trở lại Trung Hoa nữa. Những người xuất 
dương ở Quảng Châu sống vào tình trạng rắn không đầu, lúc nào họ cũng 
giữ tình cảm lưu luyến với con người khích động đầu tiên và bất hạnh của 
họ. Tình thế đó tạo cho Nguyễn Ái Quốc một triển vọng lớn để tuyển mộ 
tại chỗ. 



110 


VIỆT NAM 1920-1945 


Xu hướng về chủ nghĩa bônsơvic trở nên rỏ rệt: 

Những người bônsơvic giứp đỡ cho các dân tộc bị áp bức giành lại 
tự do và họ không ngừng nhắc lại: các bạn hãy luôn luôn học tập; 
các bạn chớ để mình bị mê hoặc bởi những bài diễn văn đường mật 
và hay ho của bọn đế quốc; các bạn là những người bình đẳng đối 
với chúng tuy rằng thuộc các chủng tộc khác nhau. Như vậy nên 
chúng ta phải yêu mến người bônsơvic và căm ghét những kẻ thù 
của họ là bọn đế quốc. 

Thật ra, ngày 18 tháng 10 năm 1925, tờ Thanh Niên in tiêu đề, ở trang 
hai, « Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại! », lời kêu gọi trong bản Tuyên 
ngôn Cộng sản năm 1848: với hình ảnh búa liềm, biểu trưng nước Nga 
bỏnsovic. Ngày 8 tháng 11, tờ báo kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng mười. 
Ngày 22, trong phần kết luận của bài tường trình về những cuộc cách mạng 
và phong trào chính trị các nước khác nhau, Nguyễn Ái Quốc lên án những 
người theo khuynh hướng xã hội và vô chính phủ, - tuy nhiên ông thận 
trọng để khỏi mất lòng những kẻ theo hai xu hướng ấy - và ông tuyên bố 
chỉ tán thành cộng sản mà thôi. 

Các thủ lĩnh đảng Xã hội đều có liên hệ với bọn đế quốc và tư bản, 
sau khi được chúng dành cho vinh dự và tiền bạc thì họ khuyến 
khích những người bạn của họ nên kiên nhẫn hoặc là im lặng một 
khi họ nhờ sự ủng hộ của công nhân đưa lên nắm chính quyền... 

Những đảng viên xã hội Pháp đã giúp sức cho chính phủ trong 
những cuộc chiến tranh chống Marôc và Syri, và đã cử những người 
lãnh đạo có uy tín nhất của họ đi cai trị các thuộc địa, như trường 
hợp ông Varennơ. 

Những người theo phái vô chính phủ có tư tưởng và mục đích cao 
thượng, nhưng họ không hề có tổ chức, không có chương trình hành 
động và không có hệ thống cấp bậc nào, như thế thì làm sao có thể 
gây được phong trào cách mạng? 

Những người cộng sản được tổ chức một cách rất chặt chẽ, những 
mục tiêu của họ được xác định rõ ràng, hơn nữa, họ dồn hết sức lực 
của họ đi tiêu diệt bọn đế quốc và chủ nghĩa tư bản, hai thảm họa 
của nhân loại. 

Ngày 22 tháng 8 năm 1926, sau mười bốn tháng kiên trì hướng dẫn 
nhập môn bằng những công thức tương tự như những câu thần chú, Nguyễn 
Ái Quốc tung ra câu hỏi cho lớp thanh niên yêu nước: « Chúng ta phải gia 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 111 

nhập đảng nào?... chỉ duy nhất một đảng kiên quyết có khả năng thực hiện, 
đó là đảng cộng sản ». Chúng ta hãy lưu ý rằng cái « đảng » đó sẽ ra đời 
một cách chính thức bốn năm sau. 

Ngày 20 tháng chạp, ông lập lại những lời trong Tuyên ngôn Cộng sản 
- những người lao động không có tổ quốc - ông tiến thêm một bước trong 
việc phân biệt hẳn với những khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa khác, rồi 
hướng thanh niên chỉ nên gia nhập tổ chức của ông; đó chính là một cú sét 
đánh vạch ngang bầu trời ái quốc, lòng yêu nước của ông và lòng yêu nước 
của những đối thủ: 

Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia tạo ra để đè đầu nhân dân 
dưới pháp luật và buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ 
tài sản của địa chủ và lợi quyền của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng 
có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới. Tất cả những người cách mạng 
đem hết sức mình ra để cải thiện số phận của toàn nhân loại đều là 
anh em, và tổ quốc duy nhất của họ chính là trái đất này. Việc chứng 
minh cho thái độ đó chính là việc các đồng chí người Pháp cùng 
đứng về phía chúng ta chống lại đồng bào của họ kẻ theo chủ nghĩa 
đế quốc đã cướp nước ta. 

Nên giáo dục thân cộng đa tạp do Thanh Niên phổ biến không những 
bao hàm trong việc hòa hợp về mặt học thuyết giữa chủ nghĩa quốc gia tư 
sản với chủ nghĩa quốc tế vô sản, mà còn hàm chứa trong sự hòa đồng về 
mặt văn hóa: chủ nghiã Lênin cùng Khổng giáo, người ta kỷ niệm Cách 
mạng Tháng mười nhưng cũng không quên Khổng Tử. 

Ngày 20 tháng 2 năm 1927, kỷ niệm Khổng Tử, Nguyễn Ái Quốc viết: 
nếu ông thày tư tưởng của Trung Quốc còn sống vào thời đại này thì có lẽ 
ông đã nhanh chóng trở thành đảng viên xứng đáng của Lênin. Rỏi Nguyễn 
Ái Quốc khuyên nên đọc Khổng Tử để tu thân trở thành con người chân 
chính và đọc Lênin để chuẩn bị đứng lên làm cách mạng. 

Ngày 29, Nguyễn Ái Quốc nhắc lại những cuộc đấu tranh quá khứ 
chống lại chính quyền thuộc địa không thể thành công được do thiếu sự 
giáo dục về chính trị, rồi ông kêu gọi đồng bào hãy tập hợp lại và « tuân 
theo mệnh lệnh của đảng cách mạng ». 

Tháng chạp năm 1927, báo Thanh Niên mở ra một diễn đàn phụ nữ. 
Trong mục này người ta bày tỏ lòng bi phẫn đối với tình cảnh phụ nữ An 
Nam và lên tiếng khuyến khích chị em có điều kiện thuận lợi và có trình độ 
tiến bộ hơn nên giúp đỡ chị em công nhân và nông dân nghèo thoát vòng 
hủ bại quá khứ. Mục diễn đàn này bao gồm một loạt những tiểu sử những 
phụ nữ được lựa chọn không những trong số những người tham gia cách 



112 


VIỆT NAM 1920-1945 


mạng như Lu-isơ Misên, Rôsa Luxâmbua, Cơlara Zêtkin, Bà Lênin 
(nguyên bản viết như vậy), mà có cả những phụ nữ yêu nước mang tính 
chất thần bí, như Giannơ Đac. 

Thanh Niên nhằm mục đích giáo dục đường lối chính trị cho các đảng 
viên trong nước, cho in lại những bài giảng ả Quảng Châu. Phần cốt yếu 
được trình bầy trong tập sách Đường Cách mệnh, xuất bản vào đầu năm 
1927 dùng cho đảng viên. Đây là tóm lược nội dung: Cách mạng Việt Nam 
là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, có nhiệm vụ lật đổ đế quốc 
Pháp và bè lũ tay sai của chúng là vua quan phong kiến. Cuộc cách mạng 
này do một đảng theo chủ nghiã Kac Mac và Lênin lãnh đạo, sẽ là sự 
nghiệp của đa số quần chúng chứ không phải là kết quả của một cuộc đảo 
chính, một cuộc âm mưu binh biến hay những hành động khủng bố cá 
nhân. Dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản, cuộc cách mạng này sẽ đi 
theo con đường Cách mạng Tháng mười Nga 1917. 


Đường đi Quảng Châu 

Nguyễn Đình Tú, một thanh niên 17 tuổi, sau khi đọc Cuộc đời của Phan 
Bội Châu, Hỏi trống Tự do của Trần Hữu Độ, cùng một số sách cấm do anh 
giáo Hà Huy Tập - một chiến sĩ đảng Tân Việt - đưa cho, chàng bị kích 
động, bèn bỏ học để đ đi vào Cách mệnh »- 58 Ta hãy nhớ lại thuở ấy đảng 
Tân Việt đang gửi các thanh niên được tuyển mộ sang Quảng Châu để được 
đào tạo trong trường của tổ chức Thanh Niên. 

Cuối tháng 9 năm 1926, Tú cùng với năm thanh niên nữa được bí mật 
tuyển chọn vì tinh thần cách mạng, rời đất nước, cùng nhau trốn trong sút 
chứa hành lý dưới hầm một chiếc tầu buông Trung Hoa. Hành trình suốt 
bốn ngày từ Hải Phòng sang Quảng Châu. Lâm Đức Thụ đón họ và xếp 
chỗ trọ trước cửa trường Đại học Trung Son (Tôn Dật Tiên), trong một 
ngôi nhà lầu, nơi đó đã có một số người trọ từ trước. Đấy là: Ngô, làm bếp 
và in báo; Quang, sau đó được cử sang phân bộ Xiêm năm 1927; Lý 
Phương Đức và Lý Phương Thuần từ Xiêm tới, hai nữ đồng chí sinh viên 
trường Đại học Trung Sơn; A Trân, trước kia sang Trung Quốc cùng với 
Phan Bội Châu. 

Người ta phân phối cho họ các tập sách chính trị. Ngày hai buổi sáng 
chiều, họ nghe giảng về các cuộc cách mạng Trung Hoa và Nga, lịch sử 
phong trào công nhân ở Châu Âu và Châu Mỹ, những cuộc đấu tranh 
chống đế quốc ở các nước thuộc địa Châu Á và châu Phi. Trong số giảng 
viên có: Trương Văn Lênh, mặc quân phục thiếu úy Quốc dân đảng; ông 
Vương (Nguyễn Ái Quốc), trên ngực áo có gắn huy hiệu búa liềm bằng 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 113 

đồng; Lâm Đức Thụ, Lê Hồng Sơn, Quí... Các giảng viên hướng dẫn họ 
học chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên, chủ nghĩa cộng sản của Kac 
Mac và Lênin, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa Gănđi, phân tích 
những cuộc đấu tranh chống thực dân ở An Nam. Họ được hướng dẫn 
phê phán quan điểm quân chủ của Cường Để và ảo tưởng của Phan Bội 
Châu, về hành động khủng bố của ông trù tính vô hiệu quả. Nhưng các 
giảng viên không nhắc gì đến Tân Việt, để tránh làm một điều không 
khôn khéo. 

Sau mỗi bài học, học sinh viết thu hoạch về những điều vừa được nghe 
giảng. Giảng viên chữa ngay bài và nhận xét trình độ từng người để sắp xếp 
họ vào cuộc hoạt động tương lai. 

Người chiến sĩ cách mạng học hỏi lý luận xong, được bổ túc huấn luyện 
về mặt thực hành cần yếu trong việc hoạt động bí mật, nhằm tạo cho họ có 
khả năng tuyển chọn những đồng chí mới khi về nước. Làm cách nào để 
hướng dẫn công nhân thành lập nghiệp đoàn, tổ chức những cuộc bãi công 
đòi tăng lương hoặc rút ngắn ngày lao động; làm thế nào để thuyết phục 
người nông dân hợp đoàn tương tế, gây sức mạnh để cùng nhau đứng lên 
đòi giảm sưu thuế, giảm địa tô; làm thế nào để thâm nhập vào giới lính tập, 
giới học sinh? Những vấn đề trên được đề cập đến tỉ mỉ từng chi tiết, đồng 
như phổ biến cách tổ chức một cuộc họp (khai hội), và những điều cần thận 
trọng về phương diện an toàn. Nếu bị bắt anh chớ có khai gì, dù bị tra tấn. 
Nếu không, anh sẽ bị tử hình. 

Sau ba tuần lễ học tập và thảo luận, lóp nhập môn kết thúc, những thành 
viên mới chỉ được coi là đồng chí sau khi đã tuyên thệ trước mộ Phạm 
Hông Thái, trên đồi Hoàng Hoa Cương, nơi chôn cất « 72 vị anh hùng của 
cuộc Cách mạng Trung Hoa » năm 1911. 

Các giảng viên (trong đó có ông Vương) chứng kiến khi làm lễ kết nạp 
vào đảng. Nguyễn Đình Tú và bốn đồng chí khác đã tuyên thệ và hứa nếu 
họ phản lại đảng hoặc làm trái lời thề thì sẽ chịu sự hình phạt của đảng, kể 
cả tử hình. 

Trong nghi lễ thần bí về sự hiến mình cùng việc chấp nhận hình phạt 
cao nhất nếu phạm « lỗi nặng », đấy là một nghi thức thừa hưởng từ những 
hội kín xưa kia, gắn bó cả thể xác lẫn tinh thần người gia nhập vào đảng 
Thanh Niên, một tổ chức đòi hỏi phải « hy sinh cho đảng về cả ý nghĩ, 
quyền lợi và đời sống của mình ». 

Trong trường hợp tuyên án tử hình mà người thi hành án vắng mặt, thì 
hai người đỡ đầu, chịu trách nhiệm về người bị kết án, phải tự lãnh trách 
nhiệm hành hình. 

Sau lễ kết nạp, các đảng viên phải nhớ thuộc lòng chương trình và điều 



114 


VIỆT NAM 1920-1945 


lệ của đảng. Trước khi lên đường trở về nước, Lâm Đức Thụ chụp ảnh Tú 
và ghi vào sổ đăng ký bí danh của Tú là Văn cẩm. Cuối cùng Vương và 
Lâm Đức Thụ dặn dò Tú: 

Hãy giữ bí mật những gì mà đồng chí biết: không được nói cho ai 
hay, kể cả bố mẹ, vợ con, họ hàng, bạn bè, và cả những đảng viên 
Cách mệnh ... Trong vòng sáu tháng, đồng chí xây dựng ở Quảng 
Trị một chi bộ từ hai đến mười người và gửi về tổng bộ bản báo cáo 
viết bằng nước gạo trong một lá thư bình thường viết bằng chữ nho 
gửi cho Cô Lý Huệ Quỳnh, học sinh trường thuốc Quang Hoa ở 
Quảng Châu. Khi một người của chúng ta đến gặp đông chí giơ tay 
lên trán làm hiệu và gọi tên cẩm thì đồng chí phải thi hành mệnh 
lệnh của người đó. Hãy làm tròn nhiệm vụ một cách hăng hái và tận 
tâm, nếu không đồng chí sẽ bị Tổng bộ Cách mệnh trừng phạt. 

Vào tháng chạp năm 1926, Tú trở về nước cùng hai đồng chí cũng theo 
cách thức như khi ra đi. 

Ớ Vinh, Hà Huy Tập đưa Tú đến gặp ban lãnh đạo của Tân Việt (Lê 
Huân, Trần Mộng Bạch và Phạm Kim Huy) để báo cáo tình hình du học ở 
Quảng Châu. Tú tường trình những nguyên tắc chung của chương trình 
« đảng ở ngoài nước » đề ra: đoàn kết mọi người dân An Nam chống thực 
dân Pháp để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc và tuyên bố hên cộng hòa; 
chính phủ mới tùy thuộc vào trình độ tiến hóa của nhân dân. Một cuộc tiến 
triển tốt đẹp sẽ có thể đưa tới chế độ cộng sản, nhưng nếu những người 
cộng sản còn thiểu số thì đảng Cách mệnh sẽ thành lập một chế độ khác. 

Hoạt động của đảng Cách mệnh bao gồm ba giai đoạn: bí mật, với việc 
tổ chức các chi bộ; nửa bí mật, với việc phát truyền đơn và có thể ngẫu 
nhiên huy động bạo hành mưu sát để « kích động quần chúng »; khi đảng 
đã có đảng viên ở trong mọi tầng lớp và rộng khắp đất nước đảng sẽ hoạt 
động công khai, sẽ đoạt chính quyền, huấn luyện quần chúng, tổ chức lại 
xã hội theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo tối cao. 

Tú mắc lời thề với Thanh Niên, cảm thấy mình như không còn dính 
dáng gì với Tân Việt. Cùng với người em tên là Cường, nhân viên ty Công 
chính Quảng Trị, anh lập ra một chi bộ gồm 4 người: một bí thư (chính 
anh), một thủ quĩ (Cường), một phụ trách tuyên truyền và một chịu trách 
nhiệm điều tra. 

Ban lãnh đạo Tân Việt cử một cựu đảng viên là Tú Kiên đến thuyết phục 
Tú không nên bỏ Tân Việt. Họ những tưởng thực hiện hợp tác với Thanh 
Niên khi giao cho tổ chức này một số thanh niên để đào tạo, và họ đã bị 
lúng túng trước tình hình đó. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 115 

Nguyễn Ái Quốc gửi trở về nuớc phần lớn số thanh niên đã đuợc huấn 
luyện cấp tốc, nhưng trong số đó, ông đưa một ít vào học trường quân sự 
Hoàng Phố 59 : khi thời cơ tới, ở Việt Nam họ sẽ là những người tổ chức các 
nhóm tự vệ và những người chỉ huy hoạt động quân sự. 

Những người « từ Quảng Châu về » không chỉ tuyển mộ đảng viên từ 
mỏi trường riêng của họ là giới học sinh, mà còn tuyển mộ trong số những 
hào lý nhỏ ở nông thôn, trong giới thợ mỏ và công nhân các ngành công 
nghệ ở Bắc Kỳ, trong giới nông dân Trung Kỳ, đồng ruộng Nam Kỳ và 
trong số các phu đồn điền cao su. Sách báo biên soạn ở Quảng Châu được 
bí mật đưa về nước, qua các thủy thủ tuyến Hải Phòng - Quảng Châu và 
qua những người đưa người vượt biên giới Trung Hoa với Bắc Kỳ 60 . Ngoài 
báo Thanh Niên, tờ báo lý luận, có hai tờ báo cổ động được đưa vào trong 
nước từ tháng 2 năm 1927 là Báo Công Nông và Lính kách mệnh kêu gọi 
lính mới nhập ngũ đừng bắn giết đồng bào khi xảy ra hỗn loạn. 

Ớ Xiêm (Thái Lan) từ năm 1926, có tờ Thân Ái kết mối liên hệ giữa 
30.000 người trong cộng đồng Việt Kiều và trở thành tờ báo hữu nghị của « 
Xiêm La An Nam Thân ái Hội ». 

Trong bóng tối, song song với bộ máy thống trị thực dân, đảng Thanh 
Niên dần dần xây dựng bí mật một mạng lưới cách mệnh, một chính 
quyền phôi thai. Tổng bộ đặt ở Quảng Châu là đầu não của đảng và là tòa 
án tối cao. 0 mỗi kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) có một Kỳ bộ. Các 
Kỳ bộ chỉ định ở mỗi tỉnh một Tỉnh bộ, rồi lần lượt xuống dưới là Huyện 
bộ hay Quận bộ nấm các Chi bộ hay các Tổ ở làng, cơ sở của cả một hệ 
thống kim tự tháp, trong đó gồm cả các Thành bộ nắm các Chi bộ đường 
phố và nhà máy. 

Yếu tố hỗ trợ đắc lực cho Thanh Niên xây dựng được các tổ chức của 
đảng ở trong nước không phải chỉ nhờ sự giúp đỡ về vật chất của Kơremlen, 
cùng vì trụ sở được an toàn ngoài tầm mật thám Pháp. Mà chính là do lòng 
yêu nước thiết tha theo khuynh hướng quốc gia đã nung nấu và khơi dậy 
bầu nhiệt huyết của tầng lớp thanh niên học sinh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ sau 
vụ án Phan Bội Châu, nhà cách mạng già khuynh hướng khủng bố, hồi năm 
1925, và của giới thanh niên Nam Kỳ sau các vụ án Nguyễn An Ninh, một 
con người yêu nước theo khuynh hướng vô chính phủ lãng mạn những năm 
1926 và 1929. 

Được tổ chức chặt chẽ, đảng Thanh Niên phát triển mạnh mẽ nhờ kết 
nạp những phần tử còn sót lại của các đảng quốc gia trong nước khi các tổ 
chức này bị tan vỡ. 

Vào năm 1927, Bắc Kỳ và Nam Kỳ đã có Kỳ bộ, còn ở Trung Kỳ vẫn 
thuộc ảnh hưởng của Tân Việt. Tổng bộ quyết định triệu tập một cuộc đại 



116 


VIỆT NAM 1920-1945 


hội toàn quốc ở Quảng Châu, và vào tháng 10, Nguyễn Đình Tú được lệnh 
vào Huế liên lạc với Lương Béo, con rể của Phan Bội Châu. Ớ Huế Tú được 
biết là mình được cử làm một trong hai đại biểu Trung Kỳ đi dự Đại hội. 
Lương Béo trao nhiệm vụ cho Tú trình bày trong đại hội ba đề nghị, đó là: 
lập một Kỳ bộ cho Trung Kỳ, thúc dục tăng số người gửi sang học trường 
Quảng Châu, và thường xuyên gửi về nước những sách báo của Thanh 
Niên. 

Tú lên đường vào tháng chạp cùng với Quốc Anh. Người phụ trách vượt 
biên giới là Hoàng Lùn chờ họ ở Hà Nội. Từ đó họ lên tầu hỏa đi Đồng 
Đăng ở biên giới, rồi xuyên rừng tới làng Vĩnh Miên của người Thổ, trọ tại 
nhà một thổ dân địa phưong có vợ là người Việt theo Cách mệnh. Cải dạng 
ra người Tàu - Quốc Anh biết nói được tiếng Tàu - họ tới Long Châu sau 
ba giờ đi bộ. Tại đây Tú gặp lại ATrân, rồi sau hai tuần lễ vượt sông bàng 
thuyền bè, họ tới Quảng Châu lúc đó đang khuynh động trong tình trạng 
máu lửa. 

Vương (Nguyễn Ái Quốc) và Lâm Đức Thụ không còn ở đó nữa. Ớ đây 
đã xảy ra chuyện gì từ lần du học đầu tiên của Tú đến giờ? Anh không biết 
gì về cuộc thất bại lớn lao của của công nhân và nông dân, mà màn cuối 
đang diễn ra ở Quảng Châu. 


Trong nước Trung Hoa ngập lửa 

Quốc Dân Đảng và giai cấp công nhân Trung Hoa sau cuộc Cách mạng 
Cộng hòa 1911. 

Triều đại phong kiến cuối cùng cai trị Trung Hoa tỏ ra bất lực trước 
những yêu sách và lấn lướt của các nước đế quốc. Tâng lóp trí thức thanh 
niên khuynh hướng duy tân thừa thế lật đổ triều đại đó năm 1911. Xuất phát 
từ Vũ Hán, phong trào cách mạng đã lan nhanh từ miền trung tới miền nam 
Trung Hoa. Tôn Dật Tiên được bầu làm tổng thống lâm thời nước Cộng hòa 
ngày 29 tháng chạp năm 1911, lại nhượng quyền cho tướng Viên Thế Khải, 
kẻ thống lĩnh quân đội miền Bắc dưới triều phong kiến, y hứa sẽ buộc 
Hoàng đế cuối cùng thoái vị. Nhưng Viên Thế Khải ý đồ tự xưng vương, 
bèn đem quân xuống đánh quân cộng hòa ở miền trung và miền nam, làm 
những năm 1912 tới 1914 là những năm đê kháng chóng bị thất bại, những 
năm bắt bớ, ám sát và lưu đầy lung tung. Cuộc bạo loạn mãnh liệt bất ngờ 
hồi tháng chạp năm 1915 làm đảo điên Viên Thế Khải, y bị các tướng lĩnh 
bỏ rơi, không được trông thấy cái « năm thứ nhất của triều đại » mình mà y 
đã công bố một cách kiêu hãnh. Y chết trong thời thất bại ngày 6 tháng 6 
năm 1916. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 117 

Trải qua những năm tháng bạo tàn đó, nuớc Trung Hoa vẫn ở trong chế 
độ Cộng hòa nhưng rã rời từng mảnh. Bọn quân phiệt thoái hóa vẫn tiếp tục 
cai trị từng vùng, từng tỉnh. Các nước ngoài càng ngày càng tăng cường lấn 
ép để khuếch trương khu vực ảnh hưởng. 

Tôn Dật Tiên sau đợt lưu vong dằng dưa ở Nhật, trở về Trung Hoa thành 
lập Quốc dân đảng năm 1919. Tướng quân phiệt Chen Jiong Ming - bấy 
giờ chủ tể Quảng Châu - cho phép ông thành lập một chính phủ ở đô 
thành nầy. Chính phủ Tôn Dật Tiên tuy còn yếu ớt nhưng đã mường tượng 
đến cuộc Bắc phạt, nói cách khác, mơ mộng một nước Trung Hoa tái thống 
nhất bàng quân lực võ trang, một quốc gia có khả năng chống lại sức ép của 
nước ngoài về chính trị, kinh tế và văn hóa. 

Ớ đây, một giai cấp công nhân năng động ra đời, do nhu cầu kinh tế của 
một châu Âu đang chinh chiến. Từ trước năm 1919 đã từng có nhiều cuộc 
bãi công nho nhỏ. Năm 1920, công nhân đường sắt Quảng Châu đã thắng 
lợi trong một cuộc bãi công lớn. Năm 1922, thủy thủ Hương Cảng bãi công 
chống người Anh đòi được tăng lương, nghiệp đoàn của họ được chấp nhận. 
Một Tổng liên đoàn lao động phát sinh, thợ thuyên và phu phen muốn 
thoát khỏi chế độ nô dịch (một từ ngữ được áp dụng một cách đích đáng). 

Trong các công xưởng của người Trung Hoa hoặc thuộc quyền 
người nước ngoài ở Quảng Châu, Thượng Hải, Hán Khẩu, Thiên 
Tân và nhiều thành phố khác, thợ thuyền trong nhà máy sống và 
làm việc trong những điều kiện tương đương với nhân công nô lệ 
làm công trong các nhà máy, ở giai đoạn đâu cuộc cách mạng công 
nghiệp ở Anh. Người lớn, trẻ em, phụ nữ phải làm việc hàng ngày 
12, 14, 16 giờ như họ đang tiếp tục hiện nay (những năm 30) để đổi 
lấy đồng lương 8 xu một ngày mà không hề có chút biện pháp nào 
để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho họ. Một số nhân công 
trẻ em đông đảo phải làm việc từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ một ngày 
để đổi lấy bát cơm và tấm ván ngủ.61 

Tổng Liên đoàn Lao động họp đại hội lần thứ nhất tại Quảng Châu 
tháng 5 năm 1922. Đại biểu của 230.000 đoàn viên tới dự. Tôn Dật Tiên đã 
tuyên bố hợp pháp hóa các nghiệp đoàn. Những cuộc bãi công lan tràn tới 
miền Trung và miền Bắc Trung Hoa. 

Vào năm 1923 Bôrôdin thúc đẩy Quốc dân đảng dựa vào lực lượng dân 
chúng. Nhờ sách lược đó mà tháng 7 năm 1925, đảng này nắm được chính 
quyền vững chắc trong tay toàn hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1924, 100.000 công nhân tuần hành ở Thượng Hải 
cùng một số gấp đòi số công nhân đó tuần hành ở Quảng Châu để đòi cải 



118 VIỆT NAM 1920-1945 

thiện điều kiện làm việc, tôn trọng sinh hoạt, giáo dục con cái và quyền 
nghiệp đoàn. 

Tại Đại hội lần thứ hai của Tổng Liên đoàn Lao động ngày 1 tháng 5 
năm 1925, 570.000 đoàn viên cử đại biểu tới dự. Những cuộc bãi công vĩ 
đại nổ ra ngay sau đó tại các cảng quan trọng ở phía Nam, như Hòng Kông, 
Quảng Châu, Thượng Hải và những thành phố công nghiệp khác, lên tới cả 
Bắc Kinh, chủ yếu là chống chủ nghĩa đế quốc Anh mà sự tàn bạo đã gây 
mầm nổi loạn (tàn sát 12 sinh viên ở Thượng Hải ngày 29 tháng 5 năm 
1925, 8 sinh viên ở Hán Khẩu ngày 11 tháng 6, 52 người ở Quảng Châu 
ngày 23). Phong trào tẩy chay hàng hóa Anh cùng với các cuộc bãi công 
làm tê liệt Hông Kông, thành lũy của chủ nghĩa đế quốc Anh ở Trung Hoa. 
Hơn 250.000 công nhân bãi công rời bỏ Hương Cảng (Hông Kông) và Sa 
Diện (Shameen), nhượng địa thuộc Anh-Pháp, rút tới Quảng Châu theo 
chính phủ Quốc dân đảng. 

Công nhân sung công các tiệm thuốc phiện và các sòng bạc để biến 
thành phòng ngủ và làm căng tin. Họ tổ chức các ban củ sát bãi 
công, toàn thể cấu thành một đội quân thường trực 20.000 người, 
bày bố một vành đai ngăn chặn chặt chẽ bao quanh Hương Cảng và 
Sa Diện. Cứ 5 công nhân tham gia bãi công cử 1 đại biểu dự cuộc 
họp đại biểu, cuộc họp này chọn ra ban chấp hành gồm 13 người. 

Đấy là mầm mống đầu tiên một chính quyền công nhân ở Trung 
Quốc. Ban chấp hành bảo trợ xây dựng được một bệnh viện và 
mười bảy trường học cho công nhân nam nữ và con cái của họ. Có 
những ủy ban đặc biệt quản lý các quỹ, tổ chức các cuộc bán đấu giá 
những hàng hóa tịch thu và thành lập các kho lưu trữ tại liệu. 62 

Phải chăng đấy là bước đầu thực hiện « quyền tự quyết của những người 
bị áp bức ẻ? 

Vào tháng giêng năm 1926, trong các tỉnh mà Quốc dân đảng quản trị, 
có độ 800.000 công nhân tổ chức trong nghiệp đoàn và khoảng 600.000 
nông dân gia nhập nông hội. Trên những tuyên cáo của Phòng Thương mại 
ở Quảng Châu người ta thấy kết thúc bằng khẩu hiệu « Cách Mạng muôn 
năm! ». Chính quyền lúc ấy nắm trong tay Uông Tinh Vệ, một người thuộc 
cánh « tả » Quốc Dân Đảng, vừa là chủ tịch đảng, vừa là thủ tướng chính 
phủ kiêm thanh tra quân đội. Lúc đó Tưởng Giới Thạch mới chỉ là Hiệu 
trưởng trường quân sự Hoàng Phố và chỉ huy trưởng Quân đoàn 1. 

Trong thời kỳ này, Quốc tế Cộng sản thường mò tả Quốc dân đảng như 
một « lực lượng cách mạng bao gồm công nhân, nông dân, trí thức và giới 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 


119 


dân chủ thành thị », dường như họ không thấy tính chất cơ bản tư sản giai 
cấp của đảng nầy. 

Giai cấp tư sản Trung Hoa, bọn mại bản, bọn lái buôn lớn, các chủ thầu, 
và cả các chủ ngân hàng, quyền lợi chúng mật thiết gắn bó với tư bản ngoại 
quốc, chúng lo sợ trước cuộc vận động công nhân ngày càng cấp tiến. 
Đồng thời giai cấp địa chủ cũng hoảng hốt trước hoạt động của nông dân. 
Tưởng Giới Thạch chính là người mà họ đang cần. Tưởng làm yên tâm giới 
tư sản, hướng lên nấm chính quyền. 

Sớm ngày 20 tháng 3 năm 1926, Tưởng cho bắt 50 chính ủy trong các 
đơn vị quân đội của y, phần đòng là đảng viên cộng sản. Y đưa quân chiếm 
trụ sở Úy ban bãi công ở Quảng Châu-Hương Cảng, tước vũ khí hai ban củ 
sát bãi công. Tưởng chiếm cơ quan hành chính của Quốc dân đảng (Uông 
Tinh Vệ trao ấn triện quyền lực cho y rồi trốn sang Âu châu). Ngày 14 
tháng 5, Tưởng ra lệnh thiết quân luật, qua ngày 15 nắm trọn quyền hành. 

Tưởng ra lệnh phe cộng sản phải giao cho Quốc dân đảng bản danh 
sách đầy đủ những người là thành viên của hai đảng phái, họ không được 
quyền giữ những chức vụ quan trọng nữa và cũng không được quyền chiếm 
quá một phần ba số chức vụ bực thấp trong bộ máy Nhà nước. Ybuộc 
những người cộng sản phải ủng hộ y trong chiến dịch tấn công các lực 
lượng miền Bắc. Và trong thời gian đó mọi cuộc đình công đều coi là bất 
hợp pháp. Tóm lại, chính phủ Quảng Châu đã trở thành một chế độ độc tài 
quân sự chống cộng trong tay Tưởng Giới Thạch. 

Stalin không bộc lộ thái độ. Hơn thế nữa, y ra lệnh cho báo chí im tiếng. 
Ngay đến Quốc tế Cộng sản một năm sau mới biết được tình thế nói trên. 

Cũng trong tháng đó, Tưởng Giứi Thạch được mời dự Đại hội Lao động 
toàn quốc lần 3, một lần nữa y lại đội lốt cộng sản. Kết thúc bài diễn văn y 
giơ nắm tay lên hô « Cách mạng muôn năm! », những tràng pháo tay làm 
rền vang phòng họp. Đảng Cộng sản Trung Hoa không thông báo cho các 
nghiệp đoàn biết cái tin Tưởng Giới Thạch đảo chính . 

Vào tháng 7, quân đội của Tưởng bắt đầu tiến lên phía Bắc, giao quyền 
cai trị Quảng Đông cho tướng Lý Tế Thâm. Bọn cường hào gian ác trong 
vùng, thừa cơ bọn quân phiệt sở cậy nơi chúng bèn tập hợp lại, thành lập 
« Liên đoàn lao động trung ương » được tung ra để chống lại Tổng Liên 
đoàn Lao động. Thợ thuyền đứng lên tự bảo vệ. Từ ngày 3 đến 9 tháng tám, 
50 công nhân bị giết. Những quyền lợi đoạt được sau nhiều năm tranh đấu 
mất hết. Cờ bạc lan tràn, các sòng bạc lại mở ra. Trong hai tỉnh Quảng 
Đông và Quảng Tây, nông dân đã từng chiến đấu hỗ trợ Quốc dân đảng nay 
bị đội quân thô bạo của Tưởng tấn công, ám sát những người lãnh đạo, triệt 
hạ các nông đoàn. 



120 


VIỆT NAM 1920-1945 


Còn về cuộc bãi công ở Hương Cảng bắt đầu từ tháng 6 năm 1925 khí 
thế mãnh liệt như thế, bị chính phủ mới ở Quảng Châu nhận chìm hoàn 
toàn để gây mối quan hệ thân thiện với thống đốc Anh ở Hương Cảng. 

Đó là đoạn đầu trong cuộc thất bại của giới lao động Trung Hoa mà 
người chứng kiến tận mắt là Harôlđơ Isaac đã mô tả trong Tấn bi kịch của 
cuộc cách mạng Trung Hoa. 


Tấn bi kịch Trung Hoa 

Thượng Hải, tháng 2 đến tháng 4-1927. 

Khi quân Tưởng Giới Thạch tiến lên phương Bắc thì chính quyền ở Thượng 
Hải nấm trong tay bọn quân phiệt miền Bắc. Tổng Liên đoàn Lao động 
dưới ảnh hưởng cộng sản,vẫn có uy thế để kêu gọi lực lượng công nhân 
350.000 người đứng lên tổng bãi công. Tên quân phiệt chỉ huy đạo cảnh 
binh sở tại tung bọn sát thủ ám sát công nhân. Chúng cầm trường kiếm gieo 
kinh khủng khấp đường phố. Lực lượng cảnh sát ở các khu vực nhượng địa 
ngoại quốc cũng tiếp tay tham gia bắt bớ. 

Tưởng Giới Thạch hạ lệnh dừng cuộc tiến quân. 

Ngày 21 tháng 3, TLĐ Lao động lại kêu gọi bạo động vũ trang. Chiều 
ngày 22, công nhân tự vũ trang súng trường và liên thanh, khí giới tước 
đoạt nơi đồn quân cảnh vệ, bày bố kiểm soát khấp Thượng Hải. 

Ngày 26, Tưởng xung quân nhập thành, được hoan nghênh bằng những 
tiếng hô « Cách mạng quốc gia muôn năm! Hoan nghênh Tưởng Giới 
Thạch! ». Rôi trong khi ban lãnh đạo TLĐ Lao động hoan hỉ và tuyên bố sẽ 
đòi các đế quốc phục hồi ngay các nhượng địa, thì Tưởng đưa người của y 
nấm các chức vị then chốt, tuyên bố thiết quân luật và buộc công nhân nộp 
vũ khí. 

Ngày 31, Tưởng trấn an các đế quốc: hắn sẽ không dựa vào bạo lực của 
quần chúng để làm thay đổi chế độ các cơ sở thuộc nước ngoài. Cùng ngày 
hôm đó, Môskơva nhắc lại chỉ thị là phải tránh tạo ra một phong trào công 
nhân độc lập: phải cất dấu vũ khí, nói một cách khác là khoanh tay phó 
mặc chúng tàn sát mình. 

Ngày 12 tháng 4, vào 4 giờ sáng, Tưởng giục thả bầy thú dữ sãn 
người, 3000 quân bắt tay cùng lũ côn đồ đàn em phái Lục Lâm đang trấn 
giữ cửa sông Dương Tử. Bên cạnh họ còn có lực lượng cảnh sát của các 
khu vực nhượng địa của Pháp, Anh và Nhật Bản. Các đội hành quyết 
không ngưng nổ súng. Tên « Pilsuđski Trung Hoa » đã chuyển từ « cuộc 
cách mạng quốc gia sang chủ nghĩa íátxít quốc gia », như Trôtski đã nói 
trước từ ngày 3.tháng tư.Thế mà ngày 21 Stalin còn tuyên bố rằng cac 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 121 

biến cố vừa xảy ra xác nhận hoàn toàn đường chính trị Quốc tế Cộng sản 
là đúng đắn. 

Vũ Hán. 15 thắng 7 -1927 

Đảng cộng sản Trung Hoa bị loại ra ngoài vòng pháp luật ở Thượng Hải, 
những người lãnh đạo chạy đến Vũ Hán trú chân một thời gian ngấn. Nơi 
đó Uông Tinh Vệ sau khi lưu vong trở về, bèn cùng một số tướng lĩnh đây 
tham vọng xây dựng lại một chính phủ mà Môskơva vẫn cứ gọi là thuộc 
phái tả. Các bộ Lao động và Nông nghiệp trong chính phủ đó do cộng sản 
nấm, nhưng Uông Tinh Vệ vẫn cứ để quân sĩ của mình treo cổ nòng dân 
khốn khổ tập hợp trong các nông hội. Nối gót Tưởng Giới Thạch, Uồng ra 
lệnh cấm bãi công, chiếm đóng 25 trụ sở nghiệp đoàn và hạ lệnh cho đảng 
viên Quốc dân đảng tuyệt giao với Đảng Cộng sản Trung Hoa. 

Sau cùng, Môskơva phản ứng: ngày 14, điện Kơremlen tuyệt giao với 
Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Ngày 27, trong lúc các lãnh tụ cộng 
sản phải chạy trốn, máu của công nhân đang đổ ra ở Vũ Hán, những chùm 
người bị treo cổ ngày càng nhiều ở nông thôn các tỉnh miền Trung, thì đặc 
phái viên Nga là Bôròdin được nghinh tống trong lúc ông rời bỏ thành phố. 
Người ta phải dành cho ông ta vinh dự đó, lẽ cố nhiên: phải chăng ông đã 
từng tuyên bố rằng « trong giai đoạn hiện thời những người cộng sản phải 
làm phu phen cho Quốc dân đảng »? 

Trên đường trở về Nga, Bôrôdin thổ lộ cùng bà Lu-isơ Si-trong, 
người đồng đi với ông, sự nhận định cuối cùng của ông về cuộc 
cách mạng Trung Hoa: 

Giai cấp đại tư sản chẳng bao giờ có thể thực hiện được việc thống 
nhất Trung Hoa, bởi lẽ họ không thực sự chống lại chủ nghĩa đế 
quốc. Họ là đồng minh của đế quốc và chia lọi nhuận với đế quốc. 

Giai cấp tiểu tư sản không thể thống nhất Trung Hoa, bởi họ lưỡng 
lự, đứng giữa một bên là lực lượng công nhân và nông dán và bên 
kia là tư sản, để rồi cuối cùng sẽ liên kết với tư sản. Công nhân và 
nông dán cũng không thống nhất được Trung Hoa bởi lẽ họ quá tin 
tưởng vào giai cấp tiểu tư sản. 63 

Bôrôdin bị hạ ngục ở Môskơva vào tháng 2 năm 1949, chết trong 
một sà lim nhà tù Lubiănka tháng 3- 1951. 

Những cuộc nổi dậy tuyệt vọng 

Ngày 7 tháng 8, 1927, Quốc tế Cộng sản đánh điện gọi đảng cộng sản 
Trung Hoa « tổ chức công nhân và nông dân nổi dậy dưới bóng cờ tả phái 
Quốc dân đảng ». 



122 


VIỆT NAM 1920-1945 


Đảng Cộng sản Trung Hoa phát biểu một số ý kiến phản bác (chủ yếu là 
của Trần Độc Tú, người bị đổ lên đầu những lỗi lầm gây nên tổn thất) 
chống lại chủ trương phiêu lưu đó bị gạt đi. Hướng theo chỉ thị Quốc tế, hai 
tướng cộng sản chỉ huy đạo binh « Bắc phạt » gần ba ngàn người tại Nam 
Xương, tỉnh Giang Tây, phất cờ khởi nghĩa, huy động quần chúng nông dân 
nổi dậy với triển vọng thiết lập ché độ Sô viêt. Liền theo đó, họ bị quân đội 
tả phái Quốc dân đảng đánh tan. Nông dân nổi dậy liên theo đó lần lượt bị 
thất bại ở Hô Bắc, Hô Nam, cũng như ở Quảng Đông, Quảng Tây. 


Quảng châu. 11 thắng chạp 1927 

Hàng ngàn đảng viên cộng sản vong mạng trong cuộc đàn áp và khủng bố. 
Vào tháng 11, Môskơva chỉ thị cho các đông chí trung thành ở Quảng Châu 
phát động khởi nghĩa dưới khẩu hiệu « Tất cả chính quyền về tay các sôviết 
đại biểu công nhân, nông dân và dân nghèo ». Ngày khởi nghĩa được ấn 
định vào hôm 13 tháng chạp, ngày khai mạc Đại hội lần thứ 15 Đảng Cộng 
sản Liên Sô; nếu Quảng Châu mà được thành công thì có thể loại trừ 
Trôtski và phái tả đối lập rất dễ dàng. 

Tương quan lực lượng thật nguy hại: các tổ chức công nhân bị Lý Tế 
Thâm tấn công vào tháng 4, rồi lần thứ hai lại bị đối thủ của Lý Tế Thâm là 
Trương Phát Khuê đàn áp. Qua tháng 10, úy ban Cách mạng thành phố chỉ 
còn trông cậy ở lực lượng cựu thiếu sinh quân trường Hoàng Phố trong đó 
500 người chịu ảnh hưởng đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với khoảng 
500 còng nhân còn sống sót sau cuộc bãi công ở Hương Cảng, bị đuổi ra 
khỏi ký túc xá và chỉ được trang bị một số vũ khí quá ít ỏi: ba chục khẩu 
súng lục, năm chục khẩu súng trường và hai trăm lựu đạn. 

Sau đây là đại lược những gì đã xảy ra qua câu chuyện kể lại trong cuốn 
Bạo động vũ trang của A Nơbecgơ (Heinz Neuman), người cộng sản Đức 
được giao nhiệm vụ chỉ huy các chiến dịch. 

Âm mưu khởi nghĩa bị lộ, cần phải quyết định hành động sớm; những 
thiếu sinh quân cộng sản nổi dậy đêm 10 và 11 tháng chạp giết chết tên chỉ 
huy và một số sĩ quan, rồi cùng với nhóm chỉ huy công nhân có vũ khí, 
chuyển sang tấn công những phân đội Quốc dân đảng đóng rải rác trong 
thành phố. Nhờ họ đánh bất ngờ mà những người bạo động làm chủ phần 
lớn thành phố sau một ngày dài chiến đấu ác liệt trên đường phố. Những 
phân đội Quốc dân đảng bị tước vũ khí và bị giải tán. 

Cơ quan « Sô viết đại biểu công nông binh » đặt trụ sở hành chính tại 
Tổng Hành dinh quân cảnh sát và tuyên bố thành lập Công xã Quảng Châu. 

Công xã giải phóng thích hàng ngàn tù chính trị, họ liền gia nhập các 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 123 

lực lượng khởi nghĩa. Công xã hạ lệnh tịch thu tài sản của giai cấp tư sản và 
các chủ ngân hàng, biến các nhà cửa của những người giàu có thành cư xá 
cho còng nhân, quốc hữu hóa đất đai của đại địa chủ, hủy bỏ những khoản 
nợ của bọn cho vay nặng lãi, công bố tự do báo chí, ngôn luận và hội họp 
cho quần chúng công nhân, quyền bãi công..., tóm lại là cả một chuông 
trinh lẽ ra có khả năng tập hợp được đông đảo dân nghèo nếu như họ không 
bị thường xuyên lừa dối từ một năm rưỡi nay. 

Chiều ngày 13, Công xã Quảng Châu khỏi đầu đối diện cuộc khủng bố 
vô cùng quyết liệt. Chiến si khởi nghĩa ngã gục trước làn đạn của quân Lý 
Tế Thâm và Truông Phát Khuê hợp sức đàn áp. Những khẩu đại bác của 
quân Anh, quân Nhật và Trung Hoa bắn chặn để mở đường tiến cho các đội 
quân tiếp viện. 

Bọn sát nhân lập ra những tòa đặc biệt để tiếp tục giết người. Tất cả 
những ai tàng trữ sách cấm, vũ khí và đạn dược đều bị xử bắn. Những kẻ tố 
giác được thả tự do. Những người bị tình nghi bị đưa vào những «trại trừng 
giới » trong 2, 3 năm, trừ phi những kẻ thuộc về những gia đình « danh giá 
». Những người An Nam, Triều Tiên, Nga, nếu xác nhận là cộng sản đều bị 
hành hình; những người Âu thì trao trả cho sứ quán và bị trục xuất. 

Tờ Thanh Niên ngày 17 tháng chạp năm 1927 phác họa tổng kết tình 
hình đó như sau, trong lúc thây người vẫn còn chất đống trên các đường 
phố: 


Theo gương Công xã Paris, ngày 11 tháng chạp, công nhân, nông 
dân và binh lính đó ở Quảng Châu đã cầm vũ khí lật đổ chính phủ 
quốc gia và thiết lập chế độ Sô viết. Chiến thắng to lớn đầu tiên này 
của giai cấp vô sản là sự kiện nổi bật nhất trong lịch sử cách mạng ở 
Viễn Đông. Nhưng chẳng may, ba ngày sau chiến thắng, những 
người cộng sản phải chịu thất bại nặng nề và phải từ bỏ chính 
quyền. Tổn thất bên cộng sản như sau: bị giết 10.000 người, bị xử 
bắn 2.500 người, người Nga bị ám sát 18 người. Ngoài ra vô số phụ 
nữ, trẻ em và những người cách mạng nước ngoài đã vong mạng 
trong những ngày đẫm máu đó. 


Những rắc rối nhỏ trong tổ chức Thanh Niên 

Vào tháng 4 năm 1927, trong lúc Tưởng Giới Thạch vừa mới công bố thiết 
quân luật ở Thượng Hải và Lý Tế Thâm trở về Quảng Châu để săn lùng giết 
hại những công nhân nghiệp đoàn, thì Nguyễn Ái Quốc không còn ở Quảng 
Châu. Ông ở Môskova trong mùa hè, trong khi Tổng bộ Thanh Niên vẫn 



124 


VIỆT NAM 1920-1945 


đóng tại chỗ mà không có gì lo lắng nghiêm trọng, mặc dù họ có liên hệ 
mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Lâm Đức Thụ được thả sau một 
tháng bị tù, đến trú tại Hưong Cảng. 

Khi Nguyễn Đình Tú tới số 5 phố Nhân Hưng tuy không gặp được 
Vưong và Lâm Đức Thụ nhưng lại gặp được những đồng chí mới, đó là: 

Nguyễn Sĩ Sách và Trần Hậu Toàn, người của Tân Việt phái sang để 
thương lượng việc thống nhất hai đảng. Sau đó Sách gia nhập Thanh Niên, 
còn Toàn một mình trở về Trung Kỳ mang theo mình những đề nghị của 
Tổng bộ. Năm 1929, Sách bị lính ngục ám sát ở Lao Bảo. 

Hô Lan Sơn, một thiếu sinh quân trường Hoàng Phố, 5 năm sau, dưới 
tên là Phạm Kim Sơn, là bị cáo số 41 trong vụ án 122 đảng viên đảng cộng 
sản tại Sài Gòn. 

Bàng Thông, sinh ở Bắc Kỳ, chiến đấu ở Nam Kỳ, là người sau này được 
đảng bộ phân lập ở Bắc Kỳ vào năm 1929 giao cho nhiệm vụ kết hợp với 
phân bộ Nam Kỳ để thành lập một đảng cộng sản. 

Nguyễn Trung Nguyệt, một nữ đồng chí trẻ « da rất trắng mặc theo lối 
tầu ẻ, đến từ phương Nam cùng với Lê Duy Diễm vào tháng 10 năm 1927; 
cô đã viết bài cho báo Thanh Niên trên mục Diễn đàn Phụ nữ. 

Nguyễn Văn Cường, cũng từ phương Nam tới; sau này đã được tha 
trong vụ án đường Bacbiê, và theo báo Tranh Đấu (La Lutte) ngày 18 tháng 
3 năm 1936, anh bị các đồng chí nghi ngờ là phản bạn. 

Sinh hoạt chính trị của tổ chức Thanh Niên gần như vẫn tiếp tục hoạt 
động theo nếp cũ. Vào tháng chạp, có vài sự biến đột xuất xảy ra dù sao 
cũng làm xáo trộn đôi chút không khí yên tĩnh của tổ chức này. Đó là: 3 
học sinh sĩ quan trường Hoàng Phố người Việt đảng viên Thanh Niên ghé 
vào số 5 phố Nhân Hưng. Rôi một vụ suýt cháy nhà tại đó (do Quốc Anh 
bất cẩn khi đun nước pha trà). Hai vụ ấy gây nên ba lần cảnh sát đột nhập 
vào trụ sở Thanh Niên. Cũng có những vụ bắt bớ lớn các đại biểu và sinh 
viên, như Tú, Quốc Anh, Hoàng Thanh Tuyền, Trần Nhất, Hô Lan Sơn, Lý 
Phương Thuần, bị bắt trói quặt tay sau lưng, (Tú Hứa thì không bị trói vì 
tuổi tác) đem đi. Lê Văn Phát và Nguyễn Văn Thinh, đại biểu Nam Kỳ, 
cùng với Đại, một trong số đại biểu từ Xiêm sang vào tháng giêng, cũng bị 
bắt giam. 

Những lần bắt giam này - lần thứ nhất tại nhà giam quận 4, hai lần sau, 
từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 5 năm 1928, tại cơ quan Công An - 
cũng không đưa tới tình hình gì nghiêm trọng, và nhờ có người quen can 
thiệp, nên rốt cuộc mọi sự được giải quyết êm thấm. 

Cuộc đại hội đã được dự kiến tổ chức ở Hương Cảng tại nhà Lâm Đức 
Thụ, vào ngày 25-26 tháng 5. Đại hội này mang tính chất lâm thời vì các 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 125 

đại biểu Bắc Kỳ vắng mặt, thảo luận đề nghị của Tân Việt về hợp nhất, rồi 
tán đồng sự lựa chọn của Tổng bộ: Thành lập Kỳ bộ cho Trung Kỳ năm 
1928, với Luơng Béo, Nguyễn Sĩ Sách, Lộc, Nghĩa, Tú, Hoàng Lùn; thòng 
qua danh sách chỉ định nguời đại diện cho cơ quan tối cao ở mỗi Kỳ bộ: 
Bắc Kỳ là Quốc Anh; ở Trung Kỳ là Hoàng Lùn, nguời chuyên tổ chức đua 
nguời sang Tàu; và ở Nam Kỳ là Lê Văn Phát. 

Tất cả đều lên đường với nhiều nghị quyết trong tay. Các đại biểu mang 
mệnh lệnh của Tổng bộ Quảng Châu, viết bằng nuớc gạo (khi muốn đọc thì 
thấm vào nuớc có pha iôđơ) để giao cho các Kỳ bộ. Quốc Anh về Bắc Kỳ 
qua đuờng Hải Phòng còn Tú và Phát, Thinh về Sài Gòn lẫn với hành khách 
nguời Trung Hoa trên tầu Đại Phúc Tinh. 

Truớc khi rời Sài gòn về Trung Kỳ, Tú còn gặp lại nguời giác ngộ chính 
tri cho mình là Hà Huy Tập, và đuợc tin Thanh Niên định mời Nguyễn Thế 
Truyền tham gia nhưng không thành công. Chúng ta không còn tin tức chi 
về người sáng lập đảng Việt Nam Độc lập từ khi người ỏ' Pháp trở về nước 
hồi đầu năm. Vê tới Trung Kỳ, Lương Béo điều động Tú ra Hà Tĩnh, vì chi 
bộ của anh ở Quảng Trị vẫn có thể sinh hoạt vắng mặt anh, anh cần phải 
giành lấy ảnh hưởng tại vùng căn cứ của Tân Việt. Vào tháng 7, tại Vinh, Tú 
báo cáo với Kỳ bộ kết quả hành trình của mình ở Trung Hoa. 

Một năm sau đó, Tú được cử làm đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc lần 
thứ nhất và cũng là lần cuối cùng của Thanh Niên. Cả ba Kỳ đều có đại 
biểu, và sau đại hội, đảng Thanh Niên tan vỡ. 



Vỉ 

Thanh Niên Cách mạng Đòng chí Hội tan vỡ 
Đảng Cộng sản Đông Dương phát sanh 


Vụ án mạng đường Bacbiê, Sài Gòn 

Trong đêm 8 rạng ngày 9 tháng 12 năm 1928, một vụ ám sát quá cổ hủ thò 
bạo đã diễn ra trong giữa phân bộ Thanh Niên Cách mạng Đồng chí Hội ở 
Nam Kỳ. Lê Văn Phát (bí danh Mỹ, Lang) bị đồng chí kết án tử hình vì tội 
phản bội, theo điều lệ của đảng, vì anh ta « ve vãn người chị em của chúng 
ta là Thị Nhứt ». Tội của Phát là « không gạt bỏ tình riêng để toàn tâm toàn 
ý phục vụ cách mạng ». Ba người trong số các đồng chí trẻ nhất của Phát 
(23, 24 và 26 tuổi) phải thi hành án quyết đã được tòa án cách mạng chuẩn 
y. Tôn Đức Thắng chủ trì tòa án, lúc đó 40 tuổi, đứng đâu Kỳ bộ. Vì đâu, (vì 
tự ái, vì ghen tương?) án quyết thủ tiêu một đồng chí không tương xứng với 
« lỗi lầm », bí mật ấy vẫn âm u trong bóng tối. 64 

Một vụ sát nhân chính thức, ba nạn nhân cùng một lúc, đáp lại vụ ám 
sát trên: Tòa đại hình Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1930 kết án tử hình ba 
người thi hành án quyết trên kia. Tòa chỉ tuyên phạt Tôn Đức Thắng (người 
sau này kế vị chủ tịch Hô Chí Minh vào năm 1969) 20 năm tù khổ sai, và 
Phạm Văn Đồng (về sau là thủ tướng của chính phủ Hò Chí Minh) 10 năm 
tù cấm cố. Hai mươi ba người khác trong phân bộ phải chịu án tù tổng cộng 
100 năm. Phân bộ Thanh Niên Nam Kỳ hoàn toàn tan vở. 

Hai năm năm tháng sau vụ ám sát, trong hoàn cảnh phong trào nông 
dân thoái trào và giữa tời kỳ khủng bố trắng, bọn cầm quyền bí mật chuẩn 
bị hành quyết những người bị kết án tử trong đêm 20 rạng ngày 21 tháng 5 
nam 1931. 




'I ỉ-J^„ 

Những người liên can trong vụ án mạng đường Bacbiè: Tôn Đức Tháng - Nguyễn 
Trung Nguyệt - Trần Trương (chết chém) - Trần Văn Công (chết chém) 





128 


VIỆT NAM 1920-1945 


Máy chém dựng sồ sộ trước cổng Khám lớn Sài Gòn, lính cảnh sát sếp 
hàng dầy đặc ngăn đón các con đường, chánh sở mật thám có mặt tại đó, 
tay lăm lăm khẩu súng lục. Vào lúc bốn giờ sáng, ba cái đầu người cách 
mạng trẻ tuổi roi suống sau tiếng hô cuối cùng « Đả đảo đế quốc Pháp » 
Trong giờ liền theo đó trong Khám lớn, tù chính trị - kể cả tù đàn bà - 
nổi lên phản đối: « Đả đảo khủng bố trắng! Đả đảo đế quốc Pháp! », rùm 
lên náo động châu thành. Nước vòi rồng chữa lửa tưới ngập những người tù 
phản kháng, bọn ngục tốt táo bạo đánh đập họ, cùm chân họ vào khoen sắt. 

Sử chính thức cùng truyện ký về lãnh tụ không bao giờ nhắc lại vụ sát 
nhân thô bỉ. Nó có thể làm lu mờ hình ảnh của « người anh hùng Hắc Hải », 
Tôn Đức Thắng được phong danh hiệu như vậy để kỷ niệm cuộc nổi dậy 
tháng 4 năm 1919 trên chiến hạm Pháp mà người dân thuộc địa là Tôn Đức 
Thắng được đội thủy thủ Pháp chỉ định kéo lá cờ đỏ thượng lên. 

Nếu ai muốn biết rõ hơn, thì đây: 

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 1928, mật thám phát hiện trong sân đàng sau 
căn phố số 5 đường Bacbiê, Sài Gòn, một xác người đàn ông đã bị biến 
dạng, mặt và tóc cháy xém, tay bị trói quặt sau lưng, họng bị cắt, ngực bị 
đâm hai chỗ. 

Sau này người ta được biết người bị ám sát là Lê Văn Phát, đã từng là đại 
biểu đi dự Đại Hội lâm thời của Thanh Niên ả Hưong Cảng. Sinh tại tỉnh 
Bến Tre, Phát làm thầy thuốc và cũng là hưong lễ, một hương chức trông 
coi việc tế tự ở làng. Khi trở về Sài Gòn vào tháng 6 với danh nghĩa đại 
diện của Tổng bộ bên cạnh Kỳ bộ Nam Kỳ — Kỳ bộ từ trước đến giờ do Tôn 
Đức Thắng chỉ huy. Thắng là người lớn tuổi hơn hết trong nhóm. Phát bị 
tòa án cách mạng do Tôn Đức Thắng chủ trì, xét xử bí mật và kết án tử hình 
vắng mặt. Người ta kết tội Phát « lạm dụng quyền hành do chức vụ đảng 
giao phó để hãm hiếp một nữ đồng chí. » 

Dù cho có những hình phạt nghiêm khắc theo như điều lệ qui định, — 
mà Nguyễn Đình Tú phải nhớ kỹ khi gia nhập Thanh Niên năm 1926 — thì 
một hành vi không trong sáng (như uống rượu, cờ bạc, hay lui tới nhà điếm, 
cưới xin ngoài đảng, khước từ hoạt động chiến đấu do lãnh đạo giao phó) 
sẽ có thể dẫn tới bị khai trừ, chứ không phải là tử hình như kẻ phản đảng 
(trốn sang trại địch, tự động hành động không có chỉ thị làm cho các đồng 
chí mất an toàn, chậm trễ thi hành chỉ thị, làm lộ những bí mật của đảng, 
âm mưu phá đảng). 

Kỳ bộ thành lập một tòa án vào đêm 29 tháng 11 gồm các ủy viên của 
Kỳ bộ Nam Kỳ và Tỉnh bộ Bến Tre tại nhà Bùi Văn Thêm, số 72 phố pỏlơ 
Bơlănsy. Trong số các thẩm phán đột xuất này có ba người là Trần Trương, 
Đặng Văn Sâm, Bùi Văn Thêm đã từng là thợ trong xưởng Kropff, nơi mà 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 129 

Tôn Đức Thắng làm cập rằng; Trần Trương và Nguyễn Trung Nguyệt là bà 
con họ hàng với vợ Tôn Đức Thắng. Do đó uy tín của Thắng không phải 
chỉ vì có tuổi. Trước tiên ba thẩm phán trong phiên tòa đó bỏ phiếu chống 
tử hình. Nhưng áp lực của đa số là 5 thẩm phán kia làm xiêu lòng ba người, 
họ tự lấn áp « tình cảm cá nhân » của mình đúng theo giáo lý (le caté- 
chisme) do Quảng Châu đặt ra. 

Trong số các đồng chí của Phát, ai sẽ là người thi hành án? Với nhiệm 
vụ khủng khiếp này, ba đồng chí trẻ tuổi nhất rút trúng thăm. Đó là Ngô 
Thiêm, bí thư Kỳ bộ, người Nghệ An; Nguyễn Văn Thinh, bí thư của Lê Văn 
Phát và là chủ bút tờ Công Nông Binh , sinh ở Gò Công; và Trần Trương, 
người Mỹ Tho. Họ còn phải đốt mặt Phát làm biến dạng xác chết theo sáng 
kiến của Thắng. 

Sau đó Ngô Thiêm sang ngay Quảng Châu để báo cáo với Tổng bộ, 
mang theo biên bản của tòa án cách mạng. Tổng bộ phê phán bản án 
là« không tương xứng với lỗi làm » rồi tuyên bố giải tán Kỳ bộ Nam Kỳ. 

Mười sáu ngày sau vụ ám sát, sở mật thám nhận được tin tức do nhân 
viên « mật vụ ở nước ngoài » gửi về, nói đến tờ biên bản trên. Từ tháng 2 
Tôn Đức Thắng đã bị bắt, rồi trong mùa hè, hơn hai chục chiến sĩ, dù có 
hay không dính líu tới vụ ám sát lọt vào tay mật thám. 

Một khi phát hiện xác chết, mật thám mở đầu tung mạng lưới bủa giăng 
vây bắt các tổ chức bí mật. Vì thế không phải chỉ 8 người mà là 45 người bị 
cáo phải đồng lược ra trước tòa đại hình Sài Gòn, người thì bị khép tội 
« giết người có chủ ý trước », người thì bị cáo « âm mưu phá rối tri an Nhà 
nước ». Các trạng sư đề nghị xử riêng hai vụ việc nhưng bị bác bỏ. Tòa chỉ 
nhượng bộ ở một điểm là: hai vụ việc được xem xét lần lượt, và mỗi phạm 
nhân sẽ chỉ bị hỏi về những tội trạng mà mình có dính líu thôi. Nhưng dù 
sao xử án cùng một phiên tòa hai vụ việc hoàn toàn khác nhau cũng có một 
cái gì đó có tính chất gán ghép xáo lộn cốt để ảnh hưởng dư luận theo chiều 
hướng chính quyền. 

Một năm rưỡi sau vụ ám sát mới đem xét xử, vào ngày 15 tới 19 tháng 7 
năm 1930. Bầu không khí xã hội lúc đó đang hừng hực. Phong trào nông 
dân sôi động ở Nam Kỳ, còn ở Bắc Kỳ, 13 cái đầu của Việt Nam Quốc dân 
đảng bị rụng dưới máy chém ngày 17 tháng 6 ở Yên Bái. 

Theo tờ An Nam Hướng truyền (Echo annamite), Tôn Đức Thắng tuyên 
bố như sau: 

Ngô Thiêm đã dẫn dắt tôi vào hoạt động cách mạng. Tôi gia nhập 
Hội Thanh Niên Cách mạng năm 1927. Tôi là đại diện của Tổng bộ 
Quảng Châu ở Kỳ bộ Nam Kỳ. Những mưu toan của Lang đối với 



130 


VIỆT NAM 1920-1945 


em gái chúng tôi là Thị Nhứt khiến tôi lên án kẻ phạm tội đó. Tôi 
không hề đứng về phía tán thành cái hình phạt quyết liệt đó. Dù sao 
tôi cũng vì kỷ luật buộc phải tuân theo đa số. Chính tôi đã ra lệnh 
cho Thinh làm biến dạng bộ mặt xác chết. 

Còn Phạm Văn Đồng, bị tố cáo âm mưu, thì tuyên bố rằng Đại Hội 
tháng 5 năm 1929 ở Hương Cảng quyết định là các đồng chí có dính líu đến 
việc thủ tiêu người đại diện của Tổng bộ vẫn có thể tái gia nhập đảng. Còn 
chính mình ông ông cũng hối tiếc vì thoạt tiên ông tán thành xử tử Phát, vì 
ông tưởng Phát« sắp phản đảng » (theo nguyên văn). 

Từ trong văn bản biện hộ của các trạng sư Giaccôbbi, Lỏyơ, Becnaa, 
Masơ, Đơgơrăn, Ferăn, Pinô, Tavecniê và Cănxenliêri, chúng tôi ghi nhớ 
lời nhận xét của Cănxenliêri vì nó gợi lại lời nhận xét của Nguyễn An Ninh 
trước tòa án năm trước: 

Người ta trách cứ những thanh niên nầy tham gia các hội kín. 

Thế nhưng những hội kín đó bao giờ cũng vẫn có, bởi lẽ họ 
chẳng bao giờ những thanh niên nầy có thể tự do tập hợp với 
nhau, bởi lẽ họ hiện thân những kẻ bị áp bức. Có một tình thế 
căng thẳng hiển hiện, nhưng người ta không tìm biện pháp chữa 
chạy. Cái đó đơn giản thôi, biện pháp đó là ban bố tự do, cái tự 
do mà chúng tôi đòi hỏi cho họ được hưởng cũng như ta đang 
được hưởng. Đó là vấn đề cái nồi hơi và những cái sú páp an toàn 
của nó. Hơi nước sôi phải thoát ra, người ta không thể ép nén nó 
mãi được. Nếu các ông muốn ỏ đây có hòa bình, trước hết hãy 
thực hiện công lý, không phải là cứ xây dựng những khám tù mà 
các ông làm dịu tình hình được. Các ông đã gieo thù hận ở đáy, 
các ông sẽ thu nhận thù hận. 

Ngày 18 tháng 7 năm 1930, vào lúc 20 giờ, chủ tịch phiên tòa hạ lệnh « 
Giải tỏa phòng xử án, còng tay các tù nhân ngay sau khi tuyên án và dẫn 
chúng đi ngay, từng nhóm nhỏ. » 

Án quyết như sau: Tử hình 3 người là Trần Trương, Ngô Thiêm và 
Nguyễn Văn Thinh. 

Tôn Đức Thắng 20 năm khổ sai. Đặng Văn Sâm và Bùi Văn Thêm 10 
năm khổ sai. Nguyễn Trung Nguyệt 8 năm khổ sai. 

Cấm cố: 23 đảng viên hoặc cảm tình đảng Thanh Niên, trong đó có 
Phạm Văn Đồng, tổng cộng hơn 100 năm tù. 3 đảng viên Tân Việt, trong đó 
có Võ Công Tôn, nguyên là hội đồng địa hạt Chợ Lớn, cùng bị bắt với 
Nguyễn An Ninh năm trước; Nguyễn Phương Thảo (sau này tức là Nguyễn 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 131 

Bình, tham gia Việt Minh năm 1945); và Trần Huy Liệu, nhà báo (chuyển 
theo Cộng sản ở Côn Nôn, sau này là Bộ trưởng trong chính phủ Hô Chí 
Minh), tổng cộng 23 năm rưỡi. 

Có 4 bị cáo được tha. 

Những người bị án tù cấm cố, cũng như những người bị khổ sai, phần 
lớn đều bị đưa ngay ra nhà ngục Côn Đảo. Chỉ riêng nữ đồng chí Nguyễn 
Trung Nguyệt ngồi tù 8 năm tại Khám lớn Sài Gòn. 

Người ta sửng sốt vì lứa tuổi trẻ trung của những người bị kết án. Trong 
mười người thì chín người chỉ có từ 17 đến 28 tuổi; tuy nhiên nhiều người 
trong số đó đã từng bị kết án tù với thời hạn ngắn. Trong số những người bị 
kết án chỉ có một người duy nhất làm báo chuyên nghiệp là Trần Huy Liệu, 
VNQDĐ, còn bao nhiêu người là thư ký và giáo viên dạy trường tư, như 
Phạm Văn Đồng, họ tự viết các tờ báo tuyên truyền cổ động. Một số chiến 
sĩ làm ở bến cảng và xưởng cơ khí Sài Gòn, chúng ta hiếm thấy có thợ thủ 
công, chỉ nhận ra hai nhà nông, tiểu địa chủ. 


Quốc tế Cộng sản trở mặt, 
quá trình Thanh Niên vô sản hóa 

Tại Đại hội lần thứ 6 Quốc tế Cộng sản (tháng 7 năm 1928) khi nói tới sự 
thất bại của cuộc cách mạng vô sản Trung Hoa, Bukharin cuối cùng phải 
công nhận sự hợp tác giai cấp với giai cấp tư sản là nguyên nhân thất bại cơ 
bản, « từ đó đảng ta mất độc lập, đôi lúc trở thành chướng ngại cho phong 
trào quần chúng, cản trở cuộc cách mạng ruộng đất và ngăn cản phong trào 
công nhân ». 

Sự thừa nhận đó chẳng may lại đi kèm theo một quan niệm lạc quan 
nguy hiểm về thời kỳ đang mở ra, mà lúc đó Môlôtôp gọi là « Thời kỳ thứ 
ba », thời kỳ thế giới tư bản điêu tàn sụp đổ: (Thời kỳ thứ nhất, từ 1918 đến 
Cách mạng thợ thuyên Đức thất bại cuối năm 1923, đặc trưng khủng hoảng 
kinh tế sâu sắc của chủ nghĩa tư bản ở thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, và cao 
trào cách mạng châu Âu. Thời kỳ thứ hai là từ Đại Hội Quốc tế Cộng sản 
năm 1924 đến Đại Hội 1928, đặc trưng thế giới tư bản ổn định tạm thời 
cùng tình hình phong trào vô sản ở thế thủ). 

Xuất phát từ cả hai quan điểm đó, Quốc tế Cộng sản thay đổi hoàn toàn 
sách lược đối với các xứ thuộc địa và bán thuộc địa, tuyên bố chấm dứt sự 
nhập khối với các đảng quốc gia, xây dựng các đảng cộng sản độc lập đối 
với giai cấp tư sản, thực hiện đường lối đấu tranh giai cấp, thực hiện vô sản 
hóa các đảng cộng sản - đại lược là theo như ý kiến Trôtski bênh vực đối 
với cách mạng Trung Hoa trước khi người bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản 



132 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nga tháng 11 năm 1927. « Quần chúng » các nước thuộc địa và phong 
trào của họ sẽ phát triển dưới sự chỉ đạo của « giai cấp vô sản chính quốc », 
phải hiểu theo nghĩa bóng là theo chỉ đạo của bọn quan liêu Nga. 

« Xuống đường và tranh đấu trực tiếp cướp chính quyền » là những 
khẩu hiệu được Ban chỉ đạo Quốc tế Cộng sản đưa vào chương trình hoạt 
động cấp thời. Quốc tế thay đổi đường lối, thúc đẩy Thanh Niên Cách 
mạng Đồng chí Hội nhanh chuyển hóa thành đảng Cộng sản. Thế nhưng 
nhận định sai lầm về thời kỳ đang sấp đến sẽ dẫn tới hành động phiêu lưu 
bi thảm trong ba Kỳ ở Việt Nam. « Thời kỳ thứ ba của những sai lầm », như 
Trôtski đã gọi, thời kỳ đó khởi đầu. 

Cho tới lúc bấy giờ Thanh Niên xây dựng tổ chức chính là trong tầng 
lớp nông dân nghèo và trí thức ở các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh 
(Bắc Kỳ), Nghệ An và Hà Tĩnh (Bắc Trung Kỳ) cho tới vùng đồng ruộng 
miền Tây Nam Kỳ. 

Bây giờ phải hoạt động trong tầng lớp thợ thuyền. Ngô Gia Tự, người 
lãnh đạo phân bộ Bắc Kỳ tập hợp các đồng chí lại để phác ra một kế hoạch 
vô sản hóa thực tiễn: từ nay các chiến sĩ sẽ thâm nhập vào « địa ngục than » 
ở Mạo Khê, Uông Bí, cẩm Phả - nơi vô sản còng nghệ tập trung đông đảo 
nhất trong các nhà máy dệt Nam Định, nhà máy xi măng Hải Phòng, các 
xưởng xe hỏa Trường Thi ở Trung Kỳ, cho tới tận các sở cao su ở Nam Kỳ, 
nơi mà một số vô sản nông nghiệp cu li nô lệ đã tự phát nổi dậy chống lại 
sự đối xử vô cùng tàn bạo, bằng cách ám sát những tên cai phu người An 
Nam cũng như người Pháp, đặc biệt là trong các sở cao su Misơle 
(Michelin) ở Phú Riêng. 

Dĩ nhiên là phải đi tới chỗ chuyển đổi không phải là không sóng gió, 
Thanh Niên từ « một đảng đoàn kết mọi người An Nam để giải phóng dân 
tộc » thành một đảng giai cấp công nhân và nòng dân. 

Từ ngày 1 đến 9 tháng 5 năm 1929, Thanh Niên tổ chức Đại hội toàn 
quốc ở Hương Cảng, nhóm 17 đại biểu ở Trung Hoa, ở ba Kỳ Việt Nam và 
ở Xiêm. Các đại biểu Bắc Kỳ là Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung (Quốc Anh) và 
Nguyễn Tuân (Kim Tòn) đòi phải chuyển ngay Hội thành một đảng 
bỏnsơvic. Tổng bộ không chấp nhận, họ xô cửa ra về rồi bị khai trừ vì « 
không tuân kỷ luật». 

Những ngày cuối cùng của Thanh Niên diễn ra như thế. Kết thúc công 
việc của Đại hội bằng việc phát hành một bản chương trình-tuyên ngôn 
dưới tiêu đề « Vô sản, hãy đoàn kết lại! », phù hợp với nghị quyết của Đại 
hội 6 Quốc tế Cộng sản, thế mà vẫn chưa tự nhận là một đảng cộng sản. Cái 
danh hiệu này khó mà đặt ở một nước Trung Hoa phản cộng của Tưởng 
Giới Thạch, nơi mà Tổng bộ đã dời trụ sở từ Quảng Châu sang Ngô Châu ở 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 13 3 

Quảng Tây. Tổng bộ viết bài trong tờ Thanh Niên để biện minh việc khước 
từ danh hiệu đó, đưa ra những lý do chính trị: Trước kia chúng ta chỉ phát 
động một cuộc cách mạng dân tộc nhằm đoàn kết mọi lực lượng cách mạng 
để giải phóng cho nhân dân Việt Nam, và 4/5 số đảng viên được tuyển 
trong tầng lóp trí thức và tiểu tư sản, họ chiếm đoạt những vị trí chỉ huy; 
chúng ta chưa biết làm thế nào để tổ chức các chi bộ trong các xí nghiệp, 
các đảng viên của chúng ta đều không biết chi là « dân chủ tập trung »; 
chúng ta chưa đến độ trưởng thành để có thể thành lập một đảng 
bônsơvic. 65 


Đông Dương Cộng Sản Đảng ra đời 

Từ Thanh Niên tan rã bước chuyển tới chỗ thành lập một đảng cộng sản 
thống nhất ở Việt Nam sẽ trải qua nhiều giai đoạn kéo dài trong gần một 
năm. 

Vào tháng 6 năm 1929, kỳ bộ phân liệt ở Bắc Kỳ tập hợp các thành bộ 
Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh bộ Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh tự thành 
lập Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Quốc Anh, người Trung Kỳ, cùng với hai đảng viên phân liệt Bắc Kỳ bắt 
đầu chiến dịch tuyên truyền trong cả nước. Họ phân phát bản tuyên ngôn 
phê phán, các tờ báo, các tập sách tố cáo «tinh thần tiểu tư sản » của Thanh 
Niên Hội, và sau đó vài tháng, họ lập ra một Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Vê phía Thanh Niên, Tổng bộ cũng bí mật thành lập một đảng đặt tên là 
An Nam Cộng sản Đảng để tranh giành ảnh hưởng. 

Ớ Nam Kỳ, Ngô Gia Tự vào đó từ tháng 7 và kết nạp được một số đảng 
viên, đặc biệt gặp một người hoạt động tích cực trong Thanh Niên là Đào 
Hưng Long. Anh nầy từ đó trở đi làm đại diện đặc biệt (đặc ủy) của Đảng 
Cộng sản Đông Dương tại miền Tây Nam Kỳ rồi sau này anh đứng về phía 
Tả đối lập. Như vậy ĐCSĐD có thể phát hành báo chí khắp ba kỳ: tờ Búa 
Liềm do ban chấp hành trung ương ở Bắc Kỳ in ấn; tờ Bỏn-sê-vich ở Trung 
Kỳ và tờ Cờ Cộng sản ở Nam Kỳ. 

An Nam Cộng sản Đảng cạnh tranh với ĐCSĐD cũng tuyển đảng viên ở 
trong nước và cũng tung ra các tờ báo chiến đấu riêng của họ: tờ Công 
Nông Binh và tờ Học Sinh , đồng thời cũng như ĐCSĐD, họ cho phát hành 
tờ Bôn-sê-vich. 

Nói chung, từ Bắc chí Nam, tổ chức Thanh Niên tan rã, các phân phái 
đều tự xưng là « cộng sản ». 

Những phần tử lẻ tẻ của Tân Việt cũng như của Hội kín Nguyễn An 
Ninh gia nhập hoặc đảng này hoặc đảng kia, trong hai tổ chức cộng sản 



134 


VIỆT NAM 1920-1945 


mới thành lập. 

Đảng Cộng sản Đông Dương đang thành lập đã kết án tử hình một đảng 
viên bị quy tội phản đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, trên bờ ke vắng vẻ ở 
Hải Phòng có một xác chết trên áo có gài một văn bản bằng chữ quốc ngữ 
như sau: 

Kim Tôn, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, bị đế quốc Pháp 
bắt ngày 11 tháng 10 năm 1929 tại bến đò Tân Đệ, đã không thực 
hiện nhiệm vụ của một đảng viên cộng sản. Tòa án cách mạng đã 
kết án y về tội 

1. Không tuân thủ nội qui của đảng; 2.Đã thông báo cho đế quốc 
Pháp về tình hình và tổ chức của đảng; 3.Đã tố cáo và nhận mặt, 
ngày 16 tháng giêng năm 1930 trước tòa, những đồng chí đã tham 
gia vào phong trào cộng sản ở Nam Định. Do đó, Tòa án cách mạng 
kết án tử hình Kim Tôn. Bản án được thi hành ngày 2 tháng 2 năm 
1930. Mục đích lời công bố này cốt để cảnh cáo những kẻ phản 
đảng, phản cách mạng và giai cấp vô sản Việt Nam. 

Việt nam cộng sản đảng 66 

Thanh Niên, Đảng Cộng sản Đông Dương cùng An Nam Cộng sản 
Đảng đều muốn được Môskơva còng nhận và trợ giúp. Môskơva hứa sẽ 
ủng hộ với điều kiện rõ ràng là các đảng phải hợp nhất trước đã. Ngày 3 
tháng 2 năm 1930, Đại hội hợp nhất họp ở Hương Cảng, do Nguyễn Ái 
Quốc chủ tri. Ông từ Xiêm tới và vẫn đại diện Quốc tế Cộng sản. 

Ngoài Nguyễn Ái Quốc ra, còn có 7 đại biểu (3 Thanh Niên, 2 ĐCSĐD 
và 2 An Nam CSĐ), đồng tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng sản Đảng. Vê 
vấn đề này, cần nhấn mạnh rằng tên gọi Việt Nam có sức nặng gây xúc 
động mạnh trong tầng lớp trí thức tiểu tư sản, Việt Nam là cơ sở của đảng 
quốc gia Việt Nam Quốc dân đảng đã là đối thủ giành ảnh hưởng với Thanh 
Niên, do đó Nguyễn Ái Quốc - dù cần phải theo xu hướng chính trị nào, 
cũng không muốn để đảng đó một mình dùng hai tiếng Việt Nam làm lợi 
khí riêng cho mình. Môskơva sẽ can thiệp nhàm bỏ cái tên có hơi hướng 
quốc gia đó vào tháng 10-1930 và chấp nhận cái tên Đảng Cộng sản Đông 
Dương mà phân bộ Bắc Kỳ đã chọn trước đó. 

Luận cương chính trị của đảng hợp nhất, cũng dựa trên những quan 
điểm của Đại hội 6 QTCS về vấn đề thuộc địa, như ĐCSĐD đã đề ra: đặc 
trưng cuộc cách mạng phải tiến hành là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, 
do lực lượng quần chúng công nhân và nông dân đứng lên lật đổ nền đô hộ 
của Pháp và đập tan « bọn phong kiến » (triều đình, bộ máy quan trường. 



NGỌN LỬA ẤP ủ GIỚI TRÍ THỨC 135 

đại địa chủ) nhằm tới cuộc cách mạng ruộng đất (ruộng về tay người cày). 
Giai đoạn này chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ban chấp hành Trung ương Đảng không đặt trụ sở tại Trung Hoa nữa mà 
dời về Hải Phòng, sau đó đặt tại Sài Gòn vào tháng 10. Nguyễn Ái Quốc 
không tham gia Ban chấp hành, vẫn giữ tư cách là người trung gian giữa 
QTCS với ĐCSĐD. 

Đảng Cộng sản xây dựng trên cơ sở cấu trúc cũ của Thanh Niên, chỉ có 
thay đổi tên gọi (Tổng bộ đổi thành Trung ương, Xứ ủy thay cho Kỳ bộ...). 
Sau khi hợp nhất, đảng cộng sản ở Bắc Kỳ có các thành ủy Hà Nội, Hải 
Phòng, các tỉnh ủy Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh. Ớ Trung Kỳ các tổ 
chức của đảng chủ yếu phát triển ở phía Bắc và miền Trung. Còn ở Nam 
Kỳ, Mật thám ước tính số đảng viên vào tháng 3 năm 1930 là 53 đảng viên 
chính thức, 47 dự bị, phân bố trong 22 chi bộ, trong đó 11 chi bộ ở Sài Gòn, 
5 ở Chợ Lớn, 5 trong các tỉnh Sa Đéc, Cân Thơ, Vĩnh Long và 2 ở Mỹ Tho; 
các tổ chức xung quanh Đảng bao gồm 10 công hội đỏ gồm 234 công nhân 
vùng Sài Gòn - Chợ Lớn và 4 nông hội họp khoảng 465 nông dân. 67 

Ngày 1 tháng 5 năm 1930, ba tháng sau đại hội hợp nhất ở Hương Cảng, 
Đảng Cộng sản phát động phong trào nông dân có tổ chức. 

Nếu như ở buổi đầu « thời kỳ thứ ba », đảng có đòi lúc phê phán 
Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập, cho rằng tư tưởng của Quốc « còn lưu tồn 
chủ nghĩa quốc gia » và « những lý luận của Quốc mang tính chất cơ hội 
chủ nghĩa » 68 , thế mà Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn nườm nượp tuân 
theo đường lối « gấp khúc » (en zigzag) của Stalin, không hề lay chuyển. 
Cái « đường lối » đã đưa phong trào nông dân đi đến thất bại đẫm máu 
những năm 1930-1931. 

Sáu năm sau, sau hiệp ước Laval-Stalin, ĐCSĐD hủy bỏ đấu tranh giai 
cấp và đấu tranh chống đế quốc chủ nghĩa, rồi cùng với Đảng Cộng sản 
Pháp, ủng hộ một Mặt trận Bình dân, để cùng gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ của 
đế quốc thuộc địa Pháp. Cuối cùng, sau hiệp ước Hitler-Stalin, ĐCSĐD lại 
chuyển biến Nam Kỳ thành lò sát sinh khổng lồ năm 1940. Đồng thời họ 
phát động một phong trào cuồng nhiệt và mơ hồ chống xu hướng Trôtski, 
chẳng kém gì chủ nghĩa ngu muội dân của các phái tôn giáo cuồng nhiệt. 
Nối gót Stalin, họ ám sát những người cách mạng đã phê phán chính trị tai 
hại sát nhân của họ, những người đứng về Đệ tứ Quốc tế. 





PHẦN THỨ HAI 

nhũng vụ bùng nổ 


1930 - 1933 








Vỉ ỉ 

Bạo động vũ trang Yên Bái, tháng 2 -1930 


Những tổ chức Cộng sản vừa mới hợp nhất thì Việt Nam Quốc dân đảng 
phát khởi một cuộc bạo động nổi dậy toàn bộ Bắc Kỳ, suốt từ Lào Cai giáp 
Trung Hoa tới vùng châu thổ Sông Hông. 

Trong đêm 9 rạng ngày 10 tháng 2, vào 1 giờ sáng, ả Yên Bái, nơi đóng 
quân của trung đoàn 4 Bắc Kỳ (gồm 1000 lính khố đỏ do 20 sĩ quan và hạ sĩ 
quan Pháp chỉ huy), hai nhóm đảng viên gồm tất cả 8 người xuất hiện, một 
nhóm trong thành, một nhóm tại trại lính đại đội 5 và 6. Những người lính 
tập đồng mưu đã mở đường cho họ. « Một hiệu kèn báo động nổi lên; theo 
nội qui, một khi có kèn báo động, thì viên đội người Pháp phụ trách kho 
súng phải phát ngay vũ khí và đạn dược cho lính tập. Việc đó được thực 
hiện ngay ». Năm sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp bị công kích trong lúc còn 
đang ngủ, rồi những người phiến loạn chiếm trại lính cho tới rạng sáng, 
nhưng cuối cùng họ phải rút lui, bỏ lại 20 người chết và khoảng 50 người bị 
bắt, phần lớn bị thương. 69 

Cũng trong đêm đó, Nguyễn Khắc Nhu, nhà trí sĩ nhiều tuổi thường gọi 
Xứ Nhu, cầm đầu một toán quân vũ trang đơn sơ vội vã, tấn công vào trại 
lính Lâm Thao và đồn lính khố xanh Hưng Hóa (Phú Thọ). Tại Lâm Thao 
lính gác đầu hàng quân khởi nghĩa, giao cho họ vũ khí và đạn dược. Huyện 
lỵ bị phá hủy và phóng hỏa. Nhưng lính khố xanh ở Hưng Hóa cố giữ đồn, 
quân cách mạng thất bại rút lui theo đường Sông Hông, để lại nhiều xác 
chết và hai chục người bị bắt. Xứ Nhu bị thương nặng, tử tại trận. 



140 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ngày 10 tháng hai ở Hà Nội, một đảng viên bắn ngã một tên cảnh sát 
trên cầu Đumer (cầu Long Biên), lập tức bị bắt. Nhiều thanh niên âm mưu 
khởi nghĩa đang học tại trường Mỹ thuật thực hành, ném tạc đạn vào nhà 
riêng của viên chánh sở mật thám, vào nhà tù, vào cơ quan cảnh sát trung 
ương và trại lính san đầm. Phong trào khởi nghĩa còn rung động các vùng 
khác trong châu thổ Sông Hông, như Vĩnh Bảo (thuộc tỉnh Hải Dương), 
Phù Dực (Thái Bình), nhưng cũng không tiến đến một kết quả quyết định 
nào. 

Vê phía mật thám họ vẫn tiếp tục phát giác nhiều chỗ dấu vũ khí: bom, 
kiếm, dao găm, v.v. ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Kiến An... Mật thám 
cũng bắt 24 lính tập ở trại lính Lạng Sơn bị tình nghi đồng lõa âm mưu khởi 
nghĩa. 

Ngày 12, toàn quyền Paskiê thiết lập một hội đồng đề hình - tòa án đặc 
biệt - để truy nã các tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Nhưng trước khi tiến hành 
truy nã, thì hắn đã phát động chóng vánh một cuộc đàn áp khủng khiếp 
bàng quân lực. Ngày 16 tháng hai, 5 máy bay ném bom xuống làng cổ Am. 
Khoảng 50 quả bom trên máy bay thả xuống, liên thanh trên máy bay hạ 
thấp bắn bừa bãi trên các thửa ruộng có người, không phân biệt thường dân 
hay người khởi nghĩa. Ngọn lửa trả đũa thiêu trụi các mái nhà tranh, các 
cây ăn quả, các bụi tre, các đền chùa. 

Sáng ngày 17, khâm sứ Bắc kỳ Rỏbe gửi các công sứ một công văn như 

sau: 


Làng Cổ Am, thuộc tỉnh Hải Dương, nơi trú quân của nhóm nổi 
loạn, đã giết tri huyện Vĩnh Bảo, hôm qua đã bị phi đội Hà Nội ném 
bom. Nay sức cho các ông phải thông báo rộng rãi và nhấn mạnh 
rằng làng nào ở trong tình trạng tương tự sẽ phải chịu số phận như 
thế một cách tàn nhẩn. 70 

Các đội lính cảnh vệ người bản xứ càn đi quét lại vùng hạ lưu châu thổ 
sông Hông, bắt bớ bắn giết những kẻ tình nghi. Các xã An Diên và Tiên An 
bị phóng hỏa. Một tháng rưỡi sau « đội cảnh vệ bản xứ do thanh tra Moghê 
chỉ huy vẫn tiếp tục đàn áp dữ dội tại các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, và 
An Lão. Họ tiêu hủy trắng trợn nhà cửa của người dấy loạn. » 71 

Các đội quân này đã càn quét như thế nào ? 

Xã trưởng Sơn Dương, thuộc tỉnh Phú Thọ kể lại những gì diễn ra trong 
xã của ông như sau: 


Chúng tôi, tất cả già trẻ, nam nữ bị lính cầm súng xua cả đến đầu 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


141 


làng trước hai khẩu liên thanh. Khi chúng tôi được trở về nhà chúng 
tôi chẳng thấy nhà cửa đáu cả, chỉ thấy trước mắt những đống than 
lửa đỏ với tro tàn. Trong số 69 chủ nhà bị đốt để trừng phạt, thì chỉ 
có 5 người đã tham gia khởi nghĩa. Chúng tôi không còn gạo để ăn, 
chúng tôi cũng không còn chăn để đắp mặc dù trời giá lạnh. Ngọn 
lửa đã thiêu hủy tất cả: không những chỉ nhà cửa mà cả thóc lúa, 
quần áo, đồ đạc, cho đến cả bàn thờ tổ tiên của chúng tôi cũng bị đốt 
ráo. Họ bắt chúng tôi phải mang 200 đồng bạc đến nộp trong thời 
hạn ngắn, và còn phải vác tre lên phủ để xây dựng lại những kiến 
trúc đã bị quân cách mạng phá hủy. Làng xóm nghèo của chúng tôi 
bị thiệt hại nặng nề hơn các làng Xuân Tùng, Cao Mai, Kin Ke, 

Phùng Nguyên, La Hào, Võng La. 

Kèm theo bức thư trên là bản sao giấy biên nhận của viên công sứ Pháp: 

Đã nhận của làng Sơn Dương, thuộc phủ Lâm Thao (Phú Thọ) số 
tiền 200 đồng (200$) để góp vào việc chi phí sửa chữa do hành động 
của quân dấy loạn gây ra, trong đó có một số người ở làng này tham 
dự. 

Phú Thọ, ngày 28 - 2 - 1930 
Quan Công sứ Calasơ. 71 

Người ta nhớ lại câu nói của Pôl Be, khâm sứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong 
thời hạn quá ngắn ngủi, vì ông đã chết ở Hà Nội năm 1886, ngay trong năm 
ông mới sang, ít lâu sau khi Huế thất thủ: 

Khi một dán tộc, vì một lý do nào đó, đặt chân lên lãnh thổ của một 
dán tộc khác, thì chỉ có ba cách đối xử, đó là: tiêu diệt dân tộc bại 
trận, nô dịch họ một cách nhục nhã hoặc gắn bó họ cùng số phận 
của dán tộc mình. 72 

Chính quyền thực dân chưa bao giờ chọn cách thứ ba. 

Rồi đến công việc xét xử. Ngày 28 tháng 2, hội đồng đề hình Yên Bái 
kết án tử hình 13 trong số 15 người bị buộc tội. Ngày 23 tháng 3, lại xử tử 
39 người trong số 86 người bị buộc tội. Những người còn lại kẻ bị kết án 
khổ sai, kẻ bị lưu đày vĩnh viễn hoặc có thời hạn. Trong đó có 44 lính khố 
đỏ, nhiều nông dân, tiểu thương, thợ thủ công, giáo viên, thầy thuốc. 

Trước hội đồng đề hình, Nguyễn Thái Học không trả lời: 



142 


VIỆT NAM 1920-1945 


- Tôi đứng trước cường lực chứ không phải trước công lý (Je comparais 
devant la íorce, non devant la justice). 

Thái Học và Phó Đức Chính, linh hồn cuộc khởi nghĩa,trong số bị kết 
án tử hình. Họ khước từ ký tên xin ân xá, vả lại những đơn này nói chung 
đều bị Hội đồng bảo hộ do Rôbe chủ trì bác bỏ. 

Vào tháng 4, thêm vào số 52 án tử hình ở Yên Bái, tòa án Bắc Ninh do 
công sứ Pháp cai trị tỉnh này chủ trì, kết án tử hình (vắng mặt) 4 người nữa 
và công bố án khổ sai 15 người bị buộc tội. 

Ngày 28 tháng 5, 87 người bị đưa ra hội đồng đề hình Phú Thọ: 10 
người bị tử hình, 74 người khổ sai hoặc lưu đày, 2 người vào trại trừng giới. 

Từ tháng ba, 2 người bị chặt đầu, họ bị tòa án quan lại An Nam ở Vinh 
xử tử. Tháng năm, 4 người bị chém ở Yên Bái; qua tháng sáu, cũng ở Yên 
Bái 13 người bị rơi đầu. Vào tháng mười một 5 người chết chém ỏ' Phú 
Thọ. Thế thì 24 người bị chặt đầu trong số 66 người bị kết án tử. Từ tháng 2 
đến tháng 4 năm 1930, hơn 2000 người bị hạ ngục. 

Trong lúc đó ỏ' Pháp phong trào phản đối bồng bột nổi lên. Vào tháng 
ba, tại mít ting ở Câu lạc bộ Fôbua, Tạ Thu Thâu lên tiếng phản đối cuộc 
đàn áp Yên Bái trước 600 người tham dự. Ớ các tỉnh có trường đại học, các 
bến cảng, trong các cuộc diễu hành mùng 1 tháng Năm, cuộc đàn áp đã 
hiệp nhứt những người An Nam xuất dương thuộc mọi xu hướng chính trị, 
thị uy chung cùng một thái độ công phẫn. Hội Nhân quyền cũng tỏ ra lo 
ngại. 

Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Gaston Đumegơ và vua Bảo Đại khánh 
thành « Ngôi nhà Sinh viên Đông Dương » tại khu Đại học. Trước hôm ấy 
cảnh sát bắt giam những tay hay gây rối như Nguyễn Văn Tạo người phái 
Lao Nông, Tạ Thu Thâu và Nguyễn La Chân, nguyên là thủ qũy của đảng 
Việt Nam Độc lập, họ thuộc Nhóm những người xuất dương Đông Dương 
(Groupe des Émigrés Indochinois). Mặc dầu bắt bớ vẫn có người đi biểu 
tình. Thế rồi Phan Văn Chánh, Lê Bá Cang, Ngô Quang Huy và một người 
nữa bị bắt giữ vì đã tung rải truyền đơn: « Hãy thả 13 tù tử hình ở Yên Bái! 
hãy thả tất cả tù chính trị » 

Sinh viên tẩy chay phòng trọ tại Nhà Sinh viên Đông Dương, làm nhiều 
căn phòng rỗng vắng trong một thời gian mặc dù khu vực này là nơi ai ai 
cũng mơ mộng được trọ ở đó. Tiền kiến trúc nhà trọ, món quà tẩm thuốc 
độc này ở đâu ra ? Phưởng phất hình ảnh mơ hồ của một ông Fontên, giám 
đốc nhà máy rượu ở Đông Dương, « Nhà Mạnh Thường Quân thuộc địa », 
làm cho tầng lớp trẻ tuổi đó phải dằn vặt dặt dè. Hơn nữa lại thêm cuộc 
khủng bố rùng rợn vừa ập xuống Bắc Kỳ. Ngày khai mạc trong số 80 phòng 
chỉ có 7 phòng có sinh viên ở. Trong số 35 người ghi tên xin trọ, 29 người 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


143 


đã rút tên vì - theo những từ ngữ lưu hành trong giới sinh viên - là phải coi 
chừng « tình thân ái giả hiệu », phải chủ ý « lòng nhân ái của bọn thực 
dân », đừng để dáng lộng lẫy của ngôi Nhà Đông Dương mê hoặc mình. 

Đảng Cộng sản Pháp, qua những truyền đơn gửi tới « giới cần lao và 
sinh viên Đông Dương », khuyến khích họ cùng biểu thị vứi giai cấp vô sản 
chính quốc nhàm cứu tử 13 chiến sĩ, và động viên họ nhập vào ĐCS và 
trong tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Thống nhất nhàm « đuổi tất cả bọn 
bóc lột ra khỏi Đông Dương ». 

Tại Tulusơ, trong cuộc diễu hành ngày mùng 1 tháng Năm năm 1930 do 
Đảng Cộng sản Pháp và TLĐ Lao động Thống nhất tổ chức, sinh viên An 
Nam đòi thả những người bị án tử hình ở Yên Bái. Cảnh sát bắt sáu người, 
đặc biệt trong đó có Trần Công Vị, sinh viên YDược, người đã từng tuyên 
thệ khước từ làm công chức của thực dân, cùng với Trần Văn Giàu và 
Nguyễn Văn Dụt, hai người sau đó sang học ở Môskơva. Cũng tại Tulusơ ta 
gặp lại Phan Văn Hùm, trong úy ban đấu tranh của Những người xuất 
dương Đông Dương, phân phát truyền đơn « Người An Nam ở Tulusơ 
chống đàn áp », ký tên Tạ Thu Thâu. Đồng thời anh phát những khẩu hiệu 
bướm kêu gọi phản đối cuộc xử án ở Bắc Ninh làm tăng số án tử hình lên 
tới 56: 


Hỡi vô sản và những người bị áp bức, hãy ngăn tay sát nhân của chủ 
nghĩa đế quốc! Hỡi bọn sát nhân thuộc địa, hãy thả 56 người bị án tử 
hình ở Yên Bái và tất cả các tù chính trị! Giải phóng Đông Dương! 

Nhóm người xuất dương Đông Dương ở Pháp 

Ngày 17 tháng 5, nhóm người xuất dương Đông Dương phân phát bản 
Tuyên bố với chính phủ Pháp, với giai cấp vô sản Pháp và vô sản quốc tế, 
trong đó nhắc lại cuộc hành hình ở Vinh, nơi mà tên đao phủ phải chạt đi 
chặt lại tới ba lần, và cuộc trảm quyết ngày mùng 8 tháng 5 ở Yên Bái, nêu 
lên trường hợp 39 người bị xử tử đang chờ đến lượt mình, những người mà 
hồ sơ vừa mới gửi tới Pháp để xem xét. Tờ Tuyên bố nhấn mạnh tính chất 
vô hiệu của chính sách đàn áp: 

Ngày nay tư tưởng cách mạng đã hướng dẫn ý thức tập thể của quần 
chúng bị bóc lột. Một sự đè nén bằng sức mạnh thô bạo chỉ làm tăng 
thêm bước tiến lan tràn và không thể chế ngự nổi của họ. Dưới sự 
bóc lột dữ dội của chủ nghĩa tư bản đang suy tàn, thế giới đang phân 
chia thành hai lực lượng cơ bản đấu tranh quyết liệt với nhau. Từ 
trong cuộc đối đầu vĩ đại giữa một thiểu số chiếm hữu của cải và đại 



144 


VIỆT NAM 1920-1945 


đa số người làm ra của cải, sẽ dẫn tới một kết quả chắc chắn, đó là 
sự thắng lợi hoàn toàn của đông đảo quần chúng bị bóc lột đã tự 
giác ngộ. 

Câm ngục, lưu đày, tù khổ sai chung thân, tử hình, liên thanh và máy 
bay, không gì có thể khuất phục được chúng ta. 

Kết thúc, bản Tuyên bố có lời mời những người lao động tới tham dự 
cuộc họp để phản đối tập thể những vụ chém đầu ở Yên Bái do Liên minh 
Cộng sản (phái Tả đối lập) 73 và Nhóm người xuất dương Đông Dương tổ 
chức ngày thứ tư 28 tháng 5, có các đại biểu thuộc các nhóm thuộc địa 
khác tham gia, cuộc họp tổ chức tại nhà Cà phê La Belơviloisơ, số 23 phố 
Bôyê, Paris 20 e . 

Một bản kêu gọi thứ hai, tưạ đề Những cuộc thảm sát ớ Đông Dương , 
nhắc nhở mọi người cần kiếp phản đối khẩn cấp: « Hỡi nhân dân Paris! 
Hỡi công nhân Pháp! Các bạn hãy ngăn chặn đừng để giết hại những 
người đã phải vùng dậy vì bị một chế độ đói nghèo triền miên, một tình 
trạng khốn cùng có tổ chức, một chế độ đẩy đến chỗ chết chóc, nó dồn 
đến đến bước đường cùng. » 

Ngày 27 tháng 6, Đảng Cộng sản Pháp và tổ chức Cứu tế Đỏ Quốc tế 
tập hợp hơn 4000 người tại rạp Xiếc Mùa đông để phản đối những án 
quyết đẫm máu của Hội đồng đề hình Bắc Kỳ và các tòa án quan lại ở An 
Nam. 


Cuộc biểu tình trước điện Elỵsê 
ngày 22 tháng 5 năm 1930 

Ngày 21 tháng 5, tại Paris, một ủy ban tranh đấu gồm 17 người nhóm 
Lao Nông và Những người xuất dương Đông Dương, dự định ngày mai 
tựu hợp nhau hết sức đông đảo trước điện Elysê. Liên minh Cộng sản 
kêu gọi các đảng viên của mình tham gia. Báo Sự thật (La Vérité) của họ, 
ngày 30 tháng 5 đăng tin như sau: 

Ngày thứ năm 22 tháng 5, hồi 3 giờ chiều, một cuộc biểu tình 
quảng đại tập hợp hàng trăm thợ thuyền và sinh viên Đông Dương 
trước điện Elysê. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, các đồng chí 
chúng ta giương cao biểu ngữ có ghi: « Hãy thả 39 người bị án tử 
hình của chúng tôi! ». Họ tung ra hàng trăm truyền đơn qua các 
phố, họ hăng hái hô to phản đối dưới các cửa sổ chủ tịch Cộng 
hòa. Giao thông bị tắc nghẽn, giữa các hàng ô tô dừng lại, cảnh sát 
sửng sốt trước cuộc biểu tình rầm rộ và bất ngờ, đành chờ quân 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


145 


tiếp viện để can thiệp. Những người lao động tại các công trường 
gần đấy biểu lộ cảm tình với đoàn biểu tình. Khi tốp cảnh sát tiếp 
viện gấp rút gọi đến nơi, số cảnh sát tăng lên gấp mười, chúng liền 
xô nhập đoàn biểu tình một cách hung bạo. Mười hai người biểu 
tình bị bắt đưa về bót. Ớ đó bọn cảnh sát giận dữ thả sức đánh đập. 

Đó là Nguyễn Văn Tạo, Đào Thành Phát, Trần Văn Chiêu, Đặng 
Bá Lênh, Huỳnh Văn Phương, Trần Văn Đởm, Albe Susiny, Tạ Thu 
Thâu, Trần Văn Ty, Trần Văn Giàu, Lê Văn Thử và Fơrănxi Giêra 
(Rosenthal). Một đồng chí trong số đó bị thương ở đầu máu chảy 
đầm đìa. 

Ngày 25 tháng 5, một mẻ bất bớ lần thứ hai. Trong cuộc biểu tình 
truyền thống tại « Bức tường Công xã » (Mur des Fédérés ở nghĩa địa 
Père-Lachaise), cảnh sát đi bắt từng người một, hễ ai khuôn mặt lộ ra gốc 
gác ở Đòng Dương thì túm, và tiếp theo đó, chúng khám xét nơi trú ngụ 
nhiều người. 

Trong số bốn chục người bị bắt, người thì bị giam tại nhà lao Santê, 
người thì bị nhốt ở khám La Rỏkêttơ. Mười chín người bị chuyển xuống 
Macxâydơ rồi bị trục xuất. Họ lên tầu về Đông Dương ngày 30 tháng 5. 
Trong đoàn đó có Tạ Thu Thâu và các bạn như Phan Văn Chánh, Huỳnh 
Văn Phương. Nguyễn Văn Tạo, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, vẫn bị 
giữ tại nhà lao San tê. 

Ngày 28, những người An Nam tổ chức bị trục xuất vắng mặt, các 
đồng chí người Pháp trong Liên minh Cộng sản bắt tay sấp đặt cuộc mít 
tinh ở Càphê La Belơviloisơ. 

Nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Tại nghị viện, khai cuộc tranh luận 
ngày 6 tháng sáu. Đalađiê đề nghị lập một ủy ban quốc hội soạn thảo một 
qui chế hướng dịu tình hình Đông Dương. Không có kết quả. Cuộc cải 
cách những chế định chính trị sẽ không bao giờ được vạch ra. 

Mặc dù có những cuộc phản đối, bọn thống trị không màng đến. Mười 
ba cái đầu thanh niên rơi tại Yên Bái rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930 
. Lu-i Rubô, người chứng kiến cuộc hành huyết, đã kể lại vụ sát nhân theo 
luật pháp này trong cuốn sách của ông: Việt Nam, tấn bi kịch Đông 
Dương (ông nghe mười ba tiếng Việt Nam! hô lên trước đọan đầu đài) có 
ghi lại tiếng kêu xé ruột của bà mẹ khi thấy con mình bị dẫn đi chém « ơi 
chao ôi, con ơi! ». 

Nguyễn Thái Học, người sáng lập VNQDĐ, trước ngày bị hành hình, 
nhận trách nhiệm cuộc khởi nghĩa trong bức thư gửi cho các dân biểu 
Pháp, nhưng bức thư này không hề đến tay họ. Đây là mấy giòng căn bản: 



' Thi hài cô Nguyễn Thị Giang bạn đời của Nguyễn Thái Học 





NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


147 


Tôi đã tổ chức Đảng Quốc dân Việt Nam vào năm 1927 để hoạt 
động chủ đích đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ và thành lập 
một chính phủ Cộng hòa Việt Nam thực sự dán chủ. 

Tôi tự mình chịu trách nhiệm tất cả các biến cố chính trị đã xảy ra 
trong đất nước tôi từ ngày tháng đó và do tôi tổ chức. Tôi là thủ 
phạm thực sự và duy nhất, cái chết của tôi là đủ cho các ông rồi. 
Tôi xin các người khác được tha. Sau lời lẽ nói trên, tôi xin tuyên 
bố với người Pháp rằng nếu như từ đây về sau họ muốn chiếm 
Đông Dương một cách yên ổn, không bị bất kỳ một phong trào 
cách mạng nào quấy nhiễu, thì họ phải từ bỏ mọi phương pháp tàn 
bạo và vô nhân đạo, đối xử người Việt Nam như những người bạn, 
chứ không phải như những ông chủ độc ác; phải cố sức làm giảm 
bớt tình trạng khốn cùng về tinh thần và vật chất bằng cách khôi 
phục lại cho người Việt Nam những quyền lợi cá nhân cơ bản: tự 
do du hành, tự do học tập, tự do hội họp, tự do báo chí; không 
được dung túng sự nhũng lạm công chức và những tệ lậu của họ; 
hãy cho người dân được học hành; hãy mở mang công thương 
nghiệp bản địa. 

Kẻ thù của các ông, nhà cách mạngThái Học 


Sau khi Nguyễn Thái Học bị hành quyết, người bạn đời của ông là Cô 
Giang (Nguyễn Thị Giang) tự treo cổ. 

Bọn cung cấp người cho máy chém và nhà lao vẫn tiếp tục công việc 
của họ: Tại Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1930, Đoàn Trần Nghiệp (Ký 
Con) Nguyễn Văn Nho (em của Nguyễn Thái Học) và mười người nữa bị 
kết án tử hình; 125 người bị cáo bị kết án khổ sai hay lưu đày. Ký Con, 
Nho, Lương Ngọc Tòn và Nguyễn Quang Triều sẽ bị chém đầu ngày 9 
tháng 3 năm 1931 trước cửa nhà pha Hỏa Lò Hà Nội. 

Ngày 17 tháng 11, 179 người bị buộc tội thuộc VNQDĐ bị đưa ra hội 
đồng đề hình Hải Dương: 6 người bị xử chém, 119 người bị khổ sai hoặc 
lưu đày và 6 (vị thành niên) bị đưa tới trại cải hối. 

Ngày 21 tháng giêng năm 1931, hội đồng đề hình Kiến An đến lượt 
mình cũng kết án « âm mưu làm rối trị an Nhà nước, mưu toan giết người 
và chế tạo chất nổ »: 4 người bị khổ sai chung thân, 23 người tù giam từ 2 
đến 10 năm, và 140 người bị lưu đày. 

Ớ Hải Dương, lính kín đào lên 76 quả bom chôn sâu dưới đất 2 thước, 
trong những ngày đầu tháng 3 năm 1931, ngay trước vụ hành quyết bốn 
người bị kết án hồi tháng 8 năm 1930. 



148 


VIỆT NAM 1920-1945 


Việt Nam Quốc dân đảng, một đảng cuối cùng theo truyền thống âm 
mưu quân sự của Phan Bội Châu, sẽ khuất dạng mươi năm... Dư đảng 
chạy sang Tàu. Vũ Hỏng Khanh (tên thiệt Vũ Văn Giản) cùng Nguyễn 
Thế Nghiệp ẩn trú Vân Nam, Trần Trung Lập nương náo Quảng Tây, 
Nghiêm Kế Tổ ở Quảng Đông, họ sẽ hồi phục Việt Nam Quốc dân đảng 
vào những năm 1940. 

Cùng trong giai đoạn VNQDĐ tung hoành, Đảng Cộng sản Đông 
Dương thành lập. Một khi đảng quốc gia thất thủ, trào lưu dấy loàn tồn tại 
sáp nhập vào làn sóng vận động nông dân dưới cờ cộng sản. 



tứ n aliàii* cỉứxtẠAÙtiS 


coruicunnès Hc 


'ìtA<nuu»A 







VIII 


Đông Dương Cộng sản tả phái 
đối lập chông chu nghĩa Stalin 

xuất hiện ở Pháp 


Thử nghiệm đề xuất lý luận chính trị 
Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Bái 

Từ tháng 4 năm 1930, hai cơ quan ngôn luận của Liên minh Cộng sản ở 
Pháp là Đấu tranh Giai cấp (La Lutte de classes) và Sự Thật (La Vérité) 
dành riêng những cột báo cho Nhóm xuất dương Đông Dương sử dụng. 
Huỳnh Văn Phương đăng bài « Cuộc kinh doanh xứ Đông Dương và giai 
cấp tư sản An Nam » trên tờ Đấu tranh Giai cấp , trong đó Phương hạ nhục 
giai cấp tư sản — đại diện là đảng Lập hiến — về ý thức cầu lợi của họ, lợi 
dụng phong trào cách mạng quần chúng đang lên để đòi cho được những 
thuận lợi cơ bản cần thiết cho sự phát triển của họ. Còn Tạ Thu Thâu, anh 
viết trên tờ Sụ thật từ tháng 4 tới tháng 6, bài ký tên là Một người Cộng sản 
Đông Dương, nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và những triển vọng 
cách mạng hiện thời. 

Tạ Thu Thâu điểm lại các phong trào chống thực dân, nhấn mạnh tính 
chất phản động của phong trào chống Pháp xâm nhập và đô hộ, từ buổi đầu 
tới năm 1900 (mưu sát, khởi nghĩa du kích và binh biến do các quan lại và 
sĩ phu trung thành với chế độ vua chúa cầm đầu). « Nguyên nhân chủ yếu 
là họ phản kháng chống lại cách thức sinh hoạt mới, kiểu sản xuất mới ». 
Thâu nói từ năm 1900 trở đi, các phong trào ấy tuy có khác nhau về nội 
dung xã hội và về tổ chức, nhưng tất cả đều có tính chất tư sản trong các 
diều đòi hỏi như quyền tự do về kinh tế và độc lập. 

Thâu cho rằng cuộc khởi nghĩa Yên Bái là « sự nghiệp của tả phái quốc 
gia, tập hợp những sinh viên chịu ảnh hưởng Cách mạng Trung Hoa và 
theo học thuyết Tôn Dật Tiên — một học thuyết tổng hợp nền dân chủ, dân 



150 


VIỆT NAM 1920-1945 


tộc chủ nghĩa và có đôi chút xã hội chủ nghĩa —, họ là phái tán thành lật đổ 
chủ nghĩa đế quốc bằng bạo lực, ngược với phái hữu, tức là đảng lập hiến. 

Trong khi chúng tôi tuyên bố đứng về phía 52 người [chiến sĩ 
VNQDĐ] bị tử hình, 50 người bị khổ sai cũng như 5 người bị lưu 
đày, chúng tôi vẫn dành cho mình cái quyền của người cách mạng 
để phê phán phong trào này. Chúng tôi xem đấy là một cuộc nổi dậy 
tổ chức đơn sơ, phần lớn dân chúng vẫn giữ thái độ bình lặng (nhiều 
nông dán vẫn sẵn sàng giúp đỡ bọn lính đi đàn áp). Đấy là một thứ 
quốc gia chủ nghĩa thần bí, dựa trên nền tảng lý tưởng mơ hồ, trừu 
tượng, làm cho ta không thấy rỏ được những quan hệ giữa các giai 
cấp, cùng mối liên hệ thực sự giữa giai cấp tư sản bản xứ với chủ 
nghĩa đế quốc Pháp. Vấn đề khẩn cấp phải trù hoạch là việc đào tạo 
chiến sĩ cách mạng theo chủ nghĩa Kac Mac. 

Sau Yên Bải phải làm gì ? 

Tạ Thu Thâu đáp phải đào tạo ở các xứ thuộc địa một đội tiền phong có ý 
thức về vấn đề xã hội, không còn bị chủ nghĩa quốc gia xúc động, một thứ 
« chủ nghĩa chủ quan chính trị » làm cơ sở lý luận không những cho 
VNQDĐ mà cả « chủ nghĩa cộng sản duy danh » của đảng Thanh Niên 
cũng sở cậy vào nó. Chủ nghĩa quốc gia chỉ đưa đến thất bại. Phải tập hợp 
quần chúng công nhân và nông dân, làm cho họ giác ngộ về quyền lợi 
chung của họ, về khả năng đoàn kết của họ, và lôi cuốn họ đấu tranh có suy 
nghĩ. Phái tả đối lập phải « chinh phục số quần chúng chưa nhiễm phải 
những luận điệu theo xu hướng Stalin ». 

Tiếp đó Thâu phân tích xã hội Đông Dương đã tiến hóa theo con đường 
tư bản chủ nghĩa do thực dân xâm nhập, đại khái quan hệ các giai cấp 
trong xã hội Đông Dương như sau: 

Một bên là: tầng lóp vô sản mới mẻ (hầm mỏ, các công ty tư bản lớn 
— tàu vét, tạo tác công trình công cộng, điện lực, xi măng, nấu rượu, 
vận tải — nói chung là những công nghệ mới) bị bóc lột thậm tệ, 
chưa có kinh nghiệm chính trị; một tầng lớp nông dán bị bóc lột, 
tước đoạt đất đai (bị tầng lóp đại địa chủ, bị các công ty nhượng địa 
lớn cùng Hội Truyền giáo). Ba phần tư dán số Đông Dương là nông 
dân. Bên cạnh lóp vô sản công nghiệp, một tầng lớp công nhân 
nông nghiệp và công nhân các đồn điền cao su còn phát triển một 
cách nhanh chóng ngạc nhiên. Còn một bên là giai cấp tư sản Châu 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


151 


Âu và Trung Hoa, chúng lôi kéo giai cấp tư sản bản địa, và đồng 
thời lệ thuộc một phần giai cấp tiểu tư sản bằng cách sử dụng họ 
trong bộ máy quân sự và hành chánh tương đối quan trọng. Giữa hai 
tập đoàn đó thỉ có những tầng lóp trung gian (tiểu nông, tiểu viên 
chức, trí thức) xao động khá đông đảo, quá trình phân hóa giai cấp 
còn chưa kết thúc. 

Thế giới, mặc dù về chính trị còn bao gồm nhiều quốc gia khác 
nhau, đang hướng tới một tổng thể về kinh tế, cuộc cánh mạng tư 
sản thế giới được tiến hành song song với sự phát triển bản thân chủ 
nghĩa tư bản. Thế nên trong thế giới cuộc cách mạng dân chủ không 
còn là vấn đề. Hiện nay chỉ phải thực hiện cách mạng vô sản xã hội 
chủ nghĩa. Phải nhập làm một vấn đề giành độc lập với cuộc cách 
mạng vô sản. 

Vấn đề lưỡng nan độc lập hay nô lệ ngày nay được đặt ra dưới một 
hình thức cụ thể hơn: hoặc hướng về chủ nghĩa xã hội hoặc theo chủ 
nghĩa quốc gia. 

Qua bài viết này người ta đã thấy bộc lộ sự phân hướng cơ bản giữa lý 
luận « cách mạng tư sản -dân quyền » mà Đảng Cộng sản Đông Dương 
chấp nhận với cái lý luận gọi là « cách mạng thường trực », cơ sở lập 
trường của tả phái Đói lập. 

Quốc tế Cộng sản ra chỉ thị định nghĩa « cách mạng tư sản dân quyền » 
là giai đoạn đầu của cuộc cách mạng ở Đông Dương, giai đoạn lịch sử 
nhằm giải phóng dân tộc, thòng qua chính thể « công nông dân quyền 
chuyên chính », sẽ hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng tư sản dân 
quyền trong đó gồm cải cách ruộng đất, mà không động đến các phương 
pháp sinh sản thuộc quyền sở hữu của giới chủ tư bản. Trong chương trình 
năm 1932, Đảng Cộng sản Đông Dương tỏ bày một cách cụ thể quan điểm 
của đảng như sau: 

Tịch thu không bồi thường toàn bộ đất đai và rừng rú, toàn bộ tài 
sản của bọn đế quốc, bọn địa chủ, bọn cho vay nặng lãi, của các gia 
đình vua chúa, quan lại, hào lý. Phân chia các đất đai ấy có cho các 
công nhật nam nữ, cho nông dán nghèo và những trung nông không 
bóc lột sức lao động của người khác. Trả lại cho người cày những 
công điền và công thổ mà họ đã bị tước đoạt. 

Đối với công nhân, ngày làm 8 giờ và cải thiện căn bản những điều 
kiện lao động. Bảo hiểm xã hội do giới chủ và Nhà nước chịu chi 
phí. Quyền tự do hoàn toàn về lập hội và hoạt động cho các nghiệp 
đoàn giai cấp. 74 



152 


VIỆT NAM 1920-1945 


Còn lý luận cách mạng thường trực, do Trôtski thuyết minh năm 1905, 
vừa mới được diễn đạt tại năm 1929 lúc Trôtski bị lưu đày ở Pơrinkipo: 

Lý luận cách mạng thường trực đối với những nước lạc hậu đang 
phát triển theo xu hướng tư bản, và đặc biệt đối với những xứ thuộc 
địa và bán thuộc địa, có nghĩa là cái giải pháp chân chính và đầy đủ 
để giải quyết những nhiệm vụ dân chủ và giải phóng dán tộc chỉ có 
thể là chuyên chính vô sản (vô sản độc tài) kéo quần chúng nông 
dán theo cùng vô sản. Giai cấp vô sản một khi nắm chính quyền, 
thành một lực lượng lãnh đạo cuộc cách mạng dán chủ, sẽ không 
sao tránh khỏi và rất nhanh chóng thấy mình đứng trước những 
nhiệm vụ buộc họ phải tiến hành những cuộc đột nhập sâu vào 
quyền sở hữu tư sản (nghĩa là xâm phạm tài sản của giai cấp tư bản). 

Cuộc cách mạng dán chủ, trong quá trình phát triển của nó, sẽ 
chuyển trực tiếp thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và như vậy 
trở thành cuộc cách mạng thường trực. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không thể hoàn thành được trong phạm vi quốc gia. Cuộc 
cách mạng ấy bắt đầu trên phạm vi quốc gia, phát triển trên trường 
quốc tế và hoàn tất trên toàn thế giới, giữa thắng lợi quyết định của 
xã hội mới trên toàn quả địa cầu. 75 

Đó là một cuộc cách mạng liên tục, do giai cấp vô sản công nghiệp và 
nông nghiệp lãnh đạo, dựa vào lực lượng những tầng lớp nghèo nhất trong 
giai cấp nông dân. 


Cộng sản đối lập tả phái ở Đông Dương tuyên bố 
tháng 8 năm 1930 

Trong khi Tạ Thu Thâu và các bạn bị trục xuất khỏi nước Pháp, Phan 
Văn Hùm và Hô Hữu Tường từ Tulusơ và Lyon đến Paris vào tháng 5, họ 
tham dự biểu tình phản đối vụ kết án tử hình Yên Bái nhưng thoát khỏi lưới 
cảnh sát. Trú ngụ ở Bơruxelơ (xứ Belgikơ), họ sắp đặt ra một tờ báo in 
rônêô, tờ Tiền Quân, để thanh minh về vấn đề cách mạng Đông Dương 
trước khi nhóm « An Nam Cách mạng xuất dương » họp đại hội. Trong báo 
đó, họ triển khai những ý tưởng đồng như Tạ Thu Thâu trong tờ Sự Thật , 
nhấn mạnh sự nguy hiểm khi bám vào chủ nghĩa Tam dân (của Tôn Dật 
Tiên) theo khuynh hướng « cựu học », và cũng nguy hiểm không kém khi 
tin tưởng như « một vài anh tân học », rằng chỉ sau vài tháng học tập ở 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


153 


Môskơva thì đã thấm nhuần những lời chỉ dạy của Kac Mac và Lênin. 

Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 7, Hùm và Tường, cùng đi với hai đồng chí 
Pháp Navilơ và Môliniê, trở lại Paris không bị trở ngại gì. Họ gây dựng lại 
Nhóm người xuất dương cùng với La Văn Rớt (bí danh Lêon) và Nguyễn 
Văn Nhì, từ tỉnh lên tới, Trần Văn Sĩ (Ecnêst) và Nguyễn Văn Lịnh (Rơnê), 
sau đó có thêm một số người khác như Nguyễn Văn Nam (Ảntôny), sinh 
viên, và Nguyễn Văn Cử, vô tuyến hàng hải. 

Đồng chí Rỏsme mời họ tự do trình bày quan điểm của họ trên tờ Sự 
Thật , dầu họ không đồng ý với tất cả những thâm tín chính trị của phái Tả 
đối lập. Pierơ Fơrăn tổ chức cùng họ đi dạo trong các khu rừng quanh Paris: 
Fơrăn hướng dẫn họ hiểu biết tình hình suy luận về cách mạng trên thế 
giới; họ cũng thảo luận tiếp tục tại nhà trọ Ecnêt, 65 phố Monsiưa-lơ- 
Pơrenxơ. Chẳng bao lâu, họ lập thành Nhóm người Đông Dương trong Liên 
minh cộng sản (Phái Tả đối lập Pháp). 

Vào tháng tám, khi cuộc đàn áp đã tàn sát phong trào nông dân trong 
nước, họ xác định thái độ của họ qua việc phát hành tờ Tuyên bô'của 
những người phái tả đối lập Đông Dương , một mặt tuyên bố trung thành 
với Quôc tế Cộng sản, mặt khác biểu đạt những phân hướng tách họ khỏi 
Quôc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đây một vài 
đoạn trích: 

QTCS là tổ chức quốc tế của chúng tôi, Đảng Cộng sản là đảng của 
chúng tôi. QTCS là một tổ chức cách mạng duy nhất của giai cấp vô 
sản, dù đã bị mắc những sai lầm to lớn. Vì kỷ luật, chúng tôi tuân 
theo những quyết định của QTCS, đồng thời vẫn khẳng định quan 
điểm của chúng tôi. 

Ban lãnh đạo hiện nay của QTCS (nhóm trung phái theo Stalin), với 
chính sách giáo điều đối với các nước thuộc địa, hỗn hợp chủ nghĩa 
Tam dân tiểu tư sản với quan điểm theo chủ nghĩa Kac Mac về cuộc 
đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, đã đưa phong trào ở các xứ 
thuộc địa từ sai lầm này tối sai lầm khác. Ớ Trung Hoa sau chính 
sách nhập cục bốn giai cấp lệ thuộc Đảng Cộng sản trong Quốc dán 
đảng, tới việc phản đối thành lập Sô viết trong cao trào cách mạng 
Trung Hoa, rồi đến việc tung ra khẩu hiệu thành lập Sô viết trong 
thời kỳ cách mạng thối triều. Rốt hết là cuộc đảo chính ở Quảng 
Châu. Chính sách đó làm cho cuộc cách mạng Trung Hoa bị thất bại 
năm 1927. Chính sách đó làm hại cho việc thành lập những đảng 
cộng sản ở Đông Dương. Phái tả đối lập đang phát triển cốt để xây 
dựng lại QTCS. 



154 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ớ Đông Dương,QTCS chủ trương luận thuyết làm « cách mạng tư 
sản dân quyền quốc gia trước đã » với lý do sau đây: Nền kinh tế 
Đông Dương còn lạc hậu, công nghiệp còn ít phát triển và ít tập 
trung, do đó giai cấp vô sản Đông Dương còn yếu, thiếu kinh 
nghiệm và không có khả năng thiết lập nền chuyên chính vô sản. 

QTCS đã chủ trương một đường lối trung gian là lập một đảng gồm 
cả hai giai cấp công nhân và nông dán, bởi lẽ a) 95% dán số là nông 
dán, b) tiềm năng cách mạng của giai cấp nông dân, do tình trạng bị 
bóc lột, cũng ngang với mức tiềm năng cách mạng của giai cấp vô 
sản, nếu không nói là cao hơn. 

QTCS đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng, là phân chia 
chương trình cách mạng thành giai đoạn: 1. giải phóng dân tộc; 2. 
giành các quyền tự do dán chủ; 3. làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Khẩu hiệu của chúng ta là lật đổ chủ nghĩa đế quốc và giành lấy các 
quyền tự do dán chủ bằng chuyên chính vô sản. 

Vào lúc này, ở Đông Dương các xu hướng cách mạng khác nhau 
đang nhập khối thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tỏ rỏ hệ thống tư tưởng 
của đảng, phải chống lại những khuynh hướng quốc gia và khủng bố 
chủ nghĩa trong nội bộ đảng, chống lại thái độ quan liêu và chủ 
nghĩa kinh nghiệm mơ hồ theo lối Stalin. QTCS đã đánh giá quá cao 
lực lượng cách mạng xu hướng quốc gia. Bao giờ chủ nghĩa quốc gia 
cũng là một hệ thống tư tưởng phản động. Chủ nghĩa quốc gia rốt 
cuộc chỉ rèn đúc một xiềng xích mới trói buộc giai cấp công nhân. 76 

(Các bạn xuất dương trẻ tuổi này dường như không biết rằng lúc đó 
Đảng Cộng sản Đông Dương non trẻ chủ trương « giai cấp chống giai cấp » 
chứ không phải xu hướng « quốc gia chủ nghĩa »). 

Môliniê tự lãnh trách nhiệm chuyển giao bản tuyên bố nguyên tắc đó 
cho Trôtski, cùng với một bài khái lược của Hồ Hữu Tường về tình hình 
chính trị và xã hội ở Đông Dương, trong đó Tường nhấn mạnh đặc biệt đến 
những điều kiện cực kỳ bí mật bất hợp pháp của phong trào cách mạng, nó 
làm trở ngại cho việc liên hệ và làm cho việc thông tin khó chính xác và 
kịp thời. 

Bản tuyên bố trên gửi từ Paris tới đảo Pơrinkipô, gần Cônstăntinôplơ 
(xứ Tuyêtki), tới tay ông già cách mạng lưu ly, thất bại về chính trị ở Nga, 
bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Liên Sô và QTCS, bị áp giải từ Môskơva 
đến Alơma-Ata, rồi cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Liên Sô. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


155 


Trôtski hoan nghênh « lời tuyên bố về mặt tư tưởng được rõ ràng đồng 
nhất». 

Đối với việc những người thanh niên mới nhập cuộc này lên án quyết 
liệt chủ nghĩa quốc gia, Trôtski nhận xét ràng không phải lúc nào chủ nghĩa 
quốc gia cũng mang tính phản động, và nếu tháp tùng chủ nghĩa quốc gia 
với vấn đề ruộng đất thì có thể sử dụng nó như một động lưc then chốt 
trong cuộc giành độc lập quốc gia, động lực rất « cần thiết cho cuộc cách 
mạng Đông Dưong », đồng thời cũng cần thuyết minh cho quần chúng hiểu 
rõ « nếu chỉ duy nhất giải phóng quốc gia thì sự giải phóng chỉ là một ảo 
tưởng ». 

Phải chăng Tròtski đánh giá quá cao năng động lực một cuộc vận động 
quốc gia giữa khối nông dân nghèo chiếm 90% dân số. Vả lại họ đâu biết gì 
là chủ nghĩa quốc gia dân tộc, một dân tộc trong đó tầng lớp địa chủ và phú 
nông bóc lột sức lao động của nông dân đều là người đồng một xứ sả cũng 
như tầng lớp hào lý, chức dịch của một chính quyền thực dân, chính quyền 
ấy đè nén, áp bức họ nhưng họ ít khi thấy hình dạng. Khái niệm về quốc gia 
dân tộc chỉ là sản phẩm sỏ hữu riêng của tầng lớp trí thức, của những ông 
giáo làng, của những thầy đồ, những sĩ phu nho nhỏ khét mò dân túy. 

Tổ quốc , đối với người nông dân nghèo, chính là noi chôn cất mồ mả 
ông bà, cha mẹ gần gũi túp lều tranh mình đang ở, là mảnh đất đang cày dù 
thóc gạo từ đó không đủ nuôi sống gia đình. Còn đối với những người 
không mảnh đất cậm dùi, chỉ có đỏi bàn tay lao động làm thuê, thì làm sao 
mà họ tưởng tượng được mình là đòng bào (cùng chung một bào thai) với 
những kẻ trực tiếp áp bức bóc lột họ? Cái ý nghĩ thường trực của họ là làm 
sao có được bát com ăn hàng ngày, nộp được món thuế thân kịp thời để 
khỏi bị đóng trăng giam ở nhà làng, làm sao thoát khỏi thói tham lam của 
bọn chủ. 

Cuộc phát động nông dân trong phong trào 1930-1931 không cần thiết 
phải dống trống quốc gia dọng chuông dân tộc; đấy là một cuộc đấu tranh 
giai cấp chống lại địa chủ và chính quyền đế quốc. 

Trôtski ngỏ lời xin lỗi vì người kém biết về tình hình Đông Dưong, bởi 
người phát biểu không được cụ thể cho lấm.Trôtski khuyên nhóm Cộng 
sản tả phái nên phô bày tư tưởng cụ thể hon để tránh « những ngộ nhận có 
thể xảy ra ». Người gợi ý cho họ nên từ một bản tuyên ngôn về nguyên tắc, 
tức là một thứ thảo án, chuyển thành những chỉ trích xác đáng hon, và 
những hướng dẫn rành mạch chỉ đạo hành động. 

Không nên bác bỏ tất cả mọi sự hợp tác giữa các giai cấp. Trái 
lại, có một sự hợp tác giai cấp mà chúng ta đang tìm mọi cách 



VIỆT NAM 1920-1945 


để thực hiện, đó là: sự hợp tác giữa giai cấp vô sản với bộ 
phần nghèo nhất giữa giai cấp nông dân cùng với những 
người bị áp bức bóc lột nhiều nhất trong các tầng lớp dưới 
thấp trong giai cấp tiểu tư sản thành thị. Sự hợp tác giai cấp 
theo lối cách mạng đó chỉ áp dụng trong cuộc đấu tranh 
không thỏa hiệp chống lại các khối liên minh của các giai cấp 
có của và chủ nghĩa đế quốc, sự hợp tác mang tính chất tạo 
cho giai cấp vô sản trả thành lực lượng lãnh đạo thực sự của 
dân tộc. 

Cân phải nói rõ hơn, các quyền tự do dân chủ gợi ra nơi đây 
là những tự do nào. Nói chinh phục các quyền tự do dân chủ 
bằng chuyên chính vô sản là một cach tỏ ý kiến không rõ 
ràng. Ngoài các quyền tự do tư sản (tự do tư tưởng, báo chí, 
hội họp, v.v.) nền chuyên chính vô sản đặt vào tay giai cấp 
vô sản những phương tiện và những công cụ vật chất để tự 
giải phóng, đặc biệt là các nhà in, các gian phòng hội họp. 
Ngày làm việc ngắn hơn, đó là cái duy nhất để cho người 
công nhân có thể tham gia thực sự vào sinh hoạt xã hội trong 
xứ. Đối với nông dân, cuộc cách mạng dân chủ trước hết là 
giải quyết vấn đề ruộng đất và giải thoát khỏi gánh nặng thuế 
má và binh dịch. Nhưng chúng ta không thể thiết lập được 
nền chuyên chính vô sản nếu chúng ta chưa trãi qua thực 
nghiệm mà đã khước từ dân chủ quyền. 77 



IX 

Phong trào Nông dân 
1930 -1931 


Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, sau khi nhiều làng mạc ở Bắc Kỳ bị 
dìm trong máu lửa và các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng bị đua lên 
máy chém,, trong lúc những vụ bắt bớ giam cầm, những vụ xét xử kết án 
liru đày đang tiếp diễn, thì tinh thần vùng dậy cách mạng vẫn không ngưng 
biểu thị mãnh liệt hơn bao giờ cả, và một cuộc bùng nổ thứ nhì đã diễn ra, 
đó là phong trào nông dân 1930-1931. 

Trong vòng hơn một năm, chính quyền đế quốc thực dân phải đương 
đầu, không còn phải với tầng lớp trí thức yêu nước bất mãn âm mưu nổi 
dậy, mà phải đương đầu cả một phong trào rộng lớn nảy sinh từ trong giới 
bị khốn khổ bần cùng thúc dục, phát khởi từ trong phần đông quần chúng 
dân cày nghèo, dân không mảnh đất cậm dùi, những người công nhật, 
những người ở đọ. 

Đảng Cộng sản huy động họ và tổ chức những cuộc biểu tình quảng đại 
quần chúng lúc đầu có tính cách hòa bình, để đòi thỏa mãn những yêu sách 
về kinh tế cấp bách. Sau đó Đảng Cộng sản hướng họ vùng lên lật đổ chính 
quyền đế quốc thực dân, đoạt lấy chính quyền, thiết lập một chế độ Soviêt 
công nông Thời đó tầng lớp thợ thuyên và phu phen trong các xí nghiệp 
mới chỉ là một lực lượng vừa phôi thai và do dự, còn chính quyền thực dân 
thì không có một biểu hiện nào tỏ rằng nó đang lần hồi bại hoại. Đỉnh cao 
phong trào này là Sôviết Nghệ Tĩnh, vừa thiết lập nhanh chóng bị dìm 
trong bể máu. 

Đó là một thất bại có tiếng vang lừng. Sách lược về « thời kỳ thứ ba » 
(x.trên) của Quốc tế Công sản đã dẫn đến thảm trạng vô số nông dân bị 
tàn sát còn Đảng Cộng sản thì hoàn toàn bị phá hủy. 

Vào năm 1929, cơn bão tháng bảy, nắng hạn, nạn châu chấu đã tàn phá 
cả ba kỳ. Tháng giêng năm 1930, tại Trung Kỳ, mùa lúa mới bị sương giá 



158 


VIỆT NAM 1920-1945 


phá hại. Giá bán lẻ một cân gạo tăng từ 10 xu lên 17 xu. Nông dân nghèo 
đang mấp mé chết đói. làm sao họ trả nổi thuế thân đây, một loại thuế quá 
nặng đánh theo đầu người, cùng với thuế ruộng đất, thuế chợ, thuế câu cá, 
thuế hái củi... đã tước đoạt của người nông dân nghèo số sản phẩm mà họ 
phải lao động trong một hai tháng mới làm ra. Thêm vào nỗi khốn khổ của 
họ lại còn có thuế gián thu về rượu, thuốc lào, diêm, và nhất là thuế muối 
làm cho giá muối cũng đắt như gạo. 

Nông dân hiệp nhau tuần hành, kéo đến các trung tâm hành chính để 
xin giảm thuế thân và xin hoãn kỳ nộp thuế. Phong trào bắt đầu, chủ yếu ả 
Nam Kỳ và Trung Kỳ, vào ngày mùng 1 tháng Năm năm 1930, thời hạn 
cuối cùng phải nộp thuế thân. 


Ở Bắc Kỳ 

Có lẽ vì bị khủng bố dữ dội từ tháng hai trở đi còn tiếp tục, nên rất hiếm 
người cùng khổ ỏ đồng ruộng đáp ứng lời kêu gọi đấu tranh của Đảng 
Cộng sản. Trong tỉnh Thái Bình, vào ngày 1 tháng Năm chỉ có vài trăm 
người tuần hành đến tỉnh lỵ không vũ khí và không bạo lực. Tuy vậy họ 
cũng bị lính gát An Nam giải tán và bị viên công sứ bắn vài phát súng lục. 
Một người bị thương. Cũng thế, nhà cầm quyền không tiếp kiến dân biểu 
tình vào tháng chín và tháng mười ở Hải Phòng, Thiên Ái và Nam Định, 
nơi có truyền đơn và cờ đỏ xuất hiện và có một chiến sĩ cách mạng hô hào 
thợ thuyền đang trên đường đi làm, kêu gọi họ ủng hộ phong trào nòng 
dân. 


Ở Nam Kỳ 

Ớ vùng ngoại ô Sài Gòn, nơi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương bí mật đóng trụ sở, không khí hoạt động sôi nổi từ trước ngày 
1 tháng Năm. 

Một cuộc động viên đấu tranh ngấm ngầm tiến hành mặc dù có những 
cuộc bắt bớ giam cầm hệ trọng tiếp sau vụ ám sát ở đường Bacbiê. Một bài 
hát mới lưu hành trong dân chúng theo một điệu dân ca xưa: 


Mỗi năm đến ngày 1 tháng Năm 
Khắp cả Năm Châu, anh em lao động 
Biểu tình thị oai, nơi nơi đều tổng bãi công 
Để kỷ niệm cái ngày đấu tranh 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


159 


Của dán thợ Sicagô. 

Ngày xưa nổi lên bắt buộc chính phủ Hoa Kỳ 
Phải thi hành luật ngày làm tám giờ, 

Cùng luật bảo hộ nhân công. 

Cuộc tranh đấu được thắng lợi hoàn toàn... 

Trong các ngõ xóm ở ngoại ô Sài Gòn, ở Gia Định, ở Gò Vấp, cũng như 
ở ngay trong thành phố Sài Gòn phất phới nhiều băng khẩu hiệu và truyền 
đơn xuất hiện tại khu chợ Bến Thành, tại Công xưởng thành phố, tại Nhà 
Bè, trước các trạm dầu hỏa của hãng Pháp-Á và Stănđa Oilơ, kêu gọi đấu 
tranh chẳng những đòi ngày làm tám giờ lại còn hô hào « đánh đổ đế quốc 
Pháp ». 

Vào ngày 1 tháng năm, công nhân hưởng ứng rất kém: 250 phu và thợ 
nhà máy điện Chợ Quán (Chợ Lớn) tiến hành bãi công xung quanh anh cai 
Nguyễn Thái, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và là người khởi 
xướng tổ chức bí mật Liên đoàn công hội Nam Kỳ. Ớ trạm hỏa xa Dĩ An, 
gần Biên Hòa, các xưởng thợ vắng người. Chánh mật thám Nađô hạ lệnh 
bắt những người đốc xuất làm reo. 

Những trung tâm đầu não chế độ thuộc địa không bị xáo động, ngay cả 
ở Thủy binh xưởng Ba Son, nơi đã bị một cuộc bãi công lớn làm liệt bại hồi 
năm 1925. Ớ các sở như sở Hỏa xa đường sắt cùng xưởng kỷ nghệ FACI 
(Forges, Ateliers & Chantiers đTndochine) công nhân cũng không rụt rịt. 
Các nghiệp đoàn hoạt động cực kỳ yếu ớt trong vòng bí mật. Kinh tế 
khủng hoảng, nạn thất nghiệp đe dọa, gây nên tình trạng do dự trong hàng 
ngũ thợ thuyền. Nông thôn càng thất vọng vì không được thợ thuyền hỗ trợ 
chút nào. 

Chúng ta không thể xem như thợ thuyền tranh đấu để phò trợ nông dân, 
hai cuộc bãi công đã kể trên cùng các cuộc bãi công khác vào tháng mười, 
như 150 thợ và culi hãng Đông-Á và 80 phu đồn điền Phước Hòa ngưng 
việc, như qua tháng chạp 150 phu đồn điền cao su Misơle ỏ' Phú Riêng làm 
reo, và cả một vài cuộc bãi công không có kết quả vào năm 1931. 

Tại Nam Kỳ, nông dân bắt đầu quần hiệp tuần hành từ ngày 1, 3 và 9 
tháng năm, trong các tỉnh trồng lúa ở trung tâm, ở Cao Lãnh (Sa Đéc), ở 
Chợ Mới (Long Xuyên). Dân biểu tình xin hoãn nộp thuế thân, thứ thuế 
đánh vào mọi người dân bản địa từ 18 đến 60 tuổi, rồi họ tự giải tán, tin 
tưởng yêu cầu của mình sẽ được xem xét. 

Ngày 13, tại Tân Dương (Sa Đéc), một ngàn dân làng không thỏa mãn vì 
bị thất hẹn, bèn bắt lý trưởng phải mời quan chủ tỉnh người Pháp là 
Eskividôn tới để họ trực tiếp đưa yêu sách: giảm thuế thân một đông bạc, bỏ 



160 


VIỆT NAM 1920-1945 


thuế sát sinh, trả tiền công những ngày đi sưu dịch. Eskividôn đối phó bằng 
cách hạ lệnh bắt hàng trăm người, trong đó có anh Bảy, cựu học sinh trước 
kia có tham gia bãi khóa, và thầy giáo Tư, hai người dẫn đầu đoàn biểu tình. 

Tỉnh Cân Thơ, một phong trào đưa yêu sách tiến hành: ngày 12, ba làng 
bị buộc phải đi đắp con đường từ Cái Vồn đến Tân Phong, khước từ không 
cung ứng nhân công lao dịch bắt buộc. Ngày 20, 500 dân cày tuần hành tới 
0 Môn, đàn bà trẻ em đi đầu. Cuộc diễu hành mang dáng dấp chính trị: cờ 
đỏ xuất hiện với biểu hiện búa liềm, và những biểu ngữ đòi thả những nông 
dân bị bắt. Vài loạt đạn cảnh cáo, khoảng hai chục người bị bắt, đám đông 
giải tán. 

Tờ báo Cờ Đỏ bí mật in bằng bản kẽm, mang tiêu đê Học lý thuyết Kac 
Mac mà không hành động thì cũng như không, kêu gọi nông dân nghèo gia 
nhập vận động và chào mừng những dân làng biểu thị tình đoàn kết với 
những người biểu tình đã mang thức ăn và đồ uống để khuyến khích họ. Tờ 
báo ca ngợi những sự kiện có khả năng đưa tới thắng lợi cuối cùng (nhưng 
than ôi chỉ là ảo tưởng mà thôi!). 

Từ đây chỉ những loạt đạn từ những khẩu súng muskơton, những khẩu 
súng lục bắn ra là tiếng trả lời duy nhất cho những đòi hỏi của nông dân. 

Ngày 28, Chợ Mới lại nổi dậy lần nữa vì thấy không có gì đáp lại yêu 
sách hoãn nộp thuế đề nghị từ đầu tháng. Cuộc diễu hành tiến bước được 
ba trăm mét. Tên cò mật thám Nađô không ngăn cản nổi bước tiến của 
đoàn biểu tình, tốp lính tùy tùng nổ súng. Bốn người chết và một số bị 
thương. Ba người trong số bị thương chạy trốn được, nhung hỏm sau bị bọn 
hương chức giao nộp. Hàng chục người bị bắt. 

Ngày 29, đoàn biểu tình kéo đến quận 0 Môn: 3.000 nông dân đòi thả 
những người bị bắt ngày 20. Lính lưu động giải tán họ, bắt ba chục người. 
Họ bị xử tại chỗ. Đó là vụ kết án « đầu tiên » mở đầu hàng loạt những vụ 
kết án những người bị bắt tại trận « những hành động phá hoại an ninh 
công cộng », án quyết lên tột tới 5 năm tù. 

Một truyền đơn ký tên Tổng Nông hội Nam Kỳ phân phát trong tỉnh 
Gia Định ca ngợi tinh thần chiến đấu của nông dân, keu gọi « Đả đảo đế 
quốc Pháp, quan làng 78 , địa chủ! » 79 Hoài niệm vong linh anh em bị tàn sát 
ở Vinh, ở Thái Bình. 80 

Nổ súng, bất bớ, không chặn được những đoàn người cùng khốn diễu 
hành. Họ làm rung chuyển 13 trong số 20 tỉnh ở Nam Kỳ, tương tợ năm 
1916 khi chính quyền thuộc địa tiến hành tuyển mộ quân « tình nguyện » 
sang Tây đánh giặc. 

Ngày 2 tháng sáu, ông Thanh, một cựu hương chức dẫn đầu dân biểu 
tình ở Vĩnh Long. Hàng trăm người bị bắt và bị kết án liền tại trận như ở 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


161 


Ô Môn vừa rồi. 

Phong trào lan rộng ngoại ô Sài Gòn, huy động các vùng dân cư đã 
từng ủng hộ Nguyễn An Ninh những năm 1926 -1929, sau đó người ta 
mệnh danh là vùng ngoại ô đỏ thành phố Sài Gòn. 

Trong đêm mồng 3, sáu trăm nông dân do thầy giáo Hồ Văn Long dẫn 
đầu biểu tình ở Bà Hom (Chợ Lớn): 1 người chết, 5 người bị thương. Viên 
cò mật thám Campana bấn họ bằng khẩu súng trường cỡ 22 (y xứng đáng 
với biệt danh tên cò 22 long. Hai chục người bị bắt giam tại nhà hội làng 
Bà Hom; một nhóm thứ hai tới giải thoát họ. Lính lưu động cùng san đầm 
đến tiếp viện bắt thêm ba chục người. 

Ngày 4, tại Hóc Môn (Gia Định), nông dân các làng kế cận liên tiếp 
ba đợt kéo đến quận, đưa ra yêu sách không chỉ về giảm thuế thân và hủy 
bỏ ngày sưu dịch cùng các thứ thuế chợ, thuế xe giao thông, mà còn đòi 
bầu cử hương chức làng và đòi bỏ lối hương chức làng tự tuyển nhau, đòi 
thả những người bị bắt và ngưng đàn áp trả thù. Đó không phải là một 
tiếng hô xung trận, nhưng cơ quan mật thám ở Thủ Dầu Một và Thủ Đức 
vẫn đưa viện binh tới; lại thêm 5 người chết, 20 người bị thương và 30 
người bị bắt. 

Cũng ngày mồng 4 tháng sáu đó, trời vừa sụp tối, lính lưu động bắn vào 
đám đòng vây quanh dinh chủ quận Đức Hòa (Chợ Lớn). Người ta không 
biết số người chết là bao nhiêu đêm hôm đó. Một ông hương chức làng nói 
người ta để mặc cho những người biểu tình mang đi những người bị chết và 
bị thương. 

Trưa ngày mồng 5, một đoàn nông dân dài hai trăm mét đi ngang Bến 
Lức kéo lên Chợ Lớn để trinh yêu sách cho quan chủ tỉnh Rơnô. Nông dân 
thật kiên nhẫn, họ đứng đợi dưới ánh nắng chang chang. Hôm sau, họ lại 
đến, và khi Rơnô tới, họ giao đơn thỉnh nguyện tập thể rồi về luôn để tránh 
điều thiệt hại có thể xảy ra. 

Ngày 11, biểu tình ở Chợ Đệm (Chợ Lớn): 300 công nhân đòi thả 
những người bị bắt (ruộng lúa đang mùa cày cấy) và đòi bỏ thuế đánh cá. 
127 người bị bắt. 

Các phiên tòa tiểu hình liên tục nhóm xử ở Sài Gòn, ở Vĩnh Long, Mỹ 
Tho, tuyên án tù có kẻ bị tới 5 năm. 

Nhiều truyền đơn rải rác khắp nơi. Một lá kêu gọi: 

Phản đối khủng bố. Hãy chiến đấu lật đổ đế quốc Pháp, địa chủ, 
quan làng, thành lập chính phủ công nông, tịch thu ruộng đất trong 
tay địa chủ An Nam và ngọai quốc chia lại dán cày nghèo! 

Đảng Cộng sản Đông Dương 

Tháng sáu năm 1930, một tháng đáng ghi nhớ: 

- Sát nhân chính thức 13 lãnh tụ VNQDĐ, ngày 17 tại Yên Bái; 



162 


VIỆT NAM 1920-1945 


- 19 người bị trục xuất khỏi nước Pháp tới Sài Gòn ngày 24, trong đó 
có Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh... Họ sẽ gây dựng ở 
Đông Dương một trào lưu cộng sản phê phán, toan thức tỉnh ý thức phu 
phen thợ thuyên, còn chậm trễ so với tinh thần chiến đấu của nông dân. 

- Ngày 25, trên một chiếc tầu thủy dừng lại ở Vũng Tàu thấy một lá cờ 
đỏ kéo lên. Tàu chở 132 tù nhân bị kết án ở Yên Bái họ kéo cờ trong lúc 
chuyển sang qua một chiếc tàu khác để đưa ra Côn Đảo. 

- Bản công bố của viên chủ tỉnh Lalôrêttơ phát ra tại Cân Thơ, nhắc lại 
đạo luật ngày 7 tháng sáu năm 1841 và điều khoản 91 bộ luật hình do sắc 
luật ngày 4 tháng mười năm 1927 sửa đổi: 

Cấm bất kỳ một cuộc tụ tập nào trên đường sá. Những ai tham gia 
một cuộc tụ tập trên đường sá, sau khi bị cảnh cáo lần thứ hai, mà 
vẫn cứ tiếp tục thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc 5 năm 
tùy theo tụ tập ban ngày ban đêm, và tùy theo người tham gia có 
mang theo vũ khí hay không. Những kẻ chủ mưu triệu tập cuộc họp 
sẽ bị kết án ở mức tối đa, hoặc ở mức những tội trạng cao hơn. Tất 
cả những kẻ nào soạn thảo, phân phát hay dán những bài viết hoặc 
bài in xúi dục dân chúng làm loạn sẽ bị kết án trên 2 năm tù. Tất cả 
những kẻ nào cắt đường dây điện thọai và làm tắc nghẽn giao thông 
dưới bất kỳ hình thức nào cản trở nhà chức trách giao thông trong 
thời loạn thì có thể sẽ bị kết án nhiều năm khổ sai tại Côn Đảo. 81 

Cố ý trấn an dân chúng, thống đốc Nam Kỳ Kơrôthâyme đưa ra những 
biện pháp trì hoãn: không đòi thuế thân những năm trước 1930; người An 
Nam không bị buộc phải nộp thuế thân tại nguyên quán; cho tới ngày 1 
tháng 8 họ có thể nộp thuế của mình; những người nộp thuế trễ có thể khỏi 
bị phạt (5 ngày tù và phạt tiền 15 íorăn) nếu họ đóng đủ tiền ngay sau khi 
chủ tỉnh xem xét trường hợp của họ 82 ; thuế thân được giảm từ 6-7 đồng 
còn 5 đồng rưỡi. 

Cuối tháng 6, sau vụ bắt bớ 11 nông dân biểu tình ở Bà Quẹo, mật thám 
càn quét và xét nhà lung tung làm náo động cả vùng. 

Tháng 7- 1930, Đảng Cộng sản tuyên chiến công khai với đại biểu tư 
sản và địa chủ trong đảng Lập hiến. Chiều ngày chủ nhật 13, trụ sở của hai 
tòa báo Đuốc Nhà Nam và Diễn đàn Đông Dương (La Tribune 
Indochinoise) của đảng Lập hiến bị phá phách: Nguyễn Phan Long gợi ý 
cho thống đốc Nam Kỳ Kơrôthâyme dùng vòi rồng phun nước và hơi cay 
để giải tán nông dân thay vì dùng súng đạn. Từ đó trong dân chúng gọi y là 
Long-hơi-cay. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


163 


Ngày 14, hai tỉnh Sa Đéc và Long Xuyên, nơi khởi đầu các cuộc biểu 
tình, sôi động trở lại: hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông 
Dương dân chúng tụ tập để phản đối việc tổ chức ngày lễ 14 tháng 7. 

Ớ Sài Gòn, ngày 19, nhân tòa kết án trong vụ ám sát đường Bacbiê đã 
làm Đảng Cộng sản mất khoảng ba chục đảng viên, và việc ba người 
Thanh Niên bị tử hình làm náo động dư luận. 

Rạng sáng ngày 1 tháng 8, một lá cờ đỏ phất phới trên nóc nhà máy 
rượu Bình Tây. 200 thợ bãi công tại hãng dầu hỏa Pháp-ÁỞ Nhà Bè, trong 
khi ở các tỉnh Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Trà Vinh và Sa Đéc nhiều 
nơi có vài trăm nông dân tụ họp, nhưng họ tự giải tán khi làng lính khởi 
đầu cảnh cáo. 

Ngày 22 tháng 8, thêm hai người bị bấn chết trong cuộc biểu tình ở Cao 
Lãnh (Sa Đéc), qua ngày 23, ở Hóc Môn, nhiều biểu ngữ đỏ nhắc nhở vụ 
đế quốc Mỹ ám sát Săccô và Vănzêtti ngày 23 tháng 8 năm 1927. 

Phong trào còn lan ra các tỉnh Tân An, Vĩnh Long, Cân Thơ, Bến Tre. 
Nông dân thị oai rải rác khắp nơi và thường về đêm, tương tợ phong trào 
nông dân dấy loạn. Họ đánh trống (đoạt trong nhà hội làng) kêu gọi tập 
hợp, tự vũ trang bằng gậy gộc, rựa, và vài khẩu súng săn. 

Trong làng mà hào lý địa phương truy nã kẻ tình nghi để nộp cho mật 
thám, nòng dân bất đâu trả thù. Nhóm tòa án cách mạng, họ xử tử bọn 
hương chức làng cảnh sát. Vào tháng 7, họ bắn chết tên Huợt, hương 
trưởng làng Tân Tạo, gần Chợ Lớn. Tháng 9, đến lượt hương cả Dương và 
hương quản Mây, làng Hựu Thạnh; hương cả Nam ở làng Đức Hòa cũng 
suýt chết. Tổng cộng ba hào lý bị hành quyết. 

Qua ngày 24 tháng 8, nông dân phá hủy các nhà hội làng, đốt sạch 
các giấy tờ lưu trữ, sổ thuế, đốt nhà hương chức làng cảnh sát ở Phước 
Vân, Hựu Thạnh, Tân Bửu, Lang Sơn (thuộc tỉnh Chợ Lớn), Xuân Thới 
Tây (Gia Định), Phan Thới và Châu Bình (Bến Tre). Năm 1931 tháng 3, 
họ còn thiêu hủy giấy tờ, sổ thuế lưu trữ ở các làng Phước Thuận, Tân 
Hương, An Hiệp và Châu Bình, rồi đến làng Long Hòa, cũng trong tỉnh 
đó vào tháng 4. 

Nếu số người tham gia các cuộc tập hợp chỉ còn độ vài trăm, thì trái 
lại, những biểu hiệu của đảng cộng sản lại thấy xuất hiện nhiều hơn, 
cùng những cờ đỏ và truyền đơn kêu gọi ủng hộ cuộc khởi nghĩa ở Nghệ 
Tĩnh. 

Ngày 19 tháng 9 năm 1930, làng lính săn người và bắt bớ ở miệc Đức 
Hòa và Thạnh Lợi (Tân An). Xét nhà Nguyễn An Cư, chú của Nguyễn An 
Ninh ở Hóc Môn rồi bắt tất cả những ai có mặt tại đó. Ban đêm, Sài Gòn 
tràn ngập truyền đơn in bản kẽm. Liền sau đó, ngày 21, máy in truyền 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


165 


đơn và báo Cờ Đỏ bị khám phá ở sở Ba Son (xưởngThủy binh), Nguyễn 
Hoàng, 21 tuổi, thư ký bị bắt quả tang tại phòng làm việc. 

Tháng 10, tháng kỷ niệm Cách mạng Tháng mười, nhiều sự biến xảy ra. 

Nhiều cuộc phát chẩn lúa ở Cà Mau và Giá Rây (Bạc Liêu), nơi cơn bão 
vừa phá hủy mùa màng, và cũng là nơi mà số điền chủ 7,2%trong dân số, 
tập trung trong tay 65% ruộng đất, bọn cầm quyền dùng biện pháp đó để 
làm yên lòng dân chúng. 

Mặc dù mật thám làng lính hàng loạt bắt bớ, tra tấn lung tung, tòa án 
xét xử kết án không ngưng, truyền đơn vẫn rải đêu, kêu gọi kỷ niệm Cách 
mạng Tháng mười Nga năm 1917, thông báo Sôviêt thành lập ở Nghệ Tĩnh 
(Bắc Trung Kỳ), thúc dục hành động quyết liệt: 


Đả đảo đế quốc, tư bản, quan làng, địa chủ! ũng hộ phong trào 
tranh đấu Nghệ Tĩnh, hãy thành lập chính quyền của công nhân và 
nông dán! Cách mạng Đông Dương muôn năm! Đảng Cộng sản 
Đông Dương muôn năm! 

Úy ban chấp hành lâm thời Nam Kỳ 83 

Trong đêm 11 rạng ngày 12 tháng 10 năm 1930, mật thám còn thâu cả 
một bộ đồ in sao trong một túp lều tại làng Thuận Kiều (Gia Định). 

Chính quyền thực dân không ngăn chặn nổi nông dân ly loạn. Trong 
tháng đó, nhiều đôn bốt mới xây dựng ở Hóc Môn 84 , Bà Điểm, Đức Hòa 
(Gia Định), « mười tám thôn vườn trầu » một vùng nổi tiếng chống Tây từ 
buổi đầu - cũng như trong Đồng Tháp Mười trên sông Vàm cỏ, đối diện 
Bến Lức (Tân An), ở Cao Lãnh (Sa Đéc)... Lính tập An Nam bị tình nghi, 
lính Cao Mên thay thế. 

Từ 13 đến 18, 600 công nhân bãi công năm ngày tại hãng Đông-ÁỞ 
Vĩnh Hội. Một dự án luật chống đình công « bất hợp pháp » (nhưng cuộc 
đình công nào mà chẳng bất hợp pháp ?) công bố: 

Tất cả thợ thuyền và nhân viên người bản địa làm ở các sở tư phục 
vụ lợi ích công cộng, nếu đình công mà không báo trước từ hai tuần 
đến một tháng, sẽ bị phạt từ 6 ngày tới 6 tháng tù và phải nộp tiền 
phạt từ 16 đến 600 íơrăn hoặc một trong hai hình phạt đó. Bị coi là 
bất hợp pháp tất cả những cuộc đình công nào có tính chất gây rối 
ren lâu dài cho công chúng. 

Tất cả những ai tham gia hoặc xúi giục bãi công bất hợp pháp sẽ bị 
phạt tù từ 6 ngày đến 2 năm và phải nộp một số tiền từ 16 đến 2.000 
íơrăn. 85 



166 


VIỆT NAM 1920-1945 


Từ đó tới cuối năm nông dân còn biểu tình 7 lược, dân thành phố họp 3 
cuộc mít ting trong các nẻo đường và các khoảng đất hoang ở Sài Gòn (từ 
15 đến 200 người tham gia, một người bị thương, nhiều người bị bắt), rải 
truyền đơn khấp khấp. Nhiều vụ kết án. 

Một lần nữa, những người theo phong trào Nguyễn An Ninh lại bị bắt, 
trong đó có cả hương thân Ngà vừa mới được thả ra sau hai năm ngồi tù. 
Lý do bắt Ngà: một người bạn của Ngà đã ra điều giễu cợt, anh ta treo một 
tấm biển đề cấm lính cảnh sát vượt qua một ngã tư gần chợ Bà Quẹo. 

Khám Lớn Sài Gòn quá đầy ói, số thặng bị nhốt chật chội trong dải nhà 
tù mới cất thêm ở Phú Mỹ xóm Thị Nghè. 

Tận cuối năm 1930, lại thêm một cụôc lùng sục săn người: 300 lính lưu 
động, san đầm cùng hương chức làng đổ vào khu vực Đức Hòa. 

Vào tháng giêng năm 1931, bọn thống trị thiết lập một chế độ trách 
nhiệm tập thể tại Cao Lãnh (Sa Đéc), buộc 2300 nông dân phải ký vào một 
« bản tuyên bố tuân phục ». 

Những người ký tên vào chứng thư này chính thức khước từ học 
thuyết cách mạng mà họ bị lôi kéo vào, và xin cam đoan bằng 
cách ký tên hoặc in dấu tay: 1. Tôn trọng tuyệt đối quyền tối cao 
của người Pháp; 2. Không phản đối trật tự xã hội hiển hiện; 3. 

Đảm bảo tình trạng yên ổn công cộng trong làng xóm; 4. Tố cáo 
những hoạt động lật đổ chính quyền Pháp; 5. Không che dấu và 
đồng thời cam đoan giao nộp những kẻ đang bị hay sẽ bị pháp 
luật truy tố, dù cho kẻ đó đã là người chỉ huy trực tiếp hay là bạn 
cùng chiến đấu của họ. 

Trong bài diễn văn của chủ tỉnh Lalôrêttơ thốt ra với họ, có đoạn: 

Nước Pháp, đó là quan chủ tỉnh, quan tòa và lính san đầm. Nhưng 
nước Pháp cũng là những cái cầu hiện nay bằng bêtông thay thế cho 
những cái cầu bằng tre mọt ngày xưa- 85 

Ngày 8 tháng 2 năm 1931, ngày kỷ niệm đệ nhất chu niên khởi nghĩa 
Yên Bái. Ớ Sài Gòn, cổng sân banh tràn nghẹt người kéo nhau ra khi trận 
đá chấm dứt. Tiếng súng nổ. Thanh tra mật thám Lơgơrăn ngã gục khi hấn 
ta định bắt một diễn giả ca ngợi cuộc khởi nghĩa dân tộc. Người thiếu niên 
tên Hui (Lý Tử Trọng), 15 tuổi, từ Quảng Châu về, bị bắt giữ, bị xem là thủ 
phạm rồi bị chém đâu lúc tảng sáng ngày 20 tháng 11 trước cửa khám lớn 
Sài Gòn. Tù chính trị nổi lên phản đối cuộc sát nhân theo pháp luật này, họ 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


167 


la lên vang dậy « đả đảo khủng bố! đả đảo đế quốc Phap! » tiếng hô hét 
vượt khỏi tường nhà ngục náo động phố xá giữa châu thành. Vòi rồng chữa 
lửa phun nước nhận chìm những tiếng thét của họ, ngục tốt áp vào tung 
hoành đánh đập đổ máu, đóng chân họ vào cùm sắt. 

Ngày 13 tháng giêng 1931, 80 người làm công hãng dầu lửa Stănđa 
Oilơ ở Nhà Bè bãi công khi một người phu ở kho dầu bị đuổi việc. Vào 
tháng 3, cũng tại kho dầu đó, có kẻ lén phóng hỏa, cắt dây điện tín, điện 
thoại. Dân thợ tước vũ khí bọn lính lưu động trong lúc chúng cản ngăn 
mấy người diễn thuyết, trong khi đó một tên lính bị thương, tên Thọ, sau 
đó hấn chết ở nhà thương. 

Trong tuần tháng giêng, tháng 3 và tháng 4, mật thám khám phá ở Sài 
Gòn ba « nhà in » (một ở phố Đại tá Buđonnê, một ở đại lộ Kitsơne và một 
ở phố Sâmpa-nhơ), là những nơi in ấn báo Cờ Đỏ, Cờ Vô Sản, Nhà Quê, và 
cả những truyền đơn và sách báo của Đảng Cộng sản Đông Dương, hơn 
hai chục người bị bắt. 

Các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
lần lượt lọt vào lưới mật thám. Dương Hạc Đính, người sáng lập báo Cờ 
Đỏ và Ngô Gia Tự bị bắt ngày 31 tháng 5 năm 1930; Lê Văn Kiệt từ 
Môskơva về, bị bắt vào tháng giêng năm 1931, Bùi Công Trừng vào tháng 
2. Ngày 18 tháng 4 đến lượt Trần Phú, tổng bí thư của đảng, cùng với 200 
người khác bị tình nghi, trong một trận bố ráp lớn ở Sài Gòn. Trần Phú sau 
đó bị mật thám tra tấn đến chết ngày 6 tháng 9 năm 1931. Những người bị 
giam khác đến tháng 5 năm 1933 mới bị xét xử. 

Điểm lại trong bốn tờ báo hàng ngày ở Sài Gòn, ta thấy từ tháng 5 năm 
1930 đến tháng 6 năm 1931 có tới 124 cuộc nông dân biểu tình. Sở mật 
thám ghi 24 cuộc bãi công ở Nam Kỳ. Từ ngày 9 tháng 12 năm 1929 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 1931, tòa án kết án về tội phạm chính trị: 2791 nông 
dân, 374 công nhân kỷ nghệ, 28 giáo viên và 18 viên chức, trong số 3552 
người bị truy tố. 86 


Ở Trung Kỳ 

Sôviết nông dân Nghệ Tĩnh tháng 9 năm 1931 

Ngày 1 tháng 5 năm 1931, 1500 nông dân vùng lân cận thành phố Vinh 
lặng lẽ tiến về phía nhà máy diêm Bến Thủy. Đoàn người không mang phù 
hiệu, không vũ khí, « người ta chỉ nghe thấy ba ngàn tiếng chân trần bước 
trên đất ». Không để cho nông dân lôi kéo công nhân vào phong trào. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


169 


thanh tra Pơti, phụ trách đội cảnh vệ An Nam, cho ba mươi lính gác trong 
xưởng, không một ai được động địa. Đoàn nông dân cứ tiến bước. Pơti hạ 
lệnh bắn. 5 người chết, 15 bị thương. Sau đó công sứ Lơ Fỏl ước lượng 
khoảng 15 người bị chết và cho đó là « những người cộng sản biểu tình 
định chiếm nhà máy diêm Bến Thủy ». 

Ngày 3, tại làng Hạnh Lâm (Thanh Chương), nông dân tập hợp nhàm 
chiếm lại những công điền công thổ bị tên Ký Viễn gian hùng thu đoạt. Tên 
chủ đồn điền nầy khoáng trương vùng đất nhượng của hắn bằng cách lấn 
sang cả đất làng, theo lời tổng đốc Phạm Bá Thọ ở Vinh. Những đơn khiếu 
nại từ trước tới lúc đó gửi đến công sứ ở Vinh nhưng không kết quả. Thanh 
tra Pơti, ngày 5, cũng can thiệp một cách tàn bạo như ở Bến Thủy. Hắn cho 
bắt 9 hương chức, cho họ là kẻ trách nhiệm, đem nhốt trong chùa. Dân 
làng bao vây ngôi chùa phản đối. Poti hạ lệnh bắn: 16 người chết, 15 người 
bị thương. Cũng thằng Pơti riây vào tháng 10, ra lệnh đốt các làng Yên Tha 
và Yên Phúc (như lời khai của hắn năm 1933 trong vụ án lính lê dương). 
Phạm Bá Thọ sau đó bị cách chức tháng chạp vì không thi hành những 
lệnh quá dã man trên. 

Vào tháng 6 và tháng 7, những cuộc biểu tình đòi hỏi lợi quyền kinh tế 
lan rộng, tuy không đổ máu nhưng không đạt kết quả: trong tỉnh Nghệ An, 
tại các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Đồ Lương, họ đòi bồi thường cho 
những nạn nhân ngày 1 tháng 5; rồi ở Hà Tĩnh, tại Can Lộc; ở Nha Trang, 
tại Tân Định. Bắt đầu từ tháng 8, những cuộc biểu tình biểu lộ tính chất 
chính trị một cách công khai. 

Những tỉnh đầu tiên rung chuyển mạnh mẽ nhất là những tỉnh phía Bắc 
Trung Kỳ, những tỉnh nghèo đói cùng cực Nghệ An và Hà Tĩnh. Đi theo 
con đường đàn anh đã vạch trong phong trào 1908, nông dân trong hai 
tỉnh tuần hành nhằm đòi giảm thuế thân, bỏ sưu dịch và canh gác luân 
phiên, những yêu sách muôn thủa của người bần cùng. Nhưng lần này họ 
được những trí thức trẻ tuổi đào tạo ở Quảng Châu và Môskơva về, tổ chức 
và lãnh đạo. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh của Đảng Cộng sản huy động lực 
lượng nông dân đứng lên cướp chính quyền. 

Những cuộc tuần hành thị uy cứ bành trướng mạnh lên và biến thành 
một phong trào bạo động khởi nghĩa vào tháng 9 và tháng 10 năm 1931. 

Dân biểu tình tấn công nhiều đợt vào các huyện lỵ Nam Đàn, Đồ 
Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc (Nghệ An); Can Lộc, Kỳ Anh, Hương 
Sơn (Hà Tĩnh ), cắt các đường dây điện tín, đập tan các trụ sở cảnh sát bản 
địa, thả các tù nhân, phá hủy các trạm phân phối rượu; phóng hỏa các nhà 
ga, một số nhà thờ; giết chết những tên quan lại và hương chức mà dân 
căm ghét. 



170 


VIỆT NAM 1920-1945 


Trong bản tường trình của viên thanh tra chính trị Trung Kỳ gửi cho 
khâm sứ ngày 3 tháng 10 năm 1930 có đoạn: 

Chức việc cai trị không kiểm soát nổi nhiều nơi thuộc Vinh và Hà 
Tĩnh. Không còn chính quyền ở đó nữa. Hai huyện Thanh 
Chương và Nam Đàn nằm trong tình trạng phiến loạn hoàn toàn. 

Các quan huyện không bước chân ra khỏi cửa các đồn bốt do lính 
bản địa bảo vệ họ. Quan trên triệu tập hương chức làng họ không 
hồi đáp nữa. Các lý trưởng bị buộc phải ký vào tờ khai không 
công nhận triều đình Huế và chính phủ bảo hộ, chỉ công nhận 
Đảng Cộng sản Đông Dương. Lính không dám đi vào các làng. 

Các tòa án nhân dán bắt đầu xét xử, các nhà giàu phải đống góp 
vào qũy của Đảng Cộng sản Đông Dương. Các huyện Anh Sơn, 

Hưng Nguyên, và Nghi Lộc 50% trong số nhân dán không tùng 
phục chính quyền. 87 


Vào tháng 10, phong trào khởi nghĩa lan tới miền trung Trung Kỳ: phá 
huyện lỵ Đức Phổ (Quảng Trị) và Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), nơi có những 
cuộc tấn công ngày càng nhiều. 

Trong những làng ở Nghệ An mà hương chức và lính làng đã bỏ chạy, 
những đoàn tự vệ ùng hộ các tổ chức nông dân. Từ tháng 9, các tổ chức 
nông dân tự lập thành Sôviêt, nắm trong tay việc quản lý hành chính và 
tiến hành phân phối công điền công thổ trước nay bị chiếm đoạt, mà không 
đụng chạm đến quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ, tịch thu các kho thóc, 
phân phát cho những người bị đói, tổ chức cấy cày lao động tập thể, hủy bỏ 
các thứ thuế, buộc các chủ ruộng đất giảm địa tô, khởi đầu mở lớp dạy học 
chữ quốc ngữ và giáo dục chính trị. Phong trào Sôviêt lan ra các huyện Can 
Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn thuộc Hà Tĩnh. 

Cuộc đàn áp khởi diễn: máy bay ném bom và bấn liên thanh vào 
đám đông để giải tán các cuộc tập trung; phóng hỏa các làng và giết 
người không cần xét xử. Đội quân lê dương chủ yếu hành binh, được 
lực lượng bộ binh thuộc địa và vệ binh bản địa tăng cường, tất cả đóng 
quân trong 112 đồn trại thiết lập trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 
(như ở Nam Kỳ số đông bắt đầu xây dựng từ tháng 10). Cuộc đàn áp 
này lập lại một cách khóang đại hơn những cuộc ném bom và hành 
quân tháng 2 năm 1930 ở cổ Am chống lại Việt Nam Quốc dân đảng, 
Những đội lính bổ sung An Nam ở các hương thôn cũng góp phần vào 
công cuộc đàn áp. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


171 


Một thực dân già ở Bắc Trung Kỳ viết trên báo Tiểu Bình dân (Le Petit 
Populaire) ngày 1 tháng 4 năm 1932: 

Quân lê dương xông vào nhà người ta muốn lấy gì thì lấy, chúng 
cưỡng hiếp đàn bà con gái. Đàn ông, thanh niên bị bắt rồi bị bắn 
ngay không cần xét xử. 

Một bức điện tín mật của khâm sứ, ghi số 280 RS gửi đi ngày 8 tháng 
10 năm 1930: 

Khâm sứ Trung Kỳ và Viện Cơ Mật sức cho các công sứ và các 
quan đầu tỉnh Trung Kỳ như sau: Phải giải tán tất cả mọi cuộc biểu 
tình bằng mọi cách [bằng vũ khí]; mọi kỳ mục và thân hào có ảnh 
hưởng thực sự trong làng đều phải chịu trách nhiệm về người và tài 
sản trong cuộc hỗn loạn trên đất đai làng họ. Coi tất cả những người 
cộng sản cầm đầu cuộc nổi loạn là kẻ ngoài vòng pháp luật và cần 
phải lập tức loại khỏi phong trào bất kể bằng biện pháp nào, không 
cần điều tra trước hoặc bắt một cách hợp lệ. 88 

Lệnh đó ban ra chỉ là thừa nhận cái tình trạng đang xảy ra trên thực địa. 
Ngay từ ngày 12 tháng 9 năm 1930, sáu quả bom do máy bay ném xuống 
đám biểu tình ở Hưng Nguyên cách Vinh 3 kilômet, đã giết chết hơn 200 
người biểu tình. 

Một kỹ sư Pháp kể lại cho bà Ảnđơrê Viỏlis: 

Gần Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), sau khi đội quân lê dương bắt đầu 
hoạt động, cuối tháng 12 năm 1930, người ta được báo tin cách đó 
vài kilômet có một đoàn biểu tình không vũ trang đang đi dọc theo 
bờ sông. Đó là vào lúc 6 giờ sáng. Người ta liền cử một khẩu đội 
liên thanh đặt tại một góc khuất đầu đường. Lúc hàng ngàn người 
bản địa tập trung tại ngã tư đó, người ta lia thẳng liên thanh vào đó. 

Thật là khủng khiếp, những tiếng la hét của những người không có 
vũ khí tự vệ, đầu óc ruột gan bị bắn tung lên mắc vào bụi cây. Có 
khoảng ba chục người bị chết. Sau đó ít lâu, cũng tại khu vực đó, 
một tên quan bản địa đến báo tin một cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào 
đêm hôm sau. Viên quan đó nói: « Lần này không nên bắn, chẳng 
ích gì ». Viên công sứ trả lời: « Chớ có nài nỉ vô ích! Đó là bọn 
cộng sản, phải giết hết bọn chúng ». 



172 


VIỆT NAM 1920-1945 


Thế là lại một cuộc ẩu đả, lại những người chết. Đó là vào tháng 
giẹng năm 1931. Tại Tung Ha, người ta báo có một cuộc biểu tình 
vào đêm hôm sau, trong một khu rừng thưa nào đó. Người ta cử 5 
lính cùng một khẩu liên thanh. Họ núp sau bụi tre. Đến nửa đêm, 
khoảng 700-800 dán làng lặng lẽ tập trung lại. Đó là một đêm 
sáng trăng. Một vài diễn giả đứng lên, những người khác ngồi 
xổm xung quanh, chăm chú nghe. Bỗng hai tràng súng liên thanh 
bắn ra, cách 15 mét làm 130 người chết. Người ta lượm những 
người bị thương và người nào chữa khỏi đều bị bắt giữ. Trong 
những điều kiện vệ sinh của các nhà tù xây dựng vội vã để ứng 
phó trong mọi khu vực rối loạn, thì những kẻ bị giam trong đó 
cũng gần như bị tử hình. 89 

Trong tháng đó, tri huyện Nghi Lộc cùng với lính lệ đi tùy tùng bị đánh 
chết rồi vứt xác xuống sông. Đối phương trả thù: 30 nông dân bị giết, 200 
người bị bắt. 

Những người đứng lên không mất can đảm: họ hành huyết lối mươi hai 
kỳ hào và chức dịch bản địa. Viên đại úy Đuxe tại bốt ĐồLương báo cáo 
ngày 20 tháng 3 năm 1931: « Những kẻ nổi loạn vẫn tiếp tục kiểm soát 
trong vùng, phải có những biện pháp thật nghiêm khắc mới lập lại trật tự 
và an ninh ». 

Ớ Quảng Ngãi cũng vậy, dân chúng tập hợp và tuần hành đến các 
huyện lỵ, nhất là ở Sơn Tịnh, Mộ Đức và ở trung tâm tỉnh, ngày càng nhiều 
đông đảo. 

Cuộc tấn công đồn bốt mở đầu ngày 7 tháng 11 năm 1930, ngày kỷ 
niệm cuộc Cách mạng Nga: 1500 quân khởi nghĩa tấn công thành Phủ 
Diễn (Nghệ An) và 600 tấn công bốt Can Lộc (Hà Tĩnh). Đó là các cựu học 
sinh trường quân chính Hoàng Phố chỉ huy hàng ngàn người chiến đấu sẵn 
sàng hy sinh. Ngày 8 tháng 2 năm 1931, họ nhằm tấn công bốt Châu Mỹ 
Đông (Quảng Ngãi), ngày 14 tháng 4, các bốt Lạc Thiên và Lai Thạch (Hà 
Tinh), ngày 12 tháng 5, lại bốt Lạc Thiên và Hương Khê (Hà Tĩnh), ngày 
25 tháng 6, đến lượt bốt Đa Thọ (Nghệ An). 

Sở mật thám ghi nhận ở Trung Kỳ từ 1 tháng 5 năm 1930, tới 11 tháng 9 
năm 1931 có 153 cuộc biểu tình và 8 cuộc tấn công đồn bốt. 

Một kế hoạch tấn công lọt vào tay quân nghịch ở Thuận Trung (Đồ 
Lương ) ngày 30 tháng 4 năm 1931 qui định như sau: 


Ngày 1 tháng 5, các tổng Lang Điền, Đang Sơn, Đồ Lương, Văn 
Trang, Cát Ngạn sẽ tấn công Đồ Lương (thủ phủ và đồn bốt). Các 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


173 


tổng Thuận Trung, Đại Đồng, Bắc Hà sẽ tấn công bốt Co Om. 

Ngày 30 tháng 4 vào buổi tối, tập họp tại những địa điểm đã định, 
họp và chuẩn bị khâu cuối cùng, xuất hành để tấn công vào lúc 6 
giờ. Đúng 7 giờ tấn công vào tất cả các đồn bốt. 

Mọi đảng viên Đảng Cộng sản đều phải tham gia cuộc tấn công. Kẻ 
nào tìm cách chạy trốn sẽ bị tử hình vào hôm sau. 90 

Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1931, tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ, phần lớn 
những người khởi xướng phong trào rơi vào tay quân nghịch, các ban chấp 
hành, các chi bộ bị tan rã. Những người phụ trách thành lập Sôviêt như 
Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Cao Diệt, Lê Kiên đều bị bắt. 
Cảnh sẽ bị chặt đầu tại Hải Phòng ngày 31 tháng 7 năm 1932. Tại Quảng 
Ngãi, Nguyễn Nghiêm bị giao cho tòa án quan lại, bị chém đầu ngay, ngày 
22 tháng 4 tại bờ sông Trà Khúc. 

Cơ quan mật thám chính trị phá hủy các ban chấp hành mỏ Hòn Gai 
Cẩm Phả, Uông Bí, cũng như các tỉnh Nam Định, Hải Phòng (Vũ Đình 
Châu, Nguyễn Hữu Tạo). Một ủy viên trung ương đảng (Trần Văn Lan) và 
một trong những người sáng lập đảng (Trịnh Đình Cửu) lọt vào tay quân 
thù. 

Dần dà phong trào tự tan rã. Quần chúng ở địa phương này không phải 
chỉ chịu sự đàn áp mà còn phải chịu một nạn đói nghiêm trọng: lúa tháng 5 
và tháng 10 năm 1930 bị mất mùa và dân cư đành phải cầm hơi bàng khoai 
và kê nhập từ các tỉnh khác. 

Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 5 năm 1931, có gần 500 người biểu tình 
bị bắn chết tại Trung Kỳ, theo lời phản đối của luật sư Cănxenliêri 
- thông tín viên của Hội Cứu tế Đỏ Quốc tế ở Sài Gòn - trong bài đăng 
trên báo Thư tín Đông Dương (La Dépêche dTndochine) ngày 18 tháng 6 
năm 1931. 

Ngày 29 tháng 5, viên đội Pêeriê bị những người nổi dậy giết chết. 
Quân lê dương thề trả thù cho y. Cùng ngày, các viên đội Layông (ở bốt 
Đồ Lương do đại úy Đuxe chỉ huy)và Von Bacghên (ở bốt Nam Đàn) 
giết hại dã man hàng chục người dân vô tội bị giam giữ trong bốt Nam 
Đàn từ một tuần lễ trước đó. Hai tên lính lê dương đó mãi hai năm sau 
mới bị đem ra xét xử, ngày 12 tháng 6 năm 1933, ở Vinh cùng với một 
tòng phạm khác. Chúng được tha bổng. Phải chăng viên chưởng lý 
Morô đã biến bản cáo trạng của hắn thành một bài tán tụng? Tán tụng 
chính quyền (« Tôi xin ký cả hai tay vào án lệnh số 280 », Morô tuyên 
bố như vậy). Tán tụng các bị cáo: y nói họ đã tuân theo lệnh của cấp 
trên. 



174 


VIỆT NAM 1920-1945 


Chính sau vụ án này, « vụ bê bối ở Vinh » 91 đã làm bộc lộ những mật 
lệnh của khâm sứ Lo' FỎ1 năm 1930, và truyền khẩu lệnh của toàn quyền 
Rỏbe năm 1931. Thiếu tá Lambe công bố: 

Chúng tôi nhận được những lệnh đâu tiên khi cuộc nổi loạn lan đến 
Hà Tĩnh và xa hơn vào tháng 10 năm 1930 (và sau đó nữa), những 
lệnh ông toàn quyền Rôbe truyền khẩu. « Đàn áp, tàn sát, bắt tù 
binh càng ít càng tốt. » 

Tên lính lê dương Fotbe khẳng định rằng công sứ ở Vinh đã nói phải 
giết 5000 người nếu cần để giữ lại 500 người tốt thòi. Y nhắc lại rằng có 
những sự việc cũng nghiêm trọng như thế đã xảy ra trước vụ Pêeriê, mà 
cũng không hề thấy một điều tra chính thức nào cả. 92 

Phần đông người chứng bộc lộ thái độ vô lương một cách trắng 
trợn. Đây xin ghi đùa, không chọn lựa, ba lời khai sau đáy: 

Chánh án: Ông đã cho tra tấn tù nhân. 

Trung úy Lơmôan: Làm thế để cảm ứng dán chúng. 

Chánh án: Các bị cáo nói rằng họ đã nhận những chỉ thị truyền 
khẩu. 

Đại úy Đuxe: Nhà tù đã đầy ắp. mà người ta không ngưng bắt bớ. 

Mặt khác, có những chỉ thị chính xác đưa ra trong công văn mật số 
280 đề ngày 8 tháng 10 năm 1930, ra lịnh phải hạ sát liền tất cả 
những người cộng sản bị bắt quả tang, hoặc người biểu tình. Tôi 
vẫn biết rõ lính lê dương đã lao vào những hành động đẫm máu. 

Thế nhưng, theo ý kiến riêng của tôi, họ vẫn chưa bắn giết đủ mức 
cần thiết! 

Cha Gôtiê khẳng định liên minh giữa thanh gươm và nước thánh. Trước 
tòa, ông ta tuyên bố: 

Cân phải có người mạnh tay đôi chút đến làm cho họ (những người 
nổi loạn) hiểu biết phải trái. Những người lính lê dương, tôi xin 
đảm bảo trước tòa rằng những người lính lê dương đó đã làm một sự 
nghiệp tốt đẹp, sự nghiệp yêu nước, sự nghiệp nước Pháp, và mang 
lại hòa bình cho xứ sở này. 

Ta hãy trở lại năm 1930-1931, trong tình hình khởi nghĩa ở phía Bắc 
Trung Kỳ và cuộc khủng bố bừa bãi. Ớ chính quốc, dư luận công chúng và 
chính phủ tỏ ra lo ngại. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 175 

Ngày 1 tháng 6, toàn quyền Rỏbe viết cho Bộ trưởng bộ Thuộc địa: 

Cuộc khủng hoảng chúng tôi đang chứng kiến rất nghiêm trọng. 

Chúng tôi không sao đoán trước được sức độc tố (virus) cộng sản 
thâm nhập vào một giai cấp bao gồm những kẻ mù chữ và những 
con người năng lực tiềm tàng dường bởi thói quen chịu đựng và 
thường thất vọng. Các biến cố đã phát lộ cho ta thấy việc đánh 
thức các giới dán cư ở nông thôn này, làm họ giác ngộ, có ý thức 
giai cấp, là một việc quá dễ dàng, ta không khỏi ngạc nhiên. Cuộc 
nổi dậy của nông dân ở Nghệ Tĩnh thực sự là một cuộc đấu tranh 
giai cấp. 93 

Ngày 2 tháng 6, ngày hôm sau vụ Layôn và Von Bacghên dã man giết 
người, toàn quyền Rôbe giao trách nhiệm cho chánh án tòa thượng thẩm 
Hà Nội là Motsê lập một ủy ban điều tra về cuộc nông dân khởi nghĩa ở 
Trung. Bản báo cáo của ủy ban này nêu rõ những nguyên nhân kinh tế và 
chính trị rồi kết luận về cần yếu cải cách. 

Úy ban điều tra hỏi những người cai trị ở đủ mọi cấp bậc, từ tác giả 
văn bản 280, Lơ Fôl, đương nhiệm khâm sứ Trung Kỳ từ tháng giêng năm 
1929, cho tới những quan lại nhỏ hơn, kể cả người bản địa, như tổng đốc, 
tri huyện, đến cả các công sứ Vinh và Hà Tĩnh là các ông Bôttini và 
Becnay; rồi đến các ủy viên Hội đồng các tỉnh, các ủy viên Hội đồng Dân 
biểu, giám đốc Sở Địa chánh Vinh, chủ tịch Phòng thương mại và nông 
nghiệp Bắc Trung Kỳ, đại biểu Trung Kỳ trong Hội đồng kinh tế Tối cao, 
giám đốc Sở Nông nghiệp, một đốc công trong nhà máy xe lửa Trường 
Thi, các kỹ sư Sở Công chính, một tư vấn thành phố Vinh; cả đến những 
quân nhân và cảnh sát, có một số người mà chúng ta đã biết như Pơti và 
Lambe, chúng mò tả cảnh sát nhân của chúng một cách tự nhiên; hay như 
đại úy Đuxe nhấn mạnh về tình trạng khốn cùng. Những nhà truyền giáo 
không chỉ dừng lại ở chỗ nêu những điều mắt thấy tai nghe về cảnh khốn 
cùng mà còn nêu ra những nguyên nhân và những sai lầm của chức việc 
cai trị, họ nhấn mạnh: thuế thân là một điều bất công: Những người nghèo 
cũng phải nộp thuế như người giàu, họ phải được miễn thứ thuế đó. Đức 
Cha Đalennơ tố cáo: 

Người ta tăng các thứ thuế 30% năm 1929. Người ta xếp hạng 
ruộng đất quá mức. Để nộp được thuế, nông dân phải bán mọi thứ. 

Con trâu đáng giá từ 35 đến 45 đồng, chỉ bán được 9 đến 10 đồng. 

Đàn trâu bị lùa ra Bắc Kỳ trước đáy một tháng. Tôi có biết một 
làng không theo đạo, họ phải trả tới 600 đồng tiền thuế. Cả làng 



176 


VIỆT NAM 1920-1945 


chỉ gom được 340 đồng. Tri huyện gọi chánh tổng lên giao hẹn 
hôm sau phải mang đủ số tiền nộp là 600 nếu không sẽ bị cách 
chức và bị tù. 94 

Ông Rulơ, thanh tra nông nghiệp ở Vinh, cũng nêu lên tình trạng 
thiếu trâu cày và nạn đói, đề ra một biện pháp dễ dàng có thể cứu vãn 
tình thế: 

Công việc dẫn thủy nhập điền sẽ làm tăng thu nhập 50%. Lúa sẽ 
được cấy kịp thời, mùa gặt sẽ chắc chắn. Từ cuối tháng 4 năm 
1931, người dân đã phải bán tất cả mọi thứ. Họ đã phải bán một 
phần ba số trâu bò của họ với giá hạ cho lái buôn ở Bắc Kỳ. Lúc 
trước người dân kêu « đói lắm! », còn bây giờ thì « đói chết! » 95 

TÙ nhân cũng được chất vấn (không ai có thể nói được là cuộc điều tra 
chỉ tiến hành nửa vời!): một học sinh trường quốc học Huế bị đuổi, Trương 
Phong, ủy viên ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương, ba cựu giáo 
viên, một dân cày, một phu khuân vác, hai người đàn bà nghèo khổ bán 
gạo ở chợ. Trong số các tù nhân đó, 5 là đảng viên Đảng Cộng sản Đông 
Dương, và 2 cựu đảng viên Tân Việt, bị bắt từ 1929. 

Trương Phong và Thái Văn Giai, đảng viên Đảng Cộng sản Đông 
Dương, đòi hỏi người ta phải công nhận cái lý do chính đáng của cuộc nổi 
dậy ở một xứ mà «trẻ con 12 tuổi phải làm việc từ sáng đến tối ở nhà máy 
Diêm để kiếm từ 8 đến 10 xu , còn quan lại sống bám vào dân, lại còn đàn 
áp dân một cách mù quáng. » 

Dân chúng không biết đến quan cai trị người Pháp vì họ ở quá xa. 

Người dân chỉ biết những quan lại đáng căm ghét. (Để lôi kéo 
những kẻ khốn cùng) người ta nói với họ về hủy bỏ thuế khóa, 
chia ruộng cho nông dán, tăng lương cho công nhân. Quần chúng 
không phải là cộng sản nhưng họ bất mãn. 

Vê bần cùng và nạn đói càng ngày càng thêm nghiêm trọng trong hai 
năm gần vừa qua, đấy là những nguyên nhân đầu tiên gây nên loạn lạc, 
thế mà toàn thể người chức trách đều đồng nhất mù quáng về chính trị, 
họ xem đó hầu như là một thứ vận mệnh. 

Người ta đã khá nói về những cưỡng bách kinh tế không sao chịu 
đựng nổi, đổ vào đầu những người cùng khốn nhất, người ta nói về thuế 
thân, thuế muối, thuế rượu, thuế chợ, thuế củi đốn trong rừng, người ta 
nêu ra những đồng lương chết đói, những sưu dịch, địa tô quá nặng, nói 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


177 


đền tình trạng quá sức chịu đựng của tầng lớp vô sản nông nghiệp, nạn 
thất nghiệp do khủng hoảng, do hầm mỏ ở Lào đóng cửa, do những công 
trình lớn ở Đắc Lấc và Công Tum dừng lại, buộc từng đoàn người không 
việc làm kéo trở về Nghệ An. 

Phần lớn trách nhiệm về tình hình khuẩn bách đó, người ta đổ trúc 
trên đầu viên chức An Nam hối lộ tham nhũng. Đó là một bản miêu tả 
tình hình thấu đáo, nhưng phần trách nhiệm của chính quyền thực dân 
vẫn ẩn trong bóng tối: người ta nói về « sự nhận định sai lầm » 
(Bôttini), về « một vài lạm dụng có thể có » (Lơ Fôl), về thiếu khai dẫn 
nước vào ruộng đất. 

Đối với một vấn đề nghiêm trọng như về độc quyền rượu, người ta 
nói thêm một cách phù phiếm: « dân bản địa không ưa rượu của chúng 
ta ». Còn về độc quyền muối, Lơ Fỏl nhấn mạnh về tính chất làm mất 
lòng dân nhưng lại thêm: « Độc quyền muối tăng thêm thu nhập nhiều 
cho ngân sách ». 

Thái độ viên quản đốc xưởng Trường Thi cũng trắng trợn không 
kém: y hoan nghênh « hành vi tẩy rửa » của tên đặc vụ mật thám Bidê, 
hành vi đàn áp đã làm cho đường sắt trở lại yên ổn. 

Bác sĩ Lơmoanơ, đầu trưởng bệnh viện Vinh, ngày 22 tháng 7, thốt 
lời nhân đạo để nhấn mạnh việc cứu trợ khẩn cấp vì thấy nạn đói vẫn 
kéo dài ở Nghệ An. Ông nêu ra đồng lương khốn khổ của phu phen, 
những khoản thuế đã chiếm mất phần lương cần thiết để sống còn, ông 
gợi các bữa cháo cứu đói đang bắt đầu tổ chức, và cần phải tổ chức thêm 
nhiều lên (một người dân đói ngã chết ngay dưới mắt ông toàn quyền tại 
buổi phát chẩn cháo ở Nghi Lộc). 

Nhiều bà mẹ không còn sữa cho con bú, hai vợ chồng bác sĩ cho họ 
sữa đựng vào các bình bú, họ sẽ đem bình trả lại ngày hôm sau. 

Bộ trưởng pỏlơ Râynô sang Đông Dương thị sát nhằm lúc phong 
trào nông dân đã chìm đắm.. Ông ta tới Sài Gòn ngày 16 tháng 10 năm 
1931. Ảnđơrê Viỏlis đã kể lại quang cảnh đầu tiên mà Bộ trưởng phải 
chạm trán ở Vinh vào tháng 11: 

Trong một khoảnh đất có hàng rào bằng gỗ có tới ba bốn ngàn 
con người mặc quần áo nâu rách tả tơi, tua tủa những cánh tay 
quờ quạng, những cánh tay khô xác, xương xẩu cầm những rổ rá 
đưa ra, không còn gì phân biệt tuổi tác, nam nữ, chỉ là một đám 
dân khốn cùng đến cửa chết. Bọn lính dán bộ cường tráng no đủ, 
mặc đồng phục trắng, chững chạc điều khiển và duy trì trật tự 
bằng những cú dùi cui đập vào đám dán màu đất đó. Những phụ 



178 


VIỆT NAM 1920-1945 


nữ người bản địa dùng đấu gỗ đong độ một kilô gạo vào mổi rổ 
rá; mấy đứa con nít trần truồng nhào xuống đất để nhặt những 
hạt gạo vãi trong bùn bằng móng tay của chúng. 96 

Nếu những điều ông Râynô thấy làm ông ngập ngượng, nếu ông có thể 
đau lòng theo như ông tỏ với bà Viôlis, ông ta cũng chẳng đưa ra biện pháp 
gì để tránh những cảnh bi thảm thế đó tái diễn. Ông chỉ có thốt ra những 
lời giận dữ đối với các tù chính trị. 

Một trong số người tùy tùng ông khoe khoang rằng có tới 37 trung tâm 
phát chẩn như ở Vinh đã được tổ chức: « Chúng tôi nuôi độ 80.000 người 
có ghi tên, cứ năm ngày phát gạo một lần. » Những đợt phát gạo ở Nghệ 
An ngưng ngay sau khi ông bộ trưởng đi khỏi. 


Nội bộ Đảng Cộng sản Đông Dương phân liệt 

Chiến lược gọi là « thời kỳ thứ ba » của Quốc tế Cộng sản được đảng cộng 
sản chấp nhận đã dẫn phong trào nông dân tới thất bại đẫm máu. Ớ Trung 
Kỳ tổn thất nặng hơn ở Bắc và Nam Kỳ: 4.000 người bị bắt từ ngày 1 tháng 
8 năm 1929 tới 30 tháng 6 năm 1931 (số trong giấy ghi của mật thám 
tháng 7 năm 1931) và có tới 1760 « người phiến loạn bị giết » trong khu 
vực Vinh và Nghệ Tĩnh (công bố của công sứ Lơ Fôl). 

Bi kịch nông dân Nghệ Tĩnh đặc biệt gieo ít nhiều rối loạn trong hàng 
ngũ của đảng cộng sản. Ban chấp hành trung ương chỉ trích xứ ủy đã phát 
động một cuộc bạo động non. Vào năm 1931, những chiến sĩ cách mạng ở 
Nghệ An, không đồng tình với tỉnh ủy, đứng ra lập một nhóm độc lập, 
Vừng Hỏng 97 ; ở Nam Kỳ, Đào Hưng Long, lúc đó là đặc phái viên của 
Đảng Cộng sản Đông Dương tại miền Tây, lập một nhóm độc lập ở Cà 
Mau gọi là Liên minh Cộng sản đoàn, phát hành tờ báo Vâng Hồng lưu 
hành ở vùng Bạc Liêu, phê phán đảng cộng sản về cuộc vận động phiêu 
lưu ở Nghệ Tĩnh và gieo khủng bố ở miền Nam, nơi đây phong trào nông 
dân chuyển biến thành manh động. 

Một nhóm cộng sản khác có thái độ chỉ trích thành lập ở Sài Gòn, 
Chợ Lớn và Gia Định, do sáng kiến Lư Sanh Hạnh, thành ủy viên Sài 
Gòn. Đến tháng 8 năm 1932 Thành ủy Sài Gòn thành lập một Ban chấp 
hành lâm thời nhằm khôi phục đảng, ban chỉ đạo đảng bị hạ ngục từ 
tháng 4 năm 1931. Nhóm cộng sản này phát hành tờ Lao Động , tổ chức 
hoạt động trong đám thủy thủ, liên hệ với các chiến sĩ phân tán ở Bắc Kỳ, 
và tổ chức một số chi bộ mới, trong đó có chi bộ nhà máy rượu Bình Tây 
(3 người)' 98 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


179 


Đào Hưng Long và Lư Sanh Hạnh sau đó chẳng bao lâu gia nhập phái 
Tả đối lập, thành lập ả Sài Gòn từ cuối năm 1931. 

Khá lâu về sau, lịch sử chính thức của Hà Nội mới công nhận rằng trên 
toàn quốc chưa có những điều kiện chủ quan và khách quan đầy đủ, phong 
trào Sôviết Nghệ Tĩnh thiết lập chỉ trong khung khổ một vùng, cuối cùng 
phải thất bại. 



X 

Phái Cộng sản 
Tả đối lập Đông Dương 
1931-1933 


Cuộc đàn áp rung chuyển toàn xứ. Khấp khấp tràn ngập trong bầu không 
khí khủng bố rùng rợn, chỉ tiếng « cộng sản » thốt ra cũng làm cho mọi 
nguời sợ hãi. Ngay từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn vào tháng 6 năm 1930, 
Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương và Phan Văn Chánh bị trục xuất từ 
Pháp, mật thám không mất dấu họ. Thoạt tiên họ tìm kế sinh nhai. Đầu 
năm 1931, Hò Hữu Tường bắt liên lạc với họ ở Sài Gòn, rồi cùng nhau dự 
kiến bí mật lập một phân bộ Cộng sản tả đối lập quốc tế ở Đông Dương. 

Tiếp xúc Hồ Hữu Tường từ tháng 5 năm 1931, Đào Hưng Long tán 
thành luận thuyết Phái tả đối lập phê phán Quốc tế Cộng sản chỉ đạo đã 
liên tiêp dẫn tới thất bại. Quân đội Tưởng Giới Thạch, với vũ khí do 
Môskơva trang bị, bấn giết thợ thuyên Thượng Hải, đánh ụp cuộc bạo 
động vũ trang tháng 4 năm 1927. Môskơva không cung cấp vũ khí Đảng 
Cộng sản Tàu lại buộc phải phục tùng Quốc dân đảng, đảng tư sản. Công 
xã Quảng Châu tháng chạp năm 1927 do phái Stalin quáng mù khích 
động cũng dìm trong máu lửa. Thảm kịch Sôviêt Nghệ Tĩnh không ngoài 
ảnh hưởng chỉ đạo của Môskơva. 

Đảng Cộng sản hướng nỗ lực chủ yếu về nông thôn, kém chú ý giai cấp 
vô sản thành thị, các trung tâm công nghệ.Tả đối lập quan niệm vô sản là 
giai cấp duy nhất khả năng đóng vai tiền phong trong cuộc cách mạng. 
Mặc dù còn non yếu, giai cấp này vẫn nắm trong tay các trung tâm đầu não 
hệ thống khai thác kinh tế và thống trị thuộc địa. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


181 


Đào Hưng Long lìa tỉnh lên Sài Gòn, hướng « làm việc » trong giới 
phu phen thợ thuyền. Anh cùng Hô Hữu Tường bí mật phát hành tạp chí 
lý luận Thắng Mười (8 số từ tháng 8 năm 1931 tới tháng 3 năm 1932), và 
tờ báo chiến đấu Cộng sản , in bằng xoa xoa. 

Long gập Ngô Văn Xuyết, lúc đó làm công hãng Đêscua-ê-Cabô. 
Xuyết âm thầm vận động cu li, tài xế, nhân viên trong hãng, thân kết 
thành hội ái hữu bán công khai (nói tới công hội, nghiệp đoàn, đồng như 
tiếng « cộng sản », người ta sợ). 

Tạ Thu Thâu cũng tập hợp quanh mình những chiến sĩ cộng sản hoang 
mang, ly tán sau khi đảng không còn. Vào tháng 11 năm 1931, hai nhóm 
Tường Thâu nhập một thành Phái tả đối lập. Họ vẫn giữ tờ báo Tháng 
Mười làm co quan lý luận. Nhà xuất bản bí mật của phái, gọi Tả đối lập 
Tùng thư phát hành những sách dịch ra chữ quốc ngữ, truyền bá tư tưởng 
Kac Mac ( Tuyên Ngôn Cộng Sản, ABC chủ nghĩa Cộng sản của Bukharin, 
Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học , của 
Anghên,v.v.) độ khoảng 15 tựa sách. 

Đó là một công trình quá sức một nhóm ít người như vậy. 

Trong cuộc hội nghị thảo luận tháng 4 năm 1932, ý kiến bất đồng 
xuất hiện: Nên tiến hành bảo vệ những đề cương Phái tả đối lập trong 
nội bộ Đảng Cộng sản, hay đứng ngoài, trong một tổ chức đối lập tách 
biệt? Hội nghị không quyết định ngay lúc đó, nhưng không vì thế mà 
kém hoạt động. Họ xuất bản tờ báo chiến đấu Vô Sản, cơ quan Đông 
Dương Cộng Sản, hai tháng một lần.Số đầu ra ngày 1 tháng 5 năm 1932. 
In ấn theo lối thủ công. Đào Hưng Long thảo ra quyển Cách tổ chức 
một chi bộ sản nghiệp, hướng dẫn đồng chí mới nhập môn về hoạt động 
thực tế. 

Ân bóng tối ở Sài Gòn không bao lâu, Phái tả đối lập bị phát giác. Mật 
thám túm « nhà in » báo Vô Sản tại nhà chữa ôtô Otly, phố Fơrer Lu-i, lục 
soát trong ngõ hẻm Trương Minh Ký. Ngày 6 tháng 8 năm 1932 và những 
ngày sau, 65 đồng chí cùng bạn cảm tình bị bắt giam. Trong đó có ba 
chục người ở Sài Gòn còn mấy người khác ở các tỉnh Gia Định, Bạc Liêu, 
Sóc Trăng và Bà Rịa. Đào Hưng Long và Hô Hữu Tường bị bắt vào tháng 
10 tháng 11. Một số người khác, như Phan Hiếu Kinh, Võ Bửu Bính, 
Huỳnh Văn Phương được thả vì thiếu chứng cớ. Tạ Thu Thâu đến tháng 
giêng 1933 được ngoại hầu tra . 

Tạ Thu Thâu bị giam ba tháng ở bót mật thám đường Catinat. Sau khi 
được thả, anh kể lại tình cảnh giam cầm, tường thuật những cách mật 
thám tra tấn các bạn, để bắt họ « đột nhiên tự thú », buộc họ cáo giác 
những người khác. Trong tập Ba tháng ở bót mật thấm Catinat (viết bằng 



182 


VIỆT NAM 1920-1945 


tiếng Pháp) mà sau này, năm 1934, Thâu trao cho Gaboriel Pêri - dân 
biểu thuộc Đảng Cộng sản Pháp tại Nghị viện - người dẫn đầu phái đoàn 
công nhân điều tra sang Sài Gòn. Anh nêu lên trường hợp của Nguyễn 
Văn Hoàng, vì không chịu nổi những đòn tra tấn tự treo cổ trong xà lim. 
Thoát chết, Hoàng lại bị cùm trần truồng trên hai tháng. Chị Nguyễn Thị 
Mỹ, khi rời phòng tra tấn bọn lính kin phải khiêng chị về xà lim, rồi ngày 
hôm sau đưa vô nhà thưong Chợ Quán. Phạm Văn Đông chụp lưỡi dũa 
đâm vào cuốn họng khi mật thám lục xét nhà bắt được khẩu súng lục của 
anh tự chế tạo (anh bỏ mình ả Côn Đảo sau này). Nguyễn Văn Thưởng và 
Nguyễn Văn Bé, đêm khuya cứ hai tiếng một lần bị dẫn lên phòng tra. Tạ 
Thu Thâu viết 

Tôi thất thần mỗi khi các bạn tôi bị tra tấn, mỗi khi nhìn thấy họ bị 
dẫn đi lên thang khu ốc. Tôi tự hỏi họ chịu đựng nổi tra tấn hay 
không, để giữ bí mật và tránh cho các đồng chí còn ở ngoài khỏi bị 
bắt. 100 

Chúng ta sẽ còn gập Tạ Thu Thâu trong cuộc đấu tranh hợp pháp năm 
1933, nhân dịp bầu cử hội đồng thành phố Sài Gòn. 

Nhóm người Đông Dương 

trong Liên minh Cộng sản (Phái tả đối lập) ở Pháp 

Ớ Paris, cuối năm 1930, một ít sinh viên An Nam thoát khỏi bắt bớ trong 
lúc tham gia biểu tình phản đối án tử hình ở Yên Bái, các sinh viên ấy tiếp 
xúc người thuộc Phái tả đối lập ỏ' Pháp như Rỏsmer, Navilơ, Fơrăn, rồi 
thành lập một nhóm cộng sản đối lập chính trị Quốc tế Cộng sản ả Đông 
Dương. 

Họ bị đứt liên lạc với các đồng chí bị trục xuất về Sài Gòn, họ sống tách 
biệt xa xôi phong trào nông dân đang làm rung chuyển xứ sở, họ tự giới 
hạn chiến đấu trong giới đồng hương, gắng hành động hoặc độc lập, hoặc 
cộng tác với nhóm An Nam theo chủ nghĩa Stalin, mặc dù có những luận 
điểm bất đồng. Đồng thời họ mở rộng quan điểm chính trị rồi sau đó bắt 
đầu viết những bài phê phán Đảng Cộng sản Đông Dương, dựa vào tư 
tưởng Phái tả đối lập trong Quốc tế Cộng sản. 

Cuộc Triển lãm Thuộc địa 1931, một hình ảnh dối trá tình duyên thơ 
mộng giữa chính quốc với các thuộc địa, sấp long trọng khai mạc vào ngày 
6 tháng 5 năm tại khu vườn Venxennơ. Ngày 19 tháng 4, Nguyễn Văn Tạo 
lập một Úy ban phản đối, bị trục xuất trước ngày khai mạc. Trần Văn Sĩ, 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


183 


Nguyễn Văn Lịnh và các bạn trong úy ban đó tự mình đảm đuơng kế 
hoạch biểu tình vào ngày mở cửa. 

« Đừng tới dự cuộc Triển lãm Thuộc địa! », một truyền đơn của nhóm 
siêu thực (surréaliste), ký tên Ảnđơrê Bơrơton, Bengiame Pêrê và các 
bạn của họ kêu gọi tẩy chay. Tờ truyền đơn dục lòng úy ban phản đối, 
công kích ý niệm lường gạt của « Nuớc Đại Pháp », và trong phần kết 
luận, đòi phải « rút ngay ra khỏi các thuộc địa và kết án những tuớng 
lĩnh và viên chức chịu trách nhiệm về những cuộc tàn sát » ở Đông 
Dương. 

Vào tháng 6, nhóm cộng sản đối lập tổ chức một cuộc tuần hành tới 
đền Ảngko Vat để phản đối vụ trục xuất người An Nam mới đây. Không 
những họ đòi thả tù chính trị, mà còn đòi phải rút hồi toàn quyền Paskiê, 
« thủ phạm vụ đàn áp tàn nhẫn những người dấy loạn ở Đông Dương ». 

Sau khi phong trào nông dân ở Trung Kỳ và Nam Kỳ thất bại lưu 
huyết, nhóm đối lập viết một bức thư dài, « Thư gửi các đồng chí Đảng 
Cộng sản Đông Dương » đăng trên tờ Đấu tranh Giai cấp tháng 9 năm 
1931, hoan nghênh « cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn để bênh vực công 
nhân và nông dân ». Họ mời đảng viên ĐCSĐD tranh luận về các biến cố 
1930-1931: 

Những người bảo vệ luận thuyết « cách mạng quốc gia tư sản dán 
quyền » thường đưa ra ý kiến chống lại chúng tôi, cho rằng tình 
trạng kinh tế lạc hậu của xứ Đông Dương không thể tới được giai 
đoạn cách mạng vô sản mà không trải qua giai đoạn chín mùi của 
cuộc cách mạng dân tộc dán quyền. Nhưng thực ra thì tình hình 
các thuộc địa và bán thuộc địa không thể xem xét tách rời với tình 
hình toàn thế giới. 

Trong thời kỳ chiến tranh đế quốc và cách mạng vô sản, cuộc cách 
mạng ở Đông Dương là một bộ phận nằm trong mặt trận cách 
mạng thế giới, mặt trận của giai cấp vô sản chống chế độ thống trị 
đế quốc chủ nghĩa toàn thế giới. 

Lý luận xã hội chủ nghĩa trong một nước duy nhất mà phái Stalin 
áp đặt trong Quốc tế Cộng sản làm nguy hại cho chủ nghĩa quốc tế 
vô sản và gây tác hại đến việc củng cố những thực hiện xã hội cấp 
tiến đã đạt được ở Liên Sô. 

« Đảng của chúng tôi »! Thật là một ảo tưởng đậm đà, họ mong được 
gia nhập ĐCSĐD để chung cùng hoạt động, mặc dầu là trái nghịch với 
Môskơva. 



184 


VIỆT NAM 1920-1945 


Phái Stalin An Nam ở Paris làm cho họ phải tỉnh ngộ một cách thô bạo. 
Trên tờ Vô sản ngày 15 tháng hai năm 1932, thay vì trả lời cho nhóm đối 
lập về vấn đề cơ bản, phái Stalin chỉ truyền đạt cho các đồng chí của họ 
những lời vu khống của đẳng cấp thơ lại quan liêu Nga: Những kẻ theo chủ 
nghĩa Trôtski là đội tiên phong tư bản phản cách mạng. 

Chúng ta hảy trở lại tháng tám 1932. 

Cuộc Dại hội ở Amstecđam (Hòa Lan) chống đế quốc chiến tranh do 
Hănri Bacbuýt và Rôme Rỏlăn khởi xướng, diễn ra từ ngày 27 đến 30, 
nhóm Tả đối lập ở Paris đưa đồng chí đi tham dự. 

Được tin nhóm Tả đối lập ở Sàigòn bị băt bớ, họ kêu gọi biểu tình phản 
đối những vụ bắt giam ấy. Người ta không thể từ chối, không để cho một 
người dân thuộc địa lên phát biểu, vì đó Nguyễn văn Lịnh nói rằng cái gọi 
là « cuộc đấu tranh chống chiến tranh » do tính chất trừu tượng của nó, chỉ 
là một cái cớ, vô hiệu quả. Trôtski đã từng nói nếu người ta không đập tan 
cái chế độ đưa tới chiến tranh, thì chiến tranh không thế nào tránh khỏi, và 
cái gọi là « xây dựng xã hội chủ nghĩa trong một xứ duy nhứt » sẽ tạo nên 
tình trạng trì trệ suy vong cho giai cấp vô sản. Vô sản thuộc địa chỉ có thể 
đặt hy vọng của mình nơi liên hệ với giai cấp vô sản thế giới, chứ không 
phải nơi những ùy ban hô hào chống chiến tranh. 

Năm 1933, Trôtski thay đổi quan điểm chính trị: Tả đối lập không còn 
mong phục hồi Đệ tam Quôc tế. Khấp khấp họ bị phái Stalin khai trừ, vu 
khống, hành hạ bàng bạo lực. Những phần tử cách mạng phải khước từ việc 
tái nhập vào các đảng cộng sản chính thức, phải xem đó là không tưởng và 
phản động. Họ không thể chung cùng Stalin trong một Quốc tế, phải dự bị 
thành lập Đệ tứ Quốc tế. 

Nhóm tả phái Đông Dương, do kinh nghiệm riêng của mình, cũng triển 
vọng như thế, như họ đã tỏ ý trong bức thư ngày 2 tháng 10 năm 1933 gửi 
cho Ban Bí thư quốc tế của Phái tả đối lập ở Paris. 

Thàng bảy năm 1933, Phan Văn Hùm, người lớn tuổi trong nhóm Tả 
phái Đông Dương, quyết định tiếp tục chiến đấu tại xứ nhà. Vê Sài Gòn, 
anh liên lạc với Nguyễn An Ninh, người thầy và bạn của anh trước kia, 
người đã theo lời dặn của Phan Châu Trinh: Chớ có lẩn trốn ở nước ngoài 
mà rung chuông gõ trống, phải trở về nước mà thức tỉnh đồng bào. 

Ớ Sài Gòn, Hùm gập lại những người Tả đối lập anh quen biết ở Paris, 
tất cả đồng tham gia phong trào hợp pháp của nhóm Tranh đấu. Để kiếm 
sống, anh đi dạy ngôn ngữ và giảng văn học Việt Nam trong các trường tư. 



XI 

Khủng hoảng kinh tế 
và đàn áp chính trị ở Nam kỳ 
1932 -1933 


Vào năm 1932 Nam kỳ chìm ngập giữa khủng hoảng kinh tế. Dân chúng 
suy sụp bần cùng trong bầu không khí gắt gao đàn áp. Thuế khóa không 
giảm chút nào, đời sống ngày càng bấp bênh. 

Tháng tư, 40 thợ người Tàu xưởng dệt khăn lau bị giảm 50% lương. 
Tháng năm, những người làm công nhật sở Trường tiền (Công chính) tự 
nguyện xin giảm lương 20% để không một ai bị loại. 

Đồn điền Phú Quốc gặp khó khăn phải đóng cửa, bỏ mặc phu Bắc kỳ 
và cả nhân viên người Pháp. Sau nhiều tháng trời lang thang đi tìm việc 
làm để kiếm sống, rốt cuộc những phu người Bắc được chính quyền đưa 
về xứ. 

Hồi tháng chạp, tại sở cao su Misơle ở Dầu Tiếng, lương phu đàn ông 
bị giảm từ 40 xu còn 30 xu, đàn bà từ 30 xu xuống 23 xu. Họ bãi công bị 
đàn áp dẩm máu mà không đạt kết quả gì. Chỉ còn nước chọn một trong 
hai đường: nhận cảnh nửa no nửa đói hoặc ra đi. 

Hoạt động cách mạng dường như bị tắt ngấm. Mặc dầu thỉnh thoảng 
một vài việc xảy ra, như tháng tư ở Sàigòn có mít ting cộng sản nhóm ở ngã 
tư đường Galiêni, Arassơ và Huỳnh Quang Tiên; trước ngày 1 tháng năm vài 
biểu ngữ đỏ treo nơi này nơi khác; phu xe kéo Gia Định bãi công phản đối 
tăng giá giấy phép kéo xe một cách hà lạm. Quái tượng cách mạng dường 
như ẩn mình. « Không một sự biến nào cả trong toàn cỏi Đông Dương ngày 
1 tháng Năm 1932 », Văn phòng chính trị chứng minh như thế. 



186 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tuy nhiên, âm thầm trong bóng tối biết bao chập chờn toan tính tái lập 
đảng cộng sản ở Sài Gòn, Chợ Lớn và khấp Nam kỳ lục tỉnh. Phái tả đối lập 
cũng lần hồi xây dựng. 

Mặc dù tình hình chính trị bề ngoài có vẻ yên tĩnh đàn áp vẫn không 
ngưng. 

Ngày 21 tháng giêng 1932, tòa đại hình Sài Gòn kết án tử Huỳnh Văn 
Đảm, có chân trong đội tự vệ Đảng Cộng sản Đông Dương. Tòa cáo anh đã 
ám sát một tên diềm chỉ. 

Ngày 20 tháng sáu, Lê Văn Thử bị kết án 7 tháng tù. Sau khi bị trục xuất 
khỏi xứ Pháp về xứ, anh mở quán cà phê ở Gia Định để sống. Tòa buộc tội 
anh toan lập một phân bộ Cứu tế đỏ, trách anh có liên lạc với Cô Sâm, ủy 
viên tỉnh ủy cộng sản Chợ Lớn, và đã tiếp hai cựu chiến hữu đảng Thanh 
Niên là Trần Tú Chinh và Lưu Đình Tú trú ngụ nhà anh. Hai người rìây mỗi 
người bị 9 tháng tù. 

Cuối tháng bảy, 32 nông dân bị bắt trong cuộc biểu tình hồi tháng sáu 
năm 1930 tại Bà Hom, - nơi nhiều người bị tên cò Campana bắn chết - nay 
bị đưa ra tòa đại hình ! Sau hơn hai năm giam ở Khám Lớn, 22 người bị kêu 
án từ 2 đến 5 năm tù, trong đó ba người đàn bà. 

Ngày 6 tháng 8, ruồng bố rộng, 65 chiến sĩ hoặc người cảm tình Phái 
tả đối lập bị hạ ngục. Lần lược theo đó, 163 đảng viên ĐCSĐD đang xây 
dựng lại, gồm cả nhóm phân liệt Lư Sanh Hạnh cũng lọt vào lưới mật thám. 

Qua tháng 11, Phạm Văn Thiên, gọi Hùng, học trò củ trường trung học 
Mỹ Tho, cùng hai đồng chí Trịnh Văn 0 và Nguyễn Văn Câu, thành viên 
tỉnh ủy Mỹ Tho, bị tòa đại hình xử tử, buộc tội giết Lê Quang Chiêu, người 
bị coi là phản đảng. Phiên tòa riây cũng kêu án lưu đày khổ sai 33 tù chính 
trị khác. 

Cùng trong tháng 11 năm 1932, cảnh sát Anh ở Singapo giao cho mật 
thám Sài Gòn người Tây tên Đuycơru gọi Lơíơrăn, thanh tra của Đệ tam 
Quốc tế. Theo lời chánh mật thám L. Macty 101 , ngày 23 tháng 3 năm 1931, 
Đuycơru có giao 16.000 íơrăn cho Ngô Đức Trì và Trần Phú, ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương ĐCSĐD. Mối liên lạc giữa Moskơvâ với ĐCSĐD 
đứt đoạn: Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hương Cảng ngày 6 tháng 6 năm 1931, 
mãi tới 1933 mới sang Nga đươc. 

Các tay cách mạng chuyên nghiệp đã tốt nghiệp hoặc đương đào tạo tại 
trường Stalin ở Moskơvâ, như Hà Huy Tập, Dương Bạch Mai, Trần Văn 
Giàu, Nguyễn văn Dụt...sẽ thọ lãnh nhiệm vụ gây dựng lại cuộc vận động 
cách mạng đã tan vỡ trong xứ. Một Chương trình hành động của Đảng 
Cộng sản Đông Dương nhập Việt Nam năm 1933. 74 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


187 


Ba vụ án cộng sản năm 1933 ở Sài Gòn 
Ngày 1 tháng 5 năm 1933. Phái tả đối lập ra tòa. 

21 chiến sĩ gồm thợ, culi, thơ ký, thầy giáo, không người nào là cách mạng 
chuyên môn. Trong số đó, 16 người bị kêu án vì « có chân trong một hội 
kín và vận động phá rối tri an », có người bị ghi thêm tội tàng trữ đạn dược 
và súng sáu tự tạo. Họ thuộc lứa tuổi 20 chứ chưa tới 30. 

Án quyết: 

- Phan Văn Chánh và Hô Hữu Tường, hai nhà lý luận, 4 và 3 năm tù 
treo. 

- Nguyễn Văn Thưởng, bạn thời nhỏ của Phan Văn Chánh, trước đã bị 
tòa đại hình Hà Nội kết án khổ sai chung thân vắng mặt, cùng Pham Văn 
Đông, bị cáo chế tạo súng đạn: 5 năm và 4 năm tù thêm 20 và 10 năm biệt 
xứ. 

- Nguyễn Hữu Hòa chuyên việc in tờ Vô Sản và sách; Nguyễn Văn Bé 
trách nhiệm liên lạc với các đảng viên ĐCSĐD; Lê Văn Hổ; Đào Hưng 
Long- thuộc xu hướng tả đối lập đầu tiên trong nội bộ ĐCSĐD từ cuối 1930 
- trách nhiệm tổ chức và hoạt động thực hành: 18, 15 và 12 tháng tù. 

- Nguyễn Văn Minh trách nhiệm tuyên truyền; Nguyễn Văn Đại với 
Trần Hải Thoại, cộng sự với Đào Hưng Long trong Liên minh Cộng sản 
đoàn ở Cà Mau; và Phạm Văn Lụa: 10, 8 hoặc 6 tháng tù. 

- Võ Thị Bằng, cũng gọi Nguyễn Thị Mỹ; Trần Văn Xuân; Nguyễn Văn 
Hoàng, trách nhiệm thành lập chi bộ sản nghiệp: Nguyễn Huệ Minh, bạn 
đời của Hô Hữu Tường: 3 hoặc 4 tháng tù. 

- Trần Thị Mười, bạn đời của Đào Hưng Long được tha bổng. 

Nguyễn Văn Thưởng và Pham Văn Đông bị đưa ra Côn Đảo, Đông bỏ 

xương ở đó. 

Đào Hưng Long bị đày đến hầm đá Châu Đốc, bắt đập đá với tù thường 
phạm. Anh khuyến khích họ bãi công, liền bị nhốt vào khám hầm, cùm 
chân, rồi bị gửi tống trở về Khám Lớn Sài Gòn. 

Chị Mỹ chết trong năm đó. 

Tờ Thư tín Đông Dương (La Dépêche dTndochine) gọi vụ án riây « vụ 
án trỏtkit », vụ án đầu tiên Phái tả dối lập Đông Dương. 


Vụ ấn 122 đảng viên cộng sản ngày 3 thắng 5 năm 1933 

Một trong số trạng sư binh vực bị cáo viết cho bà Ảnđơrê Viỏlis như vầy: 

ơ đáy có sáu vụ riêng biệt không liên quan gì với nhau mà lại đem 
ghép nhau lại, trái với mọi thủ tục pháp lý, để cấu thành một tốp 



188 


VIỆT NAM 1920-1945 


cộng sản. Tuy nhiên cách thức nầy có cái lợi là họ nhọ được Đảng 
cộng sản và đặc biệt truy tố ghép đãng viên vào tội hội hiệp hung 
thủ bạo đô. 

Bên bị cáo không có người chứng. Phía nguyên cáo trừ hai người, đều là 
nhân viên sỏ mật thám. 

Tòa gồm ba quan tòa Pháp và hai thẳm phán An Nam, hai ngưới hây 
không biết gì ráo về hồ so vụ án. Họ xét xử trong vòng năm ngày, 119 
người bị truy tố, trong số có 7 người đàn bà, bị cáo « hội kín, âm mưu 
chống an ninh Nhà nước vá hội hiệp hung thủ bạo đồ ». 102 

Ba bị cáo vắng mặt: Huỳnh Văn Đảm, số 55, bị bắt ngày 4 tháng 6 năm 
1930 tại Bà Hom, bị kết án tử hình sau một phiên xử vội vã ngày 21 tháng 
giêng năm 1932, và đã bị chém ngày 25 tháng 3 năm 1933, hơn một tháng 
nay: Nguyễn Văn Quý, số 64, và Phước, đã chết trong tù, giống như trường 
hợp hương quản Năng, xã trưởng Hiếu, Nguyễn Trung Hanh cùng Trần 
Phú đều bị tra tấn đến chết, như tờ Thư tín Đông Dương ngày 23 tháng 6 
năm 1936 đã nhắc lại. 

Vụ án hây xử lẫn lộn hoạt động chính trị và nghiệp đoàn (tuyên truyền 
bàng truyền đơn và báo chí, bí mật thành lập công hội và nông hội, tổ chức 
nông dân nghèo tuần hành đòi giảm thuế, v.v.) cùng những hành động 
thường phạm (lấy trộm súng ống trong đồn 0 Ma năm 1929, giết ba hương 
chức săn người và vụ tên lính lưu động chết trong cuộc ấu đả ở Nhà Bè năm 
1930, vụ đánh cưóp tàu xà lúp vận tải ở Mỹ Tho năm 1933, và vụ tình nghi 
xử tử một người cho là phản đảng, vụ hây đã xử rồi năm 1932. 

Ai là những người bị cáo? Những trí thức trong đó có những người từ 
Moskơva và Quảng Châu về, mươi người trước theo Nguyễn An Ninh trong 
đó có hai anh lính tập, đa số người nông thôn, thầy giáo, hương chức nhỏ, 
dân cày, chiến sĩ vận động trong sản nghiệp, thư ký, thợ sấp chữ, thợ điện, 
culi,v.v. 

Tranh tụng vô cùng chóng vánh. Trong vụ hây cũng như trong tất cả 
các « vụ cộng sản », giao cho sở mật thám thẩm vấn (lẽ ra thẩm vấn 
là nhiệm vụ quan bồi thẩm, theo pháp lý, viêc sái luật ấy có thể 
khép vào tội vi phạm chức vụ). Những người bị cáo bị giam hằng 
tháng, có khi đến hai ba năm như trong trường hợp hây. 

Người ta dùng những cách tra tấn hết chổ nói, tỏ ra họ rất lọc lõi 
kiểu tra tấn theo lối Á châu. Nhiều bị cáo khi ra trước tòa đã bị 
thương tật suốt đời. Một bị cáo bị gãy cánh tay vì bị tra theo lối treo 
người, hai tay trói ké sau lưng. Điện cũng dùng để khảo tra, không 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


189 


kể nhiều ngón tay bị đập nát, kim đám xỉa dưới móng tay. Đấy chỉ 
là những cách thông thường. Như thế đó người ta lấy khẩu cung 
người bị cáo thú nhận. 

Lời thú ghi xong vào biên bản, người ta dẫn bị cáo đến trước bồi 
thâm để xác nhận. Người ta cũng vừa cho bị cáo biết nếu mình phản 
cung, thi người ta sẽ tiếp tục tra hỏi lại cho tới chết nếu cần. 103 

Khi Phan Bôi công bố trước tòa rằng anh bị tra tấn từ 6 giờ chiều tới 3 
giờ khuya, chánh án Wâylơ vừa nhận lời vừa thản nhiên hỏi: « Có phải bị 
tra tấn thật hay không? Hay chỉ bị đấm đá, như cảnh sát loi vả là thói 
thường khấp thế giới! » Phan Bôi nói rỏ hơn: « Trước hết họ tay đấm chân 
đá, rồi đánh bằng gậy, tay trói ké sau lưng, miệng tôi ộc máu. Chinh bác sĩ 
Môntên đã châm sóc tỏi nhiều lần. » 104 

Trong những lời biện hộ, chúng tôi ghi ít lời sau đây của trạng sư 
Cănxenliêri: 

Vụ xử ngày hôm nay vượt ngoài giới hạn tòa án nầy. Những cuộc 
dấy loạn đã có từ hàng ngàn năm nay: lúc đầu nổi dậy dưới hình 
thức Thiên Chúa giáo, rồi đến những phiến loạn thời Trung cổ, 
rốt hết khi tư bản chủ nghĩa thiết lập, phiến loạn nổi lên dưới hình 
thức hợp lý và có tổ chức. Những cuộc đấu tranh ấy thất bại, tiếng 
tâm vang vọng lan tận dân tộc hòa bình và hiền hậu nầy. Người ta 
đã hứa hẹn với họ nhiều điều, nhưng người ta có giữ lời hứa 
không? Sáng hôm nay người ta nói đến hội kín. Phải chăng hội 
kín là một cần thiết trong xứ nầy? nơi mà nhóm họp trên hai mươi 
người thì bị cấm. Nếu người ta muốn tránh một cuộc bùng nổ thì 
hảy ban hành những quyền tự do. Đào tạo đảng phái, thành lập 
nghiệp đoàn, thì các ông sẽ nắm họ trong tay.Nhưng nếu người ta 
muốn trấn áp không màng hậu quả thì cuộc cách mạng sẻ nổ ra 
dữ dội. 

Những người bị cáo nầy không thành lập bè đảng hung thủ bạo đồ. 

Đấy là những người có lý tưởng và họ biết rằng ám sát cá nhân, 
cướp bốc bao giờ Đảng của họ cũng cấm. 

Chưởng lý trưởng đòi sáu cái đầu để trả thù ba hương chức làng bị giết 
năm 1930, một cái đầu bù cho tên lính lưu động Thọ chết hồi tháng 3 năm 
1931, và một cái đầu thứ tám hành tội kẻ hành quyết Lê Quang Chiêu. 

Án quyết tuyên ra vào 4 giờ sáng chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 1933. 
Một án quyết không thể táo tợn hơn nữa được: 



190 


VIỆT NAM 1920-1945 


8 án tử hình: Huỳnh Văn Bỉnh, 53 tuổi - Nguyễn Văn út, 52 tuổi - 
Nguyễn Văn Tôn, 47 tuổi - Huỳnh Văn Gọn, cũng tuổi đó - Đặng Văn Cu, 
34 tuổi - Lê Quang Sung, 23 tuổi, ký giả báo Nhà Quê , bị buộc tội chủ trì 
tòa án cách mạng xử tử hương chức làng ở Đức Hòa - Phạm Văn Khương, 
23 tuổi, làm thợ ở kho dầu Nhà Bè, can về vụ xung đột đã làm vong mạng 
tên lính Thọ. Người chót bị án tử là Cao Văn Lương,33 tuổi, can vụ giết Lê 
Quang Chiêu, vụ mà tòa đại hình Mỹ Tho đã xét xử năm 1932 và đã kêu án 
tử 3 người. 

79 người bị khổ sai hoặc cấm cố có kỳ hạn, trong có một ông già 89 
tuổi, tổng cộng 970 năm tù đày. 

19 người bị khổ sai chung thân, trong đó có Dương Hạc Đính và Ngô 
Gia Tự, cả hai ủy viên ban chấp hành Trung ương ĐCSĐD. Ngô Gia Tự 
chết năm 1935, được 27 tuổi, khi vượt ngục Côn Nôn. 

Dương Hạc Đính, năm 1931 đã bị tòa đại hình Hà Nội kêu án vắng mặt 
khổ sai chung thân và Ngô Đức Trì - con ông nghè Ngô Đưc Kế, người bị 
đày ra Côn Đảo năm 1908 - vừa bị án 15 năm, hai người thất thần khai 
nhận hoang mang, sau đó bị đồng chí khai trừ. Báo Tranh Đấu ngày 4 
tháng 10 năm 1934, nhân dịp toàn quyền Rôbe ký lệnh ân xá 617 tù chính 
trị, còn chỉ trích thái độ Dương Hạc Đính và Ngô Dức Trì đã « giúp mật 
thám bắt bớ ». 

Chưa đầy một tuần sau khi tuyên án, ngày thứ bảy 13 tháng 5, khoảng 
90 người vừa bị kết án, bị hấp tấp tống xuống tàu Acmăn Russô chở đi 
Côn Nôn. Cũng bữa đó, tờ Báo chí Đông Dương (La Presse Indochinoise) 
đăng bài phản đối án quyết « tàn nhẩn và không giải thích nổi », rồi kể ra 
mươi trường hợp vô lý, như hai ca dưới đây : 

71. NGUYÊN VĂN ÚT. Đảng viên Đảng Cộng sản, tham gia tòa án 

cách mạng đã quyết định xử tử hai hương chức làng Hựu Thạnh. Y 
đi cùng thủ lĩnh là Huỳnh Văn Bỉnh, người đãám sát hương chức 
Mây.TỬ HÌNH 

72. HUỲNH VĂN vo. Cựu hương quản, đảng viên ĐCS, tham gia 

tòa án cách mạng đã quyết định xử tử hai hương chức làng Hựu 
Thạnh, dự nhóm phụ trách hành quyết hương quản 
Mây...THA BONG 

Tờ báo còn thêm: Chúng tôi sẽ chỉ rỏ rằng « việc thẩm vấn do mật thám 
tiến hành, điều đó theo các hình luật sư là vi phạm trong công vụ! » Bản 
tổng kết chính thức về đán áp theo pháp lý những năm 1930, 1931 và 
1932 : 





NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


191 


Số người An Nam bị kết án 6897 

- do các hội đồng đê hình 1094 

- do các tòa án bản địa ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ 5083 

- do tòa án Pháp ở Nam Kỳ 720 


Trong số đó có 164 án tử hình (88 vụ đã hành quyết:38 ở Bắc Kỳ, 46 ở 
Trung Kỳ và 4 ở Nam Kỳ). Số còn bị giam ở Bắc Kỳ 1091, Trung Kỳ 1879; 
được thả có điều kiện 2810. 105 

Những vụ xử năm 1933 thêm bi thảm vào bản thống kê trên. 

Ớ Pháp, Úy ban đòi ân xá và bảo vệ người Đông Dương và các dân tộc 
thuộc địa do Fơrănxi Giuôcđe đề xướng, nhóm họp cùng Mari-uýs Mutê, 
Ảnđơrê Viỏlis, Lu-i Rubô...tức thời can thiệp, không những giáp mặt với bộ 
thượng thơ xã hội cấp tiến mà còn khích động dư luận công chúng bằng 
cách tổ chức thông tin và phản đối. Các đại biểu úy ban thấy thái độ ông 
bộ trưởng sẵn sàng; ông ta nói đã điện cho Sài Gòn không được thi hành 
một án nào trước khi đích thân ông xem xét hồ sơ. 

Ngày 11 tháng 5, bốn thanh niên Pháp thuộc Liên minh Cộng sản (Phái 
tả đối lập) toan phát lên một tiếng vang làm cho báo chí im lìm phảỉ lên 
tiếng. Họ đập vỡ vách kiến và một vài đồ đạt quí báu ở nhà Tổng Hội Đong 
Dương, nơi đó đang trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đông phương. 
Corepô và Rỏsăntal trốn thoát, còn Atlăn và Lasitêrađơ bị bắt. Ngày hỏm 
sau, các báo tường thuật vụ biểu thị bất thường đó, cho rằng gốc ngọn là 
bản án quyết Sài Gòn, bản án « bỉ ổi » theo báo Bình Dân (Le Populaire), « 
công bằng » theo báo Lơ Figaro. Báo Bình Dân còn phát lời của Liên minh 
kêu gọi vô sản Paris: « Hảy ngăn cản đế quốc chủ nghĩa Pháp hành hình 
những người bị kết án ỏ Sài Gòn sát nhân một lần mới nữa! » 

Phan Văn Hùm cùng Nhóm người Đông Dương thuộc Liên minh lên 
tiếng chung cùng nhửng ai thử thức tỉnh dư luận. 

Ngày 16, Úy ban đòi ân xá tập hợp 1200 người tham dự tại Hội các Nhà 
Bác học. Nguyễn Văn Lịnh kêu gọi giới vô sản Paris chủ nhật tới tập hợp tại 
Bức tường Công xã để phản đối những vụ kết án chính trị tại Đỏng Dương. 

Ngày 20, một phái đoàn do dân biểu Mônecvilơ dẫn đầu đến bộ thượng 
thơ để « tỏ bày sự xúc động trong giới lao động trí thức và chân tay do án 
quyết của Sài Gòn mới đây ». 

Ngày 3 tháng 7, úy ban lại triệu tập một cuộc họp tại Nhà Hội Tương tế 
(Mutualité). Fêlixien Salâydơ, Victo Macgơríttơ; Ảnđơrê Malrô, kỹ sư 
thuộc địa Râymônđ, Lêon U-et... cũng tham dự. Một phái đoàn được cử tới 
gặp Alơbe Sarô. Ngày 5, Fơrănxi Giuộcđe gửi cho bộ trưởng một bản tường 
trình chi tiết về vụ xử án ghê tởm tại Sài Gòn. Ông nhấn mạnh tính chất cấp 



192 


VIỆT NAM 1920-1945 


bách phải « nhắc nhở những người có thẩm quyền (toàn quyền Đông 
Dương) về khoản 444 trong bộ luật xét hỏi hình sự để làm cho họ phải 
ngưng thi hành án ». Ông nói rằng úy ban ân xá đề nghị « những người bị 
kết án do một sự lầm lãn đáng tiếc đã đưa ra Côn Đảo sẽ được trở lại Sài 
Gòn chờ được xem xét lại, một việc mà người ta không được khước từ ». 
Ông gợi ý cần phải xác định rõ sự phân biệt giữa việc đánh vả và việc tra 
tấn theo đúng nghĩa của nó, « một hành động bỉ ổi » . Ông nhấn mạnh tòa 
án không thể căn cứ vào những lời thú nhận trong lúc bị tra tấn mà xử 
đoán; ông tường trinh những kết án có tính chất « độc đoán gần như hoang 
mang », sau khi ông đã phân tích lối năm chục trường hợp đặc biệt. 

Ngày 5 tháng 8, toàn quyền Paskiê đích thân viết cho bộ trưởng bộ 
Thuộc địa đề nghị khoan dung: « Bản thân tôi cũng cảm thấy xúc động quá 
chừng khi biết được cái án quyết quá khắc nghiệt ». 106 

Khi những hồ sơ chuyển tới tòa thượng thẩm Paris, úy ban đòi ân xá ấn 
hành quyển Văn minh Pháp tại Đông Dương , một tiếng kêu từ đáy lòng 
của Macxel Mactinê để phản đối« công lý » bất công. Trong đó nhà thi sĩ 
này, bạn của Trôtski, phác họa bức tranh về những biến cố gần đây, cuộc 
khởi nghĩa đột khởi ở Yên Bái, tiếp diễn theo sau là những trận liên thanh 
và mưa bom bừa bãi, những bản án vội vã của các hội đồng đề hình « 
giống như những tòa án quân sự đặc biệt do chính phủ ở thành Vecsêidơ 
đặt ra [tàn sát Paris Công xã] năm 1871 ». Ông gớm « công lý quái gở » 
trong vụ án 122 người ở Sài Gòn, cùng với, một cách tương phản, công lý 
cũng không kém quái gở của tòa án Hà Nội vừa mới tuyên bố tha bổng 
những tên lính lê dương chuyên hành hạ và sát nhân, « những chiến tích 
của bọn vũ phu tăm tối », mà nhà truyền giáo Gôchiê mệnh danh là « sự 
nghiệp của nước Pháp », chúng được bọn chỉ huy quân sự và dân sự của 
chúng bao che. 

Mactinê kết thúc kêu gọi Thủ tướng và bộ trưởng Bộ Thuộc địa, chất 
vấn: « Tiếp tục giết người có phải là hiền minh chăng? Liệu những bản án 
ghê tởm do tòa án tuyên bố sẽ cứ được thi hành chăng? ». 

Các bản án tử hình được giảm khinh. 


Tháng 9 năm 1933: 64 đảng viên cộng sản ra tòa 

Bị giam từ tháng 10 năm 1932 vì toan tái lập Đảng Cộng sản, 64 đảng 
viên bị truy tố trước tòa tiểu hình chứ không phải tòa đại hình. Chắc chấn 
hành động của úy ban đòi ân xá có kết quả gì đó. Rốt cuộc không người 
nào bị kêu án quá hai năm tù. 



NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 


193 


Trong số các bị cáo, có tiểu thủ công, có thợ và phu phen, ba người đàn 
bà kể cả thi sĩ Mai Huỳnh Hoa (con của Mai Văn Ngọc, bạn cố cựu của 
Nguyễn An Ninh, sau này Hoa làm bạn với Phan Văn Hùm). 

Lư Sanh Hạnh, đảng viên phân liệt đã nói trên, bị kết án 15 tháng tù, 
đưa ra Vũng Tàu đẩy xe rùa chở đá sỏi cùng với tù thường phạm. Anh lôi 
cuốn họ bỏ làm. Bị giam hầm tối, anh tuyệt thực dài ngày để phản đối, 
chung qui được tống về Khám Lớn Sài Gòn. Đến năm 1933, anh lại xuất 
hiện trong phong trào lập Quốc tế Đệ tứ. 



PHẦN THỨ BA 

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 
TRÊN DIỄN ĐÀN CÔNG KHAI 


1933 - 1939 



XII 

Mặt trận thống nhất La Lutte (Tranh Đấu) 


Phong trào bí mật đổ vỡ, làm sao tiếp tục đấu tranh? Những cựu chiến sĩ 
từ Pháp về như Nguyễn An Ninh, theo chủ nghĩa quốc gia, vẫn có uy tín 
trong dân chúng; Trịnh Hưng Ngẫu, vô chính phủ; Nguyễn Văn Tạo, cộng 
sản xu hướng Stalin; Tạ Thu Thâu, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương, 
cộng sản theo tư tưởng Trỏtski cùng những người cảm tình như Trần Văn 
Thạch, Lê Văn Thử, đồng tâm chủ động đấu tranh hợp pháp chống chính 
quyền thực dân, theo lối Nguyễn An Ninh, người đàn anh của họ, khởi 
xướng trong báo Chuông Rè (La Cloche Fêlée) năm 1923. Nhân dịp tuyển 
cử Hội đồng thành phố Sài Gòn, tháng 4 năm 1933, họ tham gia để mở 
đường tranh đấu công khai. 


Mặt trận thống nhất đầu tiên, tháng 4 năm 1933 

Họ thấy thời cơ đã đến, thuận lợi cho họ lợi dụng cuộc vận động bầu cử để 
thức tỉnh thợ thuyền. Họ đưa ra một « sổ lao động », chống đối các sổ tư 
sản, đặc biệt chống nhóm Lập hiến, nhóm nầy từ mười năm nay vẫn chiếm 
ưu thế trong số đại biểu người An Nam tại Hội đồng thành phố. 

Thế thường người nào có tên trong sổ danh mục thuế thân hợp lệ thì 
được quyền tuyển cử. Tuy nhiên, ở Sài Gòn - Chợ Lớn chỉ có 4332 cử tri 
trong số dân 300.000 người. Nhân viên thư ký, thương nhân, viên chức 
chiếm đa số. Thợ thuyên và phu phen cho tới lúc bấy giờ không mấy 



198 


VIỆT NAM 1920-1945 


quan tâm tới những cuộc bầu cử đó. Còn nguời ứng cử, phải đủ 25 tuổi là 
tối thiểu, và phải có đóng thuế môn bài ít nhất là 25 đồng. 

Ngày 21 tháng 4, ứng cử viên sổ lao động triệu tập cuộc họp đầu tiên tại 
rạp hát Thành Xuơng, hôm ấy chật ních người. Dân Sài Gòn đuợc nếm 
huơng vị tự do hội họp, một thứ tự do mà họ mới chỉ đuợc huởng đòi chút 
truớc kia qua những cuộc diễn thuyết của Phan Châu Trinh, ở mít ting tại 
đuờng Lănzarôttơ; trong cuộc tiếp đón Bùi Quang Chiêu, và đám táng Phan 
Châu Trinh những năm 1925-1926. Họ khởi xuớng phuơng thức phổ thông 
đầu phiếu thô sơ bằng lối giơ tay lên để biểu quyết lựa chọn chủ tịch, và vị 
chủ tịch đó là Nguyễn An Ninh. Tạo và Thạch giới thiệu những nguời trong 
liên danh: Lê Văn Thử, vừa ở tù ra; Lê Văn Luởng, thợ cơ khí, nguời đã 
từng đình công tại xuởng thủy binh Ba Son ; Nguyễn Văn Dinh, tài xế; 
Trần Văn Vân, thợ may cùng hai thợ in Nguyễn Văn Số và Nguyễn Xuân 
Vinh. 

Các ứng cử viên trình bày mục tiêu của họ: đòi thực hiện luật lập nghiệp 
đoàn công nhân, luật bãi công, đòi ngày làm 8 giờ, phổ thông đầu phiếu, và 
đòi thực hiện ngay những bữa cơm không mất tiền cho nguời thất nghiệp, 
lập các ấu trĩ viện... 

Thính giả đuợc làm quen với những từ ngữ chua từng nghe tại diễn đàn: 
tư bản, vô sản, công hội, bãi công, giai cấp tranh đấu... mà cho tới bây giờ 
họ chỉ được đọc bí mật trong sách báo cấm. 

Ba ngày sau, các ứng cử viên phát hành tờ báo bằng tiếng Pháp La Lutte 
(Tranh Đấu) (Báo chí bằng chữ quốc ngữ sau khi được phép mới xuất bản), 
quản lý là người Pháp: Etga Ganôísky. Trong số 1, in 10.000 tờ, không 
những chỉ nêu lên cương lĩnh chính trị của sổ Lao động mà còn có bài hướng 
dẫn về công hội và một bài công kích chi tiết chống lại phái Lập hiến. 

Ngày 25, nhóm Tranh Đấu chống đối nhóm tư sản tự gọi « thanh niên 
công nhân », tại rạp hát Tân Định. Họ thuyết phục được đại đa số trong 
2000 người dự giơ tay bầu chủ tịch cuộc họp: chàng thanh niên Tạ Thu 
Thâu - mới vừa ra khỏi Khám Lớn - được chọn, thay vì ông Trần Hữu Độ, 
người lớn tuổi của ban tổ chức đề nghị. Ông Độ có danh tiếng từ lúc ông bị 
tù vì tác phẩm Hòi trống Tự do của ông. 

Buổi chiều ngày 27, rạp hát Thành Xương tràn ngập người mặc dù có 
mặt bọn mật thám đứng ám; quần chúng reo hò ủng hộ Nguyễn An Ninh và 
những ứng cử viên sổ Lao động khi những người này công kích cái gọi là 
lòng yêu nước của phái Lập hiến: « Họ quan tâm đến đồng bào tổ quốc 
thật, nhưng đồng bào họ no, đồng bào mình đói» Tạo thét lên như vậy. Còn 
Phương rút trong túi ra vài miếng giấy cắt trong báo cầm tay, lần lựợt đập 
tan một cách có phương pháp những luận điểm về chủ nghĩa hợp tác với 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 199 

thực dân của nhóm tư sản đó. Phu phen, thợ thuyền, tiểu dân (thầy giáo có 
bằng tiểu học, lương tháng 20 đồng rưởi bạc, so với phu phen hơn được 5 
đồng) có thể cải thiện được đời sống của họ chỉ bằng cách tập hợp thành 
công hội theo gương thợ thuyền Pháp. 

Báo Tranh Đấu ra số 2, ngày 29 tháng 4, ngày trước lần bỏ thăm đầu 
tiên. Tờ báo tập trung kêu gọi chú ý tới những nguyên tắc và sự cần thiết 
vận động nghiệp đoàn. Có thể có số 3 sẽ phát hành ngày 5 tháng 5 trước 
lượt bỏ thăm kỳ nhì, có in lại bản Hiến chương Amien (Charte 
d’Amiens) 107 . sổ lao động triệu tập họp lần cuối cùng tại rạp hát Tân Định. 
Cò cảnh sát Sapuy trấn cửa ra vào, lạm quyền buộc ai tham dự phải có thẻ 
cử tri. Quần chúng bị ùn lại biến cuộc hội họp tuyển cử thành ra biểu tình 
trên đường phố do Tạo cầm đầu. Cuộc thị uy chỉ chấm dứt khi Tạo bị tống 
lên xe tù. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1933, trong khi tòa đại hình xử 122 người cộng sản 
tuyên án xử tử 8 người, Nguyễn Văn Tạo và Trần Văn Thạch được đắc cử. 

Lần đầu tiên trong lịch sử thuộc địa, một sổ thợ thuyền ra mặt và hai hội 
đồng « cộng sản » dự Hội đồng thành phố Sài Gòn. Một chiến tích kỳ lạ, 
coi như một thách thức đối với xã hội thực dân. Sớm muộn gì chính quyền 
sẽ phản ứng lại. 

Ngày 20 tháng 5, tờ báo hàng ngày Trung Lập bị cấm.Vì hướng về giới 
lao động, có Ninh, Tạo, Thạch và Hùm công tác. Ngày 12 tháng 8, Tạo 
Thạch bị hủy chức hội đồng thành phố. 

Họ vẫn còn kịp thời tham gia vào các buổi nhóm Hội đồng ngày 1, 14 
và 29 tháng 6, đòi số đại biểu người An Nam bằng số người Pháp, quyền 
bầu cử cho đàn bà, đề nghị trợ cấp hàng tuần người thất nghiệp, mổi năm 
ba tuần nghỉ có lương cho người làm mướn, lập nhà an dưỡng cho công 
nhân, bỏ thuế xe đạp và giảm thuế cho những người buôn bán nhỏ. Dĩ 
nhiên những đề bạt đó bị toàn thể Hội đồng bác bỏ, nhưng có tiếng vang 
trong các tầng lóp dân nghèo. 

Tạo và Thạch chỉ được những người đắc cử trong giới thực dân và tư sản 
tán trợ khi hai người phản đối việc phá hủy các xóm nhà lá và khi họ đòi ân 
xá cho các tù chính trị. 

Tuyển cử thắng lợi, báo Tranh Đấu ra số cuối cùng ngày 2 tháng 6, diễn 
giải cho thợ thuyền và dân cày những kiến nghị mà hai hội đồng đại diện 
họ đã đưa ra. Đồng thời phản đối việc « ám sát » tờ Trung Lập , đòi tự do ra 
báo bằng quốc ngữ. Đương nhiên là không có kết quả. Tạp chí văn học 
Đòng Nai do Phan Văn Hùm phụ trách, trong đó có những người như Ninh, 
Thâu, Tạo, Tường, Chánh... vẫn còn có thể trình bày quan điểm của mình, 
sẽ bị cấm từ tháng giêng năm 1934. Tờ Phụ Nữ Tân Văn nổi tiếng cũng sẽ 



200 


VIỆT NAM 1920-1945 


bị cấm, tờ báo rìây có cái tên vô hại đã đem lại cho tầng lớp thanh niên một 
ánh sáng mới rọi vào thế gioi. Trong khi đó, một phái đoàn từ Pháp lên 
đường đi Thượng Hải, đã tới Sài Gòn. 


Phong trào hòa bình Amstecđam-Pơlâyel 
tới Sài Gòn Thắng 8 năm 1933 

Phong trào này do những nhân vật cảm tình cộng sản, những « bạn đồng 
đi một đường » cùng Môskơva thành lập, họ tổ chức một cuộc đại hội ở 
Thượng Hải chống chiến tranh, một đề tài có mầu trung lập. Thật ra, họ 
nhàm hướng giới cần lao đi trệch khỏi nhiệm vụ cách mạng của mình 
(xem chương X). Phái đoàn do đại biểu Cộng sản Pháp là pỏl Vaidăn- 
Cutuyriê dẫn đầu, cùng với Thượng nghị viện Motlây phái lao động 
Ảnglê, bác sĩ Mactô đại biểu ở Bơruselơ, Pupy thuộc đảng xã hội Pháp và 
nhà báo Haminton, người xứ Yêtlănd. 

Các đại biểu được chính quyền thành phố chính thức đón tiếp, rồi 
người ta tổ chức cuộc hội họp đầu tiên phản đối chiến tranh tại nhà hàng 
Lơ Perôkê. Hội Nhân Quyền tập hợp tại đó được 700 người Pháp và Âu 
Châu. Vaidăn-Cutuyriê, người đã từng lên tiếng phản đối hùng hào bọn tư 
bản tài chính thuộc địa, được giới tư bản vổ tay hoan nghênh - họ hiện 
đang bị nhà Ngân hàng Đông Dương siết họng hay hâm he bóp cổ, cùng 
những viên chức bị giảm lương oán hận toàn quyền Paskiê, giới khai thác 
thuộc địa, chủ đồn điền, đại điền chủ, thương gia... bị cuộc khủng hoảng 
kinh tế thế giới làm nghiên nghèo hoặc đe dọa phá sản. 

Ngày 11 tháng 8, một cuộc họp thứ hai- lần này chống đàn áp và 
chống chế độ thực dân - tập hợp người An Nam tại rạp hát Khánh Hội. 
Trạng sư Cănxenliêri cùng Dương Văn Giáo chủ trì, Nguyễn Văn Tạo phó 
chủ tịch, Nguyễn An Ninh phiên dịch. Một số người An Nam tham gia 
phong trào thành lập phân bộ Sài Gòn lâm thời. 

Ngày 18, phái đoàn rời Sài Gòn đi Thượng Hải, để lại một ảnh hưởng 
mập mờ trong dân chúng. Một mớ thực dân mặc dù ngịch cộng sản, họ 
rất thỏa mãn khi nghe ông nghị cộng sản Vaidăn-Cutuyriê công kích một 
trong những kẻ họ cho là khả ố nhất, chẳng ai khác hơn là toàn quyền 
Paskiê. 

Qua ngày 19 tháng 9, Hội đồng quản hạt Nam kỳ yêu cầu Paris triệu 
hồi Paskiê về Pháp, đồng thời đề nghị hủy bỏ độc quyền phát hành giấy 
bạc của Ngân hàng Đông Dương. Giới thực dân tột bực bất mãn nhóm tư 
bản tài chính ở đây khi họ biết rằng hồi cuối tháng 9 nhóm này, chúng 
vừa mới mua được đồn điền LaSuserơ ở Long Thành với giá rẻ mạc một 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 201 

trăm ngàn đồng, họ ước giá phải là hai triệu, chủ đồn điền ấy bị dồn đến 
bước đường cùng phải bán đấu giá. 

Toàn quyền Paskiê bỏ mạng ngày 15 tháng giêng năm 1934 trong một 
tai nạn máy bay. Báo Thư tín Đông Dương ngày 19 viết: 

Ông Paskiê đã qua đời, nhưng trước khi ông rời bỏ chúng ta, ông 
thốt ra một lời thú nhận quan trọng trước lối 15 đại biểu của công 
chúng: « Bọn tài chính ở đáy cũng mạnh thế lực như ở Pháp. Ông 
thủ tướng làm gì được đối với các nhà băng, một khi hàng tháng 
bộ trưởng Tài chính buộc mình đi gõ cửa các nhà băng để có tiền 
trả lương công chức? Mình phải xụi tay. » 

Một tháng sau, chính tờ báo đó lại tố cáo chính phủ thông đồng với bọn 
tài chính trong vụ tai tiếng về muối: Công ty tài chính Pháp quốc và Thuộc 
địa được phép khai khẩn ruộng muối, ký giao kèo với chính phủ để cung 
cấp 450.000 tấn muối với giá 4$50 một tấn, trong khi giá muối trong xứ là 
2$70 một tấn. 

Nhưng chúng ta hãy quay trở lại tháng 9 năm 1933, với các bạn của 
chúng ta trong nhóm Tranh Đấu. 

Nguyễn An Ninh lại bị truy tố lần thứ ba, lần nầy bởi anh mở phòng tư 
vấn pháp luật ở Sài Gòn sinh sống. Ngày 16 tháng 9 anh tuyên bố: 

Người ta muốn làm gì tôi? Từ lúc ra tù tôi thử làm tới năm nghề 
khác nhau. Tôi phải bỏ hết các nghề đó vì những lý do tương tự 
gần các cái lý do đã dẫn tôi đến trước tòa ngày hôm nay. Nếu 
như người ta ngăn cản không cho tôi kiếm sống thì tôi sẽ phải 
làm gì đáy? Thật ngạo nghễ buồn cười mà thấy hiện nay tôi bị 
truy tố vì trước cửa nhà tôi có treo biển « Tư vấn pháp luật », thế 
mà năm 1923, ông thống đốc Cô-nhac đã mời tôi vào làm trạng 
sư kia mà. 

Dù sao tôi cũng cần phải sống. Nhưng người ta lại ngăn cản tôi 
kiếm sống. Không phải với một trăm đồng bạc một tháng tôi có 
thể kiếm được ở văn phòng tư vấn của tôi, mà tôi làm thiệt hại 
các ông trạng sư. Nhưng quả thật trong thời buổi này - anh kết 
thúc với một nụ cười cay đắng - công việc làm ăn thật hết sức 
khó khăn đối với họ. 108 


Anh nhớ lại trước khi bị bắt lần thứ hai, anh từng đi bán rong những 
sách anh viết. Anh từng thử kiếm sống bằng cách bán thứ dầu cù là tự mình 



202 


VIỆT NAM 1920-1945 


chế tạo, cù là An Ninh, mà chính anh cởi xe đạp đi giao cho các điểm bán lẻ 
ở các tỉnh. San đầm Pháp và lính cảnh sát làm khó dễ những người bán lẻ 
dầu cù là của anh. Ớ Sa Đéc, tên cò Baze cấm anh qua lại trong tỉnh... Anh 
đã từng làm phu đánh xe thổ mộ. 

Sau khi bị bãi chức hội đồng thành phố, Tạ Thu Thâu và các bạn tổ 
chức những cuộc diễn thuyết để truyền bá chủ nghĩa Kac Mac. Ngày 1 
tháng 11, tại Hội Tương tế Giáo dục, Phan Văn Hùm nói về biện chứng, 
vượt qua những mâu thuẫn đi đến một tổng kết mới, một khái niệm có thể 
áp dụng được trong vận động của lịch sử. Ngày 15 Tạ Thu Thâu cũng nói 
tiếp về đề tài đó, một đề tài mặc dù khó khăn, nhưng trong những ngày 
tăm tối đó đã phấn khởi số đông thanh niên, thơ ký, giáo viên, thợ 
thuyên... Anh nhấn mạnh tới những mâu thuẫn xã hội dẫn tới những cuộc 
đấu tranh giai cấp, phong trào cách mạng sẽ đưa đến một xã hội tốt đẹp 
hơn. Không lâu, Hội Tương tế Giáo dục bị mật thám đe dọa, không dám 
tiếp họ nữa. Liền theo đó tạp chí văn nghệ Đông Nai bị cấm. Thế chỉ còn 
cây viết: Tạ Thu Thâu dịch cuốn Những nguyên lý triết học (Politzer, 
Principes de Philosophie) ra quốc ngữ còn Phan Văn Hùm thảo và xuất 
bản quyển Biện chứng pháp phổ thông. 


1934 ở Phấp: fắt xít bạo động, 

Xã hội và Cộng sản hiệp nhứt 

Chúng ta đang ở vào tháng 2 năm 1934. Hitler đã nắm chính quyền được 
một năm: Môskơva cảm thấy bị đe dọa và đi tìm đồng minh, trước hết họ 
ngó về Đảng Xã hội. 

Tại Paris, một cuộc bạo động nổ ra trong đêm 6 tháng hai, toan lật đổ 
chế độ Cộng hòa. Các nhóm Bảo hoàng (Camelots du Roy), Ái hữu Pháp 
(Solidarité Franẹaise), Thanh niên Ái quốc (Jeunesses Patriotes), Hành 
Động Pháp (Action Franẹaise)... tập hợp tại đại lộ Săn lysê, thái độ hàm 
hàm đe dọa, rồi tỏa về phía Dinh Nghị viện, cảnh sát nạp đạn bắn tỉa: 15 
người chết. Chính phủ Đalađiê từ chức. Báo Nhân Đạo (Humanité) ngày 
7 và 8 tiếp tục tố cáo Đảng Xã hội là một trong số những kẻ chịu trách 
nhiệm thực sự, và cùng với phái cấp tiến, họ đã « dọn đường cho bọn 
phát xít ». 

Nhưng đảng viên xã hội cơ sở thì khuynh hướng lập mặt trận thống nhất 
chống nguy cơ phát xít: ngay từ ngày 7, Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) 
thuộc phía Đảng Xã hội kêu gọi tổng bãi công 24 giờ ngày 12 tháng hai, rồi 
Tổng Liên đoàn Lao động Thống nhất) (CGTU) dưới ảnh hưởng Đảng 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 203 

Cộng sản cũng đồng thanh. Cuộc bãi công này sẽ được hưởng ứng đông 
đảo. Ngày 8, trong cuộc mít ting do Đảng Cộng sản Pháp triệu tập tại 
Quảng trường Cộng hòa lập tức một số thanh niên phái xã hội tham dự. 
Cảnh sát tiếp tục gây tiếng vang: 8 người chết. 

Ngày 12, đảng viên xã hội và cộng sản ả co sở thân thiện đệ huynh 
nhau trong cuộc biểu tình khổng lồ tại vườn Venxenno: hai đoàn biểu tình 
thuộc Cộng sản và Xã hội, đồng hô to « Mặt trận thống nhất! » 

Chẳng bao lâu Đảng Cộng sản Pháp bỏ từ ngữ « xã hội-phát xít », miệt 
thị Đảng Xã hội rồi bắt tay với đảng riây, phù hợp với sách lược mới của 
Môskova. Ngày 27 tháng 7, hai đảng công nhân ký kết một « hiệp ước 
thống nhất hành động để bảo vệ các quyền tự do dân chủ » 

Rồi sau đó không lâu, cùng đảng tư sản cấp tiến, họ sẽ thành lập một 
Mặt trận bình dân mạnh mẽ chống lại các đảng phái phát xít. 


Sài Gòn, tiến tới một mặt trận thống nhất Tranh Đấu thứ hai 
tháng 10 năm 1934 

Ngày 18 tháng 2, một « Phái đoàn công nhân điều tra » từ Paris tới. Một 
cách chính thức, phái đoàn này do úy ban đòi ân xá và Hội Cứu tế Đỏ quốc 
tế lập ra. Cuộc điều tra mà họ dự kiến tiến hành bao hàm một dự án mới của 
mặt trận thống nhất. Phái đoàn do Gaboriel Pêri, đại biểu của Đảng Cộng 
sản Pháp dẫn đầu cùng với Bactel (Cứu tế Đỏ) và Bơruynô (Công đoàn), đã 
rời Paris ít lâu trước cuộc bạo động nói trên. Pèri tiếp xúc Nguyễn An Ninh, 
sẽ trả thành người đối thoại chính của anh, cùng với Nguyễn Văn Tạo, Tạ 
Thu Thâu, Lê Văn Thử, Phan Văn Chánh... là những người sẽ hướng dẫn họ 
trong cuộc điều tra. 

Họ đã thấu đáo được những gì? Họ nghe thấy trong những xí nghiệp 
thuộc khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn không hề có gì đảm bảo lao động về mặt 
luật pháp, thế nên giai cấp cần lao bị phó mặc cho giới chủ người Pháp, 
người Tàu, cũng như người An Nam. Ngày làm việc quá nặng nề (tới 12 
tiếng đồng hồ tại các nhà máy lúa gạo Chợ Lớn, noi mà người lao động 
phải thay nhau làm theo ca suốt ngày đêm; 10 tới 11 tiếng tại sả xe điện Sài 
Gòn; 10 tiếng tại các nhà máy đường ả Hiệp Hòa); tiền phạt, hay gọi là « 
tiền cúp » thường tưong đưong với một ngày lao động; những lời chửi 
mắng và những hành động thô bạo không phải là hiếm thấy trong những 
xưởng nhỏ cũng như trong các đồn điền, đuổi việc và giảm lưong là những 
điều không kêu nài được. Việc bồi thường tai nạn lao động là do giới chủ 
tùy ý định đoạt. Bãi công là một sự phạm tội; nghiệp đoàn và cả ngay hội ái 
hữu cũng bị coi là những hội kín và bị truy tố. Từ khi khủng hoảng xảy ra. 



204 


VIỆT NAM 1920-1945 


nạn thất nghiệp càng nghiêm trọng (từ 1930 tới 1933, 40% những người 
làm công nhật bị sa thải trong 38 xí nghiệp Sài Gòn - Chợ Lớn), nhưng lao 
động của trẻ em lại được coi là hợp pháp! Tâng lóp phu phen và thợ thuyền 
không chuyên, chiếm một số lượng lớn trong nhân công Sài Gòn - Chợ 
Lớn, chỉ kiếm được cả nam lẫn nữ, mỗi ngày 55 xu và 43 xu. Vậy làm sao 
họ có thể trả được thuế thân, món thuế người nghèo cũng trả đồng như kẻ 
giàu? Nếu như các đại biểu phái đoàn điều tra ở lại cho đến tháng 6 thì họ 
sẽ được dự trên các đường phố Sài Gòn-Chợ Lớn những cuộc săn đuổi 
người không có giấy thuế thân hoặc chưa đóng thuế thân, thường thường 
trong thời gian hết hạn nộp giấy này, như tờ Thư tín Đông Dương ngày 18 
tháng 6 mò tả: 

Các xe cam nhông nhỏ của mật thám cứ lừ lừ chạy, trong khi hai 
bên vệ đường mả tà lính kín hô khách qua lại giơ thẻ thuế ra. Những 
ai không có thẻ hoặc thẻ không hợp lệ đều bị tống lên xe bịt thùng. 

Mức thuế quá cao đối với giới phu phen và lao động nghèo, họ đành 
chịu nhốt một ngày và một đêm trong bót khi bị bắt, vì họ không 
sao kiếm nổi 6 đồng bạc để đóng thuế. 

Trong vùng nông nghiệp quanh Sài Gòn, ở Bà Hom, Đức Hòa, Hiệp 
Hòa, Lộc Giang... những nơi mà trận khủng bố 1930-1931 còn làm cho con 
tim của từng người se thắt lại, những nơi mà biết bao kẻ « tay lấm chân 
bùn, cày sâu cuốc bẫm » đã ngã guc xuống trước làn đạn trong các cuộc 
biểu tình hòa bình chống lại thứ thuế thân ấy, cảnh tượng thật rõ ràng: dù là 
làm mướn thường trực, từng mùa hay công nhật, những công nhân nông 
nghiệp bao giờ cũng sống trong cảnh tột bực khốn cùng. Những người làm 
mướn thường xuyên (1 hoặc 2 người làm công khai thác 10 hecta) mỗi năm 
kiếm được khoảng 30 đồng bạc hèn mọn; nông dân làm mùa hay làm công 
nhật (công cấy, công gặt...) mỗi năm làm mướn từ 4 đến 5 tháng, di chuyển 
từ miệc ruộng này sang miệc bưng khác tìm cách cho thuê đôi cánh tay lao 
động của mình để đốn củi, chèo ghe, khuân vác, phu phen tạp dịch khi 
công việc đồng áng đã hết... 

Đối với tá điền, một điện tín của trạng sư Iđylơ, một nhà thực dân, gửi 
thống đốc Nam Kỳ, và một bức thư, cũng của ông Iđylơ, gửi chủ tỉnh Châu 
Đốc, đăng trong tờ Thư tín Đông Dương ngày 27 tháng 3 sẽ cho ta biết coi 
các vị đại biểu phái đoàn diều tra có thể nhận xét về điều gì: 

Xin trân trọng gửi tới qúy ông lời cực lực phản kháng những vụ 
khuấy nhiễu công việc nhà nông chủ yếu xảy ra trên đồn điền của 
ông Đacgiơlôt và Iđylơ ở Tri Tôn (Châu Đốc), vụ các đội lính lưu 
động đi tuần tra bắt thuế thân ngày thứ Sáu các tá điền bị đe dọa 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 205 

bắt bỏ tù, ngày thứ Ba họ áp dụng quá lạm Chế độ đặc biệt đối dán 
bản xứ (Indigénat), chế độ vô nhân đạo, chế độ ấy đã bị giả định là 
hủy bỏ. 

Những ai là tá điền trên những đồn điền của tôi và của ông 
Đacgiơlôt họ được cái may mắn là được lảnh trước thóc ăn và lúa 
giống mà họ chỉ có thể hoàn trả chút đỉnh thôi. Tôi phải buộc mình 
hủy bỏ tất cả các khoản nợ nần của họ toàn bộ và vĩnh viễn. Quả 
thực tôi phải nhìn nhận rằng số thóc còn lại cho họ, sau khi góp địa 
tô, sẽ không đủ cho họ - bởi giá lúa bị sụp -, chu cấp cho mình 
những nhu cầu tối cần thiết và càng không thể đóng nổi thuế thân. 

Những cư dán trong vùng mà không được trợ giúp, không vay 
mượn trước được giống má và thực phẩm thì họ còn rơi vào tình 
trạng thảm hại hơn nữa. Tất cả bỏ ruộng đồng, họ trở thành một 
chòm dân hoang đàng bị lính lưu động của ngài đi tuần tra giải tán. 

Trong thời gian ba đại biểu của phái đoàn lưu lại trong xứ, luôn luôn 
một lũ mật thám bám gót. Người ta ngăn cản họ điều tra ở Trung Kỳ, nơi 
mà tình cảnh khốn khổ trần truồng trước mất, và sau khi đi Phnom Pênh trở 
về, mọi cuộc hội họp điều trần của họ đều bị cấm. 

Khi phái đoàn rời Sài Gòn ngày 18 tháng ba, Gabơriel Pêri đã trù bị 
được một dự án thỏa hiệp giữa các nhóm cách mạng theo Stalin, Trôtski và 
xu hướng quốc gia, đặng tái bản tờ báo Tranh Đấu có Đảng Cộng sản Pháp 
ủng hộ. Nguyễn An Ninh kiên trì nhấn mạnh với Pêri về sự cần thiết phải 
có Tạ Thu Thâu cùng các bạn của anh hợp tác, họ là những chiến sĩ đấu 
tranh nhiệt tâm hăng hái và có khả năng sử dụng Pháp văn, họ có thể là một 
thuận lợi may mắn cho tờ báo tiếng Pháp. 

Cuộc liên minh nói trên, do một lãnh tụ quan trọng của Đảng Cộng sản 
theo Stalin ỏ' Pháp gây dựng lên dường như nghịch lý: ở Liên Sô, phải 
chăng Stalin đã truy nã những phần tử khả nghi có đôi chút theo « chủ 
nghĩa Trỏtski » đó sao? và các đảng cộng sản trên thế giới đã chẳng theo 
gương Stalin mà tới tấp chửi rủa cánh Cộng sản tả đối lập quốc tế đó sao? 
Tuy thế liên minh đó cũng tồn tại được gần ba năm. 

Dù theo Stalin hay theo Trôtski, những người trong liên minh cũng đều 
đồng ý với Nguyễn An Ninh trong cuộc đấu tranh chung chống kẻ thù trước 
mắt là chính quyền thực dân và đảng Lập hiến, chỉ giới hạn trong một tờ 
báo chuyên bênh vực thợ thuyên, phu phen và dân quê, không màng đến 
chủ nghĩa Stalin hay chủ nghĩa Trôtski, trong khi cùng nhau truyền bá tư 
tưởng Kac Mac, cơ sở lý luận chung. Các bài báo sẽ không ký tên dưới 
(không quảng cáo cá nhân, không biểu lộ những xu hướng ly tâm). 



206 


VIỆT NAM 1920-1945 


Báo Tranh Đấu lại tái bản ngày 4 tháng 10 năm 1934. 

Trịnh Hưng Ngẫu rời khỏi nhóm sau tờ số 3, dường như bất mãn vì anh 
không được phát biểu lý tưởng vô chính phủ trong tờ báo. Một người từ 
Môskơva về là Dương Bạch Mai, và một người khác từ Côn Đảo về là 
Nguyễn Văn Nguyễn, theo Stalin, nhập vào tăng cường nhóm vào năm 
1935-1936. 

Đợt phát hành đầu tiên của tờ Tranh Đấu mới (số 5) có mang tiêu đề 
Một giai cấp bị ấp bức là điều kiện sôhg còn của mọi xã hội xây dựng trên 
sự đối kháng giữa cắc giai cấp. Chính giai cấp bị áp bức đó, bao gồm phu 
phen, thợ thuyên, bồi bếp, bần nông, cố nông... mà báo Tranh Đấu không 
ngưng lên tiếng bênh vực, bằng thông tin, bằng từng ngày tố cáo chế độ 
thực dân trong mọi sự bất công lớn nhỏ, hướng dẫn họ có mức độ vào cuộc 
đấu tranh cho một đời sống khác. 

Thống đốc Pagies nói như thế hây trong bản tường trình của y ngày 29 
tháng 10 năm 1935: 

Tờ báo chuyền từ tay người này sang tay người khác, được dịch ra 
nếu cần thiết, được bình luận trong các nhóm nhỏ. Nó đại diện cho 
những tập đơn thỉnh nguyện của tất cả những ai bất mãn với nhà 
chức trách, hoặc bị kích thích hoặc tự phát ý, toàn cả những điều 
thỉnh nguyện từ trước tới giờ chưa hề có. Tờ báo thể hiện sự dũng 
cảm của lực lượng dán chúng tự ý thức được quyền lợi của mình, 
dám ngỏ lời với một chính quyền đang bị bối rối trươc làn sóng đấu 
tranh dáng cao. 109 

Ta hãy xem qua số 5 của tuần báo đó. Tờ báo mở đầu bằng một bài lý 
luận bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến Đông Dương từ bốn 
năm qua. Đối với các đề cập của giai cấp tư sản thực dân và bản xứ, để giải 
quyết từ hiện tượng địa phương bằng giải pháp hành chính, báo Tranh Đấu 
đưa ra giải pháp riêng của mình: cuộc khủng hoảng có nguồn gốc từ những 
mâu thuẫn đối kháng của chủ nghĩa tư bản; mở đầu là vụ phá sản phát ra 
năm 1928 ở Niêu5(bk, rồi lan tràn khấp các địa phận khác trên thế giới. 
Muốn tránh khỏi khủng hoảng thì phải đánh đổ chế độ kinh tế đó, « như 
nhà kinh tế học Kac Mac đã chứng minh »; giải pháp có tính chất cách 
mạng và toàn cầu. 

Bên cạnh bài báo khó đó, có những bài công kích chớp nhoáng, dễ đọc, 
tập trung quanh những chủ đê xã hội An Nam, làm cho độc giả chú ý : một 
bài về tiểu sử trả nủa Bùi Quang Chiêu, một kẻ lập hiến hãnh tiến, tự 
nguyện phục vụ cho bọn « cá mập Rượu Fontên và Homberg »; một bài 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 207 

công kích toàn quyền Rôbe về những biện pháp của hắn ân xá tù gần đây, 
những biện pháp để làm cho « những nhà cách mạng đích thực phải chết 
dần chết mòn trên nền đất ẩm ướt trong hầm giam »; một bài về « sự giễu 
cợt cay đắng », là việc giảm thuế thân một cách tiểu mọn (một nửa đồng), 
theo lẽ công bàng thì phải hủy bỏ thứ thuế đó đi; về việc không có tự do 
nghiệp đoàn, bài báo mới đây minh họa tình trạng ấy, lấy vụ Ngô Văn 
Hoan, thợ bạc, cộng sản, người đã chủ trương lập nghiệp đoàn thủ công bị 
kêu án một năm tù. 

Báo Tranh Đấu sẽ luôn luôn giữ cái xu hướng kép là: một chút lý luận, 
nhưng cũng phô bày nhiều sự kiện lấy từ trong những diễn biến trực tiếp 
trong đời sống thợ thuyền (bãi công, công hội, lương, tai nạn lao động,v.v.), 
trong cuộc sống của nông dân (tố cáo bọn địa chủ tước đoạt đất đai, những 
hào lý tham nhũng, phô bài những hành động thô bạo của bọn thực dân), 
sự độc đoán và lạm dụng của bọn cầm quyền cai trị, những đòn tra tấn của 
bọn mật thám, những hành vi bạo tàn của lính cảnh sát. Có những bài về 
đời sống trong ngục thất tù đồ, những vụ án, thái độ trơ trẽn vô liêm của 
quân có của, về những người lập hiến... Cứ thế đó tờ báo toan dẫn dắt người 
đọc đi tới chỗ tự giải phóng. 

Để giải thích những quan điểm của Kac Mac, tờ Tranh Đấu bàn về 
phong trào công nhân thế kỷ 19, và cứ hàng tuần như thế minh họa bằng 
lịch sử đang hình thành trên thế giới. Tờ báo làm cho độc giả xúc động qua 
việc giới thiệu những cuốn sách như Người Mẹ của Gotki, Đông Dương 
kêu cứu (IndochineSOS) của Andơrê Viôlis, Mười ngày rung chuyển thế 
giới của Gion Riđơ. Tờ báo làm cho độc giả cười qua mục « Những cây 
đinh nhỏ » (Petits Clous) từ tháng 6 năm 1935 như: Tuần lễ lô' bịch nực 
cười (La semaine du ridicule), Tính e thẹn tư sản (La pudeur bourgeoise), 
Lợn vạn tuế! (Vivent les cochons!), Cảnh sát cấm cười (La police déíend le 
rire), Vô khiếm nhã, đạo đức của thực dân (Immodestie, vertu coloniale)... 
Tính hài ước khoáng đạt của tờ báo làm cho người ta ham đọc, những « 
truyện cực ngắn » vẫn hấp dẫn những ai buồn ngủ, và một mục « Diễn đàn 
độc giả » để mọi người tự do phát biểu ý kiến. 

Ngày tháng dần qua, những thông tín viên tự nguyện nảy sinh khấp 
chỗ, họ viết bài thông tin tức lao động trong các xí nghiệp, các trường 
học ở Sài Gòn - Chợ Lớn, trong các đồn điền, sở cao su cùng ở tận những 
miền quê xa xôi. Thông qua họ, ảnh hưởng của những người hoạt động 
«hợp pháp » mở rộng thêm song song với những người hoạt động «bí 
mật». 

Thường thường một tờ báo được truyền từ tay nọ sang tay kia, họ cùng 
nhau dịch, cùng nhau tìm cách hiểu được nội dung. 



208 


VIỆT NAM 1920-1945 


Năm 1935 tại Nam Kỳ 

Đầu năm 1935 đã thấy nông dân Sóc Trăng (Cù Lao Dung) phản kháng, 
cầm dao mác chống lại bọn cảnh binh đến tịch thâu 8000 giạ lúa. Rỏi đến 
dân ả rừng núi (Phnong và Mọi) tấn công các đồn lính, họ không sao trả 
được thuế thân vì cuộc khủng hoảng đã làm tê liệt các trại sở làm của nhà 
nước, noi mà họ cố gắng một cách vô vọng để kiếm được đủ số tiền ghi 
trên thẻ. 

Tháng 5 - 1935, một mẻ lưới mật thám tung ra: bốn người «từ 
Môskova trở về », trong đó có Trần Văn Giàu, và hon 150 đảng viên và 
cảm tình cộng sản (6 phụ nữ), cùng với cả Đêsăn, liên lạc viên giữa Đảng 
Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Đông Dương, thợ co khí trên tàu ĐÁcta- 
nhăn, đều bị bắt. Hai mưoi bốn người trong số đó bị tòa tiểu hình kết án từ 
10 tháng đến 7 năm tù, vì mưu toan tái lập đảng cộng sản. Trong khi chờ 
đợi kháng án, họ bị đưa lên tàu ngày 29 tháng 7 ra Côn Đảo, một sự lạm 
pháp, mà chính ông biện lý Đuyporê đã tố cáo với thống đốc Pagies (báo 
La Lutte ngày 9 tháng 11 có đăng thư ấy). Tòa thượng thẩm xét án lại vào 
tháng 8, chỉ xác nhận hoặc gia tăng án tù. 

Đàn áp và náo động liên miên tới cuối năm. Tại tòa thượng thẩm xử 
mưoi nông dân cộng sản Bêh Tre vào tháng 11, họ phản đối tại pháp đình 
tung hô « Đả đảo đế quốc! ». Mổi anh bị tăng thêm án tù 5 năm vì tội 
« phản loạn ». 

Ớ Côn Đảo, vào tháng 8 và tháng 9, tù tuyệt thực nhiều đạt để phản đối 
việc ăn uống tồi tệ, lao dịch nặng nề và chống bọn ngục tốt đối xử vũ phu. 
Tại Khám Lớn Sài Gòn, tù chính trị cũng tuyệt thực như thế, thống đốc 
Pagies đành phải cho cải thiện đôi chút về chế độ nhà tù (hai gian khám 
giam lớn tưong đối có thoáng khí và thường mở cửa, mỗi gian khám có đặt 
vài khạp nước, mổi buổi sáng tù người Miên khiêng nước lên đổ đầy vào; 
mỗi tuần hai lần được tắm thoải mái ỏ hồ tắm chung đồng thời được giặt 
giũ ả đó; mỗi ngày được thả ra đi đứng trong sân hẹp dài theo cửa khám hai 
tiếng vào buổi sáng và buổi chiều; mỗi tháng một lần được phép mua đồ 
ăn, thuốc lá và các dụng cụ vệ sinh, có thể nhận sách vở). 

Mấy anh phu đánh xe thổ mộ bãi công, họ bị bắt buộc phải mua giấy 
phép lái xe mới được lưu hành. Những khoản tiền phạt và những bó buộc 
khác nữa làm cho họ phải bỏ nghề, có lợi cho Công ty xe điện Pháp. Nhiều 
nhà nông trồng thuốc lá bị phá sản, họ bị nhà nước ra chỉ thị năm 1931 hạn 
chế bắt buộc nhiều đều gắt gao về việc trồng thuốc lá, nhàm thiết lập một 
độc quyền nhà nước, khiến nông dân trồng thuốc phải nhổ đi hàng ngàn 
cây thuốc lá trong các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một; tất cả những 
cái đó làm cho người ta bất mãn không xiết. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 209 

Cuộc tuyển cử Hội đông quản hạt, thảng 3 
và Hội đòng thành phô' Sài Gòn thăng 5 năm 1935 

Sau khi báo Tranh Đấu ra được hai chục số thì đến thời hạn bầu cử Hội 
đồng quản hạt, ngày 3 và 17 tháng 3 năm 1935, một loại hội đồng tư vấn 
không có quyền quyết định, nhưng đấy là một diễn đàn để các đại biểu đắc 
cử thuộc sổ Lao động có thể « phát biểu với toàn dân và đóng góp vào việc 
tổ chức cuộc đấu tranh giành chính quyền nhân dân ». Họ sẽ đòi ân xá hết 
thảy tù chính tri, lập một nghị viện theo lối phổ thông đầu phiếu, tự do lập 
nghiệp đoàn, tăng lưong, phân chia ruộng đất công cho những người làm 
công nhật, và liền ngay bấy giờ phân phối cho nông dân nghèo số ruộng bỏ 
hoang 300.000 hecta và chia số lúa thóc trữ trong các kho vựa của địa chủ 
đã hà lạm vo vét, và đông thời đòi bỏ thuế thân. 

Nhóm Tranh Đấu giới thiệu 6 ứng cử viên, 3 người xu hướng Stalin 
(Dưong Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn) và 3 người theo 
tư tưởng Trôtski (Phan Văn Hùm, Hô Hữu Tường và Trần Văn Thạch). Bị 
cấm họp mít ting, họ tổ chức những cuộc họp dưới hai chục người, như vậy 
là hợp pháp, và phân phát hàng ngàn truyền đon in. Không có người nào 
được đắc cử (đấy là một cuộc bầu cử hạn chế, phải đóng thuế đến một mức 
mới có quyền bỏ phiếu hoặc ứng cử, do đó trong số 4 triệu dân Nam Kỳ, chỉ 
có 28.000 cử tri có quyền bỏ phiếu), nhưng họ được số phiếu bầu hơn nhóm 
lập hiến 17%. Như vậy chương trình của họ có ảnh hưởng tích cực. « Sắc 
luật giết tự do » ngày 10 tháng 4 năm 1935 nhắc nhở ngay họ rằng « đụng 
chạm tới uy tín của chính quyền Pháp » sẽ bị đàn áp. 

Hai tháng sau, ngày 6 và 12 tháng 5, cuộc tuyển cử Hội đồng thành 
phố đã khẳng định ảnh hưởng lớn mạnh của nhóm Tranh Đấu trong giới 
tiểu tư sản và dân đen ở châu thành: một đại biểu xu hướng Tròtski, Thâu 
và một bạn cảm tình là Thạch, và hai đảng viên theo Stalin, Tạo và Mai, 
được bầu làm hội đồng thực thụ, còn nhóm lập hiến thì chỉ được một hội 
đồng thực thụ. 

Ngày 27 tháng 6 năm 1935, Tạ Thu Thâu bị kết án hai năm tù treo, về 
tội tham gia vào « hội kín Tả đối lập » những năm 1931-1932, bản án tòa 
thượng thẩm phúc chuẩn ngày 10 tháng 9; anh vẫn là hội đồng đang nhiệm 
và tờ báo Tranh Đấu càng được dân chúng hoan nghênh phổ biến thêm 
rộng rãi: ấn bản lên tới 1500. 

Chính quyền thực dân khó mà chịu đựng được việc sử dụng cái diễn 
đàn đó để làm cách mạng: bốn đại biểu của nhóm Tranh Đấu bị bắt ngày 
26 tháng chạp năm 1935, sau đợt lục soát nhà riêng của họ và trụ sở báo 
Tranh Đấu, lấy cớ là họ đã khuyến khích bãi công 2500 phu xe thổ mộ. 
Quả thực, họ được thả « sau khi xác minh căn cước », rồi tờ báo thực dân 



210 


VIỆT NAM 1920-1945 


Thư tín Đông Dương cũng đồng lòng với họ mà phản đối (báo ấy viết 
« nếu cứ cho phép người ta dẫm đạp quyền của các đại biểu nhân dân thì 
một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của những sự lạm 
quyền đó »). Vụ này đã gây ầm ĩ trong dư luận: việc bắt bớ đó tỏ ra bọn 
thống trị quá vụng về. 


Hiệp ước Laval-Stalin 

Một tiếng sét trong thế giới cách mạng: ngày 2 tháng 5 năm 1935, Stalin ký 
với Laval « hiệp ước tương hỗ Pháp-Sô »; Stalin chính thức chấp nhận cho 
nước Pháp phát huy lực lượng quân sự để bảo đảm an ninh. Ngày 3, báo 
Nhân Đạo , co quan của Đảng Cộng sản Pháp viết: « Stalin có lý », rồi ngay 
sau đó đảng cộng sản giải tán bộ máy hoạt động bí mật trong quân đội 
Pháp. Người ta sẽ thấy đảng cộng sản ngoan ngoãn cố gắng dập tắt mọi 
tinh thần chống quân sự và ra mặt ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của đế quốc 
tam tài. Mặc dù không sao tránh khỏi những phản kháng trong nội bộ, lần 
lần Đảng Cộng sản Pháp đứng hẳn theo chỉ thị Stalin, đến đổi họ không 
ngần ngại kêu gọi người An Nam, năm 1938, đứng lên bảo vệ cho « nước 
Pháp đang bị [Nhật Bản] đe dọa ở Đông Dương ». 

Tại Môskơva, Quốc tế Cộng sản nhóm Đại hội lần thứ 7 và cũng là lần 
cuối cùng (25 tháng 7 tới 20 tháng 8 năm 1935), hủy bỏ các chỉ thị năm 
1928 do Đại hội trước gửi cho các phân bộ cộng sản, hủy bỏ chính sách « 
thời kỳ thứ ba », chính sách cấp thời lật đổ chế độ tư bản toàn thế giới. Để 
ngăn chặn nguy cơ Hitler, Liên Sô kiên quyết dấn bước trên con đường tìm 
cách liên minh với chủ nghĩa đế quốc Pháp. 

Để chống « kẻ thù chính », lúc này phải thành lập những Mặt trận 
bình dân, đó là nhiệm vụ cấp thời của các đảng cộng sản; ở Pháp không 
những phải liên minh với đảng xả hội cải lương mà còn đưa tay với đảng 
tư sản cấp tiến. Nói cách khác: loại bỏ khẩu hiệu lật đổ chủ nghĩa tư bản. 
Xu hướng này có tiếng vang lớn trong giới cấp tiến Pháp: Đalađiê, bị đe 
dọa bên cánh hữu, nên rất hài lòng chuẩn bị một Liên minh mới, mở 
rộng cho Đảng Cộng sản Pháp vào, rồi từ đó cộng sản không còn tung hô 
« hãy treo cổ Đalađiê! » nữa, mà họ lại kêu gọi « Đalađiê lên chính 
quyền! ». 

Ngày 14 tháng 7, theo lời kêu gọi của Hội Nhân Quyền, Bơlỏm (thủ 
lĩnh đảng Xă hội), Thôrê (Cộng sản) và Đalađiê (Cấp tiến) công khai tuyên 
thệ « đoàn kết để bảo vệ những quyền tự do dân chủ nhân dân nước Pháp 
đã giành được ». 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 211 

Từ tháng 9, người ta bắt đâu thảo luận một chuông trình tuyển cử chung 
trong đó cấp tiến và cộng sản sẽ thanh toán mọi tinh thần cách mạng. 
Những lĩnh vực do đảng viên xã hội đề nghị quốc hữu hóa bị lược bỏ, chỉ 
giới hạn quốc hữu hóa kỷ nghệ chiến tranh. Tuần lễ làm việc 40 giờ không 
thấy nêu ra. 

Đối với Đảng Cộng sản Đông Dưong, một ít lâu về sau họ mới điều 
chỉnh con đường chính trị của mình. Ngày 1 tháng 7 năm 1935, bản Tuyên 
ngôn thảo cho Đại hội Macao còn viết: « Hãy phản đối khủng bố trắng trợn 
dã man của đế quốc Pháp ả Đông Dưong. Cách mạng chống đế quốc và 
cách mạng ruộng đất ả Đông Dưong muôn năm! ». 

Cuối năm 1935, khuynh hướng cách mạng phản đế và cách mạng điền 
địa đó vạch ra từ năm 1930, bấy giờ phải thay đổi cho phù hợp với những 
quyết định cải lưong của Đại hội 7 QTCS. Lần lược ĐCSĐD sẽ nối gót ĐCS 
Pháp, đứng dưới bóng cờ tam sắc để phòng thủ Đong Dương. 


Phái đối lập theo Trôtski hoạt động bí mật 

Báo Tranh Đấu im tiếng đối với hiệp ước Laval-Stalin. Họ dằn lòng không 
phê phán chính sách hữu khuynh của Quốc tế Cộng sản. Những người xu 
hướng Trôtski hoạt động hợp pháp làm thinh, vì đã giao ước với phái theo 
Stalin - không chỉ trích nhau - trong mặt trận thống nhất Tranh Đấu. Sự suy 
thoái của QTCS, đường lối mới áp đặt cho Đảng Cộng sản Đông Dương 
cần phải cấp bách phê phán tận gốc. Những người theo Trôtski hoạt động 
bí mật sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. 

Người ta nhớ lại Lư Sanh Hạnh, phần tử phân liệt của Đảng Cộng sản 
Đông Dương, người đã tiếp xúc với phái Tả Đối lập, bị án 15 tháng tù hồi 
tháng 9 năm 1933. Vừa được thả ra năm 1935, anh gập Hô Hữu Tường 
khuyến khích, Lư Sanh Hạnh cùng Ngô Văn Xuyết, một nhân viên thư ký 
và Trịnh Văn Lầu, sinh viên (học trò cũ của Tạ Thu Thâu) bí mật thành lập 
« Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa-Phái tán thành Đệ tứ Quốc tế », 
cảm hứng theo cái tên do Phái tả đối lập quốc tế đặt ra từ 1933, trước tình 
hình « không thể chiến đấu chung dưới một mái nhà cùng Stalin », như 
Trôtski đã nói. 

Tháng 10 năm 1935 tổ chức này bí mật xuất bản một tạp chí lý luận, 
nhan đề Cách mạng Thường trục , (chử nhà in) và một tờ báo chiến đấu (in 
rônêo) Tiền Đạo. Hành động thực tế đầu tiên là ủng hộ cuộc bãi công 
những người đánh xe thổ mộ hồi tháng chạp năm ấy. 

Tổ chức này nhắc lại những luận điểm phê phán cũ của những người 
cộng sản đối lập, và nêu thêm rằng các đảng cộng sản không nên để mình 



212 


VIỆT NAM 1920-1945 


biến thành một lực lượng chỉ đóng vai trò phò trợ chính sách đối ngoại của 
Liên Sô. Họ nói nếu chiến tranh đế quốc nổ lên, thì nhiệm vụ của các đảng 
cộng sản là phải biến đổi đế quốc chiến tranh thành nội chiến cách mạng. 
Giai cấp vô sản phải hành động cách mạng để bảo vệ Liên Sô. 



XIII 

Nhóm Tranh Đấu thời 
kỳ Mặt trận Bình dân Pháp 
1936-1937 


Chương trình tuyển cử chung do các phái cấp tiến, xã hội và cộng sản thảo 
ra được ấn hành ngày 10 tháng giêng năm 1936. Nó làm cho Phái cực hữu 
nổi giận. Môrasơ lên tiếng chửi thậm tệ hơn: « Lêon Bơlum? một kẻ phải 
đem xử bắn nhưng bắn từ sau lưng, cái cặn bã của nhân loại đáng được đối 
xử như thế ». Ngày 13 tháng 2, Bơlum bị một nhóm Bảo hoàng và bọn 
Cagula cực hữu đánh ở đại lộ Sanh-Giecmen, ông bị thương. Ngày 16, đảng 
viên cấp tiến, xã hội và cộng sản tập hợp đông đảo biểu tình phản đối, kéo 
đi từ lăng tẩm Pănthêòn tới quảng trường Naxiôn. 

Ngày 3 tháng 5 năm 1936, trong cuộc tuyển cử lập pháp ba đảng liên 
minh chiếm đại đa số. Đảng xã hội 147 đại biểu, cấp tiến 116, cộng sản 72 
và các nhóm xã hội cộng hòa 41, tổng cộng 376 đại biểu, còn phái « quốc 
gia » chỉ có 220. Lúc ấy trong xứ gần một triệu người thất nghiệp, số thu 
nhập của người ở châu thành giảm độ 15% từ 1930. 

Ngày 4 tháng 6, chính phủ đầu tiên của Mặt trận bình dân với Lêon 
Bơlum làm thủ tướng đã thay thế nội các Albe Sarô. Đảng Cộng sản Pháp từ 
chối tham gia. Cấp tiến và xã hội chia nhau các bộ (có hai đảng viên xã hội 
ở Bộ Thuộc địa và Bộ Nội vụ là Mutê và Salăngrô). 

Ngay khi biết tin đảng Xă hội thắng to trong cuộc tuyển cử thợ thuyền 
bắt đầu sáp nhập sân khấu chính tri để bênh vực quyền lợi riêng của mình. 
Ngày 11 tháng 5, họ bắt đầu chiếm nhà máy chổ họ làm, qua ngày 25 
phong trào đình còng chiếm xưởng lan rộng khắp nơi. Đến cuối tháng có 



214 VIỆTNAM 1920-1945 

tới 100.000 công nhân chiếm nhà máy. Các dịch vụ y tế và an toàn được 
đảm bảo. 

Ngày 6 tháng 6, đối mặt với một Nghị viện mà trong đó toàn thể đại 
biểu phái hữu rầm rộ la ó hết cỡ, thủ tướng Lêon Bơlum tuyên bố sẽ 
không sử dụng cảnh sát lẫn quân đội để đàn áp thợ thuyền bãi công. Ngày 
chủ nhật 7, ông triệu tập cả giới chủ và đại diện Tổng Liên đoàn Lao 
động họp ỏ điện Mati-nhôn, văn phòng thủ tướng. Đến 1 giờ sáng ngày 8, 
giới chủ cùng nghiệp đoàn lao động ký một thỏa ước trong đó bao gồm 
quyền tự do nghiệp đoàn, những hợp đồng lao động tập thể, và chủ công 
nhận các đại biểu còng nhân được bầu ra, những ngày nghỉ có trả lưong 
và tăng mức lương từ 7 lên 15%. Ngày 11, Bơlum trình bày trước Nghị 
viện những dự án luật cấp bách để phê chuẩn các thỏa ước: qui ước tập 
thể, những ngày nghỉ trả lương, tuần làm việc 40 giờ. Một phiếu phản đối 
hai dự luật trên, 160 phiếu tán thành tuần lễ 40 giờ. Ba dự luật được chấp 
thuận. 

Trong ngành luyện kim, xây dựng, hầm mỏ, các cuộc bãi công tiếp tục 
với một mầu sắc cách mạng rõ rệt. Bãi công chấm dứt vào ngày 12, sau lời 
tuyên bố nổi tiếng của Môrixơ Thôrê, lĩnh tụ cộng sản : « Phải biết chấm 
dứt một cuộc bãi công ». 


Tiếng dội Mặt trận bình dân Pháp chấn động Đông Dương 

« Cuộc Cách mạng ở Pháp đã khởi đầu », Trôtski tuyên bố trên báo Thợ 
thuyền Tranh đấu (Lutte Ouvrière) ở Paris, cơ quan của đảng Thợ thuyền 
quốc tế chủ nghĩa ngày 9 tháng 6 -1936. Tờ báo ra liền bị tịch thâu. 

Ngày 11, tại Sài Gòn, nhóm huy động Chánh đoàn Cộng sản quốc tế 
chủ nghĩa, bí mật thành lập một năm trước đó, bị bắt. Thế nhưng trong đêm 
khuya, vô số truyền đơn bằng chữ quốc ngữ rải khấp thành phố kêu gọi dân 
chúng thành lập ủy ban hành động nhằm phát động « cuộc tổng bãi công 
hưởng ứng giai cấp vô sản Pháp »: 

Anh em thợ thuyền dân cày và binh lính Đông Dương ! 

Cách mạng vô sản ở Pháp đang sôi nổi dữ dội: Mấy trăm ngàn thợ 
đã đình công, chiếm lò máy và đang dự bị tổng đình công. Chúng ta 
hãy đứng lên. Trong mỗi lò máy, mỗi sản nghiệp, mỗi làng, mỗi 
tỉnh, anh em thợ thuyền và dán cày cử đại biểu, 

Thành lập ủy ban hành động khắp nơi. Liên hiệp nhau lại; Đứng lên 
tổng đình công hưởng ứng giai cấp vô sản Pháp! 

Đả đảo đế quốc Pháp! 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRNDIẼNĐÀNCÔNGKHAI 215 

Đông Dương hoàn toàn độc lập! 

Tịch thâu ruộng đất của địa chủ giao lại dán cày! 

Cách mạng vô sản Pháp, Đông Dương muôn năm! 

Liên ủy thợ- thuyền liên-hiệp 
Chánh đoàn Cộng sản quốc tế chủ nghĩa 
(phải tán thành Đệ tứ Quốc tế) 110 

Nhiều truyền đơn nội dung tương tự còn xuất hiện vài đêm sau nữa 
trong thành phố. 

Đào Hưng Long, thợ vẽ kẻ biển, bị bắt tại nhà cùng với các bạn đang 
làm việc. Hô Hữu Tường bị bắt ngày 16. Tất cả đều bị mật thám tra tấn. 
Các luật sư của họ đệ đơn kiện bọn tra tấn. Tờ Thư túi Đông Dương ngày 
23 tháng 6 đăng đơn ấy trong bài « Vụ phòng chưởng lý truy tố Lư Sanh 
Hạnh và các bị cáo khác ». Tờ Tranh Đấu ngày 24 cũng đăng theo. 

Ngày 31 tháng 8, tòa tiểu hình kết án « tham gia vào hội kín và mưu 
toan phá rối trị an » Lư Sanh Hạnh và Ngô Văn Xuyết bị kêu án 18 tháng và 
1 năm tù, giáo viên Trịnh Văn Lầu và thư ký Ngô Chỉnh Phến 8 tháng tù, 
thợ in Vạn Văn Ký, học sinh Phạm Văn Muồi và phu Võ Văn Dơn 6 tháng tù 
treo, thợ máy Văn Văn Ba tha bổng. 

Hô Hữu Tường và Đào Hưng Long được thả rồi vì thiếu chứng cớ. 

Vê phần Đảng Cộng sản Đông Dương, do Hà Huy Tập lãnh đạo bí mật 
khôi phục lại, sẽ theo gót Đảng Cộng sản Pháp. Trong chương trình Đảng 
Cộng sản Đông Dương không còn thấy nói đến đấu tranh giải phóng dân 
tộc cùng cải cách ruộng đất. Trong diễn văn không còn thấy có - trừ đôi 
chỗ còn nhấc nhở lại cho đến tháng 3 năm 1937 - những từ ngữ về đấu 
tranh giai cấp và đế quốc chủ nghĩa Pháp, thậm chí còn yêu cầu những tổ 
chức bí mật (như công hội, hội nông dân, đoàn thanh niên cộng sản) tự giải 
tán. Cũng như Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương thỏa 
thuận với chính phủ Mặt trận bình dân, chính sách Bơlum-Mutê là muốn 
«canh tân hệ thống ché độ thuộc địa »chứ không phải là từ bỏ sự thống trị 
đế quốc chủ nghĩa ở Đông Dương. 

Tiến tới Đông Dương Đại Hội 
một« Mặt trận bình dân » thuộc địa 

Chương trình của Mặt trận bình dân Pháp bao gồm việc gửi một ủy ban 
điều tra của nghị viện để tìm hiểu nguyện vọng các dân tộc thuộc địa. Từ 
cuối tháng 5, ở Sài Gòn, ngay trước khi Mari-uýs Mutê lảnh chức bộ trưởng 
ký vào đề án ngày 1 tháng 8, phái lập hiến đã chuẩn bị một ủy ban đón tiếp 
gồm những nhà tư sản có danh tiếng. 



216 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ngày 27 tháng 5, nhóm Tranh Đấu với Nguyễn An Ninh đối chọi 
phái lập hiến, đưa ra ý kiến rộng rãi hơn, dự định thành lập một Đông 
Dương Đại Hội để tập hợp bên cạnh giới tư sản và trí thức những kẻ mà 
người ta luôn luôn khóa mồm không cho lên tiếng. Ngày 29 tháng 7, 
nhóm Tranh Đấu phát hành một lời kêu gọi, ký tên Nguyễn An Ninh, 
« mọi người thuộc tất cả các khuynh hướng tới triệu tập Đông Dương 
Đại Hội, nhàm hội thảo một tập thỉnh nguyện trình lên chính phủ mẫu 
quốc và nhàm thành lập một Uy ban triệu tập Đông Dương Đại Hộ ». 
Các báo chí có nội dung chính trị tương tự như báo Tranh Đấu cũng tung 
ra những lời kêu gọi đó, như báo Lao Động (Le Travail) ở Bắc Kỳ, 
Nhành Lúa ở Trung Kỳ. 

Trong một truyền đơn hướng về quảng đại quần chúng, nhóm Tranh 
Đấu nêu rõ hơn : 

Trong các nhà máy, các nông trường, các thành phố, các làng mạc, 
các bạn hãy thành lập những ủy ban hành động gồm từ 5 đến 7 
người. Nhiệm vụ của các ủy ban hành động là gì? Xác định cho 
quần chúng hiểu rõ những nguyện vọng của họ, lựa chọn các đại 
biểu của mình đi dự Đông Dương Đại Hội. 

Úy ban hành động nhóm Tranh Đấu thành lập ngày 5 tháng 8 - 1936 
phát hành hai tập sách hướng dẫn khác nhau: một là Cách làm việc của 
một Úy ban hành động , của Đào Hưng Long, chỉ bảo nhất là thợ thuyền 
và nông dân phát biểu nguyện vọng giai cấp mình; còn tập kia tựa đề 
Cho được thực hiện Đông Dương Đại Hội , tác giả Nguyễn Văn Tạo 
tuyên bố tán thành việc đoàn kết dân tộc: « Những người lao động phải 
cùng đi chung với những nhà tư sản để đảm bảo Đông Dương Đại Hội 
thành công ». 

Phái lập hiến cũng tán đồng ý nghĩ về một cuộc Đại Hội như thế. Ngày 
13 tháng 8, tại trụ sở báo Vĩệf Nam của nhóm lập hiến, 300 người tham dự 
bầu ra 19 thành viên úy ban triệu tập, chủ yếu gồm trí thức và tư sản, chỉ có 
hai người thuộc giới lao động (Đào Hưng Long và Nguyễn Thị Lựu). Được 
mở rộng vào ngày 21, ủy ban này quyết định là các đại biểu của giới cần lao 
không thể vượt một phần tư số người tham dự Đại Hội. Tuy nhiên ủy ban 
này cũng chấp nhận việc thành lập các úy ban hành động (dưới 20 người để 
được hợp pháp) do nhóm Tranh Đấu đề nghị. Bảy ban phụ trách được giao 
trách nhiệm tập hợp các bản thỉnh nguyện. Nguyễn An Ninh cùng một số 
người chịu trách nhiệm về các vấn đê hành chính, nông dân và nông nghiệp; 
Hô Hữu Tường về vấn đề kinh tế tài chính; Phan Văn Hùm về vấn đê y tế và 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN DIẼN đàn công khai 217 

cứu tế xã hội; Trần Văn Thạch về vấn đề học vấn và giáo dục; Tạ Thu Thâu, 
Đào Hưng Long và Trịnh Hưng Ngẫu về vấn đề lập pháp cho công nhân; 
Nguyễn Văn Tạo và 5 người lập hiến về vấn đề yêu sách chính trị. 

Cuộc cổ động tuyên truyền cho Đông Dương Đại Hội phát khởi, hàng 
ngàn hàng ngàn truyền đơn phát rải khắp nơi. Quần chúng nhiệt tình sôi 
nổi dâng lên như ngọn thủy triều, và trong một trật tự đáng chú ý. 

Tuy vậy, chính quyền thực dân đã hoảng sợ và báo động cho Paris; 
ngày 8 tháng 9, tổng trưởng bộ Thuộc địa Mutê ra lệnh cấm « tập hợp ở 
Sài Gòn một Đại hội gồm hàng ngàn người vì đó có thể sinh ra biến 
loạn ». 


Úy ban hành động, mầm mống Sôviêt nhân dân 

Úy ban hành động đột khởi nhanh như chớp nhoáng. Ngày 30 tháng 9 
năm 1936, sở Mật thám ước tính phỏng 600 ở Nam Kỳ (trong đó 285 là 
hợp pháp, còn bao nhiêu đều bí mật). Có khoảng 200 úy ban hành động 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhóm Tranh Đấu. Trong khu vực Sài Gòn - 
Chợ Lớn, họ tổ chức những úy ban hành động ở Công ty xe điện Pháp, 
nhà máy thuôc lá COFAT, nhà máy rượu Bình Tây, trạm dầu xăng Nhà 
Bè, đường sắt, nhà in, trong giới xe thổ mộ Tân Sơn Nhất... Phần lớn các 
Úy ban hành động tại các khu nội thành, đều là công trình của những 
người xu hướng Trôtski đã bị lộ mặt: Nguyễn Vãn Số và Đào Hưng Long 
tại Câu Ông Lãnh, Chợ Đũi, Câu Kho, Câu Muối, Chợ Quán; Hồ Hữu 
Tường và Ganofsky tại Đakao; Nguyễn Văn Cử và Nguyễn Văn Chuyến 
hoạt động trong giới học sinh Sài Gòn. 0 vùng nông thôn phần nhiều uỷ 
ban hành động thuộc ảnh hưởng của những người cộng sản theo Stalin, 
riêng Cà Mau và Giá Ray (Bạc Liêu) do Trần Hải Thoại và Nguyễn Văn 
Đính chủ động. 

Ngày 12 tháng 9, năm người lập hiến, trong đó có Lê Quang Liêm, kẻ 
tước đoạt ruộng đất nổi danh, tách ra khỏi phong trào, buộc tội nhóm Tranh 
Đấu là « xúi giục tầng lóp vô sản chống lại những người mà họ gọi là có 
của ». Lãnh tụ đoàn chủ tịch úy ban triệu tập là Nguyễn Phan Long, lập 
hiến, không đi theo họ, cuộc cổ động triệu tập Đại Hội vẫn tiến triển mạnh 
hơn. 

Ngày 15, thống đốc Nam Kỳ Rivôal cấm mọi cuộc hội họp và biểu tình 
trong lãnh thổ Sài Gòn - Chợ Lớn, nhưng ngày 17 ông ta cho phép úy ban 
nhóm họp để soạn thảo tập đơn thỉnh nguyện. 

Chính quyền thực dân nêu ra những vụ rối loạn tưởng tượng để thúc 



218 


VIỆT NAM 1920-1945 


giục bộ trưởng Thuộc địa ra lịnh đàn áp. Ngày 19, một điện tín của Mutê 
lộ rõ sự hoảng loạn : « Phải duy trì trật tự bằng mọi biện pháp, hợp thức 
và hợp pháp (nguyên văn), kể cả truy tố. Trật tự của nước Pháp phải chế 
ngự trên toàn Đông Dương cũng như ở những nơi khác ». Những vụ đàn 
áp trá hình - vì các úy ban hành động vẫn ở trong vòng hợp pháp - chống 
lại các Úy ban hành động ngày thêm nhiều. Giới chủ sa thải những công 
nhân tham gia phong trào, hương chức làng và lính cảnh sát gây phiền 
nhiễu họ. 

Tại Sài Gòn, ngày 21, Trần Văn Thạch bị kết án vì đã nói chuyện tại một 
cuộc họp ở Tân Định. Ngày 26, 17 nông dân trong Uy ban hành động Bêh 
Lức bị bắt (ngày 3 tháng 10, tòa phạt người tổ chứ 3 năm tù: Nguyễn Văn 
Tiếp - giáo viên bị sa thải, người trước kia, năm 1926, đã xin ở tù thế cho 
Nguyễn An Ninh ; ông già Nguyễn Văn Xuyến, nông dân 18 tháng tù, 
những người khác bị án treo. Trong các tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, tên 
cò Baze, mật thám nổi tiếng, không ngớt ruồng bắt trấn áp các úy ban 
hành động ở nông thôn. 

Ngày 27, đến lượt Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh vô khám; ngày 3 
tháng 10, Nguyễn Văn Tạo vô theo. Những con số tù ghi trên thẻ cây đeo 
nơi áo có chữ MAP ( Maison d’arrêt politique = nhà giam tù chính trị) của 
ba người là: 3058, 3059, 3088 đã chứng tỏ là qua 5 ngày đã có tới 29 tù 
chính trị mới bị giam. 

Ngày 30 tháng 9, Dương Bạch Mai đi Pháp. Nhiệm vụ của anh ta là báo 
động dân chúng Pháp về cuộc đàn áp ở Đông Dương, và kèo nài làm sao 
cho Mutê chấp nhận Đỏng Dương Đại Hội là hợp pháp công khai. Mai 
dành phần lớn thời giờ đi lại Đảng Cộng sản Pháp, rốt cuộc chả đạt được 
điều gì. 

Báo Tranh Đấu ngày 1 tháng 10 có tiêu đề: « Những lời tuyên bố của 
Mari-uýs Mutê ngày càng đi ngược với những sự kiện chính trị địa 
phương ». 

Trong Khám Lớn, ngày 26 tháng 10, Ninh, Tạo và Thâu bắt đầu tuyệt 
thực làm reo và viết chung một bức thư gửi Lêon Bơlum: 

Chúng tôi đang ngồi tù vì đã và đang đứng về phía Mặt trận bình 
dán. Những sự kiện do đó chúng tôi bị khiển trách một cách chính 
thức là: những bài báo của Ninh và Thâu trên tờ Tranh Đấu ngày 24 
tháng 9 và tập sách có nhan đề « Đông Dương Đại Hội » của Tạo 
bằng chữ quốc ngữ. 

Ba hôm sau, tờ Tranh Đấu viết: 

Trong tù, chế độ ăn ngủ của họ chẳng khác gì đối với tù thường 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN DIẼN đàn công khai 219 

phạm. Cũng thùng cơm gạo lức, cũng một cái ca thiếc với đôi đũa 
tre. Họ ngồi xuống đất mà ăn, họ nằm xuống đất, xin lỗi! họ nằm 
xuống nền xi măng mà ngủ. 

Ngày 2 tháng 11, người ta chở Tạo, Thâu, Ninh vô nhà thương Chợ 
Quán. 

Ngày 3, tờ Thư tín Đông Dương đăng đọan văn bỉ ổi sau đây của quan 
biện lý thông tư các quan tòa vào năm 1931 : 

Khi sở hành chính giao cho các ông một bị cáo, các ông không cần 
tìm hiểu xem y có phải là thủ phạm hay không và thả y ra nếu các 
ông không tìm thấy bằng chứng buộc tội. Bổn phận các ông là phải 
giữ y lại và tìm ra những chứng cớ buộc tội người bị cáo. 

Người ta biết« tìm ra chứng cớ » có ý nghĩa gì, khi biện lý cuộc dựa 
vào sở Mật thám để tìm được những « chứng cớ », vì mật thám có đủ 
phương tiện chắc chấn để lấy được những « lời thú tội đột nhiên ». 

Ngày hôm sau, mồng 4, cũng tờ báo trên chủ động gửi một bức điện tín 
cho L. Bơlum, M. Mutê, và mười ba nhân vật khác trong đó có A Viỏlis, L. 
Rubô, G. Pêri, như sau: 

Xin lưu ý vụ bắt bớ các ủy viên hội đồng thành phố Thâu và Tạo, 
nhà báo Ninh, bị buộc tội âm mưu khuynh phúc chính phủ vì tổ 
chức Đại Hội, thu thập đơn yêu sách gửi ủy ban điều tra của nghị 
viện do Bộ trưởng công bố. Công chúng Nam Kỳ xúc động sâu sắc. 

Cân can thiệp cấp bách. 

Ngày 5 tháng 11, Tạo, Thâu, Ninh được ra tù. 

Mutê cắn răng trợn mắt nhưng vẫn do dự nhiều. Vào tháng 11 ông ta 
can thiệp đến Bộ trưởng Hải quân, phản đối vụ sa thải bốn công nhân Thủy 
binh Xưởng Ba Son vì lý do chính trị, và viết cho toàn quyền Silvêstrơ là 
phải để cho tự do hội họp nhằm thảo đơn thỉnh nguyện. Nhưng năm tới đây, 
ông ta lại cấm các ủy ban hành động. 

Ngày 1 tháng giêng năm 1937, cựu bộ trưởng Giu-yste Gòđa, cấp tiến 
phái tả, đại biểu Văn phòng Lao động quốc tế, được giao nhiệm vụ điều tra, 
cập bên Sài Gòn. Hàng ngàn thợ thuyền và nhân viên biểu tình phấn khởi 
hô vang:« Tự do dân chủ! Tự do nghiệp đoàn! ». Qua ngày 15, khi toàn 
quyền Bơrêviê cập bến Sài Gòn, hàng rào cảnh sát chận đứng làn sóng 
người tràn vào thành phố; hàng ngàn nòng dân quanh vùng cũng muốn đề 
đạt những nguyện vọng của mình. Trên đường đi Hà Nội, hai sứ giả trên 
cũng gập những đoàn người như vậy đón tiếp. 



220 


VIỆT NAM 1920-1945 


Theo lời kêu gọi của báo Tranh Đấu ngày 7 tháng giêng 1937, úy ban 
triệu tập hoạt động lại duới tên khác, úy ban thỉnh nguyện trung uơng. 
Các Úy ban hành động xuất hiện lại một thời gian ngấn. Ngày 26 tháng 2, 
toàn quyền Bơrêviê ra lệnh cho « những người nhóm Tranh Đấu phải 
ngừng mọi hoạt động chính trị nếu không sẽ bị trừng phạt ». Từ ngày 22, 
cảnh sát hạ tấm biển của úy ban thỉnh nguyện trung ương. 

Úy ban hành động bị cấm, rút lui vào bóng tối rồi tiến triển dần lập 
thành những chi bộ cộng sản xu hướng Stalin hoặc cộng sản theo Trôtski. 
Các tổ chức bí mật này sẽ làm nòng cốt phong trào rộng lớn chưa từng 
thấy, làn sóng bãi công cuồn cuộn lan tràn khắp năm 1937. 

Dự án Úy ban điều tra các thuộc địa do nghị viện cử ra sẽ bị chôn vùi 
vĩnh viễn tại Thượng nghị viện ngày 17 tháng 7 năm 1938, với một chính 
phủ mới Đalađiê trong đó phái hữu chiếm ưu thế. Mặt trận bình dân đã 
thất bại, và khẩu hiệu « bánh mì, hòa bình, tự do » không còn xuất hiện 
trong chương trình nghị sự nữa. 

Nhưng rồi chúng ta sẽ bàn trở lại sau. 


Báo Chiến sĩ (Le Militant) 

Chúng ta đã thấy những người xu hướng Trôtski hoạt động hợp pháp đã 
buộc mình phải im tiếng về chính trị trong một mức độ nào đó, vì họ hiệp 
đồng lập mặt trận chung với những người theo Stalin để tái bản tờ Tranh 
Đấu vào tháng 10 năm 1934. Chúng ta cũng thấy những người xu hướng 
Trôtski bí mật trong Liên minh cộng sản quốc tế chủ nghĩa đã từng tự 
quyền phê phán như thế nào vào năm 1935, rồi sau đó toàn bộ nòng cốt 
của Liên minh này đã bị mật thám bắt vào tháng 6 năm 1936, trong 
những ngày đầu tiên của chính phủ Mặt trận bình dân. 

Vào tháng 9 năm 1936, Hồ Hữu Tường công khai đứng ra phê bình, 
xuất bản tờ tuần báo xu hướng Trỏtski đầu tiên bằng tiếng Pháp, tờ Chiến 
sĩ, một tờ báo lý luận, Đoàn Văn Trương chủ nhiệm. 

Từ ngày 1 đến 22 tháng 9 năm 1936, qua bốn số báo, tờ Chiến sĩkêu 
gọi công nhân và nông dân hãy cảnh giác đối với giai cấp tư sản, đặt lại 
vấn đề hợp tác với phái lập hiến trong Đại Hội, thực sự là một sự hợp tác 
giai cấp; tờ báo đăng những bài của Tròtski nói cách nào là một mặt trận 
thống nhất có hiệu quả; tờ báo tố cáo Mặt trận bình dân ở Pháp phản cách 
mạng, trong đó những người theo xã hội chủ nghĩa trở nên tù nhân của 
phái tư sản cấp tiến, họ không có khả năng ngăn cản cuộc đàn áp ở Đông 
Dương: mười hai người dân cày cộng sản ở Đức Hòa và bảy thành viên 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 221 

của Liên minh cộng sản mới vừa bị kết án tại tòa tiểu hình ngày 6 và 31 
tháng 8 - 1936. 

Tờ báo nhắc lại tình thế nghiêm trọng lúc này trên thế giới: Ớ spa-nhơ 
tướng phát xít Fơrăncô nổi loạn ngày 19 tháng 7 năm 1936, chống lại 
Mặt trận bình dân bên ấy; chính sách ngoại giao Nga lấn ép nặng nề; ả 
Môskơva, vụ án quái gả đầu tiên ngày 19 tháng 8, bộ máy tư pháp chính 
trị xử tử những người bônsovíc kỳ cựu đã cùng Lênin huy động Cách 
mạng tháng Mười 1917 như Xinôviep, Kamênep và 14 người khác - khép 
họ vào tội khủng bố theo phái Trôtski - tổng biện lý Visensky coi họ là « 
lũ chó dại » và ra lịnh bắn tức khắc sau khi tuyên án. 

Các đồng chí xu hướng Tròtski trong nhóm Tranh Đấu, ngả ngàn 
không thể hở môi. 

Báo Chiến sĩ gây nên một tình trạng căng thẳng trong nhóm Tranh 
Đấu, cuối tháng chín đầu tháng 10, tình trạng này càng gay gắt sau khi 
Tạo, Thâu và Ninh bị bắt. Tờ báo bị cấm. (Nó sẽ tái bản ngày 23 tháng 3 
tới 1 tháng 6 năm 1937, từ số 5 đến số 14). Để đối phó lại, Tường tập hợp 
những chiến sĩ hoạt động hợp pháp trong Nhóm Bônsovíc-Lêninít tán 
thành Đệ tứ Quốc tế, thay cho nhóm Liên minh quá vãng, và giải thích 
lập trường của họ trong Tạp chí nội bộ ngày 15 tháng 11 năm 1936. Ngày 
1 tháng chạp, nhóm phát hành tờ nhật báo Thợ thuyền tranh đấu. Trong 
số 2 có bài nói với thanh niên vừa nhập ngũ: 

Hỡi các bạn chiến binh! Chỉ vài ngày nữa các bạn sẽ đứng dưới 
cờ. Là dân thuộc địa nước Pháp, người ta sẽ tập các bạn biết sử 
dụng vũ khí. Đấy Lênin đã nói về vấn đề này: Hãy cầm lấy súng 
ống và hãy học cách sử dụng súng ống! Người vô sản phải học 
làm được cái đó, không phải để giết những người vô sản xứ khác 
bạn của mình, theo lịnh những kẻ thù của xã hội của chúng ta, 
mà để quay súng chống lại bọn tư sản trong xứ. 

Chúng ta đấu tranh để đòi được quyền đọc những tờ báo của thợ 
thuyền và để thành lập các ủy ban binh lính. Các bạn hãy tập hợp 
dưới lá cờ đỏ của Đệ tứ Quốc tế tiến tới nền chuyên chính vô sản. 

Còn về hoạt động thành lập công hội bí mật, phái Bỏnsovíc-Lêninít 
từ tháng 11 xuất bản tờ báo Liên hiệp ; dẫn tới việc tổ chức Liên ủy Thợ 
thuyền vào mùa xuân năm 1937. 

Phong trào bãi công đột khởi từ đầu thắng 6 năm 1936 

Như một tiếng dội hưởng ứng phong trào chiếm lĩnh nhà máy ỏ' Pháp, lại 
thêm giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng tại thuộc địa, phong trào thợ thuyền 



Proléíaíres (le toufi le.s paỵs, nnissez-vons ! 

lemilitant 

Orgrane de déĩenae prol^iarÌHue et de tombnt m»ril»lr 
Parail 1« Mardt 


l.r* troltknlM «A»I t írèrea Jurn'-«II'» d"> 

íaaotame • 99 mnl)i 

A Ij t.H,, 1 en a<attnla(ea «1 lea irotalíTaleB 

»on» 


Le* atalinlatra arralent-Ma don.- ilrèNl 
den frèrea jnm»m du faadam« » f 


Ịt. Atiềrt Ma — SAIQOK 


DEUXIÈME ANNÉE N° 14 


1« Jl>IN 1 957 


?m . DEUX CENT3 


Une soixantaiae de syidúỉliỉtcs u oonte proeès 

80111 arrêtés *** ** 0,eo " 


ừụoùtide i/uỂduịuolũ,.. 



Báo le Militant (Chiến sĩ) 



Sách báo Đệ tứ Quốc tế 


































CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 223 

và phu phen lại bắt đầu rung chuyển ở Đông Dương. 

Tại miền nam Trung Kỳ, ngày 23 tháng 6, lần đầu tiên hàng trăm thợ 
thuyên và phu đồn điền cao su Đông Trang (cách Nha Trang 25 km) tiến 
hành bãi công và tuần hành tới tỉnh lỵ. Sau khi công sứ can thiệp chủ đồn 
điền nhượng bộ, họ trở lại làm việc. 

Tại Nam Kỳ, vào tháng 8, phong trào lại nẩy sinh từ đồn điền trồng lúa: 
400 công cấy ở Cân Giuộc (Chợ Lớn) mỗi ngày kiếm được 16 và 12 xu 
phản đối việc giảm lương xuống 12 và 10 xu; một địa chủ nhỏ đánh đập 
một vài công cấy và làm tổn thương một công cấy con gái 19 tuổi, bị hương 
chức làng trừng phạt, bắt làm mười ngày lao dịch. 

Tại công trường những người thất nghiệp ở Bạc Liêu (lương công nhật 
là 20 xu, ban quản trị giữ lại 10 xu để nộp vào thẻ thuế thân và 2 xu cho 
người tuyển mộ), những người phu ngưng việc rồi kéo nhau đi tới chủ quận 
để khiếu nại, nhưng không được thỏa mãn điều gì cả. 

Ngày 19 tháng 8, 320 phu đôn điền Misơle ở Dầu Tiếng yêu cầu thắng 
lợi, tên cai vũ phu bị đuổi, gạo ăn được tăng thêm chút ít. Ngày 27, phu đồn 
điền cao su Quảng Lợi (Thủ Dầu Một) biểu tình, đánh đập tên cai bởi hắn 
mà một anh cu li chích mủ tự tử, họ đòi đuổi tên cai đó. 

Ngày 10 tháng 10, cũng ở Dầu Tiếng, 130 cu li chích mủ đòi đuổi một 
tên cai thứ hai và một tên giám thị người Âu đã đánh một người cu li đến 
tổn thương; bốn trong số người phản đối bị giam tại khám tối (nhà tù riêng 
của Misơle) trong 5 ngày. Cũng trong ngày 10 tháng 10, hàng trăm phu đồn 
điền Bình Trước (Biên Hòa) bãi công. 

Tại Bến Củi (Tây Ninh), một người bỏ trốn khỏi Công ty Đồn điền Cao 
su Đông Dương bị bắt lại, bị đánh bằng roi rồi đưa đi làm với hai chân 
mang xích. Ban ngày anh chỉ được một bữa cơm, ban đêm bị giam khám 
tối. Sau một tuần lễ, ngày 1 tháng 11, anh tự treo cổ. Ngày 2, giới phu 
ngưng việc, đòi chấm dứt ngược đãi và đòi tăng lương. Có chính quyền can 
thiệp, họ được thỏa mãn đôi phần, còn tên giám thị sát nhân Sơmitz bị kết 
án 3 tháng tù ngày 26 tháng 12, nhưng án tù treo! Công bộc nào hưởng ưu 
đãi nấy. 

Ngày 15 tháng 11, 400 cu li và thợ trong xưởng cưa Tân Mai (thuộc sở 
Kỹ nghệ và Lâm nghiệp Biên Hòa), quá khốn cùng họ bãi công chiếm 
xưởng. Đây là lần đầu tiên và rất hiếm có việc chiếm xưởng làm như thế. 
Ngày 18 chính quyền ra lệnh cấm mọi sự xâm chiếm như vậy, việc vi phạm 
quyền sở hữu tư bản thiêng liêng bị trừng phạt. Những người bãi công trở 
lại làm việc ngày 1 tháng chạp sau khi được tăng thêm 10 xu khốn khổ vào 
lương công nhật. 

Giá gạo tăng từ 1,30 đồng lên 2,20 đồng mổi 30 lít. 



224 


VIỆT NAM 1920-1945 


Vào tháng 11 và tháng chạp, thợ cưa Hóc Môn rồi thợ cưa Tân An đấu 
tranh đòi tăng lương; những xưởng nhỏ như xưởng mộc, lò gạch, xưởng xà 
phòng, cũng rục rịch làm reo. 

Cân phải ghi chú ở đây là chính phủ Bơlum-Mutê đã ra một sắc luật 
ngày 20 tháng 6 buộc mở rộng ở Đông Dương những luật xã hội mới có 
điều tiết. Đứng trước một giới tư sản thực dân và tư sản địa phương 
không muốn cải cách, chính quyền địa phương không vội vã gì trong 
việc lập một dự án để thực thi sắc luật đó. Một ủy ban tư sản (không một 
đại biểu nào của giới thợ) được giao trách nhiệm nghiên cứu đề tài này. 
Ngày 1 tháng 9 đề xuất 15 ngày nghỉ được trả lương đối với người ăn 
lương tháng và 4 ngày đối với người ăn lương công nhật, úy ban này 
tránh xa về ý tưởng về một qui ước tập thể, chỉ giới hạn ở phạm vi đòi 
giới chủ thực hiện một mức nào đó về giờ làm việc, ấn định mức lương 
tối thiểu, chấm dứt tiền phạt... Về phía toàn quyền lâm thời Sylvêstrơ, 
sau hai lần bị Bộ Thuộc địa nhắc nhở, mới ra nghị định ngày 11 tháng 
10,ấn định ngày làm việc 10 tiếng, bắt đầu từ 1 tháng 10, rồi 9 tiếng vào 
năm 1937, 8 tiếng vào năm 1938, hàng tuần người làm mướn được nghĩ 
một ngày, ít lắm là 24 tiếng liên tiếp. Những ngày nghỉ hàng năm có trả 
lương là 5 ngày vào năm 1937, 10 ngày vào năm 1938; cấm sử dụng phụ 
nữ và trẻ em làm ca đêm. 

Ớ các tỉnh miền Bắc vào tháng 11 năm 1936, nhiều cuộc bãi công lớn 
nổ ra : 20.000 thợ mỏ cẩm Phả-Hòn Gai ngưng việc từ ngày 16 đến 28 đòi 
bọn cai dứt ngược đãi, đấm đá, đánh đập bằng gậy gộc, bằng roi gân bò, và 
đòi tăng lương từ 18 xu lên 35 xu và từ 27 lên 40 xu. Nhà máy xi măng Hải 
Phòng cũng đình công với những yêu sách tương tự. 

Ớ phía Nam, tại Sài Gòn ngày 4 tháng chạp, toàn bộ 1200 thợ và phu 
ở thủy binh xưởng Ba Son tiến hành bãi công. Họ mới vừa được tin 
những đại biểu của xưởng chế tạo thủy lỏi, ngày 26 tháng 11, đưa đơn 
yêu sách và giám đốc hứa bảo đảm họ sẽ được thỏa mãn, họ sẽ không bị 
trừng phạt, nhưng sau đó họ bị phạt tiền và mất việc. Sáng ngày 4, những 
người bãi công đưa yêu sách đòi phải thu dụng trở lại những người bị 
đuổi, hủy bỏ các khoản phạt tiền, mức tối thiểu tiền lương công nhật là 
1,20 đồng, giờ làm thêm được trả 150%, thi hành các đạo luật lao động 
được chấp thuận ỏ' Pháp (tuần lễ 40 giờ, mổi năm được nghỉ 15 ngày có 
trả lương, trả lương hưu trí) phải được áp dụng tại sở Ba Son, một xưởng 
tàu trực thuộc Bộ Hải quân. Bọn giám đốc chẳng những không trả lời mà 
còn đe dọa nữa. 

Trong bức thư gửi cho bộ trưởng Mutê ngày 5, những người bãi công 
bày tỏ tại sao họ làm reo và họ đòi hỏi những gì, yêu cầu bộ trưởng can 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 225 

thiệp cho họ được thỏa mãn « những yêu sách chính đáng » của họ : 
Thật là trái nhân đạo khi giám đốc Thủy binh công xưởng trả cho thợ 
0,72 đồng một ngày công, và cho phu 0,45 đồng, trong khi giá thực 
phẩm tăng thêm 50%. Thật là một sự lỗi thời khi mà luật lao động chỉ 
áp dụng cho các thư ký sở Ba Son mà không áp dụng cho thợ thuyền 
chúng tôi. 111 

Ngày 9, hai trăm công nhân Công xưởng Hải quân (Travaux Maritimes) 
cùng đứng lên đấu tranh với phong trào trên. Cuộc bãi công chung này 
ngưng lại hôm 19 tháng 12, được thành công một nửa: tăng lưong từ 6 đến 
10%, nhưng 9 người thợ bị đuổi vẫn không được thâu nhận lại. 

Hàng ngàn công nhân đường sắt, thợ máy, lái tàu, trưởng toa và phu 
phen tại các trạm ả Sài Gòn và Dĩ An ngừng làm việc. Không một chuyến 
tàu nào chạy kể từ ngày 15. Ngày 18, sau khi kỹ sư trưởng Gôđíơroy thỏa 
thuận ít nhiều trong 8 yêu sách, họ mới đi làm trở lại. 

Từ ngày 7, tới phiên các lái xe điện và ô tô bãi công, số người tham gia 
nhanh chóng lên tới 493. Cuộc bãi công này kéo dài tới năm 1937, được 
anh em sả Ba Son ủng hộ (tẩy chay xe điện và ô tô khách). Các chợ làng 
quê quanh vùng cung cấp thực phẩm cho họ trong lúc họ không đi làm. 
Mặc dù Giu-yste Gôđa can thiệp, cuộc bãi công kết thúc vào tháng giêng 
năm 1937: 485 trong số những người bãi công bị đuổi việc, sả xe điện 
CFTI chỉ thu nhận lại 148, lưong tăng thêm vài xu. 


Sắc lệnh Bơlum-Mutê ngày 30 tháng 12 năm 1936 

Để ngăn chặn phong trào bãi công bùng nổ năm ấy ả Đông Dưong sắc 
lệnh Bơlum-Mutê đã xác nhận và nới rộng thêm sắc lệnh Sylvêstro ngày 
10 tháng 10. Với 127 điều khoản, lần đầu tiên có qui chế hóa « lao động 
tự do » ở Đông Dưong. Báo Tranh Đấu ngày 18 tháng 2 năm 1937 đã 
chào mừng sự « tiến bộ lớn lao » đó, dịch và in văn bản đó ra bằng chữ 
quốc ngữ. 

Sắc lệnh đó cấm sử dụng trẻ em dưới 12 tuổi; hạn chế số thợ tập việc 
trong mọi xí nghiệp chỉ được chiếm một phần ba số thợ chính thức; tới 20 
tuổi, thợ tập việc trả thành thợ nghề. Đàn bà có mang được quyền nghỉ việc 
không lưong; phụ nữ cho con bú được trừ 20 phút buổi sáng và 20 phút 
buổi chiều không bị giảm lương. Các xí nghiệp nào có sử dụng thầu khoán 
phải trả lương cho những người làm công nhật của chủ thầu bỏ việc. Mức 
lương tối thiểu sẽ do các đại diện của giới chủ, đại biểu người bản xứ và 
thanh tra lao động quyết định. 



226 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tuy thế báo Tranh Đấu phê phán chổ thiếu kém trong sắc lệnh như 
không chấp thuận quyền nghiệp đoàn, quyền bãi công, cũng không chấp 
nhận quyền của các đại biểu. Sắc lệnh chỉ áp dụng trong phạm vi các xí 
nghiệp công nghệ, thương mại và hầm mỏ (chứ không áp dụng cho các 
xưởng thủ công và đồn điền là nơi mà phu phen bị bóc lột nặng nề hơn giai 
cấp vô sản công nghiệp), nó chỉ áp dụng cho 3% trong số dân lao động mà 
thỏi. Bãi công vẫn bị coi là một sự phạm luật, còn nghiệp đoàn vẫn còn bị 
kết án buộc tội lập hội kín. Chỉ có thanh tra lao động là có đủ tư cách đại 
diện cho thợ thuyên và nhân viên khi cần khiếu nại trước pháp luật chống 
đối giới chủ. Như vậy giới lao động vẫn bị đối xử như những người không 
đủ tư cách đối diện pháp luật. 

Những qui định trên chỉ áp dụng cho công nhân công nghiệp sau khi 
Phòng Nông nghiệp - nghĩa là giới điền chủ thực dân hay bản địa - thỏa 
thuận. Điều khoản 3 cấm sử dụng « lao động cưỡng bức », « mọi công việc 
hay dịch vụ mà người bị buộc làm không sẵn lòng đáp ứng, ngoại trừ 
những công việc phải làm để trừ thuế khóa, hoặc về mặt quân dịch, hoặc 
phải làm để đền tội sau khi bị kết án » như khoản 2 đã định nghĩa. Diều 
khoản đặc biệt riêng về những việc phải làm để trừ thuế, trá hình « lao 
động cưỡng bức » thành « lao động sưu dịch », thế đó chế độ lao động 
cưỡng bức vẫn được duy tri. 

Thật quá ít ỏi, những điều mà chính phủ Mặt trận bình dân chấp thuận 
nhằm thỏa mãn những yêu cầu của những người bị bốc lột. Thế mà giới chủ 
nhân người Pháp, người An Nam và người Trung Hoa tìm cách không thi 
hành. Để thông báo cho những người bị bóc lột được biết những quyền lợi 
mới, nhóm Tranh Đấu xuất bản quyển Chế độ lao động Đông Dương , kêu 
gọi mọi người tổ chức đấu tranh làm cho bản pháp qui đó không trở thành 
vô dụng. 

Những người thợ bị sa thải vì bãi công không mấy hy vọng sở thanh tra 
lao động trợ giúp. Sở mật thám tiếp tục bắt những người bãi công hăng hái 
nhất và các tòa án vẫn tiếp tục kết án họ « cản trở quyền tự do lao động ». 

Tại các xứ bảo hộ, sắc lệnh đó lại còn bị giảm bớt trong khi ban bố ra, lý 
do là phải tôn trọng « quyền của các trào vua chúa được Pháp bảo hộ », 
điều đó lại càng làm cho tình thế người làm công ăn lương càng thậm tệ 
hơn, nếu người ta xét tới cái chỉ dụ của vua Cao Miên thêm vào đó định 
phạt một năm tù mọi người nào bãi công. 

Bãi công biểu tình năm 1937 

Sắc lệnh Bơlum-Mutê không chấm dứt được những cuộc bãi công. Trái lại 
phong trào vượt lên tới đỉnh cao vào tháng giêng năm 1937, với 112 cuộc 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 227 

bãi công của công nhân ở Miền Nam, nơi mà số bãi công không ngừng tiến 
triển từ tháng 9 năm 1936. 

Hầu hết ở mọi nơi, thợ thuyên và phu phen, dưới ách bóc lột của bọn 
chủ không chịu tuân theo một qui chế nào, họ vùng dậy trong hoàn cảnh 
khốn cùng do các chiến sĩ cách mạng khuyến khích. 

Xã hội xáo động sục sôi, theo Giu-yste Gôda nhận xét, nguyên nhân 
sâu sắc là quần chúng càng ngày càng thêm bần cùng khốn khổ bởi 
giá cả sinh hoạt lên cao, thường thường giới chủ nhân không màng 
đến. Giá gạo và thực phẩm nhu yếu tăng thêm quá cao: 85% từ 
tháng 10 đến tháng chạp năm 1936. 112 


Ngày 7 tháng giêng 1937, Gòđa đàm đạo với phân bộ đảng xã hội SFIO 
Pháp ở Sài Gòn, công bố ý muốn ban hành ngay luật nghiệp đoàn. Toàn 
quyền Bơrêviê chỉ thoả thuận áp dụng luật ấy cho một mình các viên chức 
người Âu. 

Ngày 19 và 20 tháng giêng, đứng trước một phong trào bãi công ngày 
thêm bồng bột, toàn quyền Bơrêviê triệu tập bốn nhà báo nhóm Tranh Đấu tới 
nhằm làm cho họ yên tâm, bày tỏ với họ những thiện ý về cải cách của ông ta. 

Báo Tranh Đấu ngày 4 tháng giêng viết: 

o. Bơrêviê muốn quần chúng hãy bình tĩnh đứng yên chờ ngài bắt 
tay vào việc. Chúng tôi, trái lại, chúng tôi không tin mầu nhiệm nào 
cả, nghĩa là không tin rằng những cải cách có lợi cho quần chúng có 
thể thực hiện mà không cần có quần chúng can thiệp. Điều kiện chủ 
yếu của những cải cách, cũng như sự giải phóng giới lao động nằm 
trong ý chí hành động và tinh thần quyết đoán của thợ thuyền, nông 
dân, của toàn thể lao động. 


Ngày 30 tháng giêng, toàn quyền có ý làm dịu tình hình, bèn đề nghị 
với Bộ trưởng Thuộc địa đàn áp gắt gao những ủy ban hành động, họ là 
nhân tố gây men cho phong trào bãi công. 

Những cuộc bãi công tháng giêng bắt đầu ngày mồng 2, trước nhất công 
nhân người Hoa tại nhà máy gạo Trang Đông Á ngưng việc, liền theo đó 
bạn đồng nghiệp khắp nhà máy gạo ở Chợ Lớn đều làm reo. Ngày 14,2500 
phu gạo khoanh tay (5 nhà máy lớn ngưng chạy, trong đó có nhà máy gạo 
Viễn Đông và Nhà máy rượu Đông Dương ở Bình Tây). Ngày 20, có tới 
năm chục nhà máy gạo bị tê liệt. 



228 


VIỆT NAM 1920-1945 


Từ ngày 4 đến ngày 20, đình công tại Công ty ché tạo Cao su Sài Gòn; 
ngày 6, 150 phu đình công tại xưởng Chế tạo cơ khí Risô; ngày 11, 300 
công nhân trên đội thương thuyên ở Thương cảng bỏ việc; ngày 14, đến 
phiên 450 công nhân nhà máy rượu Bình Tây ngừng việc; rồi từ ngày 19 
đến 25, 550 công nhân của hãng thuốc lá COFAT đình công đòi những 
điều kiện làm việc bớt khổ sở hơn và đòi quyền nghỉ đẻ cho nữ công 
nhân. 

Trong các cuộc bãi công, có tới một nửa số trường hợp bọn tài chủ đáp 
lại bằng cách đóng cửa nhà máy. Nhưng trong các nhà máy gạo của người 
Hoa, phu bãi công được tăng lương và không còn tùy tùng bọn tuyển mộ, 
chúng cắt xén quá đáng vào đồng lương của họ. Người ta sẽ thấy bọn chủ 
nhà máy không giữ lời cam kết, đôi khi sa thải người làm công hoặc đóng 
cửa nhà máy. 

Ớ Bắc Kỳ và cả ở Trung Kỳ, cũng có những phong trào đình công theo 
những yêu sách đó : vào tháng giêng và tháng 2 năm 1937, một ngàn 
người bãi công tại nhà máy sợi Hải Phòng, bốn ngàn người ở nhà máy sợi 
Nam Định, hai ngàn người ở các xưởng đóng giày Hà Nội và ngoại ô, 
hàng trăm người ở các xưởng thủ công, xưởng may tại Hà Nội, Hải 
Phòng, Huế, rồi đến các thợ làm mũ, làm rương... Luôn luôn vẫn là đòi 
tăng thêm vài xu vào đồng lương, nhưng cũng đòi được nghỉ hàng tuần, 
đòi trả lương những ngày nghỉ hợp pháp, những đều lẽ ra họ đã được 
quyền hưởng sau khi ban bố sắc luật lao động tháng chạp năm 1936, 
nhưng sắc luật đó không được thực hiện. 

Vào tháng 2 và tháng 3, ba cuộc bãi công lớn ở Nam Kỳ có khá đông 
đảo người tham gia và được nhóm Tranh Đấu ủng hộ : 432 công nhân bến 
tàu vát gạo người An Nam và người Hoa, và những công nhân lái cần cẩu 
của Thương cảng, 400 thợ cưa hãng Đông Á ở Vĩnh Hội (từ 8 tháng 3 đến 
16 tháng 4), 700 thợ dệt đàn bà ở Chợ Mới (Long Xuyên), họ đạt được 
mức tăng lương từ 5 đến 15% và một số người được hưởng ngày làm 9 
giờ. 

Phong trào lan tới các xí nghiệp nhỏ hơn, nơi dường như khó lòng áp 
dụng những qui chế : những người vận chuyển bánh mì ở Sài Gòn, những 
thợ trong các nhà dệt ở Chợ Mới trong các lò nhuộm ở khu Gò Vấp, 
những nhân công làm trong hãng xà phòng ở Chợ Lớn, trong các xưởng 
thủ công ở nông thôn, các trại cưa, lò gốm, lò đường...Một trong năm 
trường hợp, bọn chủ táo bạo sa thải thợ làm reo. 

Mặc dù bãi công kém kết quả, lửa đấu tranh nung nấu tinh thần giới 
cần lao thoát ly nhẫn nhục, dẫy đầy hy vọng tương lai. Nhất là nhờ các ủy 
ban hành động mà mình học tập phát biểu ý kiến và tự tổ chức. Thường 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 229 

thường, khi một cuộc bãi công nổ ra thì họ đã lập một ủy ban bãi công và 
đã chung cùng thảo tập thỉnh nguyện. Báo Tranh Đấu ngày 11 tháng 3 
năm 1937 nêu ra một ví dụ : 

Các đại biểu công nhân ở hãng Đông Á - Pháp đến trao cho 
giám đốc một tập thỉnh nguyện. Yêu sách của họ không 
được thỏa mãn, 500 công nhân ngưng việc rời công xưởng. 

Họ xếp hàng tư, đi đứng trật tự trên quãng vài trăm thước rồi 
mới giải tán. Sau đó các đại biểu đến thanh tra lao động 
trình bày cuộc đối đầu giữa chủ và thợ. 


Tình hình có hơi dịu lần vào tháng 3, nhưng lại bùng nổ trở lên mạnh 
mẽ. 


Cuộc bãi công lớn ở sở Ba Son (Arsenal) 

Ngày 5 tháng 4 năm 1937, 15 công nhân rìôi hơi được giao nhiệm vụ sửa 
chữa khẩn cấp những rìôi hơi chiến hạm Savotnhăn dơ Bơraza, đứng ra 
đòi tăng lương 15% và đòi tăng 50% số tiền lương giờ làm thêm ban 
ngày, 100% cho giờ làm thêm ban đêm. 5 người bị đuổi việc. 

Ngày hỏm sau, 850 trong số 1280 công nhân ngừng làm việc và đưa 
yêu sách cho thanh tra lao động, đồng như những yêu sách của anh thợ 
rìôi hơi, và đòi thêm sở phải thu nhận lại những anh em bị sa thải. Họ 
thành lập một ủy ban bãi công gồm 3 người theo phái Stalin và 3 người 
theo xu hướng Trôtski. úy ban rìây huy động bốn ủy ban thường trực 
trong các vùng ngoại ô Thủ Thiêm, Thị Nghè, Bà Chiểu và Phú Nhuận, 
mở ra một qũy lạc quyên để trợ giúp anh em bãi công. 

Ngày 13, thanh tra lao động triệu tập các đại biểu, nhưng việc hòa giải 
không đạt kết quả. Nhưng Sài Gòn lao động đang phấn khởi, các ứng viên 
nhóm Tranh Đấu thắng thăm trong cuộc tuyển cử hội đồng thành phố 
ngày 25 tháng 4, nguồn hy vọng mới tưng bừng, số tham gia bãi công lên 
tới 994. Ngày 10 tháng 5, cục Hải quân giải quyết cuộc đối đầu bằng 
cách làm thỏa mãn đôi chút : việc tăng lương sẽ được nghiên cứu cùng 
với thanh tra lao động; những giờ làm phụ sẽ được trả thêm từ 25% tới 
50%; một món tiền bồi thường nhỏ mọn sẽ được bù cho 3 kíp thợ nồi hơi 
(3x8 giờ), 25 xu cho hai kíp làm ban ngày, 50 xu cho kíp làm ban đêm. 
Những thợ bị sa thải từ ngày 1 tháng 4 sẽ được thu nhận trở lại trừ những 
người bị coi là làm cản trở quyền tự do lao động hoặc đã đe dọa những 



230 VIỆTNAM 1920-1945 

người thợ không bãi công. Công việc bắt đầu tiếp tục trở lại từ sáng ngày 
13 tháng 5. 

Cuộc bãi công cầm cự được 37 ngày nhờ anh em lao động các xí 
nghiệp quyên tiền cứu trợ, nhờ làng xóm vùng lân cận giúp đở lương 
thực, phần đông anh em bãi công có bà con ở nông thôn. 113 

Trước khi nói tới bãi công làm bại liệt đường sắt xuyên Đông Dương, 
ta hãy dòm qua một trong số đồn điền cao su Misơle mà mọi người đều 
biết ở đó người cu li bị kềm hãm dưới một chế độ nô lệ không nẻo ra. 
Trước đây 7 tháng, ở Dầu Tiếng, bốn anh phu chích mủ cao su bị nhốt 5 
ngày trong khám tối, nhà tù riêng của đồn điền, chỉ vì họ chống cự hai 
thằng giám thị bạo tàn. Ngày 23 tháng 5, 1200 phu đồn điền đó, cách Sài 
Gòn 80 km, đình công đòi lương công nhật 40 xu, đòi có cơm ăn nước 
uống đầy đủ, và nhất là đòi giám thị và cai dứt đánh đập hành hạ công 
nhân, ngày 24, họ tiến hành về Sài Gòn. Họ kéo nhau lên đường đúng lúc 
thống dóc Pagies ra lịnh chặn họ lại, hứa hẹn này nọ, rồi đưa họ lên xe 
cam nhông của quân cảnh vệ chở họ trở về đồn điền. Chủ sở khởi thương 
lượng về những đòi hỏi của họ, bước đầu là lương sẽ tăng ở mức 32 xu. 
Thống đốc Pagies sẽ tố cáo với Bộ Thuộc địa tình cảnh cu li sở cao su « 
khốn cùng nhóp nhúa », cùng phô bày « tâm lý mại nô lệ da vàng » của 
ban giám đốc. Bản tường trình chẳng có hiệu quả chi cả, bởi vì sau đó 
một tháng, ngày 24 tháng 6, khi mấy người chích mủ đòi tăng lương chết 
đói thì các đại biểu của họ bị bắt giam! 

Bọn chủ vẫn dằng dưa không thi hành sắc luật lao động tháng chạp 
năm 1936, chúng khinh thường các đại biểu công nhân. Vì thế lao động ở 
Thương Cảng bãi công ngày 21 tháng 5, bọn chủ đóng cửa Thương Cảng. 
Cu li vác lúa ở Nhà máy gạo Viễn Đông và hai nhà máy gạo người Hoa ở 
Chợ Lớn ngưng làm ngày 27 và 28 tháng 5, nhân công trong tám lò 
đường ở Nhị Bình bỏ việc ngày 1 tháng 7. Kết quả không đáng kể. 


Đường sắt xuyên Đông Dương liệt bại 

Ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 7 năm 1937 đình công tại các công xưởng xe 
lửa Trường Thi (Bắc Trung Kỳ) để đòi tăng lương 30%, tuần lễ làm việc 
40 giờ, trả lương ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ... Công sứ ở Vinh 
Goraffơi can thiệp, cho bắt giam hai đại biểu công nhân. Buổi chiều, giờ 
tan tầm, thợ thầy kéo nhau thành đoàn tới toà công sứ đòi thả các anh em 
bị nhốt. Tòa công sứ cửa đóng then gài, họ ngồi trên bãi cỏ hầu như suốt 
đêm. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 231 

Ngày 6, trong số 985 công nhân Xưởng Trường Thi khoảng một trăm 
người có mặt, ban giám đốc quyết định đóng cửa xưởng trong 15 ngày 
kể từ ngày 8. Ngày 9, hai bên bắt đầu thương lượng hòa giải. Hai đại 
biểu bị bắt được thả và sẽ được thu nhận lại nếu bãi công chấm dứt. 
Nhưng bãi công đã lan xuống miền Nam : Ngày 10, không một chuyến 
tàu hỏa nào chạy qua đường Vinh, Tháp Chàm, Nha Trang, Sài Gòn. Hai 
nhánh đường sắt đi Đà Lạt và Mỹ Tho cũng ngưng để ủng hộ phong 
trào. Ớ trạm Dĩ An và Sài Gòn, 881 người bãi công trong số 1192 nhân 
viên dân thợ. Ngày 11, bãi còng toàn thể ở Đà Lạt. Bốn trong sáu số đại 
biểu của nhà máy xe lửa Trường Thi bị bắt; Nguyễn Văn Toan, thợ lắp 
máy, còn được tự do, gửi điện tín cho Bộ trưởng Mutê yêu cầu thả các 
bạn. 

Ngày 12, một ủy ban hòa giải họp tại Sài Gòn, gồm có thanh tra lao 
động, hai kỹ sư và vài đại biểu công nhân. Sáu yêu sách được chấp nhận 
: tăng lương 15%, đi bệnh viện miễn phí và vẫn hưởng nguyên lương, bãi 
bỏ việc phạt do làm hỏng đồ nghề, bãi bỏ tiền khấu trừ nhà ở, thừa nhận 
vai trò các đại biểu, bãi bỏ loại « nhân công bấp bênh ». Nhưng hai bên 
không thỏa thuận được về vấn đề chính phủ nhìn nhận các nghiệp đoàn 
công nhân ở Đông Dương theo luật 1884 114 , hoàn toàn tự do về báo chí 
và thu nhận lại mấy anh thợ máy bị đuổi việc vì đã ngừng một chuyến xe 
lửa ngày 24 tháng 6. Bãi công đến ngày thứ mười, thống đốc Nam kỳ 
Pagies tỏ cùng toàn quyền Bơrêviê trong một bức điện thế nầy : « Rất 
tiếc không có một phần tử nào trong số những người bãi công đủ tư cách 
để có thể thảo luận về những yêu sách của họ. » Giọng điệu tương đối 
khách quan đó phải chăng có nghĩa rằng ông ta mong muốn những đại 
biểu của những người bãi công đựợc thừa nhận với một qui chế hợp 
pháp? Nhưng Bơrêviê không nhượng bộ. 

Từ ngày 15 trở đi, sở Xe lửa thu nhận hàng trăm người tuyển mộ mới, 
rồi cuộc bãi công bị rời rạc đi. Ngày 16, sau khi ủy ban hòa giải họp một 
lần nữa, các đại biểu cam kết sẽ trở lại làm việc nếu được hứa hẹn tăng 
lương, hàng tháng làm việc 25 ngày như các nhân viên thư ký, và các đại 
biểu bị bắt ở Trường Thi phải được thả. Nhưng hai công nhân Bắc Kỳ 
hăng hái đã bị sa thải, bãi công lại tiếp tục. 

Ngày 5 tháng 8, toàn quyền Bơrêviê nhất quyết từ khước việc thừa 
nhận các đại biểu, việc ban hành luật về nghiệp đoàn và việc thu nhận lại 
những người thợ bị đuổi việc trong tháng 6. 

Đường sắt liệt bại từ mồng 3 tháng 7 khởi đầu giao thông trở lại ngày 
9 tháng 8. Tranh đấu bị thất bại. Hàng trăm người bãi công mất việc. Anh 
em lao động Hoa Kiều ở Sài Gòn đã ủng hộ những người bãi công nay bị 



232 VIỆTNAM 1920-1945 

đuê đến trạm trung chuyển Xóm Chiếu rồi bị trục xuất trên con tàu đầu 
tiên nhổ neo. 

Sự thất bại của công nhân đường sắt tiêu biểu thoái trào làn sóng bãi 
công năm 1937. Tại Nam Kỳ, lác đác đó đây vài cuộc tranh đấu vẫn còn 
nổ ra đòi tăng lương : trong tháng 8, khoảng 500 phu khuân vác thuộc các 
hãng người Hoa chuyên về vận tải thuế quan Sài Gòn nghỉ việc; cuộc đấu 
tranh của 60 thợ trong bốn trại cưa Long Xuyên được thắng lợi; cuộc đấu 
tranh của 500 thợ thuyên và phu trong các xưởng trại thành phố kết quả 
các anh em bị đuổi được vô làm trở lại lại ; tháng 10 ở Lái Thiêu (Thủ 
Dầu Một) 150 thợ cưa ngưng việc; 300 phu làm ở các công ty Sôcôny và 
Texaco ở Nhà Bè đình công. Vào tháng 11 phu bến tàu làm bại liệt cảng 
để phản đối việc bắt giữ hai người trong bọn họ, hai người rìây đã phản 
đối việc cảng thu nhận một nhóm công nhân vào làm để phá cuộc đình 
công. 

Cuối 1937, Bộ trưởng Mutê ghi : 

Tôi thừa nhận phần lớn các cuộc bãi công ở Đông Dương là chính 
đáng, song những người cộng sản xu hướng Trôtski đã duy trì và 
phấn khích phong trào đó trở nên gay cấn. 


Theo báo Tranh Đấu , từ ngày 1 tháng 8 năm 1936 tới ngày 1 tháng 2 
năm 1937, ở Đông Dương nổ ra 242 cuộc bãi công thợ thuyên, 56 bãi 
công nông dân và công nhân nông nghiệp, 23 bãi công thương nhân và 7 
bãi công nhân viên thư ký. Những cuộc bãi công này ít kết quả chỉ rỏ 
không còn ai tin tưởng vào những ý định cải cách của chính phủ Bơlum- 
Mutê, chính phủ này được toàn quyền Bơrêviê thay mặt ở Đông Dương, 
một vị toàn quyền kiên quyết không thỏa thuận cho giới công nhân Đông 
Dương một chút quyền tự trị nào. 

Mặc dù vậy, với những tiếng hô « Mặt trận bình dân muôn năm! », 
những người cộng sản theo phái Stalin vẫn lãnh đạo lối hai chục đoàn 
nông dân tuần hành biểu tình trong các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, 
để đòi bỏ thuế thân và phản đối việc qui chế hóa về thuốc lá. Mutê lo sợ 
dân chúng đồng lòng không nộp thuế bèn ban hành một sắc luật ngày 22 
tháng 10 năm 1937, khẳng định trừng phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù, một 
khoản tiền phạt từ 1000 đến 10.000 fơrăn. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 233 

Tổng quát 

Như một làn sóng xung kích, « Tháng 6 năm 1936 » giai cấp thợ thuyền 
chính quốc bãi công chiếm nhà máy được thắng lợi thành công, với thái 
độ thiện ý của người đứng đầu chính phủ là Lêon Bơlum, người đảng xã 
hội, tất cả những cái đó đã làm rung chuyển đế quốc thuộc địa Pháp. 

Chính phủ L. Bơlum lật đật thực hiện một vài biện pháp làm dịu tình 
hình. Tại Đông Dương, đạo luật ân xá ban hành ngày 27 tháng 8 đã thả 
ra khỏi ngục tù trên ngàn tù chính trị, chủ yếu là những người bị bắt 
những năm 1933 và 1935. Toàn quyền Rỏbe bị cách chức ngày 9 vì hấn 
chống hẳn ân xá. Bộ máy thống trị thực dân vẫn nguyên vẹn, với thế lực 
kinh tế của nó, sở mật thám vẫn là rường cột của nó. Bọn thống trị thuộc 
địa trì hoãn, chúng thi hành chậm chạp đạo luật ân xá, và đồng lược bày 
thêm nhiều cách cưởng bách những người được ân xá, như quản thúc 
hoặc đòi khi vẫn lưu lại trong tù. 

Hồi tháng 8 năm 1936, Mutê quyết định cử một phái đoàn nghị viện 
điều tra về những nguyện vọng dân chúng ở các thuộc địa. Tin ấy xúc 
động không những giới tư sản lập hiến mà đến cả giới thợ thuyền, phu 
phen và nông dân nghèo. Mọi người dều tưởng tượng sẽ có một phong 
trào phỏng vấn rộng rãi, một Đại Hội Đông Dương tập trung mọi nguyện 
vọng... Nhóm Tranh đấu tổ chức tập hợp cơ sở trong các nhà máy và 
trong các làng mạc để thảo luận về vấn đề ấy. Đó là nguyên nhân thành 
lập các ủy ban hành động, cấp bách bị cấm đã chuyển thành các ủy ban 
bãi công. Bởi dưới chính phủ Mặt trận bình dân ỏ' Pháp, ở đây không có 
chi nhút nhích, đồng lương không theo kịp giá sinh hoạt cao, dân nghèo 
vẫn lầm than đói kém. 

Giới thực dân phản động thúc ép, chính phủ Bơlum-Mutê không ban 
hành chi cả ở Đông Dương, trong những quyền tự do của chế độ cộng 
hòa gọi là quyền dân chủ, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, 
biểu tình. Chính phủ Mặt trận bình dân không chấp nhận quyền thợ 
thuyền lập nghiệp đoàn (quyền ấy ở Pháp giai cấp tư sản đã thừa nhận 
cho giai cấp thợ từ năm 1884) và cũng không nhìn nhận đại biểu công 
nhân. Chính phủ đó chỉ nặn ra được bản luật Lao động quá thô sơ ngày 
30 tháng chạp năm 1936. 

Nếu cánh hữu ở nghị viên Pháp lấn áp Lêon Bơlum phải đưa đơn từ 
chức chính phủ của mình ngày 22 tháng 6 năm 1937, không phải vì ông 
ta đã ban bố một vài cải cách ít oi tại các thuộc địa (người kế tục Bơlum 
là Sôtăng, vẫn giữ ông Mutê ở bộ Thuộc địa). Ớ Đông Dương, sở mật 
thám vẫn không ngừng đàn áp hoành hành : ở Nam Kỳ từ ngày 1 tháng 6 
năm 1936 tới ngày 14 tháng 10 năm 1937 có tới 161 vụ án chính trị 



234 


VIỆT NAM 1920-1945 


phạm hoặc bỏ tù vì « ngăn cản quyền tự do lao động ». 

Lần đầu tiên từ Bắc chí Nam, mấy trăm ngàn thợ, cu li đồng đứng ra 
bãi công, gây rúng động ché độ đế quốc thực dân toàn cỏi Đông Dương. 



XIV 

Đế quốc đàn áp 
mặt trận Tranh Đấu tan vở 
1937 


Phong trào nghiệp đoàn và chính trị hỗn loạn 

Ngày 26 tháng 3 năm 1937, Đảng Cộng sản Đông Dương phát hành chỉ thị 
về tổ chức mới (công nhân) của Đảng : « Chúng ta muốn có những tổ chức 
ái hữu tương tế mạnh mẽ hơn là những công hội đỏ (hiểu là các nghiệp 
đoàn) theo đuổi nghiêm túc một mục đích cách mạng nhưng chỉ tập hợp 
một nhóm nhỏ người ». 

Đấy là một bước lùi trong lúc mà hầu như ở khắp nơi những ủy ban 
hành động đã đặc biệt tiến hành một cách bất thường. Khá nhiều ủy ban bãi 
công lộ mặt trong các xí nghiệp. Phái cộng sản đối lập, xu hướng Trôtski, 
thâm nhập phong trào gây được niềm tin tưởng nhất là trong tầng lóp lao 
động thanh niên ở bốn chục nhà máy và công xưởng, trong giới công nhân 
bốc xếp ở cảng, trong sở thủy binh Ba Son, Xưởng pháo binh, Đường Sắt, 
Đường Xe điện, Công ty FACI (Lò rèn, Công xưởng, Công trường Đông 
Dương), Bưu điện, Hãng Đông Á Xưởng chế tạo Cao su, Công ty Điện 
Nước, trong các nhà in Poctail, Acđe, Uynion, trong ba trại chữa xe ô tô lớn 
trong thành phố. Ớ Chợ Lớn : trong giới công nhân nhà máy Rượu Đông 
Dương, giới cu li vác lúa gạo các nhà máy gạo Hiệp Xương, Đức Hiệp, 
Hàng Thái, Viễn Đông; tại các tỉnh : trong hảng vét kinh Mỹ Tho, các lò 
gốm, lò gạch, lò đường ở các tỉnh Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn... Hoạt 
động về nghiệp đoàn của họ lan tới trung tâm các tỉnh lỵ Mỹ Tho và Trà 
vinh. 



236 


VIỆT NAM 1920-1945 


Ngay từ tháng 2, trong lúc làn sóng bãi công dân lên mạnh mẽ không 
thể đàn áp nổi, sở mật thám ghi : Ánh hưởng các phần tử cách mạng theo 
Đệ tứ Quốc tế đã tiến triển ở Nam Kỳ, nhất là trong giới thợ thuyền khu vực 
Sài Gòn-Chợ Lớn. Thợ thuyền gia nhập phái xu hướng Trôtski nhiều hơn 
theo Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Tổ chức Liên ủy Thợ thuyền do những người Đệ tứ hoạt động bí mật 
thành lập, triệu tập hội họp chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 5 ở Bình Hòa, 
ngoại ô phía Bắc Sài Gòn, tại nhà Bà Thạnh Thị Mậu, mẹ Nguyễn Kim 
Lượng, người cảm tình. Đại biểu thợ 44 xí nghiệp thảo luận về điều lệ tổ 
chức Liên ủy, bổng nhiên mật thám ập vào bắt đi 62 chiến sĩ trong đó 
những người huy động chủ yếu thuộc xu hướng Đệ tứ như Đào Hưng Long, 
Tạ Khắc Triêm, Võ Bửu Bính, Võ Thị Vân (bạn đời của Lư Sanh Hạnh)... 
Khi được thả ra, họ tiếp tục thảo luận và sẽ đứng ở vị trí trung tâm các cuộc 
bãi công như trước khi họ bị bắt. Ngày 22 tháng 6, theo sáng kiến của Trần 
Văn Thạch, 45 người trong số đó lại tập hợp và bầu ra một ủy ban sáng lập 
nghiệp đoàn tại số 133 phố Lagơrăndierơ. 

Vê phía cộng sản theo Stalin, Nguyễn Văn Tạo cũng đứng ra tổ chức 
một ủy ban nghiệp đoàn, tại số 34 phố Alơsasơ- Lôren từ ngày 19. 
Trong tuần sau, ở Hà Nội và Hải Phòng mổi nơi một ủy ban tương tự 
xuất hiện . 

Ngày 10 tháng 7, ngày mà dân thợ Xe lửa Sài Gòn bãi công cùng công 
nhân đường sắt xuyên Đông Dương, sở mật thám đóng cửa trụ sở hai ủy 
ban nghiệp đoàn sau khi khám soát và bắt bớ các ủy viên. 

Bộ trưởng Mutê ghi : 

Kết quả các cuộc bãi công cũng là tạo thuận lọi cho việc thành lập 
công hội thợ thuyền. Nhưng mục đích thực sự của các tổ chức ấy 
không phải là để bênh vực những người làm công ăn lương. Những 
hội mới thành lập đó nhằm tạo cho phái cộng sản xu hướng Trôtski 
nắm được toàn giới thợ thuyền. 115 

Liền theo đó, mật thám bắt bớ hàng loạt. Ngày 24 tháng 7, khi nghiệp 
đoàn bí mật ở Công ty chế tạo Cao su quyết định đình công đoàn kết ùng 
hộ cuộc chiến đấu dân thợ Xe lửa, ba anh bạn khởi xướng bị bắt. Trong nhà 
một anh, mật thám tóm được nhiều báo bí mật xu hướng Trôtski như tờ 
Liên hiệp, Tiền Quân (tên mới báo Thợ thuyền tranh đấu) cùng là tờ Quần 
chúng (đối lập chống Stalin từ Paris gởi về). Bảy chiến sĩ Đệ tứ liên can lọt 
vào lưới mật thám. Cũng trong đêm đó, như không có gì xảy ra, truyền đơn 
nhóm Bônsơvic-Lêninit tán thành Đệ tứ Quốc tế rải khấp vùng Sài Gòn - 
Chợ Lớn kêu gọi thợ thuyên hưởng ứng tổng bãi công. Nhưng người ta đã 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 237 

thấy toàn quyền Bơrêviê đã hấn chìm mọi phong trào đòi tự quyết như thế 
nào rồi. 

Rạng đông ngày 2 tháng 9 năm 1937, mật thám lại vây ráp trong giới 
Đệ tứ và những người cảm tình ả Sài Gòn. 

Trong số đó có Tạ Khắc Triêm, cựu thư ký sả Ba Son, anh cùng chị Võ 
Thị Vân và Kiều Công Quế (trưởng kíp trạm xe lửa Sài Gòn), đã thừa co 
thâm nhập cuộc bãi công dân thợ đường sắt xuyên Đông Dương đang tiếp 
diễn, gây dựng các nhóm tán thành Đệ tứ Quốc tế ở Bắc và Trung Kỳ. (0 
Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và Đức Phổ, mật thám đã thu nhiều tờ báo 
Tranh Đấu và báo Thợ thuyền tranh đấu (Lutte Ouvrière) từ Paris chuyển 
về, một truyền đơn của nhóm Tranh Đấu về việc ly khai giữa phái Stalin và 
phái Trôtski, cùng tập sách nhan đề Vụ án Moscou). 

Ngô Văn Xuyết cùng bị bắt hôm ấy, tập Vụ án Moscou anh xuất bản sau 
khi ra tù hôm tháng 6 bị cấm lưu hành liền sau đó. Khi mật thám khám nhà 
Nguyễn Văn Soi (trước đây làm thợ tập sự ở Sở Ba Son) tìm thấy bộ đồ vật 
in truyền đơn bàng xoa xoa và những truyền đơn, trong đó có tờ Hiệu triệu 
của Liên đoàn thợ thuyền Sài Gòn-Chợ Lớn. 

Ngày 9 tháng 9, tòa tiểu hình xử 27 ủy viên hoạt động trong hai ủy ban 
sáng lập nghiệp đoàn vì tội « lập hội bất hợp pháp »: Nguyễn Văn Tạo và 6 
người cộng sự, cùng với Trần Văn Thạch, Lê Văn Thử, Võ Thị Vân, Đào 
Hưng Long và Nguyễn Văn Cử bị kết án 2 tháng tù ngồi; Nguyễn Văn Số 
được tha bổng, còn các bạn anh bị án từ 15 ngày tù ngồi tới 2 tháng tù treo. 
Tòa thẩm án ngày 30 tháng 11, hủy phạt tù, chỉ phạt tiền : Tạo và Thạch 
mổi người 50 fơrăn, mấy người khác nhiều lắm là 25 fơrăn. 

Lịch sử chính thức của Hà Nội khi nói về phái Đệ tứ thành lập ủy ban 
sáng kiến nghiệp đoàn, viết thế riây : 

Bọn thực dân lại cho Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Số v.v... lôi kéo một 
số người lập ra úy ban sáng kiến công hội, đặt trụ sở số nhà 133 đường 
Lagơrănđierơ ở Sài Gòn để chống lại úy ban sáng kiến nghiệp đoàn của 
đảng ta. Phần đông thợ thuyền đều nhận rõ bản chất phản động của Trần 
Văn Thạch và Nguyễn Văn Số nên không theo bọn chúng. 116 

Tác giả sách đó vu khống như thế cũng chưa đủ, anh ta chỉ thông báo án 
tù treo phạt Nguyễn Văn Tạo và các đồng chí anh ta, không một chữ về 
Trần Văn Thạch và Nguyễn Văn Số. 

Ngày 18 tháng 11, tòa xử các chiến sĩ nghiệp đoàn xu hướng Đệ tứ hoặc 
cảm tình, bị giam từ hôm 24 tháng 7 và 2 tháng 9. Lê Văn Oánh, Dương 
Văn Tư, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Văn Mẫn, Đoàn Văn Trương và Tạ 
Khắc Tri êm bị kết án 1 hoặc 2 năm tù giam với 5 hoặc 10 năm biệt xứ; 
Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Trọng, Dương Văn Tương và Nguyễn Văn 



238 VIỆTNAM 1920-1945 

Soi, 6 tháng tù. Qua tháng giêng năm 1938, tòa thẩm án giảm án; Trương 
và Tương được tha bổng. 

B ước đầu ly khai, tháng 6 năm 1937 

Sau khi Thâu, Ninh và Tạo bị bắt hồi tháng 9 và 10 năm 1936, trong báo 
Tranh Đấu phần đông trong bộ biên tập là những người xu hướng 
Tròtski, họ công kích thẳng tay Mặt trận Bình dân đã phá hoại Đòng 
Dương Đại Hội, không giữ lời hứa hẹn cải cách, giảm giá đồng bạc làm 
quần chúng thêm bần cùng khốn khổ, bao che những vụ đàn áp địa 
phương, đa số viên chức phản động vẫn được duy trì địa vị; chỉ một 
mình toàn quyền Rôbe bị cách chức. Những người theo phái Stalin 
hoảng sợ trước chỉ trích Mặt trận bình dân một cách răn rỏi. Ngày 17 
tháng chạp năm 1936, họ viết cho bộ biên tập lá Thư tỏ thái độ không 
liên minh với những người xu hướng Trôtski nữa rồi họ bắt đầu tẩy chay 
tờ báo Tranh Đấu. 

Xem xét trên phạm vi quốc tế, mặt trận hiệp nhắt giữa phái xu hướng 
Tròtski và phái theo Stalin trong nhóm Tranh Đáu càng tỏ ra thật là 
nghịch lý. Ớ Môskơva những người Nga đứng về phía Trôtski đều bị lên 
án như rắn lục độc bỉ ổi, bị giam, bị đày, bị giết, vậy làm sao mà những 
người đồng xu hướng Trôtski ở Đông Dương lại thoát khỏi Stalin lên án 
? Một vụ án Môskơva thứ hai gọi là « Vụ án 13 người » vừa kết thúc vào 
sớm ngày 1 tháng 2 năm 1937, xử bắn mười ba người, trong có 
Rakôpski, Piatakôp và một số đảng viên kỳ cựu đảng Bônsơvic. Họ bị 
lòi xuống bùn trước khi bị giết. Chưởng lý Vysenski cáo họ đã âm mưu 
cùng Trôtski. 


Báo Chiến Sĩ lại xuất hiện 

Tuy nhiên Tạ Thu Thâu và các bạn anh vẫn duy trì thống nhất què quặt 
với phái Stalin trong nội bộ nhóm Tranh Đấu. Vì thế mà ngày 23 tháng 3 
năm 1937 Hô Hữu Tường lại tái bản tờ Chiến Sĩ, « cơ quan bênh vực giai 
cấp vô sản và chiến đấu theo chủ nghĩa Kac Mac », với tiêu đề « Vô sản 
toàn các xứ tổ hiệp lại! ». Tờ báo nhắc lại nguyên tắc thống nhất mặt 
trận theo ý Trôtski: đi riêng mà đánh chung kẻ thù. Nhóm Tranh Đấu 
cùng Đông Dương Đại Hội đều trái hẳn nguyên tác ấy. Tờ báo tố cáo 
Stalin lừa dối trong vụ án mới ở Môskơva, đăng lại « Di chúc của Lênin 
» trong đó Lênin gọi các đồng chí đề phòng thái độ quá tàn bạo của 
Stalin. Có bài giải thích lại lý luận cách mạng thường trực của Trôtski. 

Ngày 1 tháng 6, tờ báo vạch ra những nét lớn về chính phủ Bơlum 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 239 

hoạt động trong 12 tháng qua : ngân sách 30 tỷ dự bị chiến tranh; giải 
tán đảng « Ngôi sao Bắc Phi »; phong tỏa Êspa-nho và cấm các đội 
Echiến sĩ tình nguyện sang bảo vệ cách mạng Êspa-nho. Vào tháng 3, 
cảnh sát do Đotmoy (phái xã hội) chỉ huy bắn quần chúng công nhân 
biểu tình chống bọn phản động ả Cơlisy, 5 người chết và 150 người bị 
thưong. Cảnh vệ lưu động bắn dân thợ đình công ả Mêtlaoui và M’adilla 
(Bắc Phi), 21 người chết và hàng trăm người bị thưong. Ớ Pháp, báo chí 
cách mạng bị tịch thu; tại Đông Dưong, bãi công bị đàn áp, phát biểu 
chính trị bị đe dọa... 

Đảng Cộng sản Đông Dưong, để phù hợp với những nghị quyết của 
Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đứng ra vận động nhằm xoa dịu tình hình 
xã hội : Đảng đề xướng thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dưong, một 
khối tập hợp mọi giai cấp chỉ đòi những quyền tự do tư sản, không còn 
nói đến chủ nghĩa đế quốc Pháp, đến giải phóng dân tộc, cũng không 
còn gợi tịch thu ruộng đất để chia cho dân cày. 117 

Cuộc vận động này kéo dài đến tận tháng 8 năm 1939 (nghĩa là cho 
đến khi có hiệp ước Hitler-Stalin). Tháng 3 năm 1937, Nguyễn An Ninh 
bênh vực trên báo Tranh Đấu một ý tưởng tưong tự, nhưng luận điệu có 
hơi khác đôi chút: « Một tập hợp rộng lớn của quần chúng Đông Dương 
chống lại phản động thuộc địa, một loại mặt trận nhân dân không phân 
biệt chủng tộc và giai cấp », trong đó anh mời tham gia cả hai đảng vô 
sản, các đại diện những tầng lớp trung lưu, những trí thức tán thành Đại 
Hội và cả những người Pháp lưu trú thuộc phái tả. 

Tạ Thu Thâu buộc phải lên án cái khối đoàn kết đó : « Liên minh 
tranh đấu trên những điểm cụ thể, chúng tôi đồng ý. Đoàn kết nhập khối 
các giai cấp, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. » 

Chính phủ thuộc địa đàn áp ác liệt đến mức là chỉ cần có tí báo động 
là « mặt trận bình dân Đông Dương » bị tan rã khi bọn tư sản tiến bộ rời 
khỏi mặt trận. Những phần tử tư sản này không làm cho chế độ thuộc địa 
hiện hành hoảng sợ. Nhưng họ lại bắt buộc chúng ta phải từ bỏ chương 
trình xã hội chủ nghĩa, từ bỏ triển vọng cách mạng. Nếu anh muốn có 
« mặt trận bình dân Đông Dương », nghĩa là nhập khối đoàn kết với 
những giai cấp khác, anh sẽ mất hết tự do của anh. Hỡi các bạn trí thức và 
các tầng lớp trung lưu, các anh chỉ tán thành thỏa ước để chiến đấu cụ thể 
thỏi, chứ đừng tham gia các khối đoàn kết, các bạn sẽ tự do tiến thối trước 
cuộc đán áp của đế quốc, còn giai cấp công nhân sẽ tự do tiến lên khi các 
bạn cần trở mặt nhìn lại phía sau. Các bạn không thể lao vào những hoạt 
động riêng tư của thợ thuyền và nông dân, chính giai cấp vô sản đóng vai 
trò chính trong phong trào dân chủ [thực sự]. 



240 


VIỆT NAM 1920-1945 


Đến đây chính là lúc chúng ta gửi lời chào từ biệt nhà cách mạng cao 
thượng Nguyễn An Ninh. Không tưởng vĩ đại của anh đã rời bỏ anh. Mặt 
trận dân chủ nhân dân Đòng Dương đã thu hút anh. Anh sẽ ủng hộ sổ 
liên danh của phái theo Stalin trong cuộc bầu cử hội đồng quản hạt tháng 
4 năm 1939. Tạ Thu Thâu vẫn giữ tình bạn với anh và ở bên cạnh anh 
luôn tại ngục Côn Đảo vào năm 1943 khi anh phải vượt qua ngưỡng cửa 
âm giới vào năm 43 tuổi. 

Nhưng chúng mình hãy trở lại năm 1937. 

Cuộc bầu cử mới vào hội đông thành phô'Sài Gòn, tháng 4 năm 1937. 

Tháng 2 năm 1937, Hội đồng tham chính quốc gia ở Hà Nội 
khẳng định hủy quyền hội đồng thành phố Nguyễn Văn Tạo, Tạ 
Thu Thâu và Dương Bạch Mai, cuộc tuyển cử mới cho ta thấy lần 
hợp tác lần cuối cùng giữa hai phái Đệ tứ (xu hướng Trôtski) và 
Đệ tam (xu hướng Stalin) trong một cuộc vận động chung. 
Chương trình của họ bao gồm cải thiện đời sống thợ thuyền, nhân 
viên, viên chức, tiểu thương; phổ thông đầu phiếu cả nam lẫn nữ; 
quyền tự do nghiệp đoàn; các quyền tự do dán chủ; quyền triệu tập 
Đông Dương Đại Hội; ân xá toàn bộ... 

Quần chúng sục sôi trong thành phố, dán thợ Sở Ba Son phát bãi 
công ngày 6 tháng tư. Theo sở mật thám cuộc bãi công này « đặc 
biệt cho thấy rõ ảnh hưởng của nhóm Tranh Đấu trong quần chúng 
thợ thuyên Sài Gòn. » 

Ngày 21 tháng 4, tại cuộc họp về tuyển cử ở rạp hát Thành Xương do 
Phan Văn Hùm chủ trì, những người Pháp có chân trong đảng xã hội đứng 
ra ủng hộ mấy anh hội đồng thành phố bị hủy chức. Dân chúng dự thính 
chào mừng nhiệt liệt. Trong số 1515 phiếu bầu, Thâu được 765 phiếu, 
Tạo 735 và Mai được 715, ba người đắc cử, thắng phái lập hiến. Như vậy 
ảnh hưởng của nhóm Tranh Đấu vẫn không bị suy xuyển đối với các tầng 
lóp trung lưu ở Sài Gòn, mặc dù họ cổ động truyên truyền nhàm hướng 
bênh vực thợ thuyên rõ rệt. 

Thắng lợi của họ là một sự thử thách mới đối với chính quyền thực 
dân. Qua tháng 5, bọn thống trị tống Thâu và Tạo vào Khám Lớn (lúc đó 
Thâu đang đi vận động ở miền Tây). Ngày 19, hai người bị cáo âm mưu 
lật đổ chế độ hiện hành căn cứ vào những bài đăng trên tờ Tranh Đấu từ 
ngày 9 tháng 11 năm 1936 ! Sở mật thám lại truy tầm Ninh, anh sẽ bị bắt 
vào ngày 5 tháng 9. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 241 

Cuộc chia rẽ 

Trong khi Nguyễn Văn Tạo và Tạ Thu Thâu đồng bị giam, Gitton đầu 
phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, viết cho phái Đệ tam ở Sài 
Gòn đang cộng sự ở báo Tranh Đấu : 


Paris, ngày 19-5-1937 
Chúng tôi xét rằng không thể nào tiếp tục hợp tác giữa Đảng và 
những người xu hướng Trôtski, theo các chỉ thị [ở Môskơva] 
chúng tôi đã nhận được để truyền lại các đồng chí, về thái độ đối 
với những người xu hướng Trôtski ở Đông Dương. Chúng tôi đã 
nhận được bức thư của đồng chí Văn Nguyễn cũng vẫn nói về tình 
hình ở Đông Dương và sự hợp tác với những người theo Trôtski. 

Chúng tôi sẽ chuyển bức thư trên về Nhà [Môskơva] kèm theo ý 
kiến riêng của chúng tôi. 

Bí thư, Gítton. 

Thế rồi ngày 29 tháng 5, phái Đệ tam ở Sài Gòn vội tung ra tờ báo 
Tiền Phong (L’Avant-garde), tiếng Pháp, trên báo đó họ vang vọng theo 
Môskơva, coi những người xu hướng Đệ tứ Quốc tế là « anh em sinh đòi 
với chủ nghĩa phát xít »: 

Tại Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên 
Sô, ngày 3 tháng 3 năm 1937, trong diễn văn đồng chí Stalin của chúng ta 
đã nhận xét rằng chủ nghĩa Trôtski không còn là một trào lưu chính trị 
trong giai cấp thợ thuyên nữa như bảy tám năm về trước. Chủ nghĩa 
Trôtski là bạn đồng minh, là tay sai của chủ nghĩa phát xít. 

Tờ Chiến Sĩ phản ứng tức thời, trong số báo ngày 1 tháng 6 đăng tiêu 
đề « Những người theo Trôtski là anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít. 
Ớ nhóm Tranh Đấu những người theo Stalin và những người theo Trôtski 
là anh em. Vậy những người theo Stalin phải chăng là những người anh 
em của những người anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít hay không ? 
». 

Ngày 12 tháng 6, tờ Tiền Phong đăng một bức thư của Nguyễn An 
Ninh công kích tờ Chiến Sĩ về vấn đề Mặt trận bình dân. 

Được thả tạm thời vào ngày 7 tháng 6, Tạo đề nghị với Thâu một thỏa 
thuận hợp tác mới mà Tạo cho rằng còn có thể thực hiện được và rất ước 
mong miễn là Thâu ngưng công kích Mặt trận bình dân ở chính quốc. Hai 
hôm sau, Thâu trả lời cho Tạo đề nghị : Bên phía Thâu và đồng chí sẽ 
ngưng công kích chính phủ Bơlum-Mutê trong vòng ba tháng, sau đó nếu 




CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 243 

như chính phủ đó vẫn khước từ ân xá, tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn, 
và không thanh trừng những viên chức phản động ả đây thì sẽ tiếp tục 
công kích lại. Thâu vừa dứt lời, Tạo và bạn đồng đảng dứt khoát bỏ đi. 
Thế là việc ly khai hoàn tất và từ đây Thâu và các bạn tự do chỉ trích 
trong tờ Tranh Đấu. 


Báo Tranh Đấu, tiếng nói của Đệ tứ Quốc tế 

Thế là từ nay tờ Tranh Đấu có thể phô bày những bất đồng sâu sắc với Đệ 
tam Quốc tế. Tờ báo xuất bản dưới biểu trưng Đệ tứ Quốc tế và cách mạng 
thế giới (quả địa cầu có làn chớp xẹt qua). 

Cuối tháng 6, dưới mục « Huấn luyện về chủ nghĩa Kac Mac theo quan 
điểm chúng ta », tờ báo bắt đầu đăng Lịch sử Quốc tế Cộng sản và những 
nghị quyết bốn Đại hội dầu tiên (từ 1919 đến 1922). Vào tháng 7, tờ báo 
phản ứng lại những Vụ án Môskova, đăng toàn bài văn «Tôi tố cáo! » của 
Trôtski, trả lời những điều vu khống của phái Stalin. Bài nầy những người 
tổ chức mít ting đọc tại quảng trường đua ngựa ả Niêu Tòk trước 7 ngàn 
thính giả ngày 9 tháng 2 năm 1937. 

Nhưng cũng trong thời gian ấy, tờ báo tiếp tục tố cáo những vụ bê bối ả 
địa phưong, những thói tàn bạo của cảnh sát, của chủ tỉnh này hay khác, 
những tham nhũng của địa chủ này điền chủ nọ, đưa ra ánh sáng chẳng hạn 
như tên cướp đất Lê Quang Liêm. Tờ báo tường thuật chi tiết về vụ tước 
đoạt đất lối 1500 nông dân, nạn nhân của bọn cho vay cắt họng, do Trần 
Văn Thạch điều tra tại các tỉnh Rạch Giá và Long Xuyên, sau khi Tạ Thu 
Thâu trao những đon nông dân bị cướp đất này thỉnh nguyện thống đốc 
Nam Kỳ. Kết quả duy nhất là những người kêu nài bị quở đã giao thiệp với 
một ông « hội đồng cộng sản » rồi người ta đuổi họ ra khỏi phòng giấy. 

Những người Đệ tứ xác định không hờ hững đối với các vấn đề nông 
thôn. Trôtski đã từng nhắc nhả vấn đề ấy là quan trọng dường nào cho 
những môn đệ đầu tiên ở Nam Kỳ từ năm 1930. Song bởi họ đến chậm 
trong môi trường nông thôn, nơi mà đảng Thanh Niên - trước khi hóa thành 
Cộng sản - đã hoạt động từ năm 1926, họ bị phái Dệ tam vu khống rằng họ 
« miệt thị nông dân ». vả lại nhóm rất ít người, họ chỉ có thể vất vả thâm 
nhập vào nông thôn không ngoài một phạm vi nào đó. 

Ngày 11 tháng 7 năm 1937, Ban Bí thư Đệ tứ Quốc tế xem kinh nghiệm 
tờ báo thuộc mặt trận thống nhất đã quá thời, khuyên nhóm Tranh Đấu nên 
tiếp tục xuất bản như một cơ quan tập hợp quần chúng, vừa bênh vực một 
cách cụ thể từng trường hợp những người bị bóc lột nhiều nhất, như cu li, 
thợ thuyên và dân cày, và phổ biến những mục tiêu xúc cảm (ân xá, yêu 



244 


VIỆT NAM 1920-1945 


sách kinh tế, chấm dứt những vụ bê bối về đất đai), tờ báo cũng vừa thực 
hành trọn quyền chỉ trích đối với xu hướng và hành động của phái Đệ tam 
ở địa phương. Tờ Chiến Sĩ phải xuất bản trở lại, chuyên chú về giáo dục 
chính trị, trình bày những vấn đề cơ bản. Để đối phó với đàn áp, mà 
người ta có thể lường trước là sẽ mở rộng, Ban Bí thư khuyên nên giữ lại 
một số tối thiểu người phụ trách bộ máy bí mật, về tổ chức, về in ấn. 

Mặc dầu bị tịch thâu và bị cấm, những sách phổ thông bằng chữ quốc 
ngữ vẫn tiếp tục ra đời như Ngày 1 tháng 8 và nạn đế quốc chiến tranh, Vì 
sao ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp ? Biện chứng pháp phổ thông của 
Phan Văn Hùm... 

Ớ Paris tờ Quần Chúng (Masses) cùng Quốc tế IV (IVe Internationale) 
ủng hộ nhóm Tranh Đấu. Hoàng Quang Dụ, Nguyễn Văn Tư và các bạn 
phát hành tờ Quần Chúng ngày 15 tháng 9 năm 1936. Họ là những người bị 
loại khỏi phân bộ thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp vì họ phản đối các Vụ 
án Môskơva đầu tiên (19 tháng 8 năm 1936), và chống lại sự thoái hóa cải 
lương của Đệ tam Quốc tế. Những chiến sĩ cảm tình này liên hệ với nhóm 
Tranh Đấu, họ có thể thông tin ỏ' Pháp về những cuộc bãi công và những vụ 
đàn áp ở Đông Dương dưới thời chính phủ Mặt trận bình dân. 

Tờ Quốc tế IV, nguyệt san của Nhóm người Đông Dương xu hướng 
Trôtski ỏ' Paris, ra đời ngày 1 tháng 10 năm 1937. Tờ báo giải thích Đệ 
tam Quốc tế đã chủ trương như thế nào với cái luận thuyết « chủ nghĩa xã 
hội trong một xứ một », phản lại chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu 
tranh giai cấp, khi Quốc tế Đệ tam buộc những đảng cộng sản phải ủng 
hộ chính sách sáp lại gần một số đế quốc. 

Tờ Quốc Tế IV tháng 11 viết : 

Đảng viên Đệ tam Quốc tế thúc đẩy quần chúng An Nam ủng hộ 
nhóm đế quốc « dân chủ » chống lại khối Đức-Ý-Nhật. Họ quên mất rằng 
cái từ dân chủ, lá cờ tam tài và bài quốc ca Macsâyde đối với người An 
Nam cũng tương đương như những vụ cướp bóc, ám sát, và bóc lột của đế 
quốc Pháp ở Đông Dương. 


Cuộc đàn áp ập xuống, không phân 
biệt xu hướng Stalin hay Trỡtski 

Ngày 2 tháng 7 nạm 1937 Tạo và Thâu, bị buộc tội từ tháng 5, nay bị kết án 
mỗi người hai năm tù, nhưng vẫn được tự do trong thời gian kháng cáo. 

Ngày 8, hôm trước cuộc bãi công Đường sắt xuyên Đông Dương ở Sài 
Gòn, mật thám lục soát tòa soạn báo Tranh Đấu, truy tầm Tạ Thu Thâu, 
Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh tại trụ sở úy ban sáng kiến nghiệp 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 245 

đoàn và lùng bắt nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn 
Nguyễn và Trần Văn Hiển thuộc tờ báo Tiền Phong. 

Thống đốc Pagies vừa mới chấp thuận trao toàn quyền cho sở mật thám 
trực tiếp được tiến hành mọi sự lục soát và bắt giam khi xét thấy cần thiết. 

Thâu theo chân Tạo vào tù ngày 22 tháng 7 (là ngày thứ mười ba dân 
thợ Đường sắt xuyên Đông Dương bỏ việc). Ngày 11 tháng 8, tòa thượng 
thẩm xác quyết mổi người 2 năm tù ngồi cộng thêm 10 năm biệt xứ. 

Ngày 17 tháng 9, nhóm Tranh Đấu cùng nhóm Tiền Phong lại ra tòa. 
Các bị cáo bãi thực làm reo từ hôm 30 tháng 8. Người ta chở Thâu trên 
cáng từ nhà thương Chợ Quán đến tòa, còn Số quá yếu không thể ra tòa có 
trạng sư Vivies thay thế làm đại diện cãi cho, đòi hủy bỏ sắc luật ngày 4 
tháng 10 năm 1927 « âm mưu lật đổ chính phủ bằng con đường báo chí » 
và khiếu nại cho đạo luật 1881 được thi hành trở lại đối với báo chí. Thâu 
và Tạo lại bị kêu án 2 năm tù 10 năm biệt xứ, Số, Quang, Hiển, 1 năm tù 1 
năm biệt xứ. 118 

Vào tháng 11, Hội người An Nam viết báo ở Nam Kỳ thông báo với 
Nguyễn Thế Truyền - đang là chủ tịch Liên hiệp Thuộc địa ở Paris - về 
chế độ bê bối tấp nập báo chí tiếng An Nam dưới chính phủ Mặt trận bình 
dân. Họ thông tri rằng nhiều tờ báo không còn xuất bản, hoặc bị cấm, 
hoặc bị đình chỉ, như các tờ báo Thần Chung, Trung Lập, Dân Nguyện, 
Việt Nam, và các tạp chí Phụ Nữ Tân Văn, Phong Hóa, Ngọ Báo, Hồn 
Trẻ, Khỏe, Tiếng Trẻ, Nhành Lúa, Tương Lai, Nữ Lưu Tuần Báo, Thế Giới 
tân văn, Đuốc Nhà Nam .... 

Năm 1937 chung kết với vụ án Nguyễn An Ninh. Anh bị bắt ngày 5 
tháng 9 tại làng Long Hiệp (Chợ Lớn), rồi bị giải xuống Trà Vinh, ở đây 
quan tòa An Nam tống cho anh 5 năm tù, 5 năm biệt xứ. Anh bị cáo tham 
gia mít ting ban đêm trước hôm 2000 nông dân làng An Trường (Trà Vinh) 
biểu tình ngày 16 tháng 5. Chống án về Sài Gòn, án anh giảm xuống 2 năm. 
Anh cùng Tạo, Thâu và Số ngồi Khám Lớn mãi tới tháng 2 tháng 3 năm 
1939 mới được thả. Thạch, Hùm, Chánh... tiếp tục tờ Tranh Đấu .trong khi 
Thâu vắng mặt. 


Sau cuộc chia rẽ 

Dư luận quần chúng xúc động khá lâu dài về vụ ly khai giữa nhóm Tranh 
Đấu. Tờ Tiền Phong làm cho họ choáng khi tuyên bố những người xu 
hướng Trôtski là anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít. 

Ngày 18 tháng 7 năm 1937, Honel nghị viên cộng sản ở Cơlisy tới Sài 
Gòn để ủng hộ tờ báo trên và tán đồng việc ly khai, vừa biện hộ Mặt trận 



246 


VIỆT NAM 1920-1945 


nhân dân Đông Dương mà phái Đệ tam đã đề xuất một năm trước đó mà 
không đạt kết quả. Hắn toan tính tập hợp các nhóm người Pháp thuộc đảng 
xã hội, phe mặt trận, phái cấp tiến, Hội nhân quyền, đảng lập hiến và cả 
những người dân chủ Đông Dương như Misên Mỹ (« con cọp Chợ Lách » 
kẻ tra tấn nông dân nổi tiếng), và tiến hành tổ chức ngày 27 tháng 8 một 
cuộc họp mít tinh để anh ta trình bày về « sự nghiệp của Mặt trận bình dân 
»; những ai phản đối, kể cả nhóm Tranh Đấu đều không được tham dự. 

Cảnh sát đóng cửa rạp hát ở Tân Định, trước cửa rạp lao xao một số 
công chúng hỗn tạp trong đó người ta thấy có cả bọn Thập tự Lửa hỗn hào 
của đại tá La Rỏccơ. Honel không biện hộ được cho Mặt trận bình dân. Vê 
phần nhóm Tranh Đấu, họ đề nghị hoàn toàn khác hẳn, mục đích gặp gỡ 
nhau là để đòi toàn xá chính trị phạm, tự do nghiệp đoàn, quyền bãi công 
của thợ thuyền, ban bố khẩn cấp những quyền tự do dân chủ... 

Vài ngày sau khi Honelơ tới Sài Gòn, Trần Văn Thạch viết một bài : 
Một nghi vấn lịch sử thợ thuyên Đông Dương : tại sao có sự chia rẽ giữa 
nhóm Tranh Đấu ? (báo Đuốc An Nam (Le Mambeau d'Annam) ngày 27 
tháng 7, và báo Tranh Đấu ngày 22 tháng 8 năm 1937): 

Người ta biết nhóm La Lutte gồm những người xu hướng Tròtski, 
những người theo Stalin và một người không đảng phái là Nguyễn An 
Ninh. Ninh gần gũi nhóm sau hơn nhóm trước. 

Từ tháng 10 năm 1934, lúc tờ La Lutte tái bản cho tới lúc Mặt trận 
bình dân lên chính quyền, những xu hướng khác nhau có thể dễ dàng tìm 
được mảnh đất thỏa thuận chống ché độ thực dân. Cho tới tháng 9 năm 
1936, lập trường của nhốm La Lutte có thể tóm như sau: đợi xem hành 
động của chính phủ Bơlum. Chúng tôi muốn có những cải cách, chúng tôi 
luôn luôn đòi hỏi điều đó. Rồi tới việc tổ chức Đông Dương Đại Hội bị 
thất bại; Tạo, Thâu, Ninh bị vào tù. Dương Bạch Mai lên đường sang 
Pháp. Từ Pháp, Dương Bạch Mai viết thư máy bay về nhiều lược tỏ ý 
không tán thành việc công kích chính phủ. Đảng Cộng sản xét thấy điều 
đó là quá tệ. Người ta viết cho Mai đề nghị phải làm chi khác hơn là chạy 
chọt ẩn núp, phải đưa vấn đề Đông Dương ra trước công chúng Pháp, 
trong các mít ting, trên các báo chí. Mai chỉ viết vài bài báo rời rạc và cứ 
nói dông dài. Khi trở về Sài Gòn tháng giêng năm 1937, Mai tuyên bố 
phải ủng hộ Mặt trận bình dân, những người lãnh đạo báo Nhân Đạo 
(. ƯHumanitề) [đảng Cộng sản Pháp] buộc làm như vậy. Đề nghị của Mai 
ít được hưởng ứng, các đồng chí của Mai theo phái Stalin không chán 
chường hưởng ứng đề nghị của Mai. 

Mặt trận thống nhất giữa những người theo Stalin và những người xu 
hướng Trôtski tiếp tục trên cơ sở sau đây : 1. Chống đối chính phủ của Mặt 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 247 

trận bình dân - 2. cáo giác những phần tử cấp tiến mặt trận thống nhất đó 
kéo dài cho tới cuộc tuyển cử Hội đồng thành phố (cuối tháng 4 năm 
1937). Chỉ sau cuộc tuyển cử này, đảng viên Quốc tế Đệ tam mới quyết 
định ly khai. Chúng tôi, những người xu hướng Trôtski, chúng tôi có lòng 
duy trì mặt trận thống nhất, quyết nghị (mà chúng tôi đã đưa ra) chứng tỏ 
chúng tôi mong muốn vô cùng được thỏa thuận nhau : nhưng toan tính đó 
thật vô ích. 

(Ớ Paris), Đơlôsơ, trên báo Nhân Đạo ngày 9 tháng 7 tìm cách cứu các 
đồng chí của mình bàng việc kêu gọi đàn áp những người theo Trôtski : 
« Người cộng sản sẽ không ngần ngại tố cáo công khai những môn đệ 
Trôtski ở Đông Dương. Thế nhưng không có gì có thể giải thích được 
những vụ bắt bớ những người cộng sản như Tạo và nhà trí thức không 
đảng phái Nguyễn An Ninh, là những người luôn luôn đả kích chủ nghĩa 
Trôtski và ủng hộ Mặt trận bình dân. » 

Đấy một cơn giận dữ quáng mù đã đưa bọn quan liêu thừa hành mệnh 
lệnh của Môskơva đi đến mức đê hèn như thế. 

Honel còn ở Sài Gòn tới 12 tháng 9. Báo Tranh Đấu ngày 29 tháng 8 
đăng bức thư của Gítton. Người thủy thủ Pháp có nhiệm vụ trao tài liệu ấy 
nhầm lẫn hai tên Tạo và Thâu, anh ta giao nhầm cho Thâu. Phái Đệ tam 
buộc tội những người Đệ tứ lấy cắp thư tín bí mật của họ là « đã trở nên 
một bọn lính kín tầm thường »... rồi họ cho phổ biến cái lập luận riêng của 
họ trong tập : « Vì sao nhóm La Lutte chia rẽ ?». 

Vào tháng 11, Dương Bạch Mai lao vào một vụ bịp vĩ đại trên tinh thần 
khuất khúc của Mặt trận dân chủ Đông Dương : anh ta tập hợp 3000 thính 
giả tại rạp hát Thành Xương, nói lại về những đơn « thỉnh nguyện » nhân 
dân Đông Dương và dự định sau đó tập hợp thành một Tập thỉnh nguyện 
của toàn dân để đệ trình lên úy ban điều tra nổi tiếng (không hê có). Làm 
như vậy anh ta sẽ không bị nhà lập hiến Bùi Quang Chiêu công kích. Một 
năm trước đó, Bùi Quang Chiêu đã tuyên bố sống sượng : « Tôi không 
hiểu tại sao người ta lại đi góp ý kiến của quân đầu đường xó chợ » (nói 
cách khác nghĩa là các ủy ban hành động cơ sở). 



XV 

Đảng Cộng sản Đông Dương 
dưới cờ Tam sắc 
1938-1939 


Năm 1938, người ta thường nghe câu vè dân gian Tý hư Sửu hao Dần bất 
lợi. Nạn đói tràn ngập nông thôn, năm 1936 bị hạn hán, năm 1937 nạn 
lụt, năm 1938 nạn sâu cắn lúa. Giá sinh hoạt vẫn ngày càng đắt đỏ. Nông 
dân, thợ thuyền, phu phen lâm vào cảnh khổ. Những cuộc bãi công lại lẻ 
tẻ nổ ra trong các xưởng thủ công, lò gạch, lò gốm, xưởng thủy tinh, xà 
phòng, vận chuyển đường sông, các xưởng sửa chữa... 

Tại Sài Gòn-Chợ Lớn, thanh tra lao động vẫn ít nhiều đứng làm trọng 
tài các cuộc đối đầu giữa chủ và người làm công nhưng không hề can 
thiệp vào những vụ sa thải lạm quyền. Chảng hạn như trường hợp nhà 
máy xay lúa Vạn Ich Nguyên chủ người Hoa hỏm tháng giêng đã thô bạo 
đuổi 120 người phu, qua tháng 2, 400 phu khuân vác từ chối bốc dỡ 
những tải thóc, họ nhờ có anh em đội vận tải đường sòng ủng hộ, gồm 
300 chiếc thuyên bất động tại bờ ke, thế nên họ làm liệt bại hàng loạt nhà 
máy xay lúa to ả Chợ Lớn. Ba ngày bãi công là đủ để đạt được một mức 
lưong tăng đáng kể. 

Ớ tỉnh, đôi khi các chủ tỉnh cũng muốn làm dịu tình hình, như ỏ Bến 
Tre đã thỏa thuận tăng 30% lưong cho thợ cưa, còn ả Bạc Liêu, viên chủ 
tỉnh đã thả những phu sửa chữa đường từ Cà Mau đi Nam Căng bị bắt vì 
họ đình công. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 249 

Thợ thuyền, dân cày và phu vẫn tiếp tục tranh đấu đòi tăng lương, 
không những chống lại chủ thực dân và người Hoa bóc lột mà cũng đối 
đầu với chủ tư sản và điền chủ bản xứ. Thế thì lời kêu gọi của Đảng Cộng 
sản Đông Dương đoàn kết giai cấp trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
dường như không ai nghe theo. 

Tại vùng quê, tưởng chừng như tình hình đã êm dịu, thế mà vẫn còn 
vài trăm nòng dân biểu tình vào tháng 8 tại tòa bố Chợ Lớn chống việc 
đấu thầu ruộng đất công ở Chợ Lớn và Cân Giuộc và đòi phân bố đất đai 
đó cho dân cày nghèo. Kết quả vài chục người bị bắt. 

Vào cuối năm, tại tỉnh Bạc Liêu, nông dân đói lao vào cướp kho thóc, 
một cuộc nổi dẫy chất phác không đổ máu. 119 

Bộ máy đàp áp vận hành chậm chạp, không can thiệp đến mức triển 
khai hết cỡ dữ dội như những năm 1930-1931 nữa. Nhưng bao giờ trên 
bàn cân vẫn hai mức độ nặng nhẹ khác nhau! khoan hòa đối với bọn tước 
đoạt ruộng đất, và tàn ác đối với những nạn nhân nghèo đói. Trong khi 
những người cướp kho thóc bị án, có người bị tới 5 năm tù, thì tòa thượng 
thẩm xử một kẻ tước đoạt ruộng đất làm chết người, chỉ kết án ở mức tối 
thiểu : 3 năm cấm cố và 300 íơrăn bồi thường. 


« Nước Pháp bị đe dọa tại Đông Dương » 

Chế độ Hítler đe dọa ám ảnh mẫu quốc. Lêon Bơlum trở lại chính quyền 
ngày 17 tháng 3 năm 1938 với một chương trình phái tả, nhưng chỉ chưa 
đầy ba tuần lễ đã rơi, giai cấp thợ thuyên chưa có được thêm những lợi 
lộc mới nào. Mặt trận Bình dân không còn nữa. Ngày 9 tháng 4 Đalađiê 
thay thế Bơlum, cầm đầu chính quyền với một mình giai cấp tư sản, cho 
mãi tới khi chiến tranh bùng nổ. 

Đất nước Mặt Trời Mọc tấn công Trung Hoa ngày 7 tháng 7 năm 

1937. Quân Nhật chiếm đóng toàn bộ Bắc Trung Quốc từ tháng 3 năm 

1938, rồi tới Quảng Châu từ tháng 10. Đảng viên cộng sản Pháp theo 
Stalin lên tiếng báo động trong Tập san Bônsơvic (Cahiers du 
Bolchevisme) số tháng 11-12 năm 1937. Dưới nhan đề quá lạm, « Nước 
Pháp bị đe dọa tại Đông Dương » Ma-nhien viết: 

Chúng ta thấy nguyên lý sau đáy trong mọi cuốn sách giáo khoa ở 
nhà trường Nhật Bản : Liên minh Đông-Á của chúng ta cần đổi 
mới đời sống nhân loại. Vấn đề là phải hướng dẫn thế giới theo 
chiều đông phương một lần nữa. Để đi đến mục đích ấy, nước 
Nhật của những người dòng dõi Võ sĩ đạo và chính quyền Tướng 



250 


VIỆT NAM 1920-1945 


quân - nghĩa là của hai đại thế tộc toàn quyền thuộc hai tập đoàn 
Mitsui và Mitsuibichi - đã dấn bước vào cuộc chiến tranh lớn 
chinh phục nước Trung Hoa. Từ đó, nước Nhật muốn tiến thêm 
nữa : chiếm những nước khác, đuổi người da trắng ra khỏi Châu Á 
- « Á Châu của người Châu Á », « Á Châu của người Nhật » 

Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước sự thật và trước nhân dân 
Pháp mà nói rằng chính nước Pháp là nước đầu tiên lâm vào vòng 
nguy hiểm tại Đông Dương. Nước Pháp có lẽ bị tấn công trong 
nay mai tại Đông Dương. 120 

Sau khi Hônel qua Sài Gòn, Đảng Cộng sản Đông Dương nổ lực 
tuyên truyền Mặt trận dân chủ Pháp-Việt và đổi tên tờ báo chiến đấu công 
khai là Tiền phong ra Dân Chúng một cái tên báo vô hại. 

Nối gót Tập san Bônsơvic , tờ Dân Chúng ngày 5 tháng 4 năm 1938 
viết; 

Hướng dẫn quần chúng nhân dân Đông Dương bảo vệ xứ sở của 
mình, làm cho họ sinh hoạt về chính trị, về xã hội và kinh tế; 
muốn vậy phải cho họ có những quyền tự do dân chủ cơ bản. Có 
như thế họ có thể dễ dàng vứt bỏ ảo vọng về công cuộc đổi mới 
thần kỳ dưới gót giầy ống của quân Phù Tang, và làm cho họ hài 
lòng cầm súng ống đứng bên cạnh người Pháp dán chủ (nguyên 
văn) như anh em chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít của trục 
Berlin-Rôma-Bangkok-Tôkyô. Làm như thế không có ý nghĩa là 
mặc cả với đế quốc chủ nghĩa để lôi cuốn quần chúng vào cuộc 
chiến tranh đế quốc, theo như tờ Tranh Đấu nêu lên. 

Vào tháng 5 năm 1938, chính phủ Đalađiê ra nghị định tuyển mộ 
20.000 dân bản địa và tung ra một khoản công trái « phòng thủ Đông 
Dương » khoảng 33 triệu đồng. 

Những người lập hiến Bùi Quang Chiêu và Lê Quang Liêm hô hào 
« Rồng Nam phun bạc ». Nguyễn Văn Tạo cùng Dương Bạch Mai hưởng 
ứng, động viên quần chúng đăng lính và đầu quân hàng loạt để ủng hộ « 
nước Pháp dân chủ chống chủ nghĩa phát xít Nhật » đang đe dọa. Trong 
một tờ truyền ngày 1 tháng 7, ban Trung ương giáo huấn đảng viên : 

Con mắt thèm thuồng của người Nhật đã dòm tới đảo Hải Nàm, 
trực tiếp đe dọa nền an ninh ở Đông Dương. Đứng trước tham 
vọng về lãnh thổ của bọn phát xít, Đảng Cộng sản Đông Dương 
tán thành những biện pháp [chính phủ] đã ban hành. 121 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 251 

Thế thì chính quyền thuộc địa trở thành một đồng minh khả dĩ của các 
môn đệ Stalin. Thậm chí trong Dảng Cộng sản Đông Dương một số đảng 
viên còn đề nghị chia nhỏ phiếu công trái 100 $ thành những tờ 10 $ và 5 
$ cho dân nghèo có thể mua ! Một số đồng chí khác vẫn phản đối sự hợp 
tác với chính quyền thực dân và chỉ trích thái độ nhiệt thành quá đáng, bị 
đình chỉ công tác, như trường hợp của ba ủy viên tỉnh Cân Thơ hồi tháng 
8 năm 1938. Ban Trung ương cảm thấy quần chúng chán ghét công trái 
bèn lên án các đồng chí tuyên truyền công trái quá nhiệt liệt, trong một tờ 
truyền ngày 6 tháng 8 năm 1938. 

Ngày 2 tháng 10, Ban Trung ương gửi cho Xứ ủy Nam Kỳ : 

Các đồng chí đó (úy ban Cân Thơ) đã chất vấn chúng ta : nếu như 
chính quyền (thực dân) không ban hành các quyền tự do dân chủ 
cho chúng ta thì liệu chúng ta có phải ủng hộ họ trong cuộc chiến 
đấu chóng phát xít Nhật hay không? Chúng tôi trả lời : kể cả 
trường hợp đó, chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ chính quyền. Nếu như 
chúng ta không làm thế thì lập trường của chúng ta cũng giống 
như lập trường của phái xu hướng Trôtski, là những người phản 
đối tăng cường phòng thủ đất nước. 122 

Ngày 1 tháng 4 năm 1939, tờ Dân Chúng (lúc này tờ Le Peuple ra 
bằng chữ quốc ngữ) viết: Môn đệ Trôtski tự bán mình cho Nhật Bản và 
chủ nghĩa phát xít : Phái Đệ tam hết sức lo ngại cho sự còn mất của nòi 
giống dân Việt Nam mà ủng hộ quốc phòng! 

Nhóm Đệ tứ Tháng Mười xác định rõ lập trường của họ ngay từ tháng 
5 năm 1938 : 

Chính sách Thời Báo của phái Đệ tam cổ xúy là hãy đứng vào 
hàng ngũ của chủ nghĩa đế quốc Pháp để ủng hộ xứ sở. Dân chúng 
xứ sở này không có tự do, không có đất đai, họ chẳng có gì mà bảo 
vệ cả. Chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Nhật cũng như 
chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp; chúng ta đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp cũng như chúng ta đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc Nhật. 

Chúng tôi cổ xúy thành lập mặt trận thống nhất chống đế quốc tập 
hợp giai cấp vô sản Pháp, giai cấp vô sản Nhật, nhân dán các nước 
Triều Tiên, Đài Loan, Bắc Phi, và các thuộc địa khác. Trong thời 
kỳ chiến tranh, chúng ta phải đoàn kết đệ huynh giữa giai cấp vô 
sản cùng các dán tộc bị áp bức. 123 

Báo chí của nhóm Đệ tứ lên tiếng chống những khoản thuế khóa dự bị 



252 


VIỆT NAM 1920-1945 


chiến tranh, chống lại điều kiện sinh hoạt khốn cùng do các khoản thuế 
suất phục vụ chiến tranh gây ra. 

Ngày 19 tháng 5 năm 1939 Phan Văn Hùm viết trên tờ Tranh Đấu : 

Chùng nào dân chúng còn đói nghèo khốn khổ thì họ chẳng có gì 
để mà bảo vệ. Người ta chỉ cho chúng ta thấy nào là ruộng vườn, 
đất đai, nào là nhà cửa... Nhưng một khi chúng ta đến gần những 
thứ đó mà nhìn thì chúng ta thấy cảnh rực rỡ, mĩ miều, của cải 
giàu sang, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của giới đại tư sản. Trong 
mười loại thuế mới, có thuế đường và diêm, hai thứ sản phẩm tiêu 
thụ hàng ngày... « Phòng thủ quốc gia » ? Tại sao người ta lại dồn 
lên lưng của dán nghèo ? 

Người ta thấy giá gạo tăng từ 5 đến 10 xu một lít, một kí lô thịt tăng từ 
35 lên 70 xu; một mét vải bông từ 20 lên 40 xu. Dân chúng đắng cay 
châm biếm nói tới « hộp quẹt Đệ tam » khi bao diêm đã tăng từ 1 xu lên 1 
xu rưỡi. 

Ngày 20 tháng 5 năm 1939, trong một bức điện gửi Bộ trưởng Thuộc 
địa, toàn quyền Bơrêviê có lời khen lập trường của Nguyễn Văn Tạo : 

Trong khi những người cộng sản theo Stalin đều đồng ý với Nguyễn 
Văn Tạo mà nhìn nhận rằng quyền lợi của quần chúng Việt Nam khiến họ 
gần gũi với nước Pháp thì những người xu hướng Trôtski do Tạ Thu Thâu 
dẫn đầu, không ngần ngại xúi dục dân bản địa nổi dậy nhàm lợi dụng một 
cuộc chiến tranh có thể nổ ra để dành tự do hoàn toàn. 123 

Thế nhưng thái độ xu hướng Tạ Thu Thâu lại đáp ứng cảm tình dân 
chúng. Dân chúng xưa nay ghét vụ bắt đi lính. Chiến dịch tuyển thêm 
20.000 lính tập làm tăng thêm lòng thù hận đó. Những cuộc lộn xộn tại 
các trung tâm rút thăm, những vụ tự hủy hoại thân thể, tòa xử kêu án 
những người xúi dục không đi lính chứng tỏ lòng oán ghét trong dân 
chúng. 

Vì đã ủng hộ việc « Phòng thủ Đông Dương » và nỗ lực phục vụ chiến 
tranh cùng với phái lập hiến mà phái Đệ tam sẽ bị thất bại trong cuộc bầu 
cử Hội đồng quản hạt tháng 4 năm 1939. 


Báo chí chữ quốc ngữ tương đối tự do 

Cuối năm 1938 sang đầu năm 1939 tại Nam Kỳ báo chí và xuất bản được 
nới lỏng đặc biệt: sắc luật Đalađiê ngày 30 tháng 8 năm 1938 cho báo chí 
chữ quốc ngữ được xuất bản không cần xin phép trước. Kiểm duyệt vắng 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN DIẼN đàn công khai 253 

bóng, không thấy báo bị tịch thu, sắc luật Perriê hầu như bị lãng quên. 

Những người Đệ tứ tăng gia nỗ lực vội vã vì e tự do tương đối này 
không kéo dài được bao lâu. Không đợi Tạ Thu Thâu ra tù, tờ Tranh Đấu 
- đến giờ là La Lutte toàn tiếng Pháp - từ nay ngày 9 tháng 10 năm 1938 
bắt đầu ra bằng hai thứ tiếng. Báo tiếp tục bảo vệ quyền lợi thợ thuyền 
cùng nông dân nghèo đói đã đi cưóp kho thóc trong tỉnh Bặc Liêu, Rạch 
Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, đồng thời bày tỏ quan điểm đối với Môskơva. 
Giờ đây tờ báo mang tiêu đề « Đã đến lúc phải tấn công chống chủ nghĩa 
Stalin trên môi trường quốc tế » (Trôtski). Mấy nhà xuất bản của nhóm 
này như Văn hóa Thơ xã đã cho ra tập sách của Tạ Thu Thâu : Từ Đệ nhứt 
Quốc tế đến Đệ tứ Quốc tế. 

Nhóm Tháng Mười, với Hồ Hữu Tường, xuất bản tờ tuần san nghiệp 
đoàn Thầy Thợ ngày 27 tháng 10 năm 1938, được các chiến sĩ trong các cơ 
quan Bưu điện, Giáo dục, Công chính và Đường sắt ủng hộ. Vào tháng 9 
năm 1938 lại cho tái cho tái bản tờ nguyệt san Tháng Mười đã vắng mặt từ 
các cuộc bắt bớ năm 1932. Tháng giêng năm 1939 tạp chí Tháng Mười 
đăng các điều lệ Đệ tứ Quốc tế, được công bố ngày 3 tháng 9 năm 1938 tại 
Pêri-nhy (Pháp). Qua tháng 2, đăng những luận thuyết về cách mạng 
thường trực áp dụng ở Đông Dương và một bản kêu gọi tất cả những chiến 
sĩ Đệ tứ rải rác ở Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ hợp nhất lại trong một đảng 
Đệ tứ Quốc tế. Nhóm Tháng Mười cho xuất bản sách chữ quốc ngữ trong 
bộ sách Tia Sáng như : Quốc tế Cộng sản trong cuộc chiến tranh Tàu-Nhật, 
Phái Stalin và Liên bang Sô viết, Liên bang Sô viết năm 1937, Nếu không 
có Mặt trận bình dân, Tiến tới thành lập nghiệp đoàn, Từ chủ nghĩa Kac 
Mac tới chủ nghĩa hòa bình, Ai đã làm thất bại cuộc cách mạng 
Tàu ?...Nhiều cuốn bị cấm. 

Ngày 13 tháng giêng năm 1939, nhóm này tung ra tờ báo chiến đấu, Tia 
Sáng, nhắm tới các cuộc tuyển cử sắp tổ chức. 

Các nhóm tổ chức chính trị gần gũi Đệ tứ thành hình ở Hà Nội, như 
nhóm Tia sáng đã đăng những bài chống chiến tranh trên tờ báo Thời Đàm, 
nhóm Chim Ung đỏ xuất bản Con đường thanh niên. 

Trong thời kỳ sôi nổi này, báo chí xu hướng Trôtski phát hành tại nhiều 
điểm : tại Bắc Kỳ có nhà sách Trương Văn Nha ở Bắc Ninh; tại Trung kỳ có 
các hiệu sách Vương Công ở Quảng Ngãi và ở Mỹ Liên ở Quy Nhơn; tại 
Nam Kỳ ở các nơi như Tân An, Bến Tre, Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên, 
Châu Đốc, Thủ Dầu Một, Sa Đéc, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây 
Ninh, Bà Rịa... 



254 


VIỆT NAM 1920-1945 


Đệ tam và Đệ tứ đối đầu trong cuộc tuyển cử hội 
đông quản hạt tháng 4 năm 1939 

Lúc đó ở Sài Gòn người ta gọi Đệ tam những người theo Stalin và Đệ tứ 
những người theo Trôtski. Hai tháng trước ngày tuyển cử Hội đồng quản 
hạt, nhằm giáp Tết cổ truyền, ngày 16 tháng 2 năm 1939, Tạ Thu Thâu 
và Nguyễn Văn Tạo, ở tù gần mãn hai năm được thả. Nguyễn An Ninh 
được ra ngày 3 tháng 3. Nhóm Tranh Đấu-Đệ tứ Quốc tế và nhóm Dân 
Chúng (phái Stalin) đối thủ tại hai trong năm khu vực tuyển cử. 

Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch và Phan Văn Hùm, trong khu vực Sài 
Gòn-Chợ Lớn, Tân An và Mỹ Tho; Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn Số và Phan 
Văn Chánh trong các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, 
Tây Ninh và Côn Đảo, họ ứng cử chống lại sổ phái tư sản lập hiến và sổ 
Mặt trận Dân chủ của Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn An Ninh và Dưong 
Bạch Mai. 

Nhóm Đệ tứ tập trung tuyên truyền cần thiết thành lập một « Mặt 
trận thợ thuyên và dân cày » chống chiến tranh, chống thành lập qũi 
quốc phòng, chống tăng các sắc thuế cùng là thuế cung cấp quân nhu, 
chống cưỡng bách tuyển mộ số lính tập bổ sung. Kể từ ngày 11 tháng 3, 
chừng ba chục nhà báo trong Hội nhà báo An Nam ở Nam kỳ, tập hợp do 
Phan Văn Hùm chủ tọa, tuyên bố hưởng ứng nhóm Đệ tứ. 

Ngày 24 và 31 tháng 3, báo Tranh Đấu-La Lutte của nhóm Đệ tứ đăng 
bản chương trình tuyển cử, đề án cách mạng và một bản tuyên ngôn. 

Bản Tuyên ngôn biện minh tại sao nhóm Đệ tứ tham gia cuộc tuyển 
cử : « Hội đồng quản hạt là một nghị viện trò hề chẳng có một quyền gì 
thuộc lập pháp và chỉ do một thiểu số bầu ra. Nhưng chúng ta không thể 
bỏ qua cơ hội đấu tranh này ». Bản Tuyên ngôn đả kích phái lập hiến là 
những kẻ thờ ơ với cảnh nghèo nàn, cảnh kẻ đói khát bị bóc lột, và đả 
kích phái Đệ tam là những kẻ thừa hưởng cuộc Cách mạng của Lênin và 
Trôtski nhưng đã phá hủy ngay thành quả. Bản Tuyên ngôn nhắc lại 
trách nhiệm các đảng viên cộng sản theo Stalin trong các cuộc đấu tranh 
thất bại của vô sản Đức năm 1923 và 1933, ở Êstôni năm 1924, ở Trung 
Quốc năm 1925-1927, ở Êspa-nhơ năm 1936-1939, tố trần các vụ án 
quái gở ở Môskơva mà « giới lao động toàn thế giới đã nhận thức tính 
quái đản của trò ảo thuật ». Thế nhưng phái theo Stalin ở Đông Dương 
vẫn lập đi lập lại những lời vu khống do Môskơva bịa ra. Họ cổ động « 
phòng thủ Đông Dương trong khuôn khổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và 
thống nhất quốc gia ẻ, phái Đệ tam toan biến những kẻ bị bóc lột ở Đông 
Dương trở thành vừa là công cụ vừa là nạn nhân của chính sách ngoại 
giao Nga. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 255 

Chương trình nhóm Đệ tứ cổ vũ thành lập một Quốc hội lập hiến 
Đông Dương theo lối phổ thông bầu phiếu, đòi ban hành những quyền tự 
do dân chủ và ân xá tù chính trị. Vê mặt kinh tế xã hội, đòi tuần lễ làm 40 
giờ có bảo hiểm xã hội, có trợ cấp thất nghiệp, đòi xây dựng trường học, 
bệnh viện, nhà ở rẻ tiền, đòi bảo hộ quyền lợi cho các tiểu viên chức, tiểu 
thương, tiểu thủ công, tiểu chủ; đòi hủy nợ và địa tô cho dân cày nghèo 
trong thời gian khủng hoảng; miễn thuế cho những nông dân có từ 5 mẫu 
trở xuống; phân đất công cho những người không có ruộng đất, bỏ thuế 
thân, bỏ thuế trâu bò, bỏ độc quyền về muối, thuốc lá và rượu, V. V. 

Đề án cách mạng hướng tới xã hội chủ nghĩa quốc tế bao gồm những 
giai đoạn như sau: lập các úy ban nhà máy và úy ban nông dân để kiểm 
soát hoạt động của ngân hàng, các xí nghiệp kỷ nghệ, nông nghiệp, 
thương mại; sau đó quốc hữu hóa ngân hàng, kỷ nghệ nặng, các nông 
doanh lớn, vận tải và bưu điện, và giao cho giai cấp vô sản quản lý; phân 
bố đất đai của ngân hàng, Nhà Thờ và điền chủ cho nông dân nghèo; giao 
cho các Uy ban nông dân nhiệm vụ triệt tiêu sự bóc lột phong kiến; 
chống chiến tranh, dự kiến thành lập lâu dài một Liên bang Sô viết Á 
Châu; thiết lập nền chuyên chính vô sản dưới hình thức một chính quyền 
do thợ thuyền và nông dân lãnh đạo. 

Một chương trình như thế sẽ không được lòng nhiều cử tri (cử tri toàn 
là những người có đóng thuế), nhưng đắc cử hay không không hệ gì miễn 
là niềm hy vọng lớn lao được ăn sâu vào đầu óc quần chúng. 

Âp phích và truyền đơn hỗ trợ cuộc cổ dộng tuyển cử, tố cáo công trái 
và phản đối những khoản thuế mới và thuế suất để dự bị chiến tranh. 

Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch đắc cử mặc dù họ bị 
cấm họp mít ting; sổ « Mặt trận Dân chủ » của phái Đệ tam thất bại khắp 
nơi; những cử tri bất mãn đã quy họ là « đi theo chính quyền ». 

Báo Đông Phương thả sức nói: ngày 31 tháng 5, lập lại bài học thuôc 
lòng, tờ báo lên án những người Đẹ tứ là kẻ thù của giai cấp nông dân. 
Trôtski cổ xuý chuyên chính vô sản để trấn áp nông dân. Đệ tứ Quốc tế 
xúi dục nông dân chống lại giai cấp vô sản và chống lại cách mạng. 124 

Trong một tờ truyền đơn vận động tuyển cử, Đảng Cộng sản Đông 
Dương, lắt léo hai từ địa chủ để nói: 

Thâu, Hùm cổ xuý tịch thu ruộng đất và của cải của địa chủ. Hầu 
hết dán chúng ở xứ này chỉ sinh sống trong những thửa đất 5 mẫu 
hoặc 3 mẫu; nếu như người ta tịch thu của họ thì thử hỏi họ lấy gì 
để nuôi sống vợ con ? 



256 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tờ Tranh Đấu ngày 2 tháng 6 lên tiếng thách thức ban biên tập tờ Dân 
Chúng và Đông Phương hãy đưa ra một tài liệu nào chứng tỏ nhóm xu 
hướng Trôtski có những sáng kiến kỳ lạ như thế. Rồi trong bài « Đệ tứ 
Quốc tế và giai cấp nông dân », những người Đệ tứ lại giải thích lập 
trường của họ : 

Mục đích Đệ tứ Quốc tế là lật đổ chế độ tư bản bằng cách mạng vô 
sản. Để đạt mục đích đó, giai cấp vô sản phải liên minh với một bộ 
phận của giai cấp nông dán, nghĩa là với những tiểu chủ và những 
nông dán nghèo. 

Mặc dầu bị cấm lưu trú tại Sài Gòn, Tạ Thu Thâu vẫn được phép tham 
dự những phiên họp của Hội đồng thành phố và Hội đồng quản hạt. Ba 
anh hội đồng sổ Tranh Đấu đắc cử từ nay sẽ tiếp xúc được những tài liệu 
chính thức để dựa vào đó mà chống lại bộ máy cai trị thực dân. Đại Hội 
đồng Kinh tế đã bỏ thăm chuẩn y một khoản thu nhập phụ thêm là 10 
triệu đồng cho quĩ phòng thủ quốc gia. Tờ Tranh Đấu cùng tờ Tia Sáng 
nhân đó tăng cường cổ động chống những khoản thuế mới và thuế suất để 
tăng số 10 triệu ấy, và tiếp tục tố cáo phái Đẹ tam hợp tác đồng lõa chính 
quyền thực dân. 


Nguyễn Ái Quốc chỉ thị Đảng Cộng sản Đông Dương 
« thanh toán về chính trị »những người xu hướng Trôtski.» 

Ngày 10 tháng 5 năm 1939, Nguyễn Ái Quốc sau này là Hồ Chí Minh, 
không vừa lòng khi thấy ảnh hưởng phái Đệ tứ lan rộng, liền phản ứng 
trước sự thất bại của Đảng Cộng sản Đông Dưong. Trong một bức thư - 
ký bí danh Line - từ Trung Quốc gửi về cho « các đồng chí thân mến » ả 
Bắc Kỳ, nói về « bộ mặt ghê tởm của chủ nghĩa Trôtski và của những kẻ 
theo xu hướng ấy ». Đó là một bức thư đầu tiên trong loạt ba « bài học » 
ngày càng gay gắt mà ít lâu sau đó đã được đăng trên tờ Notre Voix 
(Tiếng nói của chúng ta), tờ báo của phái Stalin ở Hà Nội. Vào tháng 7, 
trong một báo cáo cho Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc lại bày tỏ lòng 
trung thành với quan điểm của Môskova : 

Đối với bọn xu hướng theo Trôtski, không thể liên minh cũng 
không thể khoan nhượng. Phải lột mặt nạ của chúng bằng mọi 
cách, coi chúng như tay sai của chủ nghĩa phát xít, phải tiêu diệt 
chúng về mặt chính trị. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 257 

Nếu ai đọc qua ba bức thư, thì hiển nhiên thơ đó kêu gọi ám sát những 
nguời theo xu huớng Trôtski. Đao thủ của Hồ Chí Minh sẽ tuân theo, họ 
sẽ hạ sát những nguời cách mạng tư tưởng theo Trôtski năm 1945, liền 
khi họ nắm được chính quyền. 



XVI 

Đàn áp và chiến tranh 


Nàm 1939 đồng bạc lại mất giá - số bạc giấy lưu thông 250 triệu, nghĩa 
là 80 triệu hơn năm 1938 - , các sắc thuế má và thuế suất phục vụ chiến 
tranh gia tăng và do đó mức giá sinh hoạt cao thêm. Thợ và phu luôn 
luôn đòi tăng lương và đòi áp dụng qui chế lao động do chính phủ 
Bơlum ban hành. Ngoài những yêu sách kinh tế, mọi người thuờng 
xuyên đòi bọn cai và giám thị đang lộng hành bỏ thái độ vũ phu. Giới 
chủ Pháp, Hoa và An Nam vẫn cố cưỡng không thi hành các quyền lợi 
mà giới lao động đã giành được. 

Ớ Nam Kỳ từ dầu năm tính ra khoảng hai chục cuộc bãi công tương 
đối lớn : thợ giặt Sài Gòn, cu li các xưởng xà phòng Chợ Lớn, phu khuân 
vác trong các nhà máy gạo của người Hoa đòi tăng từ 15 đồng lên 20 đồng 
tiền công khuân vác một ngàn bao gạo; thợ thổi thủy tinh trong các xưởng 
làm ve chai, thợ cưa xẻ gổ ở Cân Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Chợ Lớn; thợ 
xếp chữ tại nhà in Têstơle; thợ đập đá ở Nước Ngọt... đều ngừng làm việc. 

Ta dừng lại ít phút nhìn qua phu hốt rác và đổ thùng ở Sài Gòn bãi 
công. Đêm nào họ cũng phải đi đổ những thùng phẩn khấp thành phố. 
Theo báo Tia Sáng , ngày 18 tháng 5 năm 1939, phu sở thùng làm reo, họ 
đòi tăng lương 20%, hàng năm 10 ngày nghỉ có lương, khi ốm được vào 
bệnh viện và được trả lương, sấp đặt phòng nước tắm gội và phát xà 
phòng hàng tháng, không còn bắt bồi thường những mảnh kiếng đèn xe 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 259 

bò của họ bị vỡ. Ngày 22, thanh tra lao động can thiệp, chủ sở thùng 
nhượng bộ mọi điểm trừ tăng lương. Ngày 7 tháng 7, họ lại bãi công đòi 
tăng lương, đòi trả tiền cho đêm bãi công đầu tiên, đòi nghỉ chủ nhật có 
lương và đòi công nhận các đại biểu. Quả là quá quắt, và thế là 9 phu hốt 
rác và đổ thùng bị kêu án từ 3 đến 4 tháng tù vì « bạo động, bãi công 
không báo trước và xúi giục bãi công ». 

Ngày 8 tháng 6, một cuộc bãi công kịch liệt hơn nổ ra ở Sở Ba Son, 
chỉ cần tranh đấu ngắn ngủi trong cơ sở Thủy binh này là có thể đạt được 
những điều đòi hỏi về tăng lương và hủy bỏ phạt bàng lối cúp tiền. 

Ớ Bắc Kỳ, cùng trong thời gian đó, khoảng 3000 nam nữ công nhân 
dệt và kéo sợi và 1000 phu bến tàu Hải Phòng bãi công. 

Chính quyền thực dân trong tình trạng báo động phản công dữ dội, 
chủ yếu tấn công vào cơ quan đầu não phong trào chính trị. Không 
những báo chí và các tổ chức xu hướng Trôtski hay Stalin cũng như bất 
kỳ tờ báo nào có ý phê phán chính quyền; các liên hiệp bí mật của thợ 
thuyên và nòng dân mà mật thám đã chú ý từ trước nhưng được thực dân 
dung túng, bấy giờ đều bị đối xử nghiêm khắc như nhau. 

Trước hết ở Bắc kỳ, từ ngày 28 tháng 4 : Thái Văn Tam, Nguyễn Uyển 
Diễm và Bùi Duy Từ biên tập tờ Thời Đàm cũng xuất bản với biểu trưng 
của Đệ tứ Quốc tế. Tam bị kết án 5 tháng tù, mấy người kia 15 ngày tù, 
vì những bài báo phản đối chiến tranh đế quốc, nhất là trong số 7, họ kêu 
gọi thợ thuyên và nông dân nhàm mục đích trên, hãy tập hợp những « ủy 
ban nhân dân thống nhất trong một mặt trận đấu tranh cho cơm áo, tự do 
và dân chủ, những ủy ban mà khi có cơ hội thuận lợi sẽ trở thành Sôviêt, 
cơ sở một chính phủ công nông » (Thái Văn Tam sau rìây, thời gian chiến 
tranh, anh chết trong ngục ở Trung Kỳ). 0 Bắc Ninh, sách báo xu hướng 
Đệ tứ Quốc tế bị tịch thu. 

Ớ Nam Kỳ, cùng ngày cuộc bãi công nổ ra ở Sở Ba Son, mật thám đổ 
đi lục soát các nơi xuất bản báo chí Đệ tứ và Đệ tam, bắt Nguyễn Văn 
Quá quản lý tờ Tranh Đấu , Ganôpsky và Đào Hưng Long chủ nhiệm 
báo Tia Sáng và tạp ch íTháng Mười , Huỳnh Văn Thanh đứng tên báo 
Dân Chúng. Đồng thời mật thám cũng lục soát nhà Hồ Hữu Tường ở 
ĐaKao, sau đó ngày 10 và 14 tháng 6, khám xét hai nhà in trong thành 
phố và trụ sở tờ Tranh Đấu một lần nữa, tịch thu bản thảo tờ áp phích 
thông cáo chương trình tuyển cử tháng 4. Ngày hôm sau, mật thám gọi 
các ứng cử viên Đệ tứ trong cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt đến sở xét 
hỏi về thái độ họ phản đối công việc chuẩn bị chiến tranh và phản đối 
lập quĩ phòng thủ Đông Dương. Tiếp theo là ba người bị bắt giam : Lê 
Chánh Đình ở tờ Tia Sắng ngày 26, rồi ngày 28 đến lượt Nguyễn Văn 



260 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tiền, quản lý mới tờ Tranh Đấu và Phan Văn Hùm, người đã nhận trách 
nhiệm về tấm áp phích nói trên. Hùm tuyệt thực làm reo đến mức phải 
chở vô nhà thương Chợ Quán. 

Trần Văn Thạch đánh điện tín cho Bộ trưởng Thuộc địa Manđel, cho 
Anđơrê Viỏlis...:« Năm người quản lý báo, Phan Văn Hùm, hội đồng 
quản hạt, bị bắt. Chúng tỏi phản đối đàn áp. » 

Ngày 3 tháng 7, Văn phòng Paris bảo vệ các dân tộc thuộc địa (Marc 
Casati, Côlêttơ Ôđơry, R-J. Lon-ghê, Fêlixien Salâydơ, Đaniel Guêre, 
Rôbe Luxon, Giêra Rỏsăntal, Lêon U-ét...) lên tiếng phản đối cùng Trần 
Văn Thạch. Chúng ta sẽ thấy Phan Văn Hùm tại vụ án xử nhóm Tranh 
Đấu ngày 5 tháng 10, anh tuyệt thực làm reo đòi tự do tạm thời không 
hieụ quả. 

Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục. Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 7, trong khi 
nhóm Đệ tứ đang cho in 3000 bản tờ Tranh Đấu tại nhà in bà Diệp Văn 
Kỳ, mật thám sục đến tịch thu và bắt Phan Văn Chánh, Trần Văn Sĩ, 
Nguyễn Văn Nam và Cao Thượng Thinh, cộng tác viên mới. 

Cũng trong đêm đó, người ta biểu tình trước dinh toàn quyền đòi ân 
xá tù chính trị, đòi hủy bỏ thuế thân, giảm các thứ thuế khác, tự do 
nghiệp đoàn và các quyền tự do dân chủ khác. 

Ngày 4 tháng 8, Trần Văn Thạch, thư ký Hội người viết báo An Nam 
ở Nam Kỳ, chiêu tập các nhà báo, các ứng của viên trúng cử, các nhà trí 
thức, các đảng viên đảng Xã hội Pháp... để phản đối thái độ tàn bạo đối 
với báo chí sau một năm tương đối tự do xuất bản bằng bằng quốc ngữ. 
Ngày 27 tháng 8 họ nhóm nhau biểu tình tại khách sạn Naxion. Nguyễn 
Văn Sâm, lập hiến, lại lên tiếng mỉa mai sắc luật Perriê như một lưỡi 
gươm Đamôcơles thường xuyên treo lơ lửng trên đầu các nhà báo. Trần 
Văn Thạch tố cáo các vụ truy tố báo chí đang tiến hành và kêu gọi hành 
động cách mạng chống lại cuộc chiến tranh sắp tới. 

Tờ Tranh Đấu bị tịch thu, các tờ báo cảm tình đón mời Tạ Thu Thâu 
cùng các bạn đăng bài trong tờ Dân Mới , Sanh Hoạt và Sự Thật. Trong 
khi đó nhóm BL (bônsơvic-lêninistơ) cho lưu hành bí mật tờ Cách mạng. 
Chủ nhiệm tờ Dân Mới là Phan Văn Thiết bị bắt rồi ngày 19 tháng 9 bị 
kết án 4 năm tù và bị tước quyền công dân vì tội thường lệ là « hoạt động 
khuynh phúc bằng con đường báo chí ». 

Cuộc đàn áp cũng không tha những kẻ đã ủng hộ « phòng thủ Đông 
Dương »: một người viết báo Dân Chúng , bốn người viết tờ Lao Động 
đều bị kết án ngày 12 tháng 8, và tập sách Phòng thủ Đông Dương của 
họ bị tịch thu. Số phận trớ trêu thay. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 261 

Hiệp ước Hítler - Stalin và chiến tranh 

Stalin vừa thay đổi phe phái đồng minh. Ngày 22 tháng 8 năm 1939, sứ 
giả Đức Quốc xã, Von Ribbentrôp tới phi trường Môskơva, ở đấy phấp 
phới cờ fát xít chữ vạn thập ngoặc. Liền trong đêm 23 rạng ngày 24 sứ 
giả ký với Mỏlôtôp một « hiệp ước Sô-Đức không tấn công lẫn nhau ». 
Thế là Hítler được rảnh tay. 

Một hiệp định thư bí mật, sau này phát lộ trong vụ án 
Nuremberg(1945), phân chia giữa Đức và Liên Sô « những vùng ảnh 
hưởng tại Đông Âu », trong đó có gợi ý việc chia xẻ xứ Pôlôn. 125 

Ngày 1 tháng 9 năm 1930 quân đội quốc xã tiến vào Pôlôn. Ớ Pháp 
và ở Đông Dương liền ban hành lệnh tổng động viên. Ngày 3, nước Pháp 
và nước Anh tuyên chiến với Đức. Ngày 17, quân đội Nga xâm nhập 
pỏlỏn, một nước hầu như đã bại trận, rồi chiếm đóng miền đất phía 
Đông. Trôtski lên tiếng ngày 19 ở Mexicô như sau : 

Ngày nay quả là dễ hiểu các vụ án Môskơva - thủ tiêu những 
người bônsơvic kỳ cựu, cáo họ là hợp tác với quốc xã - chỉ là một 
trò hóa trang che đậy việc Stalin chuẩn bị liên minh với Hítler. 

Hồng quân được lệnh phải chiến thắng ở Pôlôn, thắng những kẻ 
mà Hítler đã đánh bại. Con sói ở điện Kơremlen đã buộc Hồng 
quân thi hành nhiệm vụ khốn nàn và trọng tội đó 126 ' 

Ngày 25 tháng 9, Đảng Cộng sản bị cấm hoạt động ở Pháp. Ngày 28 
toàn quyền Đông Dương hưởng ứng lệnh cấm đó, điều III của sắc lệnh 
đó nêu : 

Đều bị cấm lưu hành, phân phối, phát không, bán, bày ra nơi 
công cộng và việc lưu giữ nhằm mục đích phân phối, phát không, 
bán hay bày những bài viết có định kỳ hay không, những bản vẽ, 
và nói chung, mọi tài liệu truyền bá nhằm tuyên truyền những 
khẩu hiệu của Đệ tam Quốc tế và của những tổ chức có liên quan 
với nó. 

Ngày 29, mật thám tiến hành vây ráp khắp nơi trong toàn xứ. Chỉ 
trong vài ngày 323 vụ lục soát; 2332 cuốn sách và 26316 ấn phẩm báo 
chí bị tịch thu tại nhà các chiến sĩ, trong các hịêu sách, điểm bán hàng 
và các nhà in 127 . Bị bắt giam 176 người, trong đó có 121 người theo phái 
Stalin và 55 người xu hướng Trôtski hoặc cảm tình. 

Các nghị định giải tán ban ra như mưa sa : ngày 2 tháng 10 đến ngày 
5, đầu là Hội các người viết báo,tiếp đó Hội ái hữu thợ giặt Bắc Kỳ, ủy 



262 


VIỆT NAM 1920-1945 


ban đại biểu công nhân khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn... Những ngày 7 và 
10 trong tháng đó, các tờ báo hàng tuần của nhóm Đệ tứ như Tranh 
Đấu, Thày Thợ, Tháng Mười, Tia Sáng ; những tờ cảm tình như Dân 
Mới, Sụ Thật, Sinh Hoạt. Nhựt Báo, Hy Sanh đều bị cấm. Cả đến những 
báo của phái Đệ tam như Dân Chúng. Đông Phương và những ấn phẩm 
khác. 

Nguyễn văn Số, ho lao đang được tự do có điều kiện, bị tống trở vào 
khám lớn, rồi Trần Văn Thạch, Phan Văn Hoa, Hô Hữu Tường cũng nối gót. 

Nguyễn An Ninh bị bắt đầu tháng 10 năm 1939. Đến lượt Tạ Thu Thâu 
bị bắt ở Bangkok, cuối tháng 10, nơi anh đang chữa bệnh liệt một phần thân 
bên phải. Kế đó, cảnh sát ănglê giao Thâu cho mật thám Pháp. Đúng vào 
ngày 23 tháng 10, trong tù ba người Đệ tứ đắc cử Hội đồng quản hạt được 
tin cuộc bầu cử hội đồng của họ bị hủy. 

Tại Phnom Pênh, khoảng hai chục người An Nam lưu trú (phần đông là 
người Nam Kỳ), trong đó có hai phóng viên báo Tia sáng, anh thợ sửa máy 
chữ Từ Văn Hơn và Ngô Văn Xuyết. Phần đòng bị bắt ngày 4 tháng 10, tới 
cuối tháng bị trục xuất về Nam Kỳ. Riêng Xuyết lại bị giải về nhà tù Mỹ 
Tho. 128 

Đưa ra trước bồi thẩm người Ân Độ quốc tịch Pháp - Xuyết bị hắn công 
kích bằng thứ ngôn ngữ hoa mỹ theo giọng chưởng lý Vysenski trong các 
vụ án Môskơva : « A! trốt kít, bọn phá hoại! ». Qua tháng 11, Xuyết bị kết 
án 8 tháng tù vì tội « hoạt động khuynh phúc chính quyền ». Chứng cứ chỉ 
là một bức thư gửi cho bạn anh là Cảnh, trong có giới thiệu hai cuốn sách 
của Trôtski: Cách mạng thường trực và Quốc tế Cộng sản sau Lênin. Cảnh 
bị 6 tháng tù. 


Cuộc đấu tranh chống chiến tranh tiếp tục 

Những người Đệ tứ bí mật không tên tuổi vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi 
Trần Văn Sĩ bị bắt, các chiến sĩ ở Thủ Dầu Một tập hợp xung quanh anh và 
nhóm Quốc tế công nhân của Ngô Chỉnh Phến ở Gia Định đều gia nhập 
vào nhóm BL (Bỏnsơvic Lêninistơ), và tờ Cách mạng số 2 số 3 được phát 
hành. Bọn mật thám đặc biệt tìm mãi không ra nơi in ấn báo Cách mạng, 
nhưng chúng tịch thu được nhiều tài liệu tuyên truyền tại Cây Quéo, trong 
nhà của Đoàn Văn Trương, lập tức Trương bị bắt. 

Ngày 10 tháng 9, những người thuộc nhóm BL phát truyền đơn cho lính 
tập ở Thủ Dầu Một, kêu gọi họ trở súng: « Chớ bắn vào những người bạn 
công nhân của mình trong hàng ngũ quân đội bên kia; hãy quay súng lại 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 263 

bắn bọn đế quốc ngay trong xứ ». Họ thành lập những ủy ban từng ba người 
nhiệm vụ tuyên truyền ỏ' tỉnh phản đối tuyển binh. 129 

Đấy là một vài trường hợp phản kháng tuyển mộ lính và những vụ đàn 
áp liên tục trong mấy tháng cuối năm 1939 : 

Tháng 11, toà tiểu hình kêu án Lê Văn Tiêu và Võ văn Sai, 3 năm tù và 
10 năm biệt xứ vì đã « tích cực tuyên truyền đồng bào chống Pháp, xúi giục 
họ khước từ nghĩa vụ và tuyên bố rằng cuộc chiến hiện tại không có liên 
quan gì đến người An Nam »; Lê Văn Cường ở Phú Nhuận (ngoại ô Sài 
Gòn) cũng bị cáo như thế đó, nhưng chỉ bị một tháng tù,« tòa chiếu cố đến 
những việc làm phải của bà nội Cường trước kia đã cống hiến nhiều cho địa 
phương »; bốn nông dân ở Tân Sơn Nhì và Bà Điểm bị án từ 8 tháng đến 2 
năm tù vì đã chống đối việc bắt thăm đi lính. 

Tháng chạp 1939, tòa kêu án Nguyễn Văn Tường 2 năm tù và 5 năm 
biệt xứ vì anh vận động thanh niên muốn đăng lính bỏ về ; và có khoảng 15 
nông dân ở Phước Lai (Gia Định) bị án từ 1 đến 4 năm tù vì đã tham gia 
cùng 150 dân làng biểu tình phản đối mộ lính. 

Các nhóm Đẹ tứ bị mất người dẫn đầu, thế nhưng « người ta vẫn tiếp tục 
không tham gia rút thăm đi lính ». 130 Ngày 7 tháng 11, truyền đơn phản đối 
đi lính rải khấp Sài Gòn - Chợ Lớn và trong tỉnh Gia Định, in bàng chữ nhà 
in. Lại có những truyền đơn in mực đỏ, luôn luôn vẫn chống tuyển mộ lính, 
xuất hiện ngày 12 tháng chạp 1939, rồi trong đêm 5 rạng ngày 6 tháng 2 
năm 1940 lai tung ra tại Sài Gòn tại ngoại ô Gia Định và ở Thủ dầu Một. 131 

Tháng 11 năm 1939 nhiều tờ báo mới của nhóm Đệ tứ xuất hiện : Tiếng 
Thợ, Công Nông, Cộng sản. Trụ sở bí mật của họ bị lục soát ngày 26 tháng 
chạp 1939 và 23 tháng 2 năm 1940. Trong số những tài liệu mật thám tịch 
thu có : Luận cương của nhóm BL, Lời kêu gọi của úy ban công nông 
chống đế quốc chống chiến tranh, bản điều lệ của uỷ ban này và điều lệ Đệ 
tứ Quốc tế. Một trong bốn chiến sĩ bị bắt đang làm việc tại công ty dầu 
xăng Pháp-Á, một người khác làm ở Hội điện ảnh Đông Dương. 

Ngày 3 tháng 4, tở Thư tín Đông Dương còn ghi : « Truyền đơn như 
mưa rải trên các phố Fơrerơ Lu-i và Aras. Đó là những phần tử xu hướng 
Trôtski». 

Những vụ án 

Những vụ xử án về « hoạt động lật đổ chính phủ » liên tục không ngưng từ 
hôm khởi đầu chiến tranh. 

Ngày 5 tháng 9 năm 1939, bộ biên tập báo Tia Sáng bị kết án : Đào 
Hưng Long, Nguyễn văn Cương, Lê Chánh Đình, Nguyễn Văn Nam, ông 



264 


VIỆT NAM 1920-1945 


già Ganôpsky, bị án từ 2 năm tới 5 tháng tù giam, kèm theo 10 năm biệt xứ. 

Ngày 13 tháng 10, đến lượt những người viết báo Tranh Đấu : Phan Văn 
Hùm, 5 năm tù; Phan Văn Chánh và Trần Văn Sĩ, 3 năm; Nguyễn Văn Quá 
và Nguyễn Văn Tiền, quản lý, 2 năm đồng như Trương Văn Hai, người 
phụng sự thường trực trụ sở của nhóm ở Mỹ Tho trong kỳ cổ động tuyển 
cử. Dĩ nhiên án tù vẫn kèm theo biệt xứ và tước quyền công dân như 
thường lệ. 

Liệu năm 1940 kết thúc có bịt miệng được các nhóm chống đối hay 
không ? 

Trong vụ án ngày 9 tháng 4 năm 1940, tòa xét xử 57 người « cộng sản » 
(trong đó có Nguyễn Văn Sâm, lập hiến), viên chưởng lý cố gắn ép một số 
bị cáo hối hận : với Phan Văn Chánh, người đã có bàng toán học ở Paris, 
hắn nói : Ông đã có điều kiện đạt được bằng cấp ở Pháp, thế mà ông lại 
muốn đuổi người Pháp ra khỏi xứ này? Rồi đến phiên Trần Văn Thạch : 
Người ta đã ghi là ông có những ý đồ chống đối dữ dội đối với chính phủ, 
có đúng thế không? Thạch trả lời: Tôi không có nói rằng không đúng như 
thế. Chưởng lý gặng tiếp : ông cho việc yêu cầu bãi bỏ qũy phòng thủ quốc 
gia không có gì là thái độ khuynh phúc chính phủ hay sao? Thạch đáp : Tôi 
nghĩ rằng xứ tôi quá nghèo không thể chịu nổi cái gánh nặng như thế. 

Ngày 16, án quyết: Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hô Hữu Tường và 
Phan Văn Chánh : 5, 4 và 3 năm tù; Nguyễn Văn Sâm và Võ Công Tôn : 
3 và 4 năm; Nguyễn Thị Lựu và Nguyễn Thị Hai, bí danh Sóc : 3 năm. 
Tất cả đều bị kèm thêm biệt xứ 10 hoặc 5 năm và bị tước quyền công 
dân. Mấy người khác bị kêu từ 3 tháng tới 3 năm tù. Có hai chục người 
được tha bổng, trong đó có 14 thợ giặt. Hầu như tòa phúc thẩm chuẩn y 
hết các án. 132 

Ngày 24 tháng 4, tòa tiểu hình Sài Gòn ra lệnh xử kín, báo chí được rất 
ít tin tức về những vụ xử « cộng sản ». Tuy nhiên, ngày 23 tháng 5, vụ xử 
82 phu đồn điền cao su Trảng Bom được mở công khai. Họ đã khước từ 
không ký kết một giao kèo mới, chỉ thế thôi, mà tòa kêu án 81 người 3 
tháng tù giam. Một người phu đàn bà duy nhất bị cáo, tòa kêu án 2 tháng 
tù. 133 Các sản nghiệp làm việc quốc phòng đều được quyền quá đáng là giữ 
lại những người làm công khi giao kèo hết hạn. 

Các tòa án quân sự thay phiên các tòa án dân sự, việc xử kín càng chặt 
chẽ, người ta chỉ được biết qua những nghị án tòa đưa ra (tuyên truyền 
chống đăng lính, tự hủy hoại thân thể...). 

Ngày 17 tháng 6 - 1940, ở Pháp Pêten xin đình chiến, sẽ ký tại 
Rothônđơ năm ngày sau. Tướng Catru - toàn quyền Đông Dương thay thế 
Bơrêviê từ tháng 8 năm 1939 - vừa mới cúi đầu trước Tokyo, nhận quyền 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊ N DIẼN đàn công khai 265 

Nhật kiểm soát biên giới phía Bắc Bắc kỳ. Thế là Nhật đã đặt được bước 
chân đầu tiên vào Đông Dương. Ngày 25, khi bóng cờ của xứ Mặt trời Mọc 
phất phới trên mảnh đất địa cầu của đế quốc tam tài, đô đốc Đơcu thay thế 
tướng Catru. 

Trong xứ đàn áp vẫn tiếp tục không ngưng. Chúng ta hãy lưu ý là vào 
tháng 7, năm người Đệ tứ bị bắt trong vụ lục soát báo Tiếng Thợ và báo 
Cộng sản đã bị kết án 3 và 5 năm tù kèm theo biệt xứ như thường lệ. 

Nhiều tù chính trị cũ và mới vừa mãn hạn tù, những người xưa kia dính 
dáng « hội kín Nguyễn An Ninh », những chức sắc có uy tín các giáo phái 
chính trị Cao Đài và Hòa Hảo, hàng trăm và hàng trăm người « tình nghi » 
do mật tám xếp vào loại « những phần tử nguy hiểm cho an ninh công 
cộng », tất cả đều bị chuyển đến các trại tập trung tại Núi Bà Rá và Tà Lài 
(Biên Hòa) vùng rừng sâu nước độc, hoặc bị quản thúc tại các tỉnh lỵ, cảnh 
sát kiểm soát thường xuyên, vô phương sinh sống. Từ 1940 đến 1945, 
không cần xét xử, thống trị thực dân giam cầm hoặc tống vào các « đoàn 
lao động đặc biệt » (Tormations spécìales de travailleurs), tổng cộng 1757 
« cộng sản » và 511 « quốc gia ». Đày đi lưu trú tại Nôtsi-Lava ở phía Bắc 
Mađagasca 17 người đạo Cao Đài 134 , hai người Đệ tứ là Đào Hưng Long và 
Ngô Chỉnh Phến, cùng hai anh em Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Thế 
Song, bị bắt ở Bắc Kỳ. 

Thiếu ăn, lao, kiết lỵ, đối xử tàn tệ, nhiều người lưu đày bỏ mạng. 
Nguyễn Văn Quá, quản lý cuối cùng tờ Tranh Đấu , chết vì lao sau khi hết 
hạn ở Côn Đảo, kiệt sức đi không muốn nổi, anh tắt thở khi tới nhà. 
Nguyễn An Ninh - người đã nhờ Tạ Thu Thâu chuyển cho con trai anh lời 
cuối cùng của anh - qua đời năm 1943 vì kiệt sức. Trần Văn Sĩ cũng thế, bỏ 
mình trong ngục. 135 

Trong khi những người cộng sản xu hướng Trôtski bị tống xuống tàu ra 
Côn Đảo chung cùng những người cộng sản phái Stalin thì Trôtski bị một 
tên cuồng tín đao thủ của Stalin ám sát ở Mexicô. Đấy là vụ ám sát tiếp 
theo vụ ám sát hụt hồi tháng 5 do một họa sĩ người Mexicô : Alơíarô 
Sicâyrôs một kẻ cuồng tín khác. 

« Tôi tin chắc Đệ tứ Quốc tế sẽ thắng lợi. Hãy tiến lên! », lời cúi cùng 
của Trôtski ngày 20 tháng 8 năm 1940, trong thời gian vài tiếng còn tỉnh 
táo, sau khi bị búa đập một loạt vào đầu (theo lời của Giôsêp Hănsen, 
người cộng tác thân cận hiện chứng kể lại). 

Ngày 12 tháng năm 1939, một tuần lễ sau khi chiến tranh nổ ra, dường 
như Trôtski dự cảm sẽ bị thủ tiêu, nhận thức giới cách mạng vô sản đang 
bối rối trước tình trạng chiến tranh, Trôtski - trong khuôn khổ một cuộc 
tranh luận với các đồng chí người Mỹ (nhóm Sacman) - viết như sau : 



266 


VIỆT NAM 1920-1945 


Cuộc chiến tranh đế quốc lần thứ hai đề cập một nhiệm vụ để tiến 
tới giai đoạn lịch sử cao hơn, nhưng nhiệm vụ ấy không ai giải 
quyết. Một lần mới nữa, chiến tranh chẳng những thử thách các chế 
độ tồn tại trong việc giữ vững quân bình, mà còn thử thách giai cấp 
vô sản có năng lực đứng lên thay thế các chế độ đó hay không. Kết 
quả của sự thử thách này có thể sẽ có một ý nghĩa quyết định cho 
chúng ta nhận định thời hiện đại là thời đại cách mạng vô sản. 

Nhưng, nếu trái ngược với mọi khả năng, trải qua tiến trình chiến 
hiện nay, hoặc liền ngay sau khi dứt chiến tranh mà không có một 
cuộc cách mạng tại một nước tiền tiến nào đó, nối tiếp truyền thống 
Cách mạng tháng Mười, và ngược lại, giai cấp vô sản thối bộ trên 
toàn các mặt trận và ở khắp nơi, khi đó thì chắc chắn chúng ta phải 
xem xét lại quan niệm của chúng ta về thời đại ngày nay và về 
những nguyên động lực của nó. 136 

Ngày 27 tháng 2 năm 1940, Trôtski thảo bản di chúc, trong đó có 
đoạn : 

Trong thời gian bốn mươi ba năm đời sống có ý thức của tôi, tôi vẫn 
là một người cách mạng, trong bốn mươi hai năm trong thời gian 
đó, tôi chiến đấu dưới ngọn cờ chủ nghĩa Kac Mac. Nếu như tôi phải 
làm lại từ đâu, dĩ nhiên tôi sẽ cố tránh những sai lầm này nọ, nhưng 
về đại thể cuộc đời tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ chết như một 
người cách mạng vô sản, theo tư tưởng Kac Mac. Niềm tin của tôi 
vào nhân loại cộng sản tương lai không kém mãnh liệt chút nào, trái 
lại, tôi còn tin chắc hơn cả thời thanh niên của tôi. Cuôc đời sống 
đẹp làm sao. Mong sao những thế hệ tương lai quét sạch mọi cái ác, 
mọi áp bức và mọi bạo lực và sống vui đây đủ. 137 

Thế nhưng áp bức và bạo lực vẫn còn dằng dặc biết bao nhiêu năm nữa: 
ở Đông Dương, chính quyền thực dân sau khi đàn áp ráo riết chống phá các 
phong trào cách mạng, những tưởng « đã lập lại trật tự » đế quốc lâu dài, 
nhưng đó chỉ là tĩnh lặng trước cơn bão tố. 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TR N DIẼN đàn công khai 267 



268 


VIỆT NAM 1920-1945 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TR N DIẼN đàn công khai 269 



270 


VIỆT NAM 1920-1945 



PHẦN THỨ Tư 

DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM ĐÓNG 


1940-1945 



XVII 

Cuộc khởi nghĩa nông 
dân ở Nam Kỳ 


Hiệp ước Hltler-Stalin tháng tám 1939 biểu thị Liên Sô rời bỏ phe đế quốc 
« dân chủ », mà Stalin xét thấy quá yếu ớt. Đảng Cộng sản Đông Dương, 
đứng về phía đường lối đối ngoại mới của Liên Sô, ngưng hợp tác với thực 
dân Pháp để « phòng thủ Đông Dương chống Nhật » và trở lại luận điệu 
chống đế quốc như trước năm 1935. 

Ngày 6 tháng 11 năm 1939, ĐCS Đông Dương thay thế khẩu hiệu Mặt 
trận dân chủ bằng khẩu hiệu Mặt trận thống nhất các dân tộc Đông Dương 
chống đế quốc, rồi dự định cụ thể « chuẩn bị khởi nghĩa nhằm giải phóng 
dân tộc, để dựa vào Liên Sô, thành trì cách mạng thế giới, đấu tranh chống 
chiến tranh đế quốc, lật đổ đế quốc Pháp và phong kiến bản địa, dành lại 
độc lập cho Đông Dương và thiết lập một Liên hiệp Cộng hòa dân chủ 
Đông Dương. » 138 Cuộc cách mạng ruộng đất vẫn bị loại khỏi chương trình 
như dưới thời kỳ Mặt trận dân chủ. 

Bỗng nhiên, bấy giờ ĐCS Đông Dương xem chế độ thuộc địa đã trở 
thành một chế độ « quân phiệt và cảnh sát », dường như từ trước đến giờ 
thực chất chế độ thực dân chưa hề là một nền độc tài mang cả hai tính 
chất cảnh sát và quân phiệt, mặc dù có đôi chút hòa dịu dưới thời Mạt 
trận bình dân. ĐCS Đông Dương mặc dầu bị tan vỡ nghiêm trọng khi 
chiến tranh nổ ra, đảng vẫn duy trì được một tiềm năng lớn ở nông thôn, 
thông qua mạng lưới cũ các úy ban hành động thành lập thời phong trào 
Đông Dương Đại Hội. Sự thay đổi về đường lối giúp ĐCS Đông Dương 



270 


VIỆT NAM 1920-1945 


tiếp xúc trở lại với quần chúng đã từng bị thất vọng vì chính sách trước 
kia của đảng là ủng hộ nỗ lực chiến tranh của đế quốc Pháp, họ vô cùng 
hận thù việc mộ thanh niên đi lính và đem binh lính An Nam ra khỏi xứ 
sở. ĐCS Đông Dương không hò hào đăng lính nữa mà từ nay vận động 
theo chiều hướng của quần chúng bất mãn, chống đối các loại thuế, phản 
đối sung công. 

Đối với những người xu hướng Trôtski, trước cũng như sau hiệp ước 
Hitler-Stalin, cuộc xung đột giữa Đông Dương thuộc Pháp với Nhật Bản 
là một cuộc đế quốc chiến tranh. Thế nên đảng viên Đệ tứ Quốc tế chiến 
đấu chống đế quốc chiến tranh với triển vọng biến đổi đế quốc chiến 
tranh ra nội chiến cách mạng. Họ vẫn tuyên truyền theo hướng đó như 
trước nay, không thay đổi, mà họ cũng vừa kêu gọi đề phòng mọi hành 
động phiêu lưu, - theo lối đảng cộng sản phát khởi nông dân bạo động vũ 
trang trái thời cơ trong những năm 1930-1931. 

Ngày 22 tháng 6 năm 1940, chính phủ mới ở Pháp do Pêten chữ trì, ký 
đình chiến với Đức. Đã thất bại ở nước họ, Pháp còn có thể làm gì để 
chống dân nổi dậy ở Đông Dương? Hai ngày trước đó, toàn quyền Catru 
đã cúi mình trước người Nhật khi họ bắt buộc để quân đội Nhật kiểm soát 
vùng biên giới Việt-Hoa chủ đích cắt nguồn tiếp viện quân Tưởng Giới 
Thạch. Tháng 7, Pêten cử đô đốc Đơcu - một kẻ kiên định phục vụ Pêten 
- làm toàn quyền thay thế tướng Catru. 

Cũng trong tháng 7, Xứ ủy đảng cộng sản ở Nam Kỳ ấn định một lịch 
trình bạo động vũ trang, đồng lược chuẩn bị thành lập một « tư lệnh tối 
cao », tổ chức những « đội tự vệ » rèn luyện về chiến tranh du kích 139 và 
gầy dựng những ủy ban cơ sở để phát động tổng bãi công bạo động. 

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật tấn công Lạng Sơn, ba ngày 
sau, quân đội Pháp cùng lính bản xứ đầu hàng; ngày 26 lực lượng quân 
đội Nhật tiến vào Hải Phòng không gặp một trở lực nào rồi chiếm cứ Bắc 
Kỳ. Cũng trong thới gian đó, Xiêm chiếm hai mảnh đất Lào và một tỉnh 
Căm Bốt; từ tháng 10 nhiều cuộc xung đột bắt đầu rung chuyển bờ sông 
Mêkông, buộc chính phủ thuộc địa phải đưa quân ra vùng biên giới. 


Cuộc bạo động 

Xứ ủy Nam Kỳ quyết định phát động cuộc khởi nghĩa. Phải hành động 
trước khi các đảng viên trong hàng ngủ lính tập phải lên đường ra mặt 
trận. Cuộc khởi nghĩa được ấn định vào ngày 22 tháng 11 năm 1940 (Ban 
thường vụ Xứ ủy e rằng chuẩn bị vội vã sẽ đưa đến thất bại như trong 
những năm 1930-1931, nhưng rốt cuộc cũng đứng về phía đa số). 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 271 

Xứ ủy lượng định các phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng, họ tiến hành 
công việc một cách sôi nổi nhiều tháng qua tại các tỉnh Gia Định, Tân 
An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cân Thơ và Long xuyên; chế tạo được vũ khí và 
đạn dược chuẩn bị cuộc bạo động vũ trang. 

Đồng lược cùng quyết định về ngày giờ khởi nghĩa, các Tỉnh ủy nhận 
một bản « Tuyên ngôn của chính phủ lâm thời », chỉ rõ là sẽ lập ra không 
phải những Sô viết (chính quyền của giai cấp) mà là một Chính phủ nhân 
dân, đứng đầu Cộng hòa dân chủ Đông Dương. 

Cuộc khởi nghĩa đáng lẽ phải phát khởi vào nửa đêm, một lược ở Sài 
Gòn và các tỉnh. Nhưng kế hoạch đã bị lộ: một ủy viên Thành ủy, 
Nguyễn Như Hạnh, giáo viên dạy tư, bị mật thám bắt vào hồi 11 giờ, lục 
thấy trong người có mang theo một bản tuyên bố kêu gọi nhân dân bị áp 
bức toàn Đông Dương nổi dậy chống bọn « phát xít Pháp, phát xít Nhật 
và quân đội Thái, chống bọn vua chúa bản xứ, để thiết lập một chính phủ 
cộng hòa dân chủ Đông Dương, liên quan với mặt trận kháng chiến Trung 
Hoa. » 

Việc bắt giáo Hạnh kéo theo vụ bắt Tạ Uyên, người vượt ngục Côn 
Đảo, trong người có mang theo lá thư sau đây tỏ ý hơi lo ngại về tổ chức: 

Anh thầy, 

Chúng tôi đã làm như đã nhất định giữa chúng ta hôm nọ, tôi đề 
nghị có 10 ôtô để chở người, hai cái xe đậu tại phố Bình Hòa (kho 
chứa cao su), ba cái sẽ đỗ ở đường Bà Quẹo đi Chợ Lớn, tại bờ dốc 
bãi cỏ thấp mà anh đã biết, phía ngoài chợ; các xe ấy cần phải đậu 
tại chổ từ 1 lg đến 1 lg30; năm cái cần phải đậu tại chổ đã nhất định. 

Vấn đề chiến lũy 

Cái đó tùy những con đường lớn trong thành phố mà bày bố xây 
dựng lên. Chỉ có dường Gênêral Lizê và ngả tư Vécđon phải để một 
khoảng trống để dễ bề vận chuyển cứu cấp Khám lớn. Phải lập chiến 
lũy trên đường Vécđon phía trên đường Gênêral Lizê để cản ngăn 
pháo binh tới. Phải tổ chức một đoàn đao thủ đặng hành quyết 
thượng tá chỉ huy Đồn 0 Ma. Phải thiết lập chiến lũy trên đường 
Pêtrúys Ký (?) phía sau Đồn 0 Ma. Phải hạ sát thượng tá và trung tá 
tại nhà ở đường Vécđon. 

Xung lập chiến lũy trên đường Sasơlu Lôba để chiến đấu chống 
người Pháp nhà ở gần trại lính RTAbis. Khí giới đã sẵn sàng chưa ? 

Khẩu hiệu - Mổi nơi đều phải có những nhóm cứu tế, tốt hơn là 
dùng học sinh biết nói tiếng Pháp. Toàn cả khẩu hiệu trong thành 
đều tùy những đồng chí quyết định. Lực lượng ta không mạnh mấy. 



272 


VIỆT NAM 1920-1945 


Phải thận trọng và tiến hành có phương pháp. 

Vế thuốc độc, mình có hay không ? Nếu có thể dùng để bớt số 
người Pháp thì phải dùng loại nào có hiệu quả trong hai ba giờ sau. 

Mật thám bắt Phan Đăng Lưu, một ủy viên Trung ương, tại gian buồng 
kề bên gian Tạ Uyên, trong một khách sạn ở Chợ Lớn. Cũng chiều hôm đó 
bắt giam Phan Nhung, thuộc Thành ủy Sài Gòn, làm đốc công trong trường 
Kỹ nghệ thực hành, cùng một anh lính tập tên Quí tại Đồn 0 Ma và khoảng 
một chục người tình nghi quanh vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Bộ binh, thủy binh, hiến binh liền phát động sẵn sàng nghinh chiến. 
Các địa diểm trọng yếu đều có canh gác, tăng cường bảo vệ; đặc biệt những 
công xưởng quốc phòng FACI, sở Ba Son, sở Bưu điện, Khám Lớn. Mười 
hai tù chính trị trong đó có những người thuộc phái Stalin như Nguyễn Văn 
Tạo, Dương Bạch Mai, Vũ Đình Hiếu và Bùi Văn Ngữ, và những người xu 
hướng Trôtski như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hoa và 
Nguyễn Văn Quá, họ đang nằm điều dưỡng trong nhà thương Chợ Quán, 
nay lập tức họ bị tống trở về Khám Lớn. Trong tỉnh Biên Hòa, quân lính 
tiếp viện được chở tới các trại giam ở Núi Bà Rá và ở Tà Lài để ngừa tù nổi 
dậy, đồng thời tăng viện cả trạm chứa chất nổ ở Tân Mai. 

Vào hồi 22 giờ đêm 22 tháng 11 năm 1940, dầu sao cuộc khởi nghĩa 
cũng phát động, đồng thời ở quanh phạm vi Sài Gòn - Chợ Lớn, trong các 
tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Tân An, vùng ven Đồng Tháp Mười, nó 
bao trùm cả châu thổ sông Mêkỏng, các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cân 
Thơ cho tới Sóc Trăng. Những người khởi nghĩa tấn công vào các cơ quan 
đại diện chính quyền ở Hóc Môn, Vũng Liêm, Tân Bình, bắn vào các đồn 
lũy quanh vành đai Sài Gòn - Chợ Lớn, đánh phá các bốt do cảnh binh An 
Nam đóng, đoạt súng ống. Họ thiêu đốt các nhà hội làng, nơi ban hương 
chức hội tề hội họp; hương chức làng và quan viên nào nổi tiếng tàn bạo 
đều bị hạ sát, hoặc bắt đem đi, súng ống bị tước đoạt, nhà cửa bị lửa thiêu 
ra tro. 

Những người du kích cố ngăn chặn đường sá, kinh rạch, phá cầu, cắt 
đường giây thép và hủy mọi phương tiện giao thông; họ tấn công các đội 
lính tuần để cưóp lấy vũ khí. Cuộc bạo động làm rung chuyển khắp miền 
Tây Nam Kỳ, cả những vùng nông dân đã từng nổi lên tranh đấu lớn lao và 
cũng bị đàn áp bạo tợn không kém trong những năm 1930-1931. Cuộc khởi 
nghĩa lan rộng tới các tỉnh Rạch Giá, Long Xuyên và Bạc Liêu từ cuối 
tháng 11 và chấm dứt bằng một ngọn lửa cuối cùng bùng lòa lên trong đêm 
13 rạng 14 tháng chạp năm 1940, bốn chục quân khởi nghĩa tấn công đài 
hải đăng ở đảo Pulô Ôbi. 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


273 


Cuộc đàn áp 

Lệnh giới nghiêm tuyên bố. Lính tập An Nam bị giữ trong Đồn 0 Ma. 
Quân lính Pháp thuộc đội RIC (đội bộ binh thuộc địa) thứ 9 và 11, đội 
quân lê dương, không quân, cảnh binh, lính mật thám, được điều động 
tung ra chống đối đầu quân khởi nghĩa. Đồng Tháp Mười bị bao vây và 
ném bom. Nhiều làng bị cảnh sát quét liên thanh và cào sạch cả làng; các 
binh lính người Căm bốt hành quân tại các tỉnh phía Tây châu thổ, hiếp 
dâm và cướp bóc không bị trừng phạt. Cuộc khởi nghĩa bị triệt hạ bằng 
phương pháp đã được sử dụng mười năm trước ở cổ Am (Bắc Kỳ) chống 
lại lính khố đỏ nổi dậy ở Yên Bái và ở Trung Kỳ chống lại phong trào Sô 
viết Nghệ Tĩnh. Tại tỉnh lỵ Trà Vinh, nơi Ngô Văn Xuyết bị quản thúc, ban 
đêm cảnh binh chuyên chở nông dân bị giết và bị thương chất đống trên 
xe cam nhông. 

R. Bòsa, một chứng nhân người Pháp, không phải không có lòng tôn 
trọng đối với người An Nam, đã đưa ra một hình ảnh đàn áp ác liệt trong 
vùng phía bắc Mỹ Tho: 

Một đại đội lính lê dương, một tiểu đội lính Bắc Kỳ và một đơn vị cơ 
giới, toán lính thủy, đồng hành quân truy quét ráo riết, bắt những kẻ tình 
nghi, bắn vào những kẻ toan chống lại hoặc chạy trốn. Máy bay oanh tạc dữ 
dội các ổ đề kháng. Trong vòng bốn ngày, họ bị tiêu diệt, những người cầm 
đầu bị xử bắn. 140 

Theo con số ước tính chính thức, hơn một trăm quân khởi nghĩa bị giết 
trong chiến đấu, còn về phía lực lượng đàn áp độ ba chục người bị chết, 
trong đó có ba người Pháp. Không kể hàng ngàn dân làng không tham gia 
khởi nghĩa mà cũng bị tàn sát. 5848 người bị bắt giữ (số chính thức); các 
nhà tù chật ních, số thừa ra bị nhốt dưới các xà lan, trong những mái tôn 
dưới mặt trời nắng gắt, họ cứ iả ra chết như ruồi. « Một nạn dịch gây nhiễm 
gọi là bệnh thoát thư (pourriture d’hôpital) truyền nhập vào họ. Mùi xú uế 
lan ra tới hai ba kilômet quanh vùng » 141 , một chiến sĩ Đệ tứ là Trịnh Văn 
Lầu bị mật thám bắt ngày 17 tháng chạp năm 1940, cũng vong mạng trong 
một chiếc xà lan - nhà tù đó. 

J.-M. Hertrich kể lại như sau: 

Hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 1941, tôi rời Đông Dương trên 
chiếc tầu thủy cuối cùng. Bên cạnh tôi, dựa trên lan can thành tầu là 
một viên chỉ huy pháo binh, sĩ quan tình báo, đã mô tả lại cho tôi 
nghe, anh ta bị một ám ảnh nào đó, về những gì anh ta trông thấy 
trong nhà tù Sài Gòn: 



274 


VIỆT NAM 1920-1945 


Từng đoàn tù nhân, đàn ông cùng đàn bà, cứ ngồi chân xỏ vào 
cùm, bị buộc phải tiếp tục sống như vậy để chờ xét xử, dưới làn roi 
và tiếng chửi của lính gác. Tôi nhớ lại những cách thức được sử 
dụng để làm cho những kẻ tình nghi phải nói: máy quay ma-nhê-tô 
nối dáy vào âm hộ hoặc dương vật, cho kiến vào bộ phận sinh dục 
đàn bà; tôi cũng nhớ lại các phi công bạn tôi họ gớm ghiết bị sai đi 
ném bom hoặc xã liên thanh vào các làng ven Đồng Tháp Mười; tôi 
cũng nhớ lại những vụ xét xử qua loa không cần luật pháp, lập lại 
câu chuyện ở Yên Bái mười năm về trước. 142 

Tổng kết vụ đàn áp: trong khoảng sáu ngàn người bị bắt, có 221 bị kết 
án tử hình, trong đó 181 người bị bắn, 216 người bị khổ sai, và hàng ngàn 
người bị tù. 143 

Tạ Uyên bị tra tấn mà chết vào tháng chạp năm 1940, Phan Đăng Lưu bị 
bắn hồi tháng 5 năm 1941. Các chiến sĩ bị giam trước ngày khởi nghĩa như 
Ngyễn Văn Cừ, Võ Văn Tân - ở tù từ 17 tháng giêng và từ 21 tháng 4 năm 
1940 -, Hà Huy Tập - từ 1 tháng 5 năm 1938 -, cũng trong trường hợp đó 
Nguyễn Thị Minh Khai, bạn đời của Lê Hòng Phong, người đàn bà duy 
nhất bị án tử hình, tất cả đều bị bấn (ở Hóc Môn) mặc dù đô đốc Pơlatôn, 
tổng trưởng bộ Thuộc địa, có can thiệp: Toàn quyền Đơcu bác bỏ đơn 
chống án của họ. 

Chính quyền thực dân tổ chức giết người công khai tại các tỉnh lỵ để 
làm gương. Sát nhân tại Sóc Trăng và Châu Đốc, bọn thống trị khiến lính 
tập Cao Miên nhúng tay vào đẫm máu. 

Tấn bi kịch vang dội đến thượng cấp chỉ huy chiến sĩ khởi nghĩa. Sở 
mật thám xác nhận tin Xứ ủy Nam Kỳ quyết định tái lập: vào tháng giêng 
năm 1941, Xứ ủy mới kết án tử hình cựu bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và bí thư 
liên tỉnh Cân Thơ, tố cáo họ là những người trách nhiệm việc phát động 
một cuộc khởi nghĩa đưa đến thất bại 144 . Vụ án nội bộ trong ĐCS Đông 
Dương, theo chúng tôi được biết, không thấy nêu ra trong lịch sử chính 
thức của đảng này. 

Ban Trung ương đảng Cộng sản 

lánh trách nhiệm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 

Theo quyển lịch sử chính thức, Những sụ kiện lịch sử Đảng, Hội nghị 
lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương ở Bắc Kỳ « chỉ thị cho Xứ ủy 
Nam Kỳ hoãn cuộc khởi nghĩa và trao nhiệm vụ đồng chí Phan Đăng 
Lưu truyền đạt chỉ thị của Trung ương tới Ban lãnh đạo ở Nam Kỳ ». 
Quyết định này không thể ghi vào văn bản nghị quyết, vì theo người 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 275 

thảo bản nghị quyết - để bảo đảm bí mật (nguyên văn !) 145 Tuy nhiên 
những ai là « chủ tể hiện tại phải chăng họ cũng là chủ tể của quá khứ », 
như Giorgio Or-oen nói, làm sao duy trì được cái giáo lý dạy rằng ban 
lãnh đạo không thể sai lầm, làm thế không dắc ý họ chăng? 






XVIII 

Chính phủ Đơcu và 
Nhật bấn chiếm đóng 


Được đẩy lên đỉnh quyền hành ở Đông Dương, toàn quyền đô đốc Đơcu 
liền loại khỏi bộ máy thống trị hàng trăm viên chức theo hội Tam điểm 
(írancs-maẹons), « những tên Do thái và những kẻ có đầu óc tồi tệ », đày 
khổ sai những « kẻ lầm lạc mà người ta gọi là phái Dơ Gôlơ », không kiêng 
nể gì những người Pháp đảng viên đảng xã hội, những chiến sĩ nghiệp 
đoàn, những kẻ đã « còng khai rao giảng về quyền bình đẳng giữa các 
chủng tộc cùng về điều kiện xã hội ai cũng như ai ». Người bản địa, hoặc 
cộng sản (xu hướng Trôtski hoặc Stalin) hoặc quốc gia không hồi cải, họ 
trải qua một cuộc truy lùng dữ dội không thua hồi mới tuyên bố chiến tranh 
ở Châu Âu. 

Chính quyền Đơcu lập ra những « Binh đoàn chinh chiến » với nhiệm 
vụ là « cộng tác với chính quyền ». Đội quân này chẳng bao lâu đã mộ 
được khoảng 6000 tên thực dân ù ù cạt cạt mà người ta thường thấy chúng 
tự tán dương cuồn nhiệt trong những cuộc tập hợp khổng lồ, với những 
tiếng hô « Thưa Thống chế! Chúng tôi có mặt đây! », xung quanh những 
tấm chân dung thống chế Pêten đồ sộ trên nền cờ tam tài cùng những dòng 
chữ lớn: 


Một thủ lĩnh duy nhất: Pêten 
Một nhiệm vụ duy nhất: Phục tùng 
Một phương châm duy nhất: Phụng sự 



278 


VIỆT NAM 1920-1945 


Đối với bọn đó thì« dân bản địa, theo định nghĩa, phải căn cơ trong địa vị 
thấp hèn, và tiếp tục chịu đựng mọi sưu dịch vô lượng, để người Âu được 
thỏa mãn nhu cầu, tiện nghi và mức sống ngày càng cao của họ » 146 . Đơcu hy 
vọng ở xó Á châu này làm biểu dương « lực lượng của chúng ta, của 40.000 
người Pháp, đối diện 25 triệu dân Đông Dương đang dòm ngó chúng ta », 
mặc dù họ (6000 tên thực dân trong Binh đoàn) còn thô kệch đến đâu đi nữa, 
họ cũng phục vụ «lợi quyền của các chủng tộc da trắng ». 147 

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật ở Quảng Châu bất ngờ tấn công 
đơn vị quân Pháp ở Lạng Sơn phải tháo chạy. Rồi sau cuộc đổ bộ lên Hải 
Phòng, quân Nhật chiếm đóng Bắc Kỳ. Ngày 26 tháng 7 năm 1941, chính 
phủ Visy mở hai cảng Cam Ranh và Sài Gòn cho quân Nhật. Ngày 29, thỏa 
hiệp « phòng thủ chung » mở toan cửa Đông Dương cho quân Nhật êm 
thấm tràn vào. 

Chính quyền thực dân vẫn tồn tại và toàn quyền Đơcu tuyên thệ « đảm 
bảo an toàn hậu phương cho quân đội Nhật cùng trật tự trong nội bộ đ 
Đông Dương » 148 . Từ đấy xứ riây trở thành cơ sở để cho quân Nhật di 
chuyển tiến về phía Xiêm, Miến Điện và Mã Lai. Đông Dương cam kết 
cung cấp cho Nhật gạo, ngô, than, cao su, quặng mỏ... để đổi lấy hàng dệt 
và những sản vật kỹ nghệ khác. 

Phò trợ quân chiếm đóng mới tới, Đơcu sung công dân thợ kiến trúc các 
công trình chiến lược (đường sắt, trại lính, sân bay), bắt buộc trồng tria các 
nông sản nguyên liệu kỷ nghệ, làm băng hoại nông sản lương thực. Đơcu 
phụng sự quân đội Nhật, thiết lập độc quyền thu gom ngũ cốc (nhất là lúa 
thóc), cao su, bỏng, đay, chất béo, v.v. Ngoài ra còn tấp nập chu cấp quân 
đội Nhật vô số tiền bạc. 

Nạn lạm phát, túng thiếu, tiết chế, chợ đen, đầu cơ, bổ mạnh vào đầu 
những người nghèo. Lương thực cùng tận ở Bắc Kỳ sau những trận giông 
bão tàn phá và vỡ đê. Từ cuối năm 1943, Mỹ dội bom oanh tạc đường sắt 
xuyên Đông Dương ngăn trở việc vận chuyển gạo từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ. 

Phải nghĩ sao về cách đô đốc Đơcu « bảo hộ » xứ này, trong khi nạn đói 
đã giết chết từ một đến hai triệu người Bắc Kỳ, mà hấn vẫn cứ tích trữ lúa 
thóc chứa đầy kho, như sau này hấn viết: 

Trong lúc Nhật đảo chính, ngày 9 tháng 3 năm 1945, nhiều kho trữ 
ngũ cốc và lương thực lớn đã được thành lập để dự trù việc tái xuất 
khẩu sang chính quốc và đưa tới các thị trường lớn trên thế giới. 

Chủ yếu tôi nêu con số: khoảng 500 ngàn tonô thóc, (mỗi tonô độ 
70 giạ). 149 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


279 


Đời sống thợ thuyền và dân cày 

Cuộc đấu tranh của tầng lớp phu phen, thợ thuyền trở thành một cuộc đấu 
tranh để tồn tại, dành lấy chén cơm hàng ngày, và đòi hỏi những thứ vật 
dụng cần thiết vắng bóng trên thị trường như vải vóc, gạo, diêm, xà phòng. 

Theo thống kê chính thức, ở Bắc Kỳ vào năm 1943-1944 nổ lên 18 cuộc 
bãi công (các nhà in, ngân hàng Đông Dương, nhà máy sợi Nam Định, 
trạm hàng không Gia Lâm sau vụ bọn Nhật giết một người đàn bà An Nam 
làm công ở đó). Thêm vào các cuộc đình công đôi khi còn có những vụ 
phản đối vô vọng của hàng ngàn dân làng, khi bà con tráng đinh của họ bị 
sung công, chẳng hạn như ở Thanh Hóa vào tháng 11 năm 1943. Tại Nam 
Kỳ, có 24 cuộc bãi công từ tháng 5-1942 đến tháng 6-1943, chủ yếu tại các 
đồn điền cao su ở Biên Hòa. Cũng có những phong trào tương tự xảy ra 
trong các sản nghiệp người Nhật, các xưởng may quần áo và đóng giầy cho 
quân đội, các công trường trại lính. Tại bến cảng Sài Gòn, người ta bạo dạn 
dám phản đối chống lính Nhật bạo tàn. Ớ đồn điền Long Thành, 500 phu 
bãi công sau khi một anh bị một giám thị người Pháp giết vào tháng 10 
năm 1943. 

Sau cuộc nông dân bạo động võ trang năm 1940 bị đánh bại, phong trào 
chính trị công nông suy đồi thực sự. Niềm hy vọng cách mạng dường như 
dập tắt vì 

Bầu trời thấp nặng đè như vung úp 

Mặt đất chuyển thành một ẩm thấp hầm sâu. 

Hai tầng chiếm đóng kéo theo hai tầng bóc lột khốc liệt! 


Các thủ đoạn Pháp và Nhật 

Hai tầng bóc lột kèm theo hai lớp dụ hoặc dân bản địa. 

Toàn quyền Đơcu thực hiện chính sách đối xử trọng hậu các vua chúa từ 
lâu dưới quyền bảo hộ (vua Miên, vua Lào và vua An Nam); để được lòng 
các giai cấp hữu sản - sau khi giải tán các hội đồng do tuyển cử bàu ra, - 
thành lập một Hội đồng tư vấn liên bang, gồm 25 ủy viên người bản địa, « 
lựa chọn những kẻ trung thành với nước Pháp ». Đồng thời y đưa « giới 
thượng lưu bản địa tham gia chức vụ quản lý và điều hành, kể cả có thẩm 
quyền », với thái độ đối xử bình đẳng cùng công chức người Pháp, (một 
yêu sách đưa ra từ 1925). Đối với làng bút sĩ văn hào, Đơcu ban hành chính 
sách tự do in ấn bằng chữ quốc ngữ, từ đó báo chí sôi động tương đối, kiểm 



280 


VIỆT NAM 1920-1945 


soát bên trong. Đối với thanh niên học sinh, huy động phong trào Giáo 
dục, Thanh Niên và Thể thao, lập trường học, trại gặp gỡ, tổ chức các cuộc 
chạy đua qui mỏ lòa mắt, các cuộc đồng phục tuần hành, tất cả đều núp 
dưới bóng tôn thờ ngài « Thống chế tôn sùng », dưới phưong châm « phục 
tùng và phụng sự ». 

Một vài tờ báo định kỳ dè dặt xuất hiện nhưng không bị truy tố. 

Năm 1940, hai bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và Hồ Tá Khanh tung ra tờ 
tuần báo Văn Lang ả Sài Gòn (tờ báo mang cái tên tiền sử mảnh đất người 
Việt), nội dung có bài thuyết minh lịch sử đất nước theo lối chủ nghĩa duy 
vật sử quan, có bài trần thuật khái niệm về phòng bệnh nhiệt đới. 

Ớ Hà Nội năm 1941, các nhà trí thức Nguyễn Văn Tố và Đào Duy Anh 
cho ra đời một tạp chí nghiên cứu, không tồn tại được lâu, lấy tên là Trí Tân , 
đặt dưới danh nghĩa Khổng Tử: Ôn cố nhi tri tân. Nhóm Hàn Thuyên, do 
Trương Tửu nhà văn cảm tình với Trôtski chủ động, xuất bản tờ Văn mới và 
tờ Văn mới tuổi trẻ , xuất bản một số sách phổ biến tư tưởng Kac Mac và một 
tập sách minh giải Truyện Kiều theo hướng phê phán và duy vật. 

Vào tháng 5 năm 1943, sau những trận Nhật bại chiến ở Thái Bình 
Dương, Đức thất thế ở Stalingrađơ, tuần báo Thanh Nghị mạnh dạn đến 
mức dám nêu lên một vài câu hỏi chính trị về tương lai xứ sở sắp tới. Vào 
tháng tám, ở Sài Gòn, báo Thanh Niên của Huỳnh Tấn Phát, kiến trúc sư, 
kích động « một sự canh tân dân tộc, một ý thức dân tộc », soi sáng lực 
lượng dân chúng, dìu dẫn họ tham gia « tạo cho xứ sở bước trên chặng 
đường mới của lịch sử dân tộc », thống nhất ba Kỳ thành một quốc gia tự 
do. Tờ báo nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp thu những kỹ thuật của thế kỷ 
20 và đối chiếu giữa chế độ nghị viện và chế độ độc tài, trên quan điểm 
nhàm lựa chọn một chế độ chính trị cho một xứ Đông Dương đã giải 
phóng. 

Một thứ « chủ nghĩa yêu nước » chuyển hóa thành một chủ nghĩa quốc 
gia công khai, Đơcu không thể dung túng. Báo Thanh Niên bị đình bản vào 
giữa năm 1944. 

Phía người Nhật, họ toan dụ hoặc dân tình bằng hứa hẹn với các dân tộc 
bị thực dăn áp bức ở Á Châu, rằng sẽ giúp họ thoát ách nô lệ người Âu. 
Đồng thời Nhật bảo trợ thực tế các giáo phái chính trị ít nhiều xu hướng đòi 
phục hồi lãnh thổ nước nhà, cùng che chở các nhóm lẻ tẻ theo chủ nghĩa 
quốc gia xuất hiện từ năm 1940. 

Một khi đã được giải phóng, Đông Dương sẽ gia nhập « khối cộng đồng 
thịnh vượng kinh tế Đại Đông Á »; người Nhật tiến hành tuyên truyền 
thuyết huyền ảo ấy bằng vô tuyến truyền thanh, chiếu bóng, xuất bản nhiều 
tạp chí quốc ngữ như tờ Tân Á bày bố triển lãm phô diễn những chiến 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 281 

thắng đầu tiên của họ ở Thái Bình Dương, tổ chức những lớp học tiếng 
Nhật. Khi viên tướng Nhật Matsui đã về hưu ghé qua Sài Gòn hồi tháng 7 
năm 1943, y long trọng tuyên bố Nhật Bản sẽ giải phóng các nước châu Á, 
bất kể ý chí Mỹ, Anh, Pháp. 

Hiến binh Nhật (Kempeitai) đặt chân lên Đông Dương sau trận Trân 
châu Cảng (Pearl Harbour, 8 tháng chạp 1941). Tổ chức cảnh sát quân sự 
Nhật hoạt động song song với lực lượng mật thám Pháp. Lực lượng hiến 
binh bảo trợ các nhóm lẻ tẻ gồm những kẻ âm mưu hy vọng dựa vào thế 
lực của Nhật để giải phóng xứ sở : ở miền Nam có đảng Cách mạng Việt 
Nam thống nhất, một chi nhánh đảng Việt Nam Phục quốc; ở phía Bắc, 
đảng Đại Việt do nhà văn Nguyễn Tường Tam (bút danh Nhất Linh) thành 
lập, lại xuất hiện Đại Việt Quốc xã và Việt Nam Ái quốc Đoàn. Hiến binh 
Nhật hữu hiệu can thiệp ngăn ngừa Pháp động chạm bắt bớ các nhóm đảng 
phái này. 


Giáo phái chính trị Cao Đài 

Xuất hiện tại Nam Kỳ năm 1925-1926, giáo phái Cao Đài 150 là một sản 
phẩm của một số nhà tư sản Nam Kỳ, không chịu phụ thuộc bộ máy thực 
dân, toan tạo nên một lĩnh vực siêu nhiên trong đó họ sẽ chiếm ưu thế và sẽ 
khôi phục lại nền luân lý, đã lỗi thời của ba tôn giáo chính ở Việt Nam là 
đạo Phật, đạo Tiên và đạo Nhân (đạo Nho). Giáo phái nầy sẽ phục hưng 
các tôn giáo truyền thống tạo thành một đạo duy nhất đặt tên là đạo Cao 
Đài, lấy tên của đấng tối cao: Cao Đài. 

Thêm vào ba ngành tôn giáo trên, đaọ Cao Đài còn gia nhập đạo Thiên 
Chúa (Thánh) và đạo thờ quỉ thần (Thần Đạo) vào thánh thất. Trên điện 
thờ, Chúa Giêsu, Mahomet, Brahma, các thi hào như Lý Thái Bạch, Victo 
Huygo... mổi vị ngôi thứ khác nhau: 

Người sáng lập « tôn giáo mới » này là viên cựu hội đồng quản hạt Lê 
Văn Trung, trước kia làm tư vấn riêng văn phòng thống đốc Cô-nhac. Ông 
ta nghiễm nhiên nhập phái duy linh thần bí. Hai mươi sáu người cùng ký tên 
vào bản tuyên bố thành lập đạo Cao Đài, bao gồm một số viên chức cao cấp 
người An Nam, các đốc phủ, quan phủ, quan huyện, các điền chủ và một số 
nhân vật thuộc giới trung lưu, tiểu viên chức, nhân viên thương mại, giáo 
viên, hiệu trưởng, chánh tổng, hào lý. Sau này, có thêm một số y sĩ, dược sĩ, 
giáo sư có mặt trong ban chức sắc của giáo phái này. 

Đạo Cao Đài tổ chức mỏ hình bộ máy hành chính thuộc địa và đẳng cấp 
Thiên Chúa giáo (với một Thánh thất), nhanh chóng mộ được một số dân 
nông thôn, nhiều đại điền chủ và lý hào. Lãnh tụ lập hiến (Nguyễn Phan 



282 


VIỆT NAM 1920-1945 


Long...),đảng viên quốc gia (Lê Thế Vinh), hội viên cũ các hội kín (Tư 
Mắt), tốp nộp gia nhập đạo, hy vọng tạo co sả chính trụ ngay bên trong, 
nhằm thu phục các tầng lớp dân cày trước kia phần thì dính dáng phong 
trào Nguyễn An Ninh, lóp thì có chân trong đảng Thanh Niên của Nguyễn 
Ái Quốc rồi từ năm 1930 gia nhập đảng Cộng sản. Số người kể trên gia 
nhập tô điểm cộng đồng giáo phái này một mầu sắc chính tri, nội bộ lung 
tung xu hướng trái ngược nhau. 

Mặc dù xung đột trong nội bộ, đạo Cao Đài tiếp thu được gần 35 vạn tín 
đồ vào khoảng năm 1932. 

Nông dân nhập đạo đông đảo như thế có lẽ một vì giáo lý tôn giáo riây 
hỗn dung một chiều cùng những niềm tin cổ xưa, và hai là vì tình cảnh dân 
cày phụ thuộc địa chủ và hào lý nông thôn cả về mặt xã hội và kinh tế. 

Chiến tranh ở châu Âu, trong đạo Cao Đài họ minh giải sự thất bại của 
Pháp qua những bài thơ lai láng cảm tình, những thông điệp thần linh cùng 
sấm ngữ tiên tri rao truyền chế độ áp bức thực dân Pháp sắp tận theo số trời 
thiên văn đã định. 

Qui pháp mà các tín đồ tiếp thụ, tương theo đạo Khổng « Tam cương », 
quân thần, phụ tử, phụ phu và « ngũ thường» : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.Đạo 
qui « ngũ giới cấm lấy ỏ' Phật giáo : cấm sát hại sinh linh, không tham lam, 
không xa hoa, cấm ác khẩu, cấm ăn thịt và uống rượu. Ngoài ra đạo qui còn 
có bốn đạo lệnh: phục tùng cấp trên và thú nhận lỗi lầm, làm điều thiện kể 
cả đối với kẻ thù mà không được cao ngạo; thái độ sòng phảng đối với kẻ 
khác và đối xử ngay thẳng đối với mọi người. 

Sau hết, đạo qui còn dự định trừng phạt những ai vi phạm, mức cùng là 
khai trừ, và nếu tín đồ thuộc hàng chức sắc thì sẽ báo cáo với chính quyền 
thực dân. Thế là một Nhà nước nhỏ đã thiết lập trong lòng Nhà nước thuộc 
địa. Năm 1933, chủ tỉnh Tây Ninh Vilmont báo cáo : Tín đồ Cao Đài 
khuynh hướng xem mình là một nhà nước độc lập. 

Tháng 8 năm 1940 đô đốc Đơcu, toàn quyền Đông Dương, hạ lệnh 
đóng cửa Tòa thánh Tây Ninh, khoảng mười lăm thánh đường nhỏ ở các 
tỉnh và các « nhà từ thiện ». Qua tháng 7 năm 1941, Hộ pháp Phạm Công 
Tắc và sáu giáo chức cao cấp bị đày đi đảo Madagascar. Tháng 9, quân đội 
Pháp chiếm đóng Thánh thất Tây Ninh. 

Năm 1943 tháng 7, cảnh sát đặc nhiệm bắt một số tín đồ Cao Đài hăng 
hái nhất trong các tỉnh Thủ Dầu Một và Bặc Liêu rồi đưa vào trại tập trung. 
Đồng thời, mật thám kiểm thúc đe dọa các nhóm quốc gia. Họ báo động 
hiến binh Nhật liền ra tay bảo trợ. Ngô Đình Diệm được Nhật che chở ở 
Huế. Trần Trọng Kim và Dương Bá Trạc ở Hà Nội cùng Trần Văn Ân và 
Đặng Văn Ký ở Sài Gòn, bốn người được đưa sang tạm trú bên Singapo. 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 283 

Giáo sư Cao Đài Trần Quang Vinh (cựu tho ký Sả Nghệ thuật Cămbôt), 
sau khi thánh đường của ông tại Phnôm Pênh bị đóng cửa, bèn xuống Sài 
Gòn tái lập một ban lãnh đạo giáo phái, rồi tìm cách tập hợp tín đô các tỉnh. 
Ông gia nhập đảng Phục quốc do hoàng thân Cường Để chủ trì. Tổ chức 
này - sau khi sáp nhập với Đại Việt và Đại Việt Quốc xã - trả thành Việt 
Nam Phục quốc đồng minh hội (gọi tắt là Phục quốc). Với tư cách là tùy 
viên dân sự trong hiến binh Nhật, ông thấy mật thám Pháp không còn rớ 
đến mình được nữa. 

ũn đền nghĩa trả, Trần Quang Vinh ra tay tuyển mộ nhân công cho các 
công xưởng hải quân Nhật ả Vĩnh Hội (Chợ Lớn). Quân Nhật tập binh phu 
và thợ làm lính chiến. Cho tới lúc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, 
Nhật huấn luyện được khoảng 20.000 người có sức trả thành lực lượng hỗ 
trợ quân đội Nhật. 


và Giáo phái chính trị Hòa Hảo 

Một giáo phái khác, xuất hiện năm 1939 tại miền Tây Nam Kỳ, gọi đạo 
Hòa Hảo (lấy tên làng của người sáng lập) một giáo phái phát triển đặc biệt 
nhanh chóng. 151 Huỳnh Phú sổ, con trai của một hương chức làng, sớm 
cảm linh thần bí, bắt đâu thuyết giáo vào năm hai mươi tuổi, giảng truyền 
một thứ đạo Phật lấy việc tu hành giản dị, nhân từ thân ái và thứ tha tội lổi 
làm gốc, một cao vọng ép xác tu thân hạp với cảnh nghèo khó dân cày, 
tương hợp với việc thờ cúng ông bà tiên tổ . 

Người ta gọi ông Đạo xển, thường giả trang ăn mày, làm người bán 
hàng rong, người hát rong, thầy số, người tàn tật, ông truyền giáo qua các 
lời sấm tiên tri giữa đám đòng quần chúng đang lo ngại trước tình thế sấp 
chiến tranh, dọc sông Cửu Long cho tới tận Bắc Kỳ. Tại Rạch Giá, ông giả 
điên, nên từ đó người ta gọi ông Đạo Khùng. Nổi tiếng về những quyền 
năng thần bí, ông dùng dược thảo, bùa chú, ám thị, chữa khỏi nhiều bệnh 
nhân mà mấy thầy thuốc đã chịu bó tay. Ông trừ tà tróc quỷ cứu nhiều 
thường dân bị ma ám. 

Cảnh tượng chiến tranh thế giới bùng nổ tàn sát nhân loại lần thứ hai, 
làm cho người ta càng tin lời sấm tiên tri của ông nay đã đến thời tận thế 
giới cũ: sau giai đoạn thảm khốc trên mảnh đất đầy máu lửa, thì một đấng 
Minh Vương hay Phật Vương sẽ xuất hiện trên Núi Cấm (một trong bảy 
ngọn núi thiêng ở Châu Đốc) chủ trì thế giới tái sinh. Kẻ có tội sẽ bị nghiền 
nát cả thể xác lẫn hồn, trong khi người sùng tín hiền minh đạo đức từ đây 
được hưởng một thế giới tràn đầy hạnh phúc. 



284 


VIỆT NAM 1920-1945 


Dân nghèo quần tụ đông đảo xung quanh Đạo Xén, họ vì quá bất hạnh, 
khờ khạo nhập đạo để tự an uỉ trong một thế giới vô tâm vô tình (créature 
accablée par le malheur dans un monde sans coeur, Karl Marx). 

Cuối năm 1939, ông thảo hàng loạt bài Kệ - một trong những sấm ký, 
đề tựa Kệ dân của người khùng - trong đó xen lẫn sấm ngôn tiên tri, lời 
than van, lời động viên khích lệ, đôi khi ám chỉ tới chính quyền thực dân. 

Đạo Khùng báo trước năm Mậu Ngưu không còn người Pháp ả xứ 
này: 

Hỏa hoạn lụt bão dịch ôn, 

Chiến tranh tai họa dập dồn bốn phương. 

Tai trời ách nước biển dương, 

Nhựt Nguyệt đảo lộn hoang mang trên Trời. 

Khói trùm mặt đất nơi nơi, 

Cửa nhà cây cỏ tơi bời sạch tan. 

Liền sau đến lúc an toàn, 

Thái bình hòa hảo xuê xang tuyệt vời. 

Từ năm Mậu Ngưu than ơi! 

Ách Tây trồng cổ khổ đời từ đây. 

Cuộc thế biến đổi vần xây, 

Mậu Ngưu năm đến bóng Tây không còn. 

Thất bát nguyệt sẽ cùng Nhật chiến chinh, 

An Nam bao xiết điêu linh, 

Không sao chịu nổi thế tình lệ nô 
Dưới gót giầy hai nước ,.. 152 

Bị cấm không được ở quê nhà tại tỉnh Châu Đốc, nhà tu bị mật thám 
bắt vào tháng 8 năm 1940 rồi bị giữ tại bệnh viện Chợ Quán coi như bị 
chứng bệnh tâm thần, tại đó ông qui hóa ... thầy thuốc của mình là bác sĩ 
Trần Văn Tâm nhập đạo Hòa Hảo. Mười tháng sau, ông bị quản thúc tại 
Bặc Liêu. 

Đé quốc Pháp đàn áp đánh úp nông dân Nam Kỳ khởi nghĩa hồi tháng 
11 năm 1940. Trước bi kịch ấy, Đạo xển càng thêm tự tín : Liệu người ta 
có lý không khi chủ trương « đấu tranh bằng sức mạnh » hơn là sử dụng 
« quyền lực tinh thần »? 

Cho tôn giáo là liều thuốc phiện, 

Ai bước vào ắt là phải nghiện, 

Chẳng còn lo trang võ đấu chinh. 153 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 285 

Sau khi khởi nghĩa thất bại, nhiều dân cày thoát khỏi trận tàn sát, 
trước tín ngưởng không tưởng cộng sản nay quay vọng trở lại nhà tiên tri 
trẻ tuổi, ẩn mình trong giáo phái Hòa Hảo, giáo chủ càng thêm hài lòng 
tín ngưỡng thần bí của mình. 

Tháng 10 năm 1942, khi mật thám Pháp toan hạ ngục Đạo Khùng, 
hiến binh Nhật bảo trợ ông, giáo phái còn phát triển rộng nữa, nhưng bấy 
giờ không còn tính chất bất bạo động mà giáo phái tuyên truyền trước đó. 
Các tín đồ mài dao, rèn kiếm, bàn đến việc cướp chính quyền. Họ tập 
luyện vũ khí trong hàng ngũ quân đội bổ sung do Nhật tuyển mộ. Bản 
thân thầy Đạo cũng bị lỏi cuốn trong cơn lốc 1945. Vài năm sau Việt 
Minh ám sát Huỳnh Phú sổ, tín đồ Hòa Hảo hoang mang, hàng Pháp sát 
cộng, trở thành lực lượng bổ sung quân đội Pháp đến cùng. 

Đại tá Savani, chủ sở dọ thám Pháp ký chú : « Có người nhân danh 
giáo phái Hòa Hảo phát hành những tập văn tuyên truyền chống người 
Pháp và hô hào thất bại chủ nghĩa [chống đi lính, trở súng bấn lại kẻ thù ở 
trong xứ]. Người ta cho Phan Văn Hùm, xu hướng Trôtski, là tác giả các 
tập văn ấy ». Nếu thật vậy thì có lẽ Savani đọc lầm « chống người Pháp » 
thay vì « chống đế quốc thực dân Pháp ». 




Võ Nguyên Giáp với Hồ Chí Minh sát cánh cố vấn Mỹ 




XIX 

Việt Minh 

Đảng Cộng sản mặc bộ y phục mới 
1941-1945 


Nguyễn Ái Quốc chuờng mặt tại Trung Hoa năm 1938 sau một thời gian dài 
luu trú tại Môskơva. Chúng ta thấy ông hoan nghênh các vụ án ở Môskơva và 
năm 1939, từ Quế Lâm viết thư về thuyết phục « các đồng chí thân mến » ở 
Hà Nội về tội lỗi ghê tởm của những kẻ xu hướng Trôtski và cần thiết phải 
« tiêu diệt chúng về mặt chính trị ». 

Nguyễn Ái Quốc lúc đó lấy tên Hô Quang, dược ĐCS Trung Hoa che chở 
an toàn, làm sĩ quan huấn luyện cho Bát Lộ Quân, trong giai đoạn liên minh 
Quốc-Cộng lần thứ hai chống xâm lăng Nhật Bản. Năm 1940, ông tới Vân 
Nam, gặp các lãnh tụ ĐCS Đông Dương vừa thoát khỏi vòng vây quét bắt bớ 
lớn 1939-1940, như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng 
Quốc Việt... 

Trong khi ở Đông Dương người Nhật luôn trợ giúp những nhóm quốc gia 
người Việt, thì ở Trung Hoa Quốc dân đảng ra sức tập hợp những người Việt 
tản mát lánh sang hai tỉnh giáp giới Bắc Kỳ nhằm thành lập những đội quân 
chính trị và quân sự giúp cho Hoa quân nhập Việt để chống Nhật. Họ tin cậy 
nhất những người theo chủ nghĩa quốc gia như Nguyễn Hải Thần và Trương 
Bội Công. 

Trong tỉnh Quảng Tây, khoảng 500 đảng viên Phục Quốc của Cường Để 
lưu vong ở đó sau khi bị thất bại trong việc thiết lập cở sở tại Bắc Kỳ nhân dịp 



288 VIỆT NAM 1920-1945 

quân Nhật tràn vào hồi tháng 9 năm 1940; họ được sát nhập vào quân đội 
Quốc dân đảng. 

Ớ Vân Nam, những cựu đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng sống còn 
trốn thoát sau cuộc bạo động Yên Bái năm 1930, từ lâu rồi họ cùng những 
đảng viên ĐCS Đông Dưong lưu vong tranh nhau huy động ảnh hưởng 
khoảng 2000 đồng bào sinh hoạt dọc theo đường sắt Hà Nội-Côn Minh 
(đường xe lửa nầy thuộc quyền tài phán của Pháp theo hiệp ước Trung- 
Pháp năm 1885). Họ quần tụ xung quanh Vũ Hông Khanh dưới sự bảo trợ 
của Quốc dân đảng Trung Hoa. Những người cộng sản - do Nguyễn Ái 
Quốc bí mật chỉ huy - từ lâu rồi đã lên án họ là lực lượng được đế quốc 
Pháp dung dưỡng. 

Chỉ riêng một nhóm nhỏ những người xu hướng Trôtski ả Côn Minh 
đứng ngoài hoạt động Quốc dân đảng. Họ vẫn bị những người theo chủ 
nghĩa Stalin bài xích và vu khống. Theo Hoàng Văn Hoan, bấy giờ bộ hạ 
Nguyễn Ái Quốc, nhóm ấy 

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tạ Thu Thâu, tiêm nhiễm những lý luận 
giả danh cách mạng có thể lừa phỉnh quần chúng, nhóm xu hướng 
Trôtski tuyên truyền và kích động đồng bào sống lưu vong xuống 
đường biểu tình chống Pháp và đòi chính quyền Trung Hoa giảm 
thuế. Ớ mọi nơi chúng ta đả kích chúng quyết liệt [hãy hiểu là vu 
cáo trắng trợn], vì thế nhóm theo Trôtski không thực hiện âm mưu 
(nguyên văn) được và chúng bị hoàn toàn cô lập. 154 


Nguyễn Ái Quốc hòi phục Việt Minh 

Quốc dân đảng Trung Hoa động viên những người quốc gia lưu vong, 
Nguyễn Ái Quốc thấy đấy là cơ hội cho ĐCS Đông Dương xây dựng lại 
những lực lượng đã bị tan vở trong cuộc thực dân Pháp đàn áp năm 1939- 
1940. Ông giấu cái nhãn cộng sản và chấp nhận lấy tên của một nhóm quốc 
gia cũ: Việt Minh (viết tắt Việt Nam Độc lập Đồng minh hội) thành lập ở 
Nam Kinh hồi năm 1936, do hai chiến hữu cũ của Phan Bội Châu là 
Nguyễn Hải Thần và Hò Học Lãm, và được Quốc dân đảng Trung Hoa thừa 
nhận khi thành lập. Tổ chức Việt Minh này vất vơ ít người biết tới và đã hầu 
như bị lãng quên. 

Tháng 10 năm 1940, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn 
Hoan cùng ba đồng chí khác của Nguyễn Ái Quốc tự mình đến Quế Lâm 
(Quảng Tây) để yêu cầu tướng Lý Tế Thâm tái thừa nhận cái tổ chức Việt 
Minh ma này. Họ tự giới thiệu như những người theo quốc gia chủ nghĩa ở 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


289 


trong nước đấu tranh chống « Nhật xâm lược », như vậy họ khả năng hỗ trợ 
Quốc dân đảng. Lý Tế Thâm, kẻ tàn sát công nhân nổi loạn ở Quảng Châu 
năm 1927, niềm nở tiếp đón những người đến yêu cầu, gợi rằng y tuân phục 
ý nguyện cuối cùng của Tôn Dật Tiên là giúp đỡ các « dân tộc nhược tiểu bị 
áp bức ». Lý Tế Thâm đồng ý cho họ cư trú tại « Quân Khu 4 », nơi mà họ 
Lý cùng chỉ huy với Trương Phát Khuê, một tên đao phủ khác đã tàn sát 
Công xã Quảng Châu. 

Nguyễn Ái Quốc vẫn bí ẩn, sáng kiến đặt một bữa tiệc 500 đôla Trung 
Hoa - do Quốc tế Cộng sản đài thọ - thết đãi bí thư của Lý Tế Thâm để 
« y kính nể mình và giúp mình nhiều hơn » (theo lời Hoàng Văn Hoan). Bộ 
hạ Nguyễn Ái Quốc được cấp giấy thông hành có đóng dấu « Hoa Nam 
công tác đoàn », có thể đi tới Tĩnh Tây, nơi các lãnh tụ các nhóm lưu vong 
tập hợp vào tháng 4 năm 1941, được các tướng lĩnh Trung Hoa bảo trợ, để 
gia nhập tổ chức « Việt Nam Dân tộc giải phóng Đồng minh ». Trương Bội 
Công đứng đầu tiểu tổ chính tri, tiếp đón nhóm đồng bào trẻ tuổi rìây. 

Một tháng sau, từ ngày 10 đến 19 tháng 5, tại khu rừng biên giới ở Pác 
Bó (Cao Bằng), Nguyễn Ái Quốc triệu tập Trung ương ĐCS Đông Dương ra 
nghị quyết thành lập một Việt Minh mới với mục tiêu cấp thời là « đánh 
đuổi phát xít Nhật- Pháp, khỏi phục nền độc lập hoàn toàn xứ Việt Nam, 
liên minh với các lực lượng dân chủ đang chống phát xít và xâm lược ». 
Mặt trận quốc gia dân tộc này lấy quốc kỳ cờ đỏ sao vàng. Khác với các 
nhóm quốc gia lưu vong ở Trung Hoa, mục đích cuối cùng của Mặt trận 
Việt Minh là « thành lập một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà », ban 
hành chế độ phổ thông đầu phiếu, các quyền tự do dân chủ tư sản, bình 
đẳng chính trị giữa nam và nữ, quyền các dân tộc ít người tự định đoạt số 
phận của mình. 

Trong chương trình không thấy nói đến đấu tranh giai cấp và cải cách 
ruộng đất, vì muốn liên minh với tầng lóp tư sản và địa chủ nên không để 
cho họ phải e ngại. Chương trình chỉ hứa hẹn cho nông dân, « cánh tay » của 
cách mạng sắp tới, «tịch thu tài sản của bọn đế quốc và phản quốc, giảm địa 
tô và lợi tức, bỏ thuế thân và phân chia công điền và công thổ », nói trắng 
Việt Minh sẽ vất cho dân cày những miếng nhà giầu ăn thừa. Đối với công 
nhân, sẽ thực hiện ngày làm việc tám giờ, bảo hiểm xã hội và hưu trí... 

Khi Hítler tung quân tấn công nước Nga ngày 22 tháng 6 năm 1941, đẩy 
Stalin nhập phái đế quốc « dân chủ », ĐCS Đông Dương trá hình ra Mặt 
trận Việt Minh, khẳng định cụ thể mục tiêu trong bản tuyên ngôn ngày 25 
tháng 10: « Đoàn kết toàn cả mọi giai cấp xã hội, hợp tác với những phần 
tử Pháp chống phát xít, tiêu diệt chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc 
phát xít ». Trong một tập sách ĐCSĐD xác định hiệp nhứt cùng các lực 



290 VIỆT NAM 1920-1945 

lượng dân chủ chống phát xít, chống xâm lược, xây dựng một nền cộng hòa 
dân chủ. 

Từ ngày 1 tháng 8 năm 1941, Việt Minh xuất bản tờ báo tuyên truyền: 
Việt Nam Độc lập. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng tiến hành tổ chức 
một mạng lưới hoạt động bí mật tại miền thượng du Bắc Kỳ, rồi từ tháng 11, 
gây dựng một nhóm du kích quân đầu tiên, mầm mống của « giải phóng 
quân » sau này. 

Năm sau, trong một tờ truyền đơn ngày 10 tháng 10, Việt Minh tuyên 
bố « giơ bàn tay thân ái » với những người Pháp theo Đơ Gôllơ ở Đông 
Dương. 155 

Tổ chức Việt Minh xây dựng theo lối đẳng cấp hình pyramiđơ, trên 
chuyên chế dưới đồng như hệ thống ĐCS Đông Dương và tổ chức tiền thân 
của nó là đảng Thanh Niên. Công nhân, nông dân, phụ nữ, binh sĩ, thanh 
niên... không còn tập hợp trong các tổ chức công đoàn và nông hội nữa, họ 
quần tụ trong các « hội cứu quốc ». Hàng ngũ Mặt trận Việt Minh mở rộng 
tới mọi tầng lóp trong xã hội. Các tổ chức cơ sở gọi là các « tổ cứu quốc ». 
Tổng bộ, cơ quan lãnh đạo cao nhất chủ trì toàn bộ. Trong công văn ngày 
15 tháng 11 năm 1942 Tổng bộ tuyên bố: « Cán bộ quyết định tất cả mọi sự 
». Nguyễn Ái Quốc bên ngoài không chủ trì Mặt trận Việt Minh, nhưng thật 
sự chính mình lãnh đạo và tổ chức toàn bộ phong trào, còn Trường Chinh 
lãnh vai tổng bí thư ĐCS Đông Dương. 

Việt Minh cần minh giải tại sao bỏ khẩu hiệu đấu tranh giai cấp. Điều 
đó Trường Chinh phân biện rằng phong trào đấu tranh giai cấp công nhân 
non nớt, chưa thật xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng của mình 
(Chiến tranh Thái Bình Dương và cách mạng giải phóng dân tộc Đông 
Dương, tháng giêng 1942). 

Nguyễn Ái Quốc dịch Lịch sử Đảng Cộng sản (bôlsêvic) Liên Sô (theo 
bản chủ Tàu) để huấn luyện đảng viên cộng sản; còn đối với các người 
tham gia Việt Minh, ông tái dụng ngôn ngữ kích động lòng yêu nước láo 
khoét áp dụng thời đảng Thanh Niên những năm 20. Trong bài thơ Lịch sử 
nước ta phát hành năm 1942, ông hô hào: 

XỂt trong lịch sử Việt Nam 
Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng. 

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông, 

Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên. 

Đã từ lâu, Nguyễn Ái Quốc cảm ngộ ý kiến của Mao Trạch Đông 
(« chính quyền nơi đầu họng súng »), mưu lược thu phục chính quyền căn 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


291 


cứ vào một cuộc « chiến tranh nòng dân » ông gọi là « chiến tranh cách mạng 
». Trước hết ông trông cậy Quốc dân đảng Trung Hoa trợ giúp để triển khai lực 
lượng du kích trong vùng Việt Bắc (thượng du Bắc Kỳ). Thời co đén, sẽ mở 
rộng chiến tranh du kích vào phía Nam, các hội cứu quốc vũ trang bạo động, 
theo gương ĐCS Trung Quốc, Việt Minh gây dựng chính quyền thống quản 
các vùng mới giải phóng; tiến tới thành lập một chính quyền duy nhất trong 
toàn quốc. 

Cán bộ Việt Minh đang được đào tạo huấn luyện quân sự ở Trung Hoa. Để 
tránh rắt rối, Nguyễn Ái Quốc chấp nhận kế hoạch « Hoa quân nhập Việt » của 
Quốc dân đảng Trung Hoa. Trong một công văn ngày 21 tháng chạp năm 1941 
ông minh giải chính sách thỏa thuận đó như sau: 

Rồi đáy có thể Hoa quân nhập Việt đánh Nhật. Phương châm chiến 
thuật của chúng ta là liên minh với quân Trung Hoa đánh Nhật-Pháp 
theo nguyên tắc « bình đẳng tương trợ » (nguyên văn!) và làm cho quân 
Trung Hoa nhận rằng họ vào Đông Dương để giúp cho cách mạng 
Đông Dương tức là tự giúp chứ không phải vào Đông Dương để chinh 
phục Đông Dương. 156 

Từ mùa hè năm 1942, Trương Phát Khuê, tổng đốc quân sự tỉnh Quảng Tây, 
chuẩn bị hành binh nhập Việt. Y đưa lối 300 người Việt trong vùng y kiểm soát 
sang trại huấn luyện quân sự ở Daiken và khoảng 100 người sang trường quân 
sự Nam Ninh. 

Sau đó trên 70 người - tương lai họ sẽ là cán bộ Việt Minh - được huấn 
luyện chiến tranh du kích, phá hoại và tình báo trong các trại và trường quân 
sự của Quốc dân đảng ở Tịnh Tây, Tian Đong, Nam Ninh, Daiken. 


Tướng Trương Phát Khuê sáng kiến thành lập Việt Cách 

Việt Minh hoạt động bè phái riêng rẽ thiệt hại cho nhóm Nguyễn Hải Thần, 
Nguyễn Ái Quốc bị bắt. Theo lịch sử Đảng: 

Ngày 13 tháng 8 năm 1942, lấy tên mới là Hồ Chí Minh, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc lên đường đi Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu Việt 
Nam độc lập Đồng minh và phân bộ Quốc tế phản xâm lược của Việt 
Nam để tranh thủ sự viện trợ của Quốc tế. Sau nửa tháng trời đi bộ, vừa 
đến Túc Vinh (một thị trấn thuộc huyện Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung 



292 


VIỆT NAM 1920-1945 


Quốc) ngày 29 tháng 8, Người bị chính quyền địa phương của bọn 
Tưởng Giới Thạch bắt giữ. 157 

Bốn mươi bốn năm sau, Hoàng Văn Hoan vén tấm màn che dấu mục 
đích chuyến đi của chủ tịch Việt Minh: Từ trước đến nay rất ít người biết, 
cũng có người lại nói Hô Chủ tịch đi Trùng Khánh là cốt để gặp Trung 
ương Đảng cộng sản Trung Quốc chứ không phải đi gặp Tưởng Giới 
Thạch, có người biết ít nhiều cũng tránh đi không nói (tr.233). 

Dẫu sao, khi Nguyễn Ái Quốc định qua mặt Trương Phát Khuê toan 
trực tiếp nương cậy Tưởng Giới Thạch dưới cái tên còn ít người biết là Hô 
Chí Minh, lại bị bắt giải về ngục Liễu Châu. Trong khi đó, tháng 10 năm 
1942, họ Trương lại tập hợp những người lãnh đạo các nhóm tổ chức người 
Việt thường xuyên đối nghịch nhau như Đồng minh Hội, Việt Nam Quốc 
dân đảng, Phục Quốc, Việt Minh và bẩy nhóm nhỏ nữa. Trương Phát Khuê 
áp đặt các nhóm này phải kết hợp lại dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hải Thần 
nếu như họ còn muốn được giúp đỡ. Chính lúc đó các đảng cách mạng liên 
minh thành lập Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, viết tắt Việt Cách. 
Không có đại biểu nào của Việt Minh được bầu vào Ban chấp hành. Họ 
Trương hứa cùng Nguyễn Hải Thần sẽ xuất cho mổi tháng 100.000 đồng 
tiền Trung Quốc để tổ chức ở Bắc Kỳ hoạt động phá hoại và tình báo chống 
quân Nhật. 

Các đảng phái thành phần Việt Cách lưu trú ở Trung Quốc không có 
liên hệ gì mấy ở trong nước. Chỉ có một mình Việt Minh là hiện diện xuyên 
qua các « tổ cứu quốc » và du kích quân căn cứ giữa những vùng dân tộc 
thiểu số chống đối chính quyền: Thổ, Mán, Mèo, Tây, Nùng, ẩn lánh trong 
các dãy núi đá vôi, nơi khu rừng sâu khấp hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. 

Cân nhấc lại hồi tháng 9 năm 1940, quân Nhật tấn công Lạng Sơn, 
Pháp quân thất thủ, hàng trăm nghĩa quân bản địa xung phong đồn bốt lính 
cảnh vệ người Việt bỏ chạy, họ chiếm đọat vũ khí. Cuộc nổi loạn tràng lan 
đến đổi quân đội Pháp càn quét ba tháng trời mới tái chiếm xong các vùng 
ấy. Đảng viên Phục Quốc mất người chỉ huy - Trần Trung Lập - tẩu tán 
sang Tàu, trong khi một thanh niên người Thổ là Chu Văn Tấn còn sống 
sót, phát động và lãnh đạo khởi nghĩa Bắc Sơn (Cao Bằng). Từ đó, Chu Văn 
Tấn cùng phe đảng họ Chu đều nhập vào hàng ngũ Việt Minh. Những cán 
bộ Việt Minh xuất thân từ những trường quân sự Quốc dân đảng ở Quảng 
Tây chỉ huy họ và thành lập phần lớn các đơn vị du kích quân và các đội tự 
vệ trong vùng. 

Như vậy chỉ có Việt Minh là có khả năng cung cấp tin tình báo đáng tin 
cậy cho Trương Phát Khuê. Trên danh nghĩa đó, Hô Chí Minh, mặc dù vẫn 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 293 

bị giam giữ, vẫn có thể liên lạc được với các đồng chí còn tự do, và thậm 
chí còn tham gia, vào tháng 3 năm 1944, một cuộc đại hội mới của Việt 
Cách do Trương Phát Khuê triệu tập ở Liễu châu. Tại hội nghị, ông Hồ 
cùng Phạm văn Đồng đại diện Việt Minh. Một lãnh tụ Đại Việt là Nguyễn 
Tường Tam đang bị giam giữ cũng được tham dự. 

Tại đại hội, Việt Minh bị chỉ trích gay gắt vì hành động riêng rẽ và đầu 
óc tranh thắng, song Liên minh để giải phóng Việt Nam vẫn sống còn. 
Trương Phát Khuê đỡ đầu Liên minh thành lập một Chính phủ Cộng hòa 
Việt Nam lâm thời gồm Nguyễn Hải Thần, Vũ Hông Khanh, Hò Chí Minh, 
Bồ Xuân Luật... cùng lão Trương Bội Công chủ tịch. 

Hô Chí Minh được thả ngày 9 tháng 8 năm 1944, bèn đề nghị cùng 
Trương Phát Khuê cấp cho, để xây dựng hai cơ sở du kích dọc biên giới, 
một ngàn khẩu súng, 25.000 đồng bạc Đông Dương để chu cấp trong hai 
tháng đầu, và cấp riêng phần ông một giấy thông hành thường kỳ có ghi 
danh nghĩa là đại biểu Việt Cách có nhiệm vụ ở Việt Nam, và một khẩu 
súng lục tự vệ. Ông được cấp thông hành và 76.000$. Ngày 20 tháng 9, 
ông rời Liễu Châu cùng 18 cán bộ Việt Minh về biên giới Bắc Kỳ. 

Trong bức « Thư gửi đồng bào » (tháng 10 năm 1944), Hô chí Minh 
bày tỏ lòng tin tưởng « Trung Quốc sẽ tích cực giúp đỡ cuộc giải phóng 
dân tộc chúng ta ». 158 

Vào tháng 11, quân du kích Việt Minh tấn công các đồn bốt do quân 
cảnh vệ bản địa đóng tại biên giới để cướp vũ khí. Chính quyền Đơcu ra 
lệnh đánh trả đũa trấn áp thường dân bản địa, tố cáo họ là đồng lõa. Bọn 
chỉ huy Pháp xua các đội cảnh vệ bản địa và các liên đội lính chiến Bắc Kỳ 
triệt hạ các vùng, đốt làng, phá hủy kho thóc, bắn vào những người tình 
nghi. Chắc chấn trong lúc « những cuộc trả thù vô cùng tàn bạo do các đội 
quân phe Visy thực hiện ở Bắc Kỳ » (Santơny) 159 đến điểm cực kỳ dã man 
cùng những vụ xử án vội vã tiếp đó đã khích cảm J.M.Pêđrazani kể lại: « 
Chỉ trong hai tuần lễ, các tòa án đặc biệt (của Đơcu) kết án tử hình hàng 
trăm người bị tình nghi ». 160 

Cuộc đàn áp không dập tắt được ngọn lửa nổi loạn bùng cháy đỏ trời 
Thượng du Bắc Kỳ. Thống sứ Bắc Kỳ và Bộ chỉ huy quân sự lại chuẩn bị 
một cuộc chinh phạt mới nữa vào ngày 12 tháng 3 năm 1945. Nhưng họ 
không thực hiện được, bộ máy quân sự và hành chính của Pháp đã bị quân 
Nhật tiêu diệt ba ngày trước đó. Trong khi các đơn vị quân Pháp tướng 
Sabatiê và Alexănđri thoát khỏi quân Nhật xua đuổi chạy ùa sang Tàu thì 
Việt Minh thành công xây dựng vững chắc ba vùng lãnh thổ quân sự ở 
Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang và tổ chức một khu an toàn ở Tuyên 
Quang. 



294 


VIỆT NAM 1920-1945 


Hô Chí Minh tìm sở cậy vào oss 

(Office of Strategic Service/ Phòng Chiến lược Mỹ) 

Hồ Chí Minh vẫn trú ngụ tại Trung Hoa. 

Theo Hoàng Văn Hoan, vào cuối 1944 (theo Đoviler ngày 29 tháng 3 
năm 1945), với giấy thông hành thường trực của Quốc dân đảng Trung 
Hoa, Hô Chí Minh trả lại Côn Minh, đề nghị hợp tác quân sự Việt Minh với 
tướng Sennô, chỉ huy không quân Mỹ tại miền Nam Trung Hoa. Ông cung 
cấp Sennô mọi tin tình báo có ích và hứa sắp xếp một trạm cấp cứu cho 
máy bay trực thăng đỗ xuống tại vùng bưng biền của Việt Minh. Du kích 
Việt Minh vừa cứu được một phi công Mỹ roi xuống rừng sâu. Sennô tặng 
ông Hô « 6 khẩu súng lục, 20.000 viên đạn, một số thuốc men và một ít 
tiền; Bác Hô không nhận tiền nhưng tin tưởng rằng Mỹ sẽ giúp ông nhanh 
chóng và đầy đủ hơn ». Ròi ông Hô đứng bên cạnh tướng Sennò để chụp 
ảnh. 161 

Sau cuộc vận động « ngoại giao » ấy, ông Hô không bỏ qua một dịp nào 
để chán chường trưng bài tấm ảnh đó ra, tấm ảnh do viên tướng cơ quan 
oss thân ái tặng. Tin chắc rằng sở cậy vào mãnh lực ngoại bang sẽ lỏi kéo 
những kẻ lưỡng lự, ông Hô đã dùng một trá thuật (subteríuge) tương tự để 
làm cho người ta tin rằng Việt Minh được Trung Quốc ưu tiên giúp đỡ, 
bàng cách trưng ra tại các cuộc triển lãm lưu động ở vùng Cao Bằng những 
tấm biểu ngữ chữ Hán có những lời ca ngợi của Trương Phát Khuê và Lý Tế 
Thâm tặng Liên minh giải phóng dân tộc thành lập ở Tĩnh Tây vào tháng 4 
năm 1941. 

Tháng 5 năm 1945, Hô Chí Minh về hẳn Bắc Kỳ trong an toàn khu do du 
kích quân của Chu Văn Tấn bảo vệ. Người Mỹ lập tức tổ chức liên lạc với 
Việt Minh, một tổ chức phát triển mạnh, không còn lo ngại Pháp quân. 

Họ cung cấp Việt Minh một số vũ khí tối tân, Colt 45, liên thanh 
Thompson, lựu đạn và đạn dược, cùng một số cố vấn và huấn luyện viên, 
một số rađio. Sau đó ít lâu ông Hô đồng ý cho nhảy dù xuống Tổng hành 
dinh Việt Minh một nhóm người Mỹ do thiếu tá Thômas cầm đầu. Nhóm 
này tới Tân Trào ngày 16 tháng 7. 


Hô Chí Minh tìm thỏa hiệp với đê'quốc Pháp 
trong « đông minh Pháp-Đông Dương » 

Khi còn trong nhà tù của Trương Phát Khuê, ông Hô lóng nghe lời tuyên 
bố của Đơ Gôllơ tại Algiê ngày 8 tháng chạp năm 1943 là sẽ « ban hành 
một qui chế chính trị mới cho nhân dân Đông Dương trong khuôn khổ tổ 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


295 


chức Liên bang Khối liên hiệp Pháp ». Liên bang này không còn là một 
thuộc địa nữa, mà là một « Nhà nước ». Hồ Chí Minh chuẩn bị tiếp xúc 
những đại diện của « Nước Pháp tự do ». Hai đại biểu Việt Minh đến Côn 
Minh (Vân Nam) ngày 29 tháng 4 năm 1944 để gặp lãnh sự Pháp Royêrơ 
và đề nghị thiết lập một đ đồng minh Pháp-Đông Dương » để đưa Đông 
Dương đến độc lập và dân chủ hóa « trong một thời gian sớm nhất », đổi 
lại Việt Minh sẽ hợp tác,về cả mặt quân sự, trong cuộc đấu tranh tương lai 
của « Nước Pháp tự do » chống Nhật. 162 VN Quốc dân đảng và Việt Cách 
cáo giác cái toan tính thỏa thuận ngầm với đế quốc Pháp đó như một điều 
ô nhục, vả lại thủ đoạn này Dơ Gôllơ cũng không màng đến: ngày 16 
tháng 6, Dơ Gôllơ chỉ hứa để đền bồi cộng tác Việt Minh, là sẽ chỉ để cho 
quyền tự trị trong khuôn khổ « Khối liên hiệp Pháp tập hợp các nước 
thuộc Pháp ». 

Ngày 6 tháng 8, dường như Việt Minh thách Dơ Gôllơ, tuyên bố sẽ lên 
chính quyền trong thời cơ trống rổng chính trị, biểu hiện giai đoạn kết thúc 
chiến tranh Thái Bình Dương, trong khi Nhật bại trận: 


Nước Đức gần bị bại, Đức bại sẽ làm cho Nhật bại theo, Nhật sẽ 
không kháng cự nổi cuộc tổng tấn công. Khi đó người Tàu và người 
Mỹ sẽ vào Đông Dương. Chúng tôi sẽ không cần phải cướp chính 
quyền, vì khi đó chính quyền không còn nữa. Chúng tôi sẽ thành lập 
chính quyền ở bất cứ nơi nào mà kẻ thù của chúng tôi, Pháp và 
Nhật, vắng mặt. 

Ngày 10 tháng 9 năm 1944, Dơ Gôllơ thiết lập ỏ' Paris Chính phủ Cộng 
hòa Pháp lâm thời. Ông ta liền quyết định thành lập một đoàn quân viễn 
chinh sang Viễn Đỏng (phải hiểu là để tái chiếm Đông Dương). ĐCS Pháp 
khuyến khích đường lối đó. Ngày 13 tháng 4 năm 1945, tờ Nhân Đạo 
(L’Humanité) còn viết: 

Nước Pháp cần phải tăng cường nỗ lực gửi sang Viễn Đông những 
lực lượng cộng tác với quân Đồng Minh và nhân dán Đông Dương 
để giải phóng lãnh thổ này (nguyên văn)... 

Ngày 24 tháng 3 năm 1945, 15 ngày sau cuộc Nhật đảo chính thủ tiêu 
nền thống trị Pháp ở Đông Dương, Dơ Gôllơ xác định kế hoạch đối với 
Đông Dương: Đông Dương sẽ không còn là đất của Đế quốc - một từ ngữ 
làm gai người tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt - mà là một thành viên của 



296 


VIỆT NAM 1920-1945 


Khối Liên hiệp Pháp, trong đó Liên bang Đông Dương sẽ dưới quyền một 
toàn quyền Pháp, toàn quyền sẽ lựa chọn các bộ trưởng « người Đông 
Dương và người Pháp cư trú tại Đông Dương ». Cái chữ chủ chốt là độc lập 
thì không thấy nói đến bao giờ. 

Lời đáp của Hồ Chí Minh chuyển tới Santơny, đại diện chính phũ lâm 
thời Pháp tại Côn Minh - do thiếu tá Thỏmas làm trung gian . Hô Chí Minh 
chấp nhận một nền độc lập Việt Nam trì hoãn từ 5 đến 10 năm, và trong 
thời gian đó, một toàn quyền Đông Dương người Pháp đứng đầu Liên bang 
Đông Dương. 163 

Thỏa thuận cùng thủ đoạn của Việt Minh chỉ gây ảo tưởng ràng có thể 
liên minh với đế quốc Pháp và Đồng minh nhàm thực hiện dần dần công 
cuộc « giải phóng dân tộc ». Và sự giải phóng nào vậy! Phu - nô lệ trong 
các đồn điền cao su, thợ thuyền trong các hầm mỏ và nhà máy, tá điền trên 
các đồng ruộng sẽ được giải phóng chăng? 

Trong khi đó những người theo phái Stalin tuyên bố không úp mở vào 
ngày 18 tháng 11 năm 1945, trong báo La République số 7, Hà Nội: 
« Chúng tôi, người cộng sản, với tư cách chiến sĩ tiền phong dân tộc sẵn 
sàng đặt lợi quyền dân tộc lên trên lợi quyền giai cấp ». Ngược lại, những 
người xu hướng Trôtski vẫn giữ vững một niềm tin là đảng cộng sản phải là 
đội tiền phong của giai cấp vô sản chứ không phải là của dân tộc và của tổ 
quốc. 

Khi hết hạn tù đày, vào năm 1943-1944, những người Đệ tứ bị quản 
thúc tại bốn phương Nam Kỳ (Trần Văn Thạch và Hô Hữu Tường ở Cân 
Thơ; Phan văn Hùm ở Tân Uyên; Tạ Thu Thâu ở Long Xuyên) dưới sự giám 
sát của cảnh sát như mọi tù chính trị sống sót ra khỏi nhà tù Côn Đảo (Trần 
Văn Sĩ đã bỏ xác ở đó). Riêng Hô Hữu Tường bỏ hàng ngũ khi tuyên bố 
rằng mình không còn dính dáng với chủ nghĩa Kac Mac, cùng tư tưởng 
Trôtski sau bốn năm suy ngẫm trong tù. 

Những người xu hướng Trôtski không phải là những người quốc gia 
chủ nghĩa. Vượt lên trên công cuộc giải phóng dân tộc, họ gắn bó một 
cách toàn tâm, toàn ý vào công cuộc giải phóng xã hội cho các tầng lớp 
phu phen, thợ thuyên và nông dân nghèo, chiếm đại đa số trong nhân 
dân. Họ vẫn giữ niềm tin rằng giai cấp công nhân, liên minh với nông dân 
nghèo, sẽ là động lực chủ yếu của phong trào cách mạng, sẽ giải phóng 
dân tộc thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, và đồng thời sẽ giải 
phóng thợ thuyên và dân cày thoát khỏi ách áp bức bóc lột của tư sản và 
địa chủ trong xứ. 

Sau hết họ vẫn tin chắc rằng cuộc tranh đấu đó sẽ được tầng lớp công 
nhân cách mạng Pháp và thế giới ủng hộ, cuộc tranh đấu đó chỉ có thể hoàn 



297 


thành được trong sự lật đổ hệ thống tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới và 
trong ý thức chân chính cộng sản. Cuộc giải phóng dân tộc mà công nhân 
không làm chủ xí nghiệp, nông dân không làm chủ ruộng đất, thì đối với 
những người bị bóc lột, chỉ là sự thay thầy đổi chủ. Cái quyền bóc lột sức 
lao động của kẻ khác vẫn tồn tại. 

Lịch sử đã chứng tỏ rỏ rằng họ có lý 



XX 

Nhật đảo chính 

ngày 9 tháng ba 1945 và sau đó 


Vào Tháng giêng năm 1945, không quân Mỹ oanh tạc từ một năm rồi, 
bấy giờ tăng cường ném bom chủ yếu trên đường sắt xuyên Đông Dương, 
dường như báo hiệu Đồng minh sấp đổ bộ ở Đông Dương. Bộ chỉ huy 
quân sự tối cao của Nhật liền quyết định đặt Đông Dương dưới quyền 
quản trị quân sự trực tiếp của Nhật. 

Hiệp ước thân thiện Nhật ký với Liên Sô vào tháng tư năm 1941- 
Stalin để người Nhật tiếp tục chiếm hữu các nhượng địa hầm mỏ miền 
bắc đảo Sakhalin - hiệp ước sắp hết hạn vào tháng tư 1945. Liên Sô vừa 
mới ký một hiệp ước đồng minh với chính phủ Dơ Gôllơ, ngày 10 tháng 
chạp 1944, rất có thể sẽ bỏ thái độ trung lập đối với Nhật. Cuộc đảo chính 
được quyết định vào ngày 9 tháng ba. 

Khi đó quân Nhật đóng ở Bắc Kỳ: 24.000, ở Trung Kỳ: 8.000 và ở 
Nam Kỳ: 25.000. Các lực lượng binh bộ Pháp lúc đó gồm hơn 60.000 
quân, chủ yếu đóng ở miền Bắc và đã dự bị luôn luôn sẵn sàng nghinh 
chiến. Đôi khi binh lính đó được sử dụng trong các cuộc đàn áp, cũng như 
vừa rồi mới đi đánh phá du kích Việt Minh ở Việt Bắc. 

Cắc sự kiện 

Chiều ngày 9 tháng 3, lối bảy giờ, đại sứ Matsumoto buộc Đơcu chuyển 
giao toàn bộ lực lượng quân đội Pháp ở Đông Dương dưới quyền bộ chỉ 
huy tối cao quân Nhật. Đơcu không chấp nhận ngay, ông ta bị bó tay. 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


299 


khắp ba Kỳ cùng một giờ, quân Nhật tấn công bất ngờ vào các 
trại lính, các đồn bốt, các trung tâm lớn. Toàn các tuớng chỉ 
huy quân sự cùng tất cả thủ lãnh hành chính của Pháp bị thập 
hoặc đầu hàng. Ớ Lạng Son, các sĩ quan Pháp bị chém đầu một 
cách hiểm ác sau một bữa tiệc linh đình do quân Nhật thiết đãi. 
Ba tướng lĩnh sống sót trốn thoát cùng quân đội sang Tàu và 
Bắc Lào. Đó là một cuộc chạy tháo thân, nhưng trước khi chạy 
trốn chúng vẫn đủ thời gian giết hại những tù chính trị ả Yên 
Bái và Cao Bằng. 

Thường dân Pháp đều bị tập hợp lại trong các trung tâm đô 
thị lớn có giám sát. Một số bị nhốt trong cũi tù, bị tra tấn hoặc 
chém đầu. 

Chính quyền thực dân Pháp, thiết lập trên 80 năm qua và đã 
từng chống lại không mấy khó khăn những toan tính vô vọng 
của nhiều thế hệ, những người âm mưu lật đổ chính quyền, và 
những cuộc nông dân nổi loạn, thế mà chỉ trong một đêm là sụp 
đổ, người Nhật liền thay thế người Pháp đứng đầu bộ máy 
thống trị dưới danh nghĩa những kẻ đi giải phóng. Viên chỉ huy 
trưởng quân đội chiếm đóng Nhật Tsuchihashi thay thế Đocu 
nhậm chức toàn quyền Đông Dưong; ả Hà Nội và Huế, các nhà 
ngoại giao Tsukamoto và Yokoyama thay thế các thống sứ Pháp 
còn ả Sài Gòn, Minođa sung chức thống đốc Nam Kỳ. Người 
Nhật phong chức các quan cai trị người Việt, lựa chọn trong số 
viên chức cao cấp thay thế các chủ tỉnh người Pháp, qua tháng 
7 lập ra Hội đồng Nam Kỳ, một co quan tư vấn như Hội đồng 
quản hạt trước kia, gồm các đại biểu giai cấp tư sản và địa chủ 
cùng các phe nhóm quốc gia. 

Đại úy hiến binh Nhật Ichikawa cầm đầu sở mật thám Nam 

Kỳ. 

Ngày 11, Bảo Đại dưới bóng Nhật tuyên bố: « Bắt đầu từ 
hôm nay, hiệp ước bảo hộ của Pháp quốc đã bị hủy bỏ, đất nước 
lấy lại quyền độc lập ».Nhưng ông ta nói thêm « (ông ta) sẽ 
tuân theo chỉ thị trong Tuyên ngôn chung của khối Đại Đông 
Á». Lời tuyên bố ấy chứng tỏ, nước nhà không độc lập, mà trái 
ngược lại, còn lệ thuộc và tuân phục cưỡng bức. Ngàyl3, tới 
phiên vua Cao Miên, qua ngày 8 tháng tư vua Lào, cũng lần 
lượt tuyên bố độc lập. 

Các báo chữ quốc ngữ ả ba thủ dò thả sức nói về đế quốc 
chủ nghĩa Pháp thất bại. 



300 


VIỆT NAM 1920-1945 


Chính phủ Bảo Dại-Trần Trọng Kim 
(tháng tư - tháng tám 1945) 

Từ năm 1932, hoàng đế thiếu niên Bảo Đại lên ngôi ả Huế, và trong mười 
sáu năm danh nghĩa ông trị vì nhưng thực ra quyền của ông chỉ bao gồm 
việc ban chỉ dụ công nhận các vị thần hoàng làng xã, và để tiêu rỗi tháng 
ngày, ông chỉ có choi thể thao và đi sàn, chính ông thả than như thế. 
Người Nhật tin cậy tính tình thuần phục của ông ta và để ông ta trị vì, gây 
khốn đốn cho phái quốc gia đảng Phục Quốc và giáo phái Cao Đài, vì họ 
vẫn tin tưởng hoàng thân Cường Để sẽ trả về, ông hoàng phiến loạn này 
đã cùng Phan Bội Châu xuất dương sang Tàu năm 1905, bị người Pháp 
kết án tử hình năm 1913 và ẩn náu tại Nhật từ đó. 

Dù sao với Bảo Đại hay với Cường Để, nền độc lập mà Nhật vừa ban 
bố cho Việt Nam chỉ là « hữu danh vô thực » và tạo điều kiện « cho 
người Nhật kiểm soát và cai trị trên toàn cõi Đông Dương », như tướng 
Tsuchihashi, người đã tổ chức cuộc đảo chính ngày 9 tháng ba, đã kể lại 
trong Hôi Ký. 164 

Ngày 19 tháng ba, Bảo Đại giải thể các quan thượng thư triều đình để 
lập một nội các mới. Trước hết Bảo Đại nghĩ tới Ngô Đình Diệm, một cựu 
thượng thư Bộ Nội vụ, người đã có những sáng kiến khi làm thư ký úy 
ban Cải cách nhưng không thực thi gì được, chế độ Pháp bảo hộ khước 
loại cải cách, nên Diệm từ chức năm 1933 tránh đóng vai trò hài kịch 
chính quyền. Lần này cũng vậy, Diệm từ chối không tham gia vào tấn 
tuồng hài kịch chính quyền mới, vả lại người Nhật Tsuchihashi cũng 
không muốn có Diệm. 

Hoàng đế đành ngả về phía một trí thức có xu hướng quốc gia không 
tên tuổi, đó là Trần Trọng Kim, một thanh tra trường tiểu học ở Hà Nội 
đã về hưu, và được người Nhật đưa từ nơi lánh thân ở Singapo về nước. 
Bảo Đại biết cách thuyết phục ông nhận cái nhiệm vụ khó khăn mà vô 
ích đó: ta không được để cho người Nhật toàn quyền cai trị, phải « tỏ ra 
có tầm vóc quản lý nền độc lập ». Ngày 17 tháng tư, Trần Trọng Kim 
trình danh sách chính phủ mới lên hoàng đế. Trong danh sách đó, ông 
đã tập hợp - không phải là dễ dàng gì - các nhà trí thức ba Kỳ, gồm 
nhiều nhà kỹ thuật hơn chính trị: bốn bác sĩ, ba luật sư, hai giáo sư và 
một kỹ sư. 

Luật sư Phan Anh, cựu cán bộ tổ chức Thanh niên và Thể thao thời 
chính quyền Đơcu, làm bộ trưởng Bộ Thanh niên; ông tổ chức lại đội ngũ 
thanh niên theo tinh thần quốc gia, tên gọi Thanh niên tiền tuyến. Không 
có bộ trưởng quốc phòng, chính phủ chỉ có khoảng một trăm lính bảo an 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 301 

ở Huế, khoảng năm chục ở mỗi tỉnh và độ hai chục ở mỗi huyện, tất cả 
hầu nhu thiếu trang bị: súng đạn cũ rích, vả lại cần gì phải có một đạo 
binh mà rút cuộc có thể bị Nhật sử dụng làm lực luợng phụ trợ cho quân 
đội Nhật. 

Chính phủ hoàng gia mới thành lập chấp nhận quốc kỳ cờ mầu vàng, 
trên nền vàng có hình quẻ Ly mầu đỏ, mầu cờ của vị nữ anh hùng thuở 
xua là Triệu Âu khởi nghĩa chống lại ách áp bức của người Tàu; quẻ Ly - 
hai vạch dài nằm ngang, tuợng trưng Dưong khí, kẹp ỏ giữa một vạch đứt, 
tượng trưng Âm khí - biểu hiện yếu tố Lửa, « ánh sáng văn minh rọi chiếu 
bốn phưong trời». 

Trần Trọng Kim lo lắng chủ yếu làm sao tập hợp dược toàn thể dân tộc 
dưới quyền cai trị của hoàng gia. Người Nhật dễ dàng chấp nhận việc 
chính phủ ỏ Huế phái một khâm sai đại thần ra Hà Nội vào tháng sáu. 
Thượng quan ấy chính là cựu tổng đốc Phan Kế Toại, chỉ hiện diện tượng 
trưng chứ không quyền hành chi cả, vì mọi công sở, co quan cảnh sát, 
đường sắt, bưu điện, kho bạc, công chính... vẫn do người Nhật chỉ huy. 

Chỉ đến đầu tháng tám, Trần Trọng Kim mới được Tsuchihashi chấp 
nhận giao cho người Việt quyền quản trị ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng 
và Đà Nẵng, đồng thời giao lại các công sở thuộc phủ toàn quyền và lãnh 
thổ Nam Kỳ cho hoàng triều. Ta có thể nêu phụ thêm ở đây là do Trần 
Trọng Kim tích cực hoạt động nên một mớ tù được thả ra, trong đó có vài 
chục thanh niên Việt Minh và môt số lính tập người Việt bị bắt từ cuộc 
đảo chính. 

Trong tập hồi ký Một cơn gió bụi, Trần Trọng Kim chứng tỏ ông nhận 
thức quân đội Nhật sẽ thất bại không sao tránh khỏi, và vì thế sự nghiệp 
của ông mỏng manh, nếu không nói là huyền ảo, ông nhận thức trước khi 
quân đồng minh tới, ông không thể làm gì được khác hon là tạo ra một 
« cái hằn, một cái nếp người ta không thể xóa bỏ hẳn đi được ». 

Trên lĩnh vực chính trị, nhóm của ông dự định - nhưng dự định này 
cũng chỉ ả trong tình trạng triển vọng - việc thảo ra một hiến pháp trên co 
sở về quyền của mỗi người dân được tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn và 
tự do tín ngưỡng, như Bảo Đại đã công bố ngày 8 tháng năm. Biện pháp 
xã hội duy nhất hữu hiệu mà chính phủ này thực hiện được là hủy bỏ thuế 
thân cho những người không có của cải và những người làm công ãn 
lưong dưới 100 đồng một tháng. Bộ lưong thực không hoàn bị được việc 
chả gạo Nam Kỳ vì đường sắt xuyên Đông Dưong đã bị máy bay Mỹ ném 
bom không hoạt động nữa, còn thuyền bè qua biển thì bị đắm hoặc bị ăn 
cướp. Rồi trong khi gạo bị thu đi để phục vụ nhu cầu quân đội Nhật, nạn 
đói hủy hại vô số nhân dân ả Bắc. 



302 


VIỆT NAM 1920-1945 


Du kích Việt Minh từ miền thượng du tuông xuống khuyến khích dân 
chúng đang lâm vào cảnh chết đói phá các vựa thóc của nhà giầu và đánh 
chiếm các kho thóc ỏ nơi nào có thể, và đứng lên chống lại những lực 
lượng đàn áp. Chính phủ Trần Trọng Kim không có cơ sở quần chúng, 
cũng chẳng có một tổ chức chính trị nào nâng đỡ, đột nhiên tan vỡ. Trong 
cuộc trao đổi ý kiến ngày 5 tháng tám, một trong những phiên họp cuối 
cùng của nội các, bác sĩ Trần Đình Nam, bộ trưởng Nội vụ đàm thoại 
cùng Phan Anh, bộ trưởng Thanh niên (theo báo cáo của bác sĩ Hồ Tá 
Khanh): 


- Trong tỉnh Thanh Hóa dán phiến loạn đã tước vũ khí vệ binh, trói 
các lý trưởng, viên tỉnh trưởng có hỏi tôi có nên bắn hay không. Ớ 
địa vị tôi thì anh làm thế nào? 

- Lý trưởng và tỉnh trưởng cứ việc tự giải quyết. Trong trường hợp 
tự vệ chính đáng thì họ cứ việc tự vệ. 

- Nếu như tôi, người chủ chốt của họ, mà còn không biết quyết định 
như thế nào, thì làm sao mà anh bảo tôi cứ để mặc họ tự lo liệu 
được? Như vậy là trốn trách nhiệm của tôi. 

Bác sĩ Hô Tá Khanh, Bộ trưởng Kinh tế lúc đó đã trù tính trao chính 
quyền cho Việt Minh, theo ông thì « với một chút may mắn tổ chức riây có 
thể cứu vãn được nền độc lập đất nước ». Ngày 8 tháng 8 nội các thực sự 
giải tán. Thanh niên tiền tuyến, cũng như các đội cảnh vệ trong thành và 
trong tỉnh đang đần dà đi theo Việt Minh. 

Trước khi rút lui, Trần Trọng Kim muốn tìm một người thay thế; nhằm 
mục đích đó ông phái Phan Anh ra Bắc và Hô Tá Khanh vào Nam, với 
nhiệm vụ thăm giò ý kiến của « những người có đảng phái như Ngô Đình 
Diệm, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn, Tạ Thu Thâu, Hô Hữu Tường, Đặng 
Thái Mai, là những kẻ có tiếng tăm về hoạt động chính trị 165 và để trình bày 
cho họ biết hết mọi tình huống » (hai sứ giả này dọc đường bị Việt Minh 
giữ lại). 

Ngày 14 tháng tám, Trần Trọng Kim phái Nguyễn Văn Sâm, đảng viên 
lập hiến, làm khâm sai Nam Bộ (ông này rơi vào tay Việt Minh chiều ngày 
24 khi đến Sài Gòn). Đó là hành động cuối cùng của chính phủ Trần Trọng 
Kim. 

Ngày 23, Úy ban Việt Minh kiểm soát thành phố Huế. Việt Minh chỉ trả 
cho Trần Trọng Kim 1600 đồng « tiền lương tại chức hơn một tháng » 

Ớ đây ta hãy ghi nhận một ác ý của Trần Văn Giàu, một người theo phái 
Stalin mà chúng ta sẽ thấy bắt tay vào việc ở Sài Gòn, đối với Hô Tá Khanh 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 303 

và những người xu hướng Trôtski và gian trá về mặt lịch sử. Ybiết rõ Hồ Tá 
Khanh từ lâu vẫn là người cảm tình với phong trào cách mạng và chính y đã 
thuyết phục Hò Tá Khanh tham gia nội các Trần Trọng Kim để quan sát ý 
đồ người Nhật. Thế nhưng y lại để những kẻ cộng sự với y viết vào lịch sử 
chính thức một đoạn hổn hiệp hồ lốn những điều vu khống hai mặt sau đây: 

Trong thời gian này, mặc dù không có được vai trò gì đáng kể, bọn 
tờ-rốt-kit cũng đã ám mưu nắm chính quyền; chúng cho Hô Tá 
Khanh, một người theo xu hướng tờ-rốt-kít cộng tác với chính 
quyền bù nhìn thân Nhật, Huỳnh Văn Phương làm cảnh sát trưởng 
cho Nhật và Tạ Thu Thâu, tên trùm tờ-rốt-kít ra Huế làm cố vấn cho 
Chính phủ Trần Trọng Kim mong rằng sau này Chính phủ Trần 
Trọng Kim đổ, hắn sẽ thay thế Kim nắm lấy chính quyền. 166 


Ớ Bắc Kỳ: lực lượng đảng phái quốc gia 
sau ngày 9 tháng ba 1945 

Nhóm Đại Việt, dựa vào thế lực Nhật, triển khai tổ chức công khai sau ngày 
9 tháng ba, tập hợp thanh niên theo họ vào các trung tâm huấn luyện quân 
sự, song song với Thanh niên tiền tuyến. Nguyễn Thế Nghiệp, trước kia 
trốn thoát khỏi Yên Bái, cùng nhà văn Nhượng Tống tái lập Việt Nam Quốc 
dân đảng, đảng hây được QDĐ Trung Hoa đỡ nâng từ trước. Theo truyền 
thống âm mưu binh biến, VNQDĐ thức tỉnh nhóm lính tập được giải thoát 
ở Vĩnh Yên rồi lập căn cứ tại tỉnh Bắc Giang. Vào tháng năm, Đại Việt và 
VNQDĐ sát nhập thành Đại Việt Quốc gia Liên minh, hai đảng cùng hợp 
tác hoạt động, chủ yếu trong giới thanh niên. 

Riêng Việt Minh có hàng ngàn hàng ngàn người gia nhập. Việt Minh đã 
bắt rẽ tại những vùng dân tộc thiểu số. Chẳng những một số tướng binh 
QDĐ Trung Hoa nâng đỡ, mặc dù bọn này ít nhiều do dự. Việt Minh lại còn 
giao thiệp chặt chẽ với Phòng mật vụ Mỹ oss ở Côn Minh (Vân Nam). 
Ánh hưởng Việt Minh ngày càng tăng lên: khi họ hô hào nông dân đói ùa 
vào vựa lúa của địa chủ và phá các kho thóc của Nhật, họ ngày càng kết 
nạp được nhiều đảng viên. Hô Chí Minh vào Bắc Kỳ tháng năm, trong khu 
an toàn ở Thái Nguyên, nơi mà oss bí mật cung cấp đạn dược và vũ khí, 
cũng nơi đó các phái đoàn Mỹ nhảy dù đáp xuống vào tháng bảy, yên ổn 
hoàn toàn. 

Cũng cần nhắc lại Việt Minh cũng thiện giao với chính phủ lâm thời Đo 
Gôllơ, ông hây phải đối phó tình hình do Nhật đảo chính gây ra, đến nỗi 
phải đề nghị một qui chế mới cho Đông Dương. 



304 


VIỆT NAM 1920-1945 


Vào tháng tám, khi quân Nhật thất bại, Việt Minh đã sẵn sàng tiêu diệt 
các đảng phái quốc gia, mọi xu hướng đối lập. 

... còn ở Nam Kỳ 

các đảng phái và giáo phái 

Tại Sài Gòn, giáo sư Hồ Văn Ngà mới vừa thành lập Việt Nam Quốc gia 
Độc lập Đảng. Cùng đảng Phục Quốc và các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, 
ông ta chào mừng cuộc đảo chính Nhật và mời mọi người mít ting vào ngày 
16 tháng ba để «tỏ lòng quốc dân biết on quân đội Nhật đã giải phóng chúng 
ta thoát khỏi ách giặc Pháp ». Phục Quốc và giáo phái Cao Đài, hai tổ chức 
có đảng viên và tín đô vỏ trang tham gia vào cuộc đảo chính, ra sức ca ngợi« 
cuộc hành quân giải phóng trong khuôn khổ khối Đại Đông Á » và kêu gọi 
đoàn kết theo chân nước « Đại Nhật Bản chiến thắng ». 

Giáo chủ phái Hòa Hảo tuyên bố ngay: Kẻ thù giết hại cha ông chúng ta 
đã bị gông cùm, đồng bào hãy nỗ lực quay về phía giành độc lập cho xứ sả, 
hãy đoàn kết nhau trong khối quốc gia để «tránh nguy co nội chiến ». Ông 
kêu gọi lính tập đã đảo ngũ, kể cả nhân viên mật thám người bản địa hãy bỏ 
vũ khí xuống trong các đồn bốt của Nhật, khuyến khích kẻ cắp và trộm 
cướp ăn năn hối hận và hứa hẹn rằng chính quyền mới sẽ tha thứ cho họ. 
Trong khi chờ đợi Phật Vương xuất hiện, giáo phái này củng cố những đội 
bảo an riêng của họ, đảm nhiệm một chính quyền thiết thật quả nhiên 
trong vùng Châu Đốc, giúp đỡ dân nghèo chống lại kẻ giàu. Thống đốc 
Minođa lưu ý duy trì giới hạn phong trào Hòa Hảo, lo ngại họ bỏ cấy gặt 
gây nên thất bác mùa màng. 

Nhật cấm tổ chức biểu tình ngày 16 tháng ba. 

Thanh niên vận động 

Tâng lớp thanh niên Việt đã tập hợp thành đội ngũ dưới thời Đơcu thì sao? 
Nhật mưu toan khắc phục phong trào thanh niên bỗng chốc đoạt được kết 
quả tại Nam Kỳ. 

Ngày 15 tháng tư, tổ chức lấy tên mới, Thanh niên Tiền phong. Đám 
thanh niên gia nhập gồm những trai tráng ngày hôm qua, trước tượng 
Pêten, còn hô to « Thưa Thống chế, chúng tôi có mặt đây! », hôm nay 
chúng hoan hô quân đội Nhật chiến thắng, trong một cuộc tập hợp khổng 
lồ tổ chức tại Chợ Lớn để kỷ niệm ngày hội « Đại Đông Á ». Tại Sài gòn, 
bữa 25 tháng năm, Iiđa, người được Minođa chỉ định cầm đầu tổ chức này, 
triệu tập cán bộ phong trào (gồm có trạng sư, thầy giáo, kỹ sư, thầy thuốc) 
trong đó có bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, để mời họ tham gia chuyển hóa cái tổ 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 305 

chức « do thực dân Pháp thành lập - nhằm đánh lạc thanh niên, hướng lãng 
quên nhiệm vụ yêu nước - trở thành một tổ chức mới trong đó mỗi thành 
viên sẽ trở nên một chiến sĩ sẵn sàng xây dựng nền độc lập dân tộc Việt 
Nam trong khuôn khổ khối Đại Đông Á». 

Cán bộ Thanh niên Tiền phong triễn vọng trên đường tiến tới chính 
quyền, chiều theo bài diễn văn của Iida tán dương cái gọi là nền độc lập, họ 
kêu gọi thanh niên không phân biệt giai cấp xã hội, tán dương gia nhập Đại 
Đông Á - dù họ không nói tới cái tên. Ai không theo thì « cũng như không 
yêu nước. » 

Được kết nạp vào Thanh niên Tiền phong là phải tuyên thệ trung thành 
với cấp trên, phải chấp thuận đồng phục, cách chào, cờ vàng có ngôi sao 
đỏ, một bài ca, Lên Đàng, ca ngợi những anh hùng chiến thắng ở Bạch 
Đằng và Chi Lăng ... Trong khi đó phong trào được chắc chắn xây dựng 
nhờ ở cách tổ chức đội ngũ hữu hiệu: mỗi nhà máy, mỗi văn phòng, mỗi 
công xưởng, mỗi trường học, mỗi tổ chức công cộng đều nhanh chóng tổ 
chức được phân ban sở tại. Đó là một phong trào động viên mọi thanh niên 
tráng kiện từ 13 tuổi trở lên, tại các trung tâm đô thị cho tới các miền quê 
xa xôi hẻo lánh, tham gia duy trì trật tự (chủ yếu được trang bị bàng tầm 
vông vạt nhọn), tham gia phòng vệ dân sự (dọn dẹp sau các trận bom, thu 
nhặt xác, cứu hộ người bị thương), giúp đỡ dân đói ở miền Bắc, thanh toán 
nạn mù chữ, hướng dẫn vệ sinh. 

Ngày 1 tháng bảy 1945, ngày « hội thề », một tổ chức qui mô hùng 
tráng với 300 thanh niên tham dự ở Sài Gòn, biểu diễn trước mặt Minođa và 
Iiđa, dưới lá cờ quẻ Ly triều Huế. Ngày 3, Bảo Đại tiếp một đoàn đại biểu 
gồm 38 sinh viên có trách nhiệm huấn luyện thanh niên mới tham gia. Bảo 
Đại phong bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Sư trưởng Thanh niên và đại diện cho 
Bộ Thanh niên ở Sài Gòn. Ngày 27, nữ bác sĩ Hô Vĩnh Ký thành lập phân 
hội Phụ nữ Tiền phong, nhằm giáo dục các tầng lớp phụ nữ. Dần dà, tổ 
chức Thanh niên Tiền phong - mà người Nhật tâm niệm sẽ có lúc trở thành 
lực lượng bổ sung - sẽ tiến thành một chính quyền người Việt thiết thật. 

Những người theo phái Stalin ở Nam Kỳ, mà các tổ chức quần chúng đã 
bị thất tán từ buổi đầu chiến tranh, họ xây dựng cơ sở thành công trong nội 
bộ Thanh niên Tiền phong. Họ đã thu phục được bác sĩ Thạch, lãnh tụ 
TNTP cùng phần đông cốt cán phong trào. Mấy người này rất cảm xúc khi 
họ được biết lực lượng Việt Minh bùng lên ở miền Bắc, có khả năng mở 
đường đi tới nền độc lập. Sở cậy vào Thanh niên Tiền phong, phái theo 
Stalin ở Sài Gòn loại trừ các đảng phái quốc gia ảnh hưởng lụi bại từ sau 
khi Nhật thất bại, rồi đến tháng tám, họ tự thành lập chính quyền trên thực 
tế, trước thái độ dửng dưng của quân Nhật thất bại. 



306 VIỆT NAM 1920-1945 

Chiến sĩ xu hướng Trôtskỉ sôhg sót tập hợp lại 

Sau cuộc đảo chính, Nhật thiết quân luật toàn Đông Duong. Tạ Thu Thâu, 
thoát khỏi vòng kiểm soát hiến binh Nhật, rời Long Xuyên tới Sài Gòn. Ớ 
đó chẳng bao lâu anh gặp Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn 
Số, Lê Văn Thử, Phan Văn Chánh... Trong một thế giới hỗn loạn nhiễu 
nhuong, nhóm này dường thấy thời cơ đã đến, mặc dù ít người, để tự tổ 
chức lại thành đảng Thợ thuyền cách mạng. Họ cố gắng tiến hành liên hệ 
với các nhóm anh em ở Trung và Bắc Kỳ, những nhóm vẫn hoạt động trong 
bóng tối và không bị tê liệt hoàn toàn trong thời gian chiến tranh: Ớ Hà Nội 
phải chăng tờ Ngôi Sao Đỏ tiếp tục lâu lâu xuất hiện một số, và đã tố cáo 
Stalin giải tán QTCS (ngày 15 tháng năm 1945) để chuộng lòng phe đồng 
minh? Phải tìm mọi cách liên lạc với miền Bắc để phối hợp hành động 
khẩn cấp trong tình thế tiến triển nhanh chóng này. Tạ Thu Thâu lãnh trách 
nhiệm đó. 

Những cựu chiến sĩ nhóm Tranh Đấu - La Lutte lao vào công việc 
phục sinh các úy ban hành động đã bị phân tán trong những năm chiến 
tranh. Đó chính là nhiệm vụ đặc biệt trong vùng Sài gòn-Chợ Lớn của Lê 
Văn Vững và thầy giáo Nguyễn Thi Lợi, anh này là người truớc kia chủ 
chốt bí mật thành lập nghiệp đoàn giáo viên. Hình Thái Thông bên ngoài 
lấy tu cách một trạng su. hoạt động móc nối các độc giả báo Tranh Đấu ở 
miền Tây (Mỹ Tho, Cân Thơ, Trà Vinh) gần gũi nòng dân. Khi tờ Tranh 
Đấu tái bản vào tháng tám, tháng chín 1945, số ấn bản lên tới 15.000 và 
20.000, vì nội dung phù hợp với lòng hy vọng và với tiềm năng hành 
động. 

Vê phần nhóm Tháng Mười và Tia Sáng, các cựu đồng chí tái lập 
Liên minh cộng sản, với Lư Sanh Hạnh cổ động thành lập những úy ban 
nhân dân. Ngày 24 tháng 3, Liên minh phát hành hình bản tuyên ngôn 
sau đây: 

Sự thất bại sắp tới của quân Nhật sẽ đưa nhân dán Đông Dương vào 
con đường giải phóng dán tộc. Tâng lớp tư sản và phong kiến ngày 
nay đang phục vụ hèn hạ cho Bộ tham mưu quân đội Nhật ngày mai 
sẽ phục vụ phe Đế quốc đồng minh. Tâng lớp tiểu tư sản quốc gia, 
tính chất phiêu lưu chính trị, cũng không khả năng đưa nhân dân 
đến thắng lợi cách mạng. Chỉ có giai cấp thợ thuyền đấu tranh một 
cách độc lập dưới cờ Đệ tứ Quốc tế là có khả năng hoàn thành được 
nhiệm vụ tiên phong cách mạng. 

Những người theo phái Stalin trong Đệ tam Quốc tế đã bỏ rơi giai 
cấp công nhân để liên minh một cách thảm hại với bọn đế quốc 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 


307 


« dán chủ ». Họ đã phản bội nông dân và không còn nói đến vấn đề 
ruộng đất nữa. Nếu ngày nay họ đi với bọn tư bản nước ngoài thì sau 
này họ sẽ còn giúp cho giai cấp bóc lột trong nước đàn áp nhân dán 
cách mạng trong thời gian sấp tới. 

Hỡi anh em thợ thuyền và dân cày! hãy tập hợp lại dưới cờ đảng 
Đệ tứ Quốc tế!. 


Liên minh có tập đoàn chiến sĩ hăng hái nhất tại Xưởng Xe điện ở Gò 
Vấp. ơ đây 400 công nhân và nhân viên đã lập được một Uy ban xí nghiệp 
và đòi được bọn chỉ huy quân sự Nhật không những tăng lương thêm (mức 
lương của họ vẫn giữ nguyên từ năm 1937) mà còn buộc phải công nhận 
các đại biểu của họ bầu ra, gồm các thợ cơ khí, thợ nồi hơi, thợ mộc, thợ 
hàn, lái xe... 

Tháng bảy, một số đồng chí nhóm Tia Sáng ở miền Bắc vào, trong đó có 
Trần Đình Minh, nhà thơ bút danh Nguyễn Hảỉ Âu, kiêm thợ in và xã hội 
học, anh tử trận trong khi cùng với công nhân Gò Vấp cầm súng chống lại 
quân Pháp đang tái chiếm thuộc địa. Họ thuật lại rằng sau ngày 9 tháng ba, 
họ cùng Nguyễn Tế Mỹ đã ra một bản Tuyên ngôn kêu gọi thợ thuyên và 
dân cày vùng Tứ Kỳ chuẩn bị đứng lên đấu tranh chống đế quốc, kể cả quân 
đồng minh lẫn quân Nhật, đồng thời tố cáo Việt Minh đi theo đường lối của 
Nga, ngả về phía đồng minh đế quốc, và ĐCS Đông Dương chỉ là công cụ 
chính sách đối ngoại của đẳng cấp quan liêu ở Môskơva; họ thành lập Vô 
sản thường trực cách mạng đảng và bí mật phân phát tờ báo Việt dân 
Tuyến. 

Lịch sử chính thức và báo chí thuộc phái Stalin lên án hoạt động của các 
nhóm xu hướng Trôtski là « phản cách mạng » và huênh hoang tán dương 
cái gọi là « chính quyền nhân dân đã trừng phạt chúng để làm gương (hãy 
hiểu là ám sát) » 167 

Họ bán rao những người cộng sản đối lập là những « kẻ nguy hiểm », 
như Nguyễn Tế Mỹ, Chánh Đạo ở Bình Giang, Doan ở Hải Dương, Diêm ở 
Thanh Hà, Sinh ở cẩm Giang, rồi Tiếp, Lương, Vinh, Sâm... Người thì bị tố 
cáo là tại họ mà Nhật bắt Vũ Duy Hiệu, thuộc tỉnh ủy Hải Dương, mấy 
người khác bị kết tội là đã gieo rắc hoang mang trong hàng ngũ chiến sĩ 
Việt Minh. Người ta sẽ không còn thấy dấu vết của họ đâu nữa. 

Tạ Thu Thâu ra Bắc, qua Huế vào tháng năm. Cùng đi với anh có Đỗ Bá 
Thế, một thanh niên trẻ vừa là bạn vừa là đồng chí, một người sau này trốn 
thoát và sẽ kể lại cuộc hành trình. Mình có thể lần theo hai người từng ngày 
tiếp xúc những thanh niên có cảm tình, chủ yếu là những người chia xẻ với 
anh quan niệm về trù tính tương lai, đặt ra những câu hỏi nóng bỏng, và 



308 


VIỆT NAM 1920-1945 


mặc dù họ ý thức mọi bề nguy hiểm, họ cũng nhắm tới đích chung là làm 
sao phối hợp được hoạt động thợ thuyền ả miền Bắc và miền Nam trong 
một phong trào chung, đồng thời vẫn tham gia tổ chức cứu đói trong các 
đoàn khất thực. Các sinh viên Nguyễn Tôn Hoàn, Phan Thanh Hòa và Tuấn 
đã hăng hái chống tuyên truyền ái quốc ái quần lố bịch của Việt Minh, 
chống vu khống của Việt Minh tại các mỏ than Hòn Gai-Cẩm Phả, cho tới 
Tiên Yên, Móng Cái, những nơi mà các sinh viên ấy khuyến khích thợ mỏ 
hãy nấm lấy trong tay vận mệnh của mình. 

Đỗ Bá Thế kể lại cuộc gặp gỡ tại làng Đan Phượng (Hà Đông) - địa 
điểm bí mật của Đảng thợ thuyền xã hội Việt Nam - với nhóm anh thợ in 
Lương Đức Thiệp và Khương Hữu An đang cho phát hành bí mật tờ Chiến 
Đấu , với một biểu trưng là ánh chớp cách mạng rọi chiếu địa cầu. Trong lời 
Đổ Bá Thế thuật có nêu những tin tức trao đổi qua lại giữa Tạ Thu Thâu với 
thợ thuyên vùng mỏ Nam Định, Hải Phòng, với nhiều nông dân từ Hải 
Dương và Thái Bình đến gập anh... Những cuộc thảo luận và các đề án vẫn 
được tiếp tục đưa ra mặc dù tương quan lực lượng bi đát giữa phái Stalin và 
nhóm cộng sản đối lập xu hướng Trôtski. 168 

Tạ Thu Thâu lên đường trở về Nam liền sau khi Nhật đầu hàng. Anh 
dừng lại tại Quảng Ngãi để gặp các đồng chí và chính tại đây anh bị đồ 
đảng Hô Chí Minh ám sát vào tháng chín, cùng giết chết toàn cả những 
người có cảm tình và những chiến sĩ anh gặp gỡ. Cũng như họ đã tàn sát cả 
nhóm Lương Đức Thiệp vì đã tiếp Thâu ở Bắc. Khoảng đó ở Bắc Cạn họ đã 
tra tấn đến chết anh giáo Trần Tiến Chinh trong nhà tù Việt Minh . 

Vả lại Việt Minh không đọi đến khi nắm được chính quyền để thủ tiêu 
những người mà họ gọi là « bọn trỏtkit phản cách mạng ». Câu chuyện sau 
đây chứng tỏ thái độ trơ trẽn và đắc chí của Việt Minh: 

Một hôm vào cuối tháng 6-1945, tên Ba Để, tức Nguyễn Hữu Dũng, 
một mình đi đò đồng (vì đồng ruộng đều ngập nước cả) từ huyện lỵ 
Ninh Giang về quê nó là xã ức Tãi (Tứ Kỳ) ăn giỗ bố nó. Một đông 
chí thanh niên biết tin đã tự động chèo một chiếc thuyền con đuổi 
theo hắn. Cả hai thuyên đều cập bến đò ức Tãi. Tên Ba Để đi lên 
trước, đồng chí đó đi theo sau. Vừa đến một chỗ khuất, đồng chí đó 
liền nổ ba phát súng kết liễu đời tên phản động 169 . 

Nguyễn Hữu Dũng là một thanh niên cộng sản đối lập, đã hoạt động 
không tiếc sức trong các vùng Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Hải Dương. 

Số phận các sinh viên đầy nhiệt tình hăng hái hoạt động trong giới thợ 
mỏ ở Hòn Gai-Cẩm Phả ra sao ? 



DƯỚI ÁCH NHẬT BẢN CHIÊM đóng 309 

Những người xu hướng Trôtski còn sống sót tại các huyện Mỗ Đức và 
Đức Phổ ở Quảng Ngãi liệu có chung số phận như thế hay không sau khi 
Việt Minh lên cầm quyền ? Ta không thể không lo ngại. 



SÀI GÒN VÀ NGOẠI ô 










PHẦN THỨ NĂM 

CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG 
THẮNG TÁM NĂM 1945 




Lãnh tụ hô hào bộ đội Việt Minh trước Rạp hát thành phố Hà Nội 




XXI 

Việt Minh nắm chính quyền 


Vào tháng tám năm 1945, 230.000 người Nhật bị lửa bom nguyên tử đốt 
thiêu trong vòng bốn ngày, tại Hiroshima ngày 6 và tại Nagasaki ngày 9. 
Ngày 16, hãng thông tấn Đỏmêi phát hành tại Hà Nội chiếu chỉ Nhật 
hoàng: Hirohito hạ lệnh thần dân ngưng chiến. 

Từ tháng bảy, « ba ông lớn », Truman, Chươcchilơ và Stalin, họp ở 
Pôtsđam, quyết định cho quân Tưởng Giới Thạch chiếm Đông Dương từ 
phía Bắc vĩ tuyến 16, còn ở phía Nam từ vĩ tuyến 16 đóng quân của Môunt- 
batten, để giải giáp quân đội Nhật cùng « hồi phục trật tự và luật pháp » ở 
Đông Dương. Còn Dơ Gôllơ thì không quyền ăn nói trong vụ này. 

Quân đội Trung Hoa nhập Bắc Kỳ ngày 28 tháng tám nhưng đến ngày 9 
tháng chín mới tới Hà Nội. Đại đội Guốc Kha do tướng Gơraxêy người Anh 
chỉ huy tới Sài Gòn ngày 12. Trong thời gian chờ đợi, quân Nhật phải duy 
tri trật tự. 


Hồ Chí Minh lấy chính quyền ở Hà Nội và Huế 
trước khi quân Trung Hoa tới 

Dường như đế quốc Nhật thất bại muốn gây rắc rối cho bọn thắng trận, thế 
nên Bộ tham mưu Nhật không cử động trước tình thế Việt Minh dự bị bạo 
động vũ trang sấp vượt lên như chóp nhoáng. 



314 


VIỆT NAM 1920-1945 


Được tin Nhật thất trận, Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị quốc gia ở Tân 
Trào (Thái Nguyên). Hội nghị thành lập một úy ban Giải phóng dân tộc và 
phát lệnh Tổng khởi nghĩa nhằm thiết lập « Nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa », như Việt Minh đã công bố từ tháng năm 1941. Lực lượng du kích « 
« Giải phóng quân » tiến về Hà Nội. 

Quân đội Nhật đang chiếm đóng Đông Dương không phản ứng. Ngày 
16, Nhật thả một số tù chính trị và chuyển giao nhiệm vụ toàn quyền Đông 
Dương cho khâm sai Phan Kế Toại, theo thỏa thuận giờ cuối cùng mà Trần 
Trọng Kim rốt cuộc giành được trong tay lĩnh sự Nhật Tsuchihashi. 

Ngày 17, 20.000 người biểu tình tập hợp trước nhà hát lớn thành phố Hà 
Nội. Trên khán đài, lĩnh tụ Việt Minh hô hào quần chúng giật cờ của triều 
đình xuống kéo cờ Việt Minh lên. Trùng trùng cờ đỏ sao vàng phất phới 
khắp thành phố. 

Ngày 18 « giải phóng quân » vào Hà Nội, quan khâm sai nhường chỗ 
cho Uy ban Việt Minh. 

Ngày 19, xe tăng Nhật Bản chạy dọc các đường phố nhưng không can 
thiệp ở nơi nào. Như vậy, không nổ một phát súng Việt Minh đã chiếm 
được hầu hết các công sở hành chính. Quân Nhật nhượng cho họ vũ khí Sở 
Vệ binh Đông Dương. Chỉ riêng nhà Ngân hàng Đông Dương là quân Nhật 
không để Việt Minh chiếm. Thế là Việt Minh đã làm chủ mọi công sở ở Hà 
Nội thay thế Phan Kế Toại. 

Hai ngày sau, các úy ban Việt Minh chiếm đóng các nhà hội làng ở Bắc 
Kỳ, và ngay ở Hà Nội, các nhà trí thức tập họp tại Khu Đại học lấy danh 
nghĩa « đại biểu mọi tầng lớp dân chúng » gửi điện tín yêu cầu Bảo Đại 
thoái vị. 

Ớ Huế ngày 22, Bảo Đại yêu cầu Việt Minh lập một chính phủ mới. Hà 
Nội buộc Bảo Đại thoái vị trước đã, và dường như thử thách hoàng gia, bèn 
đem bắn Phạm Quỳnh, cựu thủ tướng chính phủ Bảo Đại, ở một nơi gần 
Huế. Ngày 25, hoàng đế trao ấn kiếm triều đình cho đại biểu Việt Minh và 
ký vào chiếu thoái vị. 

Vài hỏm sau, Hô Chí Minh phong Bảo Đại chức « Cố vấn tối cao », 
người trước kia là hoàng đế thì nay trở thành công dân Vĩnh Thụy. 

Trong thời gian đó, phái viên chính phủ Dơ Gỏllơ là Santơny tới Hà Nội 
cùng thiếu tá Mỹ Patti, người chỉ huy cơ quan oss. Hô Chí Minh bí mật tới 
Hà Nội ngày 21, gặp Patti và giao cho Võ Nguyên Giáp tiếp xúc Santơny. 
Ngày 27, ông Hô lập chính phủ lâm thời rồi ông Giáp, với tư cách Bộ 
trưởng, tuyên bố với Santơny bấy giờ Việt Minh làm chủ cả đất nước. 

Ngày 2 tháng 9 tại Hà Nội, Hô chí Minh tuyên bố nền Cộng hòa gọi là 
dân chủ xứ Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) và nền độc lập: 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 315 

Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho chúng ta 
những quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời nói bất hủ này được rút ra từ bản 
Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Mỹ năm 1776. 

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cuộc cách mạng 
Pháp năm 1791 cũng tuyên bố: « Mọi người sinh ra đều bình đẳng 
trước pháp luật ». Đó là những sự thật không thể chối cãi được. Thế 
nhưng hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp, lạm dụng lá cờ 
của tự do, bình đẳng và bác ái, đã xâm phạm đất nước ta, đã áp bức 
đồng bào ta. Chúng tôi, những người trong Chính phủ lâm thời, 
chúng tôi tuyên bố giải phóng hoàn toàn mọi quan hệ với đế quốc 
Pháp, hủy bỏ mọi hiệp ước mà người Pháp đã ký về Việt Nam, xóa 
bỏ mọi quyền lợi mà người Pháp đã chiếm đoạt trên lãnh thổ chúng 
ta.Toàn thể nhân dân Việt Nam, muôn người như một, quyết đấu 
tranh đến cùng để chống lại mọi mưu đô xâm lược của đế quốc Pháp. 

Chế độ Cộng hòa dân chủ 

thợ thuyên và dân cày khởi phát hoạt động 

Cùng trong lúc đó, tại Hòn Gai-Cẩm Phả (mỏ than ở Bắc Kỳ nơi tập trung 
đông nhất và nơi giai cấp vô sản bị bóc lột sâu sắc nhất ở Bắc Kỳ), 30.000 
thợ mỏ, vẫn còn ở ngoài vòng ảnh hưởng Việt Minh, họ bầu ra những Hội 
đồng công nhân, để quản lý việc khai thác mỏ. Họ kiểm soát các công sở ở 
huyện, đường sắt, điện tín và áp dụng nguyên tắc trả lương bình quân cho 
mọi người ở mọi cấp bậc lao động chân tay và trí óc. Trật tự mới được duy 
trì mà không cần đến cảnh sát trong thời gian tồn tại của Công xã thợ 
thuyền ấy - từ cuối tháng 8 đến tháng 11 năm 1945 - trước thái độ người 
Nhật tỏ vẻ thờ ơ. Ban quản trị người Pháp đã bị loại, thợ mỏ duy trì các hoạt 
động kinh tế vùng mỏ, thanh toán nạn mù chữ và cố xây dựng một mức độ 
nào đó để bảo hiểm xã hội. 

Phong trào hoạt động cô lập, quân đội chính phủ lâm thời tới bao vây 
khu vực. Nguyễn Bình, người chỉ huy, nói với thợ mỏ về sự cần thiết phải 
đoàn kết dân tộc và hứa sẽ không đá động tình trạng hiển hiện, nhưng rồi ra 
không như thế, vì khi có thể thì anh ta cho bắt giam các đại biểu công nhân 
như Lan, Hiên, Lê và một người tên s. Rồi anh ta đặt đẳng cấp cán bộ quan 
liêu mới thay thế các Hội đồng công nhân. Sau ba tháng nỗ lực và sáng tạo, 
vùng mỏ bị lùa vào khuôn khổ trật tự độc tài cảnh sát quân binh «Cộng hòa 
dân chủ » 170 . Dân cày hoạt động tự khởi phát cũng không phải là không 
đáng chú ý: 



316 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tại nhiều trang tâm tỉnh lỵ, trong các làng xóm, chủ yếu tại Bắc Trang 
Kỳ (Nghệ An, Thanh Hóa) và Bắc Kỳ (Bắc Ninh, Thái Bình), các ủy 
ban nhân dán ra lệnh chia ruộng đất, tịch thu tài sản nhà giàu. 171 

Hồ Chí Minh phản ứng và thuyết phục dân cày. Nòng dân vẫn đang 
nom nóp lo sợ nạn đói, một nạn đói chưa khấc phục, họ vẫn nhớ tới khẩu 
hiệu của ĐCS Đông Dương năm 1930 « mộng đất về tay người cày », họ 
khước từ đoàn kết dân tộc với địa chủ và thúc giục các úy ban nhân dân 
trao đất cho họ, bởi chính họ biết sản xuất tốt hơn và mùa màng sẽ không 
bị đầu cơ tích trữ. 

Vào tháng 11 một thông tư chính phủ gởi các tỉnh ủy nhắc lại rằng 
ruộng đất trồng trọt sẽ không được phân chia. Tiếp đó chỉ thị số 63 
«huấn lịnh tổ chức chính quyền nhân dân » công bố sự thiết lập một hệ 
thống tổ chức tập trung theo hình tháp kim tự giống như tổ chức đảng 
Thanh Niên trước kia, không khác ĐCS Đông Dương cùng Việt Minh: 
Ban chấp hành mổi địa phương sẽ chịu tránh nhiệm thi hành mệnh lệnh 
của chính phủ và mọi cơ quan cấp trên sẽ kiểm soát các cơ quan cấp 
dưới trực tiếp của mình 172 . Thế đó, môn đồ Stalin gọi là một « chính phủ 
dân chủ ». 


Miền Nam sôi sục cách mạng 
trước khi quân lực Anh-Ản tới 

Ngay từ ngày 16 tháng 8 - 1945 người Nhật bắt đầu rời bỏ việc cai trị 
trực tiếp xứ Đông Dương. Minođa phong Trần Văn Ân, người nhóm 
Phục Quốc, làm « chủ tịch Hội đồng Nam Kỳ », cử Khả Vạn Cân đứng 
đầu tổ chức Thanh niên và Thể thao, thay thế Iiđa. Một cuộc « Hội thề » 
qui mô lớn sẽ được triệu tập vào ngày chủ nhật trong công viên thành 
phố. 

Cũng trong ngày 19 tháng 8, theo hiệp ước thỏa thuận giữa Tsuchihashi 
cùng Trần Trọng Kim, thống đốc Nam Kỳ Minođa trao quyền lại cho giáo 
sư Hô Văn Ngà. 

Hô Văn Ngà, một người nhiệt tâm theo chủ nghĩa quốc gia, là một 
trong số sinh viên năm 1930 bị trục xuất khỏi Pháp sau cuộc biểu tình 
chống lại án tử hình ở Yên Bái. Là người cùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 
sáng tạo đảng Quốc gia Độc lập ngay sau khi chính quyền Pháp sụp đổ 
đêm 9 tháng 3. Ông mới vừa thành lập, vào ngày 14, một « Mặt trận 
Quốc gia Thống nhất » gồm cả Đảng Quốc gia Độc lập cùng sáu tổ chức 
quốc gia khác, Thanh niên Tiền phong, Liên đoàn công chức, các giáo 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 317 

phái Cao Đài (Phục Quốc), Hòa Hảo, Nhóm Trí thức và phái Phật tử 
Tịnh độ Cư sĩ. 

Trần Văn Ân tung ra tờ nhật báo Hưng Việt ngày 1 tháng 8, đăng tải 
các thông cáo của Mặt trận cùng những thông tri của các nhóm phái trong 
Mặt trận. Ngày 16, có thông cáo của công chức: 

Liên đoàn công chức họp ngày 14 tháng 8 năm 1945 quyết nghị: 
hợp tác với Thanh niên Tiền phong tổ chức đội tự vệ trong mỗi công 
sở; hoàn toàn tín nhiệm Ban trị sự tạm thời và ủy cho ban trị sự toàn 
quyền hành động để đối phó với thời cuộc. 

Ngày 17, Mặt trận Quốc gia Thống nhất gởi đăng bản Tuyên ngôn với 
chữ ký của bảy thành phần Mặt trận. ( Nhóm Tranh Đấu không có mặt, 
không có chữ ký của họ trong đó ). 

Ngày 18, báo Hưng Việt đăng nghị quyết nhân viên bưu cục: 

Nhân viên sở Bưu điện, ngày 16 tháng 8 năm 1945, quyết nghị 
chống nạn thực dân Pháp toan trở lại... Lệnh của viên lãnh đạo ban 
ra , bảo phải tổng đình công chẳng hạn, sẽ được ngay toàn thể nhân 
viên trong sở sẽ tuân theo một cách không miễn cưỡng. Những kẻ 
trái lệnh sẽ chịu sự trừng trị nghiêm khắc của đội tự vệ. Quyền độc 
đoán của viên lãnh đaọ (nguyên văn!) sẽ mãn khi chánh quyền 
trong sở thuộc về người Việt Nam một cách miên viễn. 

Ngày 20, đăng lời kêu gọi sau đây: 

liên đoàn công chức Nam Bộ yêu cầu tất cả công chức ở tỉnh gia nhập 
vào Thanh niên Tiền phong để chung sức đối phó với thời cuộc. 

Tổng thư ký Lý Vĩnh Khuôn. 

Chính quyền Việt Minh sẽ được thiết lập chính là nhờ Thanh niên Tiền 
phong, một lực lượng tổ chức chỉ huy chặt chẽ và có kỷ luật nghiêm nhặc 
hỗ trợ quyết định (trong tháng 8 tại vùng Sài Gòn-Chợ Lớn có 200 000 
người gia nhập, trong đó 120 000 ở các xí nghiệp, theo lời bác sĩ Thạch). 

Ngày 20, Mặt trận Quốc gia Thống nhất triệu tập biểu tình vào ngày 21, 
thị oai đề phòng thực dân Pháp trở lại. 

Trong thời gian đầu tiên của một chính quyền còn mới mẻ, khâm sai Hô 
Văn Ngà, ngoài những biện pháp hành chính như việc cử Khả Vạn Cân, cán 
bộ TNTP, giữ chức thị trưởng vùng Sài Gòn-Chợ Lớn, việc hủy bỏ thuế thân 
và ra quyết định thả tù chính trị ở Khám lớn (53 người được thả vào ngày 
21 tháng 8) cùng ở các trại giam và ngục Côn Nôn. Quyết định sau đó sẽ 



318 


VIỆT NAM 1920-1945 


được hải quân Nhật hỗ trợ (từ sau ngày 9 tháng 3, tàu binh Nhật đảm bảo 
tiếp tế lương thực cho Côn Đảo) chở khoảng một trăm người, không phân 
biệt xu hướng, cập bến ở Sài Gòn tại cột cờ Thủ Ngữ (Mât des Signaux) 
ngày 25 tháng 8, nhưng khi đó chính quyền đã vào tay môn đồ Stalin. 

Sài Gòn ngày 21 thắng 8 năm 1945 

Cuộc biểu tình Mặt trận Quốc gia Thống nhất 

Lần đầu tiên kể từ năm 1926, từ sáng sớm ngày 21 tháng 8, trùng trùng điệp 
điệp người tràn ngập trên đại lộ Nôrôđôm, từ Sở thú tới Dinh toàn quyền, 
diễu hành có trật tự qua các trục lộ chính đi tới khu bình dân tại cầu ông 
Lãnh. Các đảng viên đảng Quốc gia Độc lập, đoàn Thanh niên Tiền phong, 
tín đồ giáo phái Cao Đài, bước đi dưới lá cờ quẻ Ly, tượng trưng mới của 
triều đình Huế, tín đồ giáo phái Hòa Hảo trưng cờ màu tía của họ; tất cả 
đều có những biểu ngữ có ghi: Việt Nam Độc Lập! Đánh đổ đế quốc 
Pháp!... 

Những người xu hướng Trôtski diễu hành dưới biểu trưng của Đệ tứ 
Quốc tế: ánh chóp Cách mạng chói lòa quả địa cầu. Họ tham gia biểu tình 
với Mặt trận mà không trực thuộc vào Mặt trận, trái ngược với những lời 
bóng gió của những người theo phái Stalin. 

Nhóm Tranh Đấu và nhóm Liên Minh không hòa lẫn nhau nhưng 
cùng chung những khẩu hiệu: « Vũ trang nhân dân! Lập chính quyền 
công nông! ». Nhưng nhóm Liên Minh dường như cấp tiến hơn với những 
biểu ngữ: « Ruộng đất về tay người cày! Quốc hữu hóa sản nghiệp giao 
lại thợ thuyên kiểm soát!, Thành lập úy ban Nhân dân!, Cách mạng thế 
giới muôn năm! ». 

Cũng chính vào chiều ngày 21 tháng 8 ấy Việt Minh bắt đầu ra mắt ở 
Nam Kỳ. Nhiều xe có trang bị loa phóng thanh chạy khắp các phố Sài Gòn 
kêu vang vang: « Ung hộ Việt Minh! Ung hộ Việt Minh! ». Như vậy, một tổ 
chức hầu như không ai nghe biết đã xuất đầu lộ diện và biểu thị qua một tờ 
truyền đơn như một tổ chức có khả năng nhất trong việc giải phóng Việt 
Nam: 


Việt Minh đã từng sát cánh bên cạnh Đồng Minh, đánh Tây chống 
Nhật. Đối với Nga là bạn. Đối với Tàu như răng với môi. Đối với 
Mỹ, chủ trương thương mại, nên không có ý xâm lăng. Đối với Anh, 
nội các Attlee mới lên nắm chính quyền và khuynh tả. Vì vậy, bề ăn 
nói của chúng ta rất dễ dàng... 173 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 319 

Chính trong cái triển vọng lạc quan đó - thuần túy là phách lối - Việt 
Minh kêu gọi tổ chức cuộc mít ting ngày 28. 

Ngày 22, thị trưởng mới Khả Vạn Cân cho kéo sập các tượng đồng biểu 
trưng cuộc chinh phục thuộc địa, tượng giám mục Đađơrăn trước cửa Nhà 
thờ Nhà nước, tượng Fơrănxi Gacniê trước Nhà hát Tây cùng tượng Rigôl 
đơ Giơnuôidy ngắm sông Sài Gòn ngó qua Thủ Thiêm. 

Cùng ngày hôm đó, Mặt trận Quốc gia Thống nhất triệu tập cuộc họp các 
đại biểu của bẩy thành phần, nhưng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, lãnh tụ Thanh 
niên Tiền phong không tới dự. Vài giờ sau, biểu ngữ, áp phích và truyền đơn 
công bố kể từ chiều ngày 22 tháng 8, tổ chức Thanh niên Tiền phong rời bỏ 
Mặt trận Quốc gia Thống nhất để gia nhập Mặt trận Việt Minh. 

Thế là lực lượng có kỷ luật nhất và có ảnh hưởng nhất trong quần 
chúng, sức mạnh của MTQGTN đã bị phân liệt. Mặt trận sẽ trượt dài theo 
dốc đó. Qua ngày 23, tại số 14 đại lộ Satne, trụ sở Thanh niên Tiền phong, 
Hồ Văn Ngà lãnh tụ Mặt trận, với uy quyền của một khâm sai đại thần, chỉ 
đại diện cho một chính quyền đã giải nhiệm. Ông tiến hành thương lượng 
với Việt Minh, lấy cớ rằng để tìm cách đối phó với thời cuộc một cách có 
hiệu quả, ông sẵn sàng rút lui nếu có ai có khả năng hơn đứng ra đảm 
đương trách nhiệm thay thế ông. 

Ngày hỏm sau tờ Hưng Việt đăng thông cáo như sau: 

Sau một cuộc thương thuyết giữa Mặt trận Quốc gia Thống nhất 
cùng đại biểu của Việt Minh, hai bên đã thỏa thuận hợp tác cùng 
nhau. Ba khẩu hiệu sau này: Việt Nam hoàn toàn độc lập, dưới 
chánh thể Cộng hòa dân chủ, chánh quyền về Việt Minh, được đại 
biểu MTQGTN tuyên bố sáp nhập vào Việt Minh. Những tổ chức 
của MTQGTN sẽ tham gia vào cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8. 

(Việt Minh được tăng cường lực lượng như thế bèn tổ chức biểu tình 
sớm hơn dự định ba ngày). 


Hò Văn Ngà quyết định như trên phù hợp với nội dung bức điện tín số 
1855GT của Bảo Đại ngày 22 tháng 8 gửi tới các quan khâm sai ở Bắc và 
Nam Việt Nam khuyến họ liên hệ với các đại biểu Việt Minh mà Bảo Đại 
đã yêu cầu lập một chính phủ mới. 

Trong nội bộ ĐCS Đông Dưong, từ ngày 17 người ta thảo luận về việc 
có thể lấy chính quyền trong thời cơ này. Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn 
Nguyễn, Bùi Công Trừng do dự, e rằng một quyết định như vậy có phải trả 
giá bằng một cuộc đẫm máu như tình hình năm 1940 hay không? Bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch và Ngô Tấn Nhon (đảng viên Phục Quốc liên minh với 



BẢN ĐỒ SÀI GÒN 1 ?45 


Càu Thị Nghè 


Ba Son 
Ìg Thủy binh 



© Dinh To nq 

0 Dinh thống 
đốc Nam kỳ 

© Tòa án 
© Dinh Xã Tây 
©Khám Lớn 
© Sở mặt thám 

0 Trại lính 
pháo thủ 
(Ị) Sờ san đầm 
© Nhà thờ Nhà nước 

Q Nhà nấu 
thuốc phiện 
© Nhà băng Đông 
Dương 

© Nhà giây thép 
(Bưu điện) 
©Đồn ò Ma 












CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 321 

Việt Minh) lảnh nhiệm vụ thăm dò ý đồ người Nhật. Thống chế Têra-uchi, 
chỉ huy lực lượng Đông Nam Áhứa với họ sẽ không can thiệp. 

Để chắc chắn thái độ quân Nhật, Việt Minh thử lấy chính quyền ở Tân 
An. Trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 8, sau khi hỏi ý kiến của trại quân 
Nhật đóng ở địa phương, Việt Minh gọi tỉnh trưởng, một người Việt do 
Nhật chỉ định từ sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3, giao văn phòng Tòa bố 
tỉnh cho Việt Minh. Sự việc diễn ra không đổ máu. 

Yên tâm quân Nhật không ngăn cản, Việt Minh quyết định đứng lên tự 
xưng chính quyền thực tế ở Nam Bộ. 

Chiều ngày 24, những đơn vị tự vệ Thanh niên Tiền phong cùng công 
chức trang bị vũ khí sơ sài, họ lặp lại kinh nghiệm ở Tân An. Lấy danh 
nghĩa Việt Minh, họ chiếm ngay công sở chổ họ đang làm việc - mà Nhât 
đã giao người Việt quản lý từ ngày 9 tháng 3. Những đội tự vệ chiếm đóng 
dinh Thống đốc Nam Kỳ, Kho bạc, sở Bưu điện trung ương, các bót cảnh 
sát, sở mật thám, trạm cứu hỏa, nhà máy điện Chợ Quán, nhà máy nước... 
Các nhóm vũ trang tránh đột nhập vào dinh Toàn quyền, nhà Ngân hàng 
Đông Dương, Kho đạn (Pyrotechnie), bến tàu, sân bay, sở Ba Son, các nơi 
ấy quân Nhật đóng giữ. 

Ngày 25 tháng 8, Việt Minh tự tuyên bô'nắm chính quyền 

Trong đêm tối nông dân vùng xung quanh Sài Gòn-Chợ Lớn bắt đầu đổ vào 
thành phố để tham dự biểu tình ngày 25, khi đó diễn đài hí kịch đã bố trí 
dàn dựng xong, đó là công trình của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát (cháu của 
Huỳnh Văn Phương): một cột lớn bốn mặt phủ vải đỏ dựng sồ sộ trước cửa 
Xã Tây Sài Gòn, hướng về các góc đường rực sáng các đại lộ Satne và 
Bỏna. Những hàng chữ lớn ghi danh sách những người dự chính quyền tự 
thiết lập (gouvemement de facto) úy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ : 

Chủ tịch kiêm Quân sự: Trần Văn Giàu. 

Ngoại giao: Phạm Ngọc Thạch. 

Nội vụ: Nguyễn Văn Tạo. 

Lao động: Hoàng Đôn Vân. 

Thanh tra chính trị miền Tây: Nguyễn Văn Tây. 

Quốc gia tự vệ cuộc: Dương Bạch Mai. 

Kinh tế: Ngô Tấn Nhơn. 

Tuyên truyền và Thanh niên: Huỳnh Văn Tiểng. 

Tài chính: Nguyễn Phi Oanh. 



322 


VIỆT NAM 1920-1945 


Những người thuộc phái Stalin nấm sáu vị trí then chốt trong tay; 
đảng viên quốc gia thuộc Mặt trận Quốc gia Thống nhất mới vừa nhượng 
bộ Việt Minh đều hoàn toàn bị loại trừ. 

Như vậy, trong vòng một tuần lễ, từ ngày 18 đến 25 tháng 8, Hồ Chí 
Minh cùng phe đảng đã làm chủ cả ba Kỳ. Thời cơ Nhật đầu hàng thúc 
đẩy Việt Minh thăng tiến và gây hỗn loạn trong phái quốc gia đặt niềm 
tin vào người Nhật. Tâng lớp tư sản và điền chủ có hơi an tâm vì tư hữu 
tài sản không bị đụng chạm đến. Công nhân và nông dân muốn phá bỏ 
mọi xiềng xích vẫn chưa được báo trước họ sẽ bị chính quyền mới đến 
đàn áp. 

Ớ đây cần nói rõ Trần Văn Giàu là ai, người đứng đầu chính phủ tự 
tuyên bố ở Nam Bộ. Giàu sinh ở Tân An năm 1911-1912, trước có thọ 
giáo Tạ Thu Thâu, sang Pháp nhập Trung học Tulusơ năm 1928-1929, 
rồi ghi danh vào Đại học. Sau đó gia nhập đảng cộng sản Pháp. Bị trục 
xuất khỏi Pháp sau vụ Yên Bái, sang Môskơva học trường Stalin; tốt 
nghiệp trường đó năm 1932 với luận văn về « Vấn đề ruộng đất và nông 
dân ở Đông Dương » (bàng tiếng Pháp: La question agraire et paysanne 
en Indochine), thực tập một thời gian trong Hông Quân (điều này y đã 
thổ lộ với tác giả năm 1936 khi cùng bị giam tại Khám lớn Sài Gòn) rồi 
trở về nước với nhiệm vụ tái lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 19 
tháng tư năm 1935, sau Đại hội Macao, Giàu về Sài Gòn bị bắt. Không 
biết anh ta khai làm sao mà bồi thẩm Trần Văn Tỷ khiến mật thám túm 
167 đảng viên và cảm tình, sau đó 113 người được thả 174 . 

Ngày 24 tháng 6 năm 1935 tòa kết án Trần Văn Giàu 5 năm tù rồi 
tống ra Côn Đảo ngày 29 tháng 7. 

Trong tạp chí Hòa Đồng, Hô Hữu Tường kể lại rằng khi các đồng chí 
trong tù trách cứ Giàu đã quá lỡ lời, Giàu thanh minh như sau: 

Mật thám mà đánh tôi chết, thì đảng mất đi một thủ lĩnh. Tôi khai 
như vậy, khỏi bị đòn, các đồng chí mỗi người lãnh ít năm tù để trả 
giá cái mạng sống của tôi 175 . 

Được đưa trở về Sài Gòn thời Mạt trận Bình dân năm 1936, Giàu bị 
giam tại Khám lớn cho tới mãn hạn tù. Tháng 4 năm 1940, anh ta từ chối 
gia nhập đảng bộ Nam Kỳ lúc này đang chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa. 
Sau đó ít lâu y lại bị giam tại trại Tà Lài (Biên Hòa) ở giữa rừng cách Sài 
Gòn 120 km, tại tả ngạn sông Đồng Nai. Giàu nói là đã vượt ngục vào 
năm 1941. Anh ta lại xuất hiện vào năm 1944, khi đó viên cò mật thám 
Đuysênơ - trưởng «phòng tình báo Nòrôđôm », thuộc mạng lưới kháng 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 323 

chiến bí mật của phái Đơ Gôllơ tại miền Nam - tiếp xúc Giàu. Theo lời 
kể của p. Isôart: 

Theo viên mật thám chứng kiến, Trần Văn Giàu đã nhận phân 
phát sách báo « trong đó anh ta trình bày những lý do vì sao nhân 
dán Đông Dương phải tin cậy vào nước Pháp dân chủ ». Anh ta 
cũng sẽ thành lập những nhóm đồ đảng « để sử dụng vào những 
nhiệm vụ hỗ trợ cho kháng chiến (như tình báo, tiếp tế, phá hoại, 
giúp đỡ quân nhảy dù, trung lập hóa [thủ tiêu] các phái thân 
Nhật) » 176 . 

Trần Văn Giàu chưa hề hở mỏi công khai về những mối giao thiệp bí 
mật của mình với tên mật thám Đuysênơ cũng như vai trò mà Đuysênơ 
giao phó cho anh ta. Khi Becna Tastâyro phỏng vấn Đuysênơ để chuẩn 
bị một luận án về « Cuộc cách mạng tháng tám ở Nam Kỳ » (năm 1977- 
1978), Đuysênơ công bố có cung cấp cho Giàu vài khẩu súng lục và một 
máy in (duplicateur); chi tiết này không thấy gạnh trong luận án, nhưng 
Tastâyro đã thuật lại với bác sĩ Hồ Tá Khanh khi tham khảo ý kiến ông 
Khanh để thảo luận án đó. 

Năm 1945, Trần Văn Giàu chủ động Xứ ủy ĐCS Đông Dương Nam 
Kỳ, thuyết phục bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Ư lãnh tụ Thanh niên Tiền 
phong ưvào Việt Minh, Thạch trở thành trợ thủ của Giàu trên đường lên 
chính quyền. 


Cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8 Ư1945 
tắn thành chính quyền Việt Minh 

Tổ chức cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8, phái Stalin nhàm mục đích 
chứng tỏ đa số quần chúng tán thành chính quyền Việt Minh tự công bố 
là chính đáng. Việt Minh không phải không biết những cuộc tập hợp 
quần chúng quy mô lớn sẽ động viên khuyến khích và trù bị tinh thần 
bầy người. Trần Văn Giàu tập trung hô hào về niềm khát vọng chung, 
sâu xa và giản đơn trong lúc đó: nền độc lập của xứ sở. 

Từ sáng sớm tinh mơ toàn thể bình dân Việt ở Sài Gòn, ở các xóm nhà 
lá xung quanh thành và ở vùng ngoại ô gần đó như Gia Định, Gò Vấp, 
Thị Nghè, Khánh Hội đổ dồn về trung tâm, nơi đó nông dân do chiến sĩ 
Đệ Tam huy động đã tới ban đêm từ những vùng nổi tiếng can trường 
chống đối như Bà Điểm, Hóc Môn, Đức Hòa và Chợ Đệm. Họ đổ dồn về 





Cuộc biểu tình ngaỳ 21 tháng tám 1945 ở Sài Gòn 


Thanh niên Tiền phong diễn hành duới khẩu hiệu Hoan nghinh Phái bộ 
Đông minh 






CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 325 

đại lộ Nòrôđòm, sau Nhà thờ Nhà nước- một bày bố hí trò mới nữa - nơi 
đã dựng xong một khán đài. Thật là một quang cảnh từ trước chưa hề 
thấy: Trùng trùng người đông như kiến xôn xao dưới một biển cờ đỏ sao 
vàng Việt Minh. Không có cảnh sát can thiệp chi cả, và thế là đi cũng 
không còn sợ ai. Nếu như mỗi người dự biểu tình trong lòng mổi hy 
vọng khác nhau, nhưng tất cả đều mong muốn chấm dứt chế độ thực 
dân. Ai cũng sẵn sàng lao mình vào cuộc chiến đấu tương lai chập chờn 
không xác định. 

Từ trên bực cao diễn đài, Trần Văn Giàu, súng sáu cài thắt lưng, đọc 
to trước quần chúng một bài diễn văn vang giọng quốc gia gần như bản 
Tuyên ngôn Mặt trận Quốc gia Thống nhất: kêu gọi toàn dân đoàn kết vì 
Tổ quốc, vì sự cải thiện đời sống, vì nền độc lập và dân chủ, trong một 
chế độ Cộng hòa; đó là những điều mà Hồ Văn Ngà đã phác ra trong một 
chế độ đế chế. Giàu nói thêm : « Ngày nay khi mà nhân dân đã công 
khai công nhận chúng tôi, mọi người hãy giúp chúng tôi chống lại những 
kẻ khiêu khích ». Y đã nhằm vào ai nếu không là những người xu hướng 
Đệ Tứ mà chương trình xã hội của họ mang tính chất cách mạng? 

Giàu cùng vây cánh là Dương Bạch Mai đã thu nạp đảng cướp Bình 
Xuyên làm cảnh sát và bảo vệ - Bình Xuyên là tên một xóm hẻo lánh 
vùng Chợ Lớn, sào huyệt nổi tiếng của những kẻ sống ngoài « trật tự xã 
hội », những người vượt ngục... với thủ lĩnh là Lê Văn Viễn, tức bảy 
Viễn. Chúng tặng Việt Minh một số súng gươm lấy trộm của Nhật. 

Đến đây, chúng ta nhớ lại thái độ cảnh giác của Fơriêđơric Ảnghên 
trong tác phẩm Chiến tranh nông dân ở Đức: 

Khi thợ thuyền Pháp, cứ mỗi lần nổi lên làm cách mạng, viết trên 
các tường nhà: « Hãy tru diệt bọn kẻ cắp! » và thực tế đã bắn chết 
nhiều tên kẻ cắp, thì như vậy không phải là vì họ nhiệt tâm sùng 
bái tư hữu tài sản, mà đúng là họ nhận định rằng trước hết phải 
loại bỏ lũ chúng đi. Tất cả những ai lãnh đạo thợ thuyền mà sử 
dụng lũ vô lại để làm cảnh vệ hộ thân hoặc sở cậy vào bọn chúng, 
hành động như thế họ tỏ mình phản bội phong trào. 


Bảy Viễn sau đó xung đột với Việt Minh rồi ngã theo quân đội viễn 
chinh Pháp lùng bắt Việt Minh. Bảo Đại phong tướng hắn năm 1952, 
chính phủ Pháp thưởng hắn ngũ đẳng Bắc đẩu bội tinh năm 1953. 

Giữa cuộc biểu tình, nhóm Liên Minh, hoan hô những khẩu hiệu cấp 
tiến Ruộng đất cho người cày! Nhà máy về tay công nhân! khích động 




Tuyên ngôn Mặt trận Quốc gia thống nhứt 

































CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 327 

nhiệt tình dân chúng. Trong khi môn đồ Stalin hô vang « Tất cả chính 
quyền về tay Việt Minh! » thì chiến sĩ phái Liên Minh phản ứng lại «Tất 
cả chính quyền vào tay các úy ban nhân dân! » và hát bài Quốc tế ca, 
không hài hòa chút nào với tiếng hát bài Lên Đàng của Thanh niên Tiền 
phong cảm kích say sưa tầng lớp thanh niên với « chủ nghĩa anh hùng 
truyền thống ngàn năm của dân Việt ». 

Trưa ngày 25, đứng trên bao lơn Dinh Xã Tây, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 
công bố danh sách những thành viên chính phủ tự thiết lập đã yết thị hỏm 
trước. Lại những tràng pháo tay nổ liên tục như sấm sét. 

Thái độ nhóm Tranh Đấu từ tốn hơn, họ tuyên bố không hề dính dáng 
với nhóm Liên Minh. Chúng tôi chưa tìm được những số báo Tranh Đấu 
tháng 8 tháng 9 năm 1945, nhưng chúng tôi có thể tóm tắt lập trường của 
họ: bởi không muốn tự đứng ra ngoài một mặt trận chiến đấu chống đế 
quốc, họ đang cố thương lượng để ĐCS Đông Dương chấp nhận hành động 
chung về mặt quân sự, trong khi họ vẫn giữ độc lập về chính trị và triển 
vọng «cách mạng thường trực ». « Các đồng chí chúng ta quên mọi hiềm 
nghi đối với phái Stalin », một chiến sĩ trẻ, Ph. viết trong tờ báo cáo tựa đê 
« Những bước đầu của tôi tiến tới cách mạng thường trực » 177 . 

Trong những năm dài khói lửa chiến tranh, mọi cuộc cách mạng vô sản 
trên toàn thế giới đều vắng bóng, tình thế khiến nhóm Tranh Đấu giới hạn 
khẩu hiệu của mình vào mục tiêu trước mắt là độc lập dân tộc và cải cách 
ruộng đất. Họ chuẩn bị một lực lượng tự vệ trong giới thợ và khước từ sự 
giúp đỡ của giáo phái Cao Đài để chung cùng chiến đấu vũ trang (Cao Đài 
đề nghị tặng cho nhóm 900 khẩu súng và 4 khẩu đại bác 45 mm nhận được 
từ tay người Nhật). Nhóm Tranh Đấu cũng không giao thiệp giáo phái Hòa 
Hảo, tín đồ đã tổ chức lại thành Đảng Dân Xã. 

Hâu như tự phát động, nhiều úy ban Nhân dân tự tổ chức tại vùng Sài 
Gòn-Chợ Lớn. Từ ngày 17, công nhân khu Phú Nhuận bầu ra đại biểu của 
mình và tự tuyên bố họ là « chính quyền duy nhất hợp thức của khu phố ». 
Khu Bàn Cờ cũng theo gương đó vào hôm sau. Như thế nơi riây chổ nọ, 
mầm mống nhân dân tự quyền mọc lên, khuynh hướng chưa phân hóa; 
quần chúng năng động tỏ ra không sao cưỡng lại được. 

Nhóm Liên Minh cố gắng kết hợp những úy ban đó. Họ đặt trụ sở tại 9 
phố Đuycơlôs thuộc khu Tân Định, có công nhân vũ trang đứng gác, các 
đại biểu được triệu tập ở đó và chuẩn bị ra tuyên bố chung. Bản tuyên bố 
này được phát hành ngày 26 tháng 8. Các đại biểu khẳng định ý muốn giữ 
tính chất độc lập đối với các đảng phải chính tri; việc cần thiết một mặt trận 
thống nhất phản đế không được phép ngăn trở quyền tự do hành động của 
các tầng lớp nhân dân, do đó các đại biểu sẽ lên án mọi sự đụng chạm đến 



328 VIỆT NAM 1920-1945 

quyền tự quyết của công nhân và nông dân, lực lượng thúc đẩy xã hội thay 
đổi tiến bộ. 


Nông dân miền Tây dưới chính quyền Việt Minh 

Tại các tỉnh, đảng phái quốc gia được Nhật ban cho ít quyền hành từ sau 
ngày 9 tháng 3, cũng thực thi một trò đùa như ở Sài Gòn. Trên danh nghĩa 
vì nền độc lập, họ nhượng quyền lại cho Việt Minh - một tổ chức đã rần rộ 
tuyên bố đứng về phía có lợi thế cho việc giành độc lập, phía Nga-Tàu- 
Anh-Mỹ. Họ giao hồ sơ sổ sách cùng các con dấu và ngân quỹ cho các úy 
ban Việt Minh thoát thai từ Thanh niên Tiền phong, là tổ chức đã huy động 
quảng đại quần chúng nông dân trong các cuộc biểu tình thị oai to; họ ra 
lệnh cho các nhân viên mật thám và vệ binh nộp vũ khí cho chính quyền 
mới. 

Từ ngày 25 tới ngày 28 tháng 8, Dương Bạch Mai tổ chức lại bộ máy 
đàn áp theo kiểu mật vụ Nga, dưới cái nhãn Quốc gia Tự vệ cuộc. 

Để thỏa mãn nông dân, các úy ban Việt Minh xử bắn một số hương 
chức ác ôn, vài tên cảnh sát chuyên môn tra tấn dã man và ít kẻ đầu cơ lũng 
đoạn. Họ buộc địa chủ giảm địa tô, nhưng họ vẫn kềm dân kính nể chế độ 
tư hữu tài sản. 

Ớ các tỉnh Mỹ Tho, Trà Vinh, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc... nông 
dân không có ruộng đất nhớ lại những khẩu hiệu của ĐCS Đông Dương 
những năm 1930-1931, tin tưởng mình thoát khỏi cảnh nô dịch, họ không 
đợi lệnh của chính quyền Việt Minh, tự động tấn công vào số địa chủ quá 
lạm và đoạt lại tài sản. Lịch sử chính thức kể lại: 

Ớ một vài nơi (tỉnh Trà Vinh) nông dân tự động chia đất, tịch thu 
lúa, nông cụ của địa chủ. Ta hãy khuyên họ hãy giữ gìn bình tĩnh 
(nguyên văn) và đợi chủ trương của trên, của chính phủ. Nông dán 
nghe theo họ không chia ruộng đất nữa nhưng họ niêm phong các 
công cụ, lúa của địa chủ. 178 

Điều này làm dân cày nghèo thất vọng. 

Tại Mỹ Tho, nông dân cậy kinh lý Thu, người cảm tình nhóm Tranh 
Đấu, giúp họ phân chia cho hợp lý ruộng đất chiếm của địa chủ, sau đó Thu 
bị Việt Minh hạ ngục. 

Uy viên Nội vụ Nguyễn Văn Tạo đứng ra can thiệp, lên tiếng đe dọa 
những người xu hướng Đệ Tứ đang đứng về phía nông dân không có ruộng 
đất và những công nhật đồng quê. Trong dịp đi quan sát các tỉnh, Tạo nói: 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 329 

Kẻ nào xúi giục nông dân xâm chiếm ruộng tư sẽ bị nghiêm trị. 

Chưa phải lúc giải quyết vấn đề ruộng đất theo lối cách mạng cộng 
sản. Chính phủ của ta là một chính phủ dán chủ tư sản mặc dù cộng 
sản nắm chính quyền. 179 

Tạo muốn quên rằng việc tịch thu ruộng đất địa chủ để chia lại dãn cày 
nghèo, theo luận thuyết của ĐCS Đông Dương năm 1930, là một nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng dân chủ tư sản phải hoàn thành trước khi chuyển sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế Tạo đã trở lại thời kỳ đảng Thanh 
Niên, thực hiện « cách mạng dân tộc » (đoàn kết dân tộc để giành độc lập) 
trước mọi cuộc cải cách ruộng đất. 


Phái Stalin điều đình với đại diện Đơ Gôỉlơ 
Chất vấn chính quyền Việt Minh tự tuyên bố 

Ta hãy nhớ lại, hai tuần lễ sau cuộc Nhật đảo chính hồi tháng 3, Đơ Gôllơ, 
không hề quan niệm nước Pháp có thể buông bỏ Đông Dương, ông ta ban 
hành một thể chế trong đó « Liên bang Đông Dương nằm trong Khối liên 
hiệp Pháp ». Đó là cái mà người ta gọi bản Tuyên bố ngày 24 tháng 3 năm 
1945. Năm tháng sau, một viên chức cai tri thuộc địa cũ là đại tá Xcđilơ từ 
máy bay Anh nhảy dù xuống vùng Tây Ninh, tới Sài Gòn với tư cách đại 
diện « Nước Pháp mới » cùng đề nghị như trên, theo J.M. Hectrich, đề nghị 
ấy là một « tuyệt phẩm rụt rè, mơ hồ, thận trọng, bấp bênh, mập mờ ». 
Ngay cả đến chữ Độc lập cũng không thấy trong đó, còn Dơ Gôllơ vẫn còn 
lên tiếng « những lãnh thổ của chúng ta ». 

Ngày 27 tháng 8, Xcđilơ hội kiến với Trân Văn Giàu, Nguyễn Văn Tạo và 
bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nghĩa là với đại diện Việt Minh miền Nam. Cuộc 
điều đình bí mật này khởi đầu liền bị các đảng phái quốc gia lên án. Dù sao nó 
cũng đã thất bại vì cơ sở để thảo luận là không thể chấp nhận được. 

Trong lúc này, Giàu cùng vây cánh còn phải đối phó với mọi tình hình 
khó khăn khác. Đóng trụ sở tại dinh Thống đốc Nam Kỳ, chính phủ tự xưng 
chuẩn bị rất chu đáo cuộc đón tiếp một «Phái bộ Đồng Minh » (thật ra là ú 
y ban kiểm soát của Đồng Minh). Bản thông báo của họ đề ngày 29 tháng 8 
khuyến khích dân chúng « hợp tác với chính phủ để đón tiếp rất long trọng 
Phái bộ Đồng Minh (theo nguyên văn) ; mọi nhà, công hay tư, đều phải 
treo cờ Nga Tàu Anh Mỹ, cờ đỏ sao vàng ở giữa ». 

Ngày 30 tháng 8, Trần Văn Giàu kiểm điểm năm ngày nắm chính quyền 
tại thị sảnh Sài Gòn. Có mặt: báo chí và các đại diện những xu hướng chính 
trị khác nhau. 



330 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nhà báo Nguyễn Kỳ Nam kể lại cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Giàu và 
Trần Văn Thạch (nhóm Tranh Đấu), chẳng những Giàu đáp lại một cách 
không phù hợp mà còn thốt lòi đe dọa. 

- Ai cử Lâm ủy hành chánh Nam Bộ? Thạch hỏi. 

- Chúng tôi tạm thời đảm đuơng chính phủ trong giai đoạn này, Giàu 
đáp. Sau rồi chúng tôi giao lại các anh. Còn trả lời về chính tri (Giàu đặt tay 
lên khẩu súng lục mang bên hông), tôi sẽ gặp anh ở một nơi khác. 176 

Việt Minh thị oai lực lượng ngày 2 thắng 9-1945 

Ngày thứ chín nắm chính quyền, úy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ tổ 
chức một cuộc biểu tình để nghe Hô Chí Minh tuyên ngôn độc lập tại Hà 
Nội. Giàu sấp đặt cuộc biểu tình này, toan biểu duơng lực luợng vũ trang. 
Bởi không kiểm soát đuợc các nhóm có súng ống xu huớng khác nhau, 
hôm 28 tháng 8 Giàu đã kêu gọi các nhóm ấy thống nhất trong đội « dân 
quân ». 

Cuộc tập hợp bắt đầu 9 giờ sáng tại đại lộ Nôrôđôm, tên mới là đại lộ 
Cộng Hòa. Trên khán đài bày bố hôm ngày 25 nay các đại viên chức cao 
cấp của chính phủ thuợng tọa, để duyệt khán bầy người diễu hành sau 
khi nghe loa phát lời tuyên ngôn của Hò Chí Minh. Ngoài lớp lớp dân 
chúng biểu tình nhịp nhàng kỷ luật, còn có bốn su đoàn « dân quân » (gọi 
phù phiếm bốn đoàn nguời ăn mặc thô sơ, đi chân không, mang súng hai 
lòng, kiếm, dao gâm, tầm vông vạt nhọn...), mỗi đoàn tuân lệnh ban chỉ 
huy riêng của mình. Trong bốn đơn vị đó chỉ có Đệ nhất sư đoàn là lực 
lượng Việt Minh, gồm lính cảnh vệ lưu động người bản địa - trước kia là 
lực lượng đàn áp - là được vũ trang đầy đủ và được huấn luyện chu đáo. 
Các toán bán quân sự Cao Đài tụ thành Đệ nhị sư đoàn; Nguyễn Hòa 
Hiệp chỉ huy Đệ tam sư đoàn. Hiệp trước kia cựu sinh viên trường Hoàng 
Phố, có chân trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, tập hợp những « nghĩa 
dũng quân » (Giyutai) do quân Nhật tuyển mộ hồi tháng 7 và đã giải ngũ. 
Đệ tứ sư đoàn gồm các đội tự vệ Hòa Hảo, mạnh ai nấy tìm súng gươm tự 
trang bị. 

Đài phát thanh bị hỏng. Đến xế 2 giờ chính Trần Văn Giàu đứng lên 
hô hào quần chúng, chẳng những hô hào chia vui mừng độc lập mà còn 
đe dọa : 

Một số người phản quốc, đương kiên cố hàng ngũ, làm hậu thuẫn 
cho kẻ nghịch. Chúng nó sẽ bị tòa án nhân dân trừng trị thẳng tay, 
những bọn gây rối hầu tìm cho phe nghịch một cơ hội xâm lăng 
(nguyên văn) (x. Nguyễn Kỳ Nam, tr.219-220). 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 331 

Những lời đe dọa đó chắc chắn là nhàm vào nhóm Đệ Tứ, đồng thời 
cũng nhằm cả vào những đảng phái - Hòa Hảo, Cao Đài, VNQDĐ - chưa 
hoàn toàn qui phục. Nhóm Tranh Đấu cùng vài ngàn chiến sĩ và người cảm 
tình có mặt tại chổ, biểu dương tinh thần chính trị đối lập dưới cờ Đệ tứ 
Quốc tế. 

Đã đến giờ diễu hành. Bên trên làn sóng người đông ngập phất phới cờ 
đỏ sao vàng xen lẫn với những lá cờ Đồng Minh, những biểu ngữ tiếng 
Anh, Welcome to our Allies! (Hoan nghênh Đồng Minh của chúng ta!), 
tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng Pháp và tiếng Việt: « Đả đảo chủ nghĩa thực dân 
Pháp! Thà chết hơn làm nò lệ! Việt Nam hoàn toàn độc lập! »... Một nhóm 
người ở trần, mình mẩy xăm đầy, giơ cao tấm biển kỳ lạ có ghi 
« Ban ám sát xung phong »: đấy là những « thích khách » bộ hạ Dương 
Bạch Mai; lực lượng chủ yếu của nhóm này: bọn cướp Bình Xuyên đóng 
trại tại gần cầu chữ Ỵ kiểm soát phía nam Sài Gòn, miền kênh rạch và hầu 
hết vùng Chợ Lớn. 

Lối 4 giờ chiều, trong khi làn sóng người hô vang các khẩu hiệu và ca 
hát quanh Nhà thờ Nhà nước, chợt có tiếng súng nổ chác tai. Có lẽ những 
tiếng súng từ trụ sở Hội Truyền giáo (Maison des Missions) bắn ra. Đám 
đông hoảng hốt, ùa chạy đó đây, nhưng các đội vũ trang đã xông tới. Cha 
cố Tricoirơ, một giáo sĩ nhân từ bố đạo nhà tù, ngã chúi sau một phát súng 
lục tại giáo đường. Anh Lê Văn Long, một cựu chiến sĩ nhóm Tranh Đấu, 
nấm cổ áo một người Pháp lôi xuống nấc thang nhà Hội Truyền giáo giao 
lại cho Quốc gia tự vệ cuộc ở bót Catinat kế cận. Người Pháp đó, hôm sau 
Dương Bạch Mai thả ra cùng một số người Pháp khác bị bắt vì tình nghi. 

Bấy giờ rải rác khắp cùng, lốp bốp súng nổ nơi này nơi khác, ở đại lộ 
Bỏna, ở Chợ Bến Thành. Dân quân bắn trả lại cũng vu vơ không kém. Kết 
quả: 5 người Pháp bị chết, hàng chục người bị thương. 

Yên lặng trở lại dần dần dưới cơn mưa tầm tã khi trời sụp tối. 


Áo vọng Việt Minh đối với «Đ'ông minh Anh » tan vỡ 

Trần Văn Giầu quá tự trọng: ngày 3 tháng 9, anh ta cấm không ai được 
mang vũ khí, giáo mác, dao súng trên các đường phố, trừ «quân đội nhân 
dân » và cảnh sát Việt Minh. Nhưng mọi người ai ai cũng chỉ theo ý nghĩ 
của mình mà thôi. 

Nhóm Liên Minh biểu tình tại Chợ Bến Thành, rải truyền đơn kêu gọi 
tăng cường lực lượng các úy ban Nhân dân, vũ trang toàn dân để chiến 
đấu chống lại mọi đế quốc, không phân biệt đế quốc « phát xít » hay « 
dân chủ ». Các đồng chí phụ trách vẫn giữ các khẩu hiệu: « Ruộng đất 



332 VIỆT NAM 1920-1945 

về tay dân cày! Nhà máy về tay công nhân! Đông Dương hoàn toàn độc 
lập! ». 

Báo Dân Chúng của phái Đệ Tam gọi nhóm Liên Minh là bọn Việt gian. 
Nguyễn Văn Lịnh tới tòa soạn phản đối cách vu khống giết người của phái 
Stalin. 

Tướng Gơraxêy, cầm đầu úy ban kiểm soát của Đồng Minh chỉ tới Sài 
Gòn vào ngày 6 tháng 9. Các biểu ngữ đón tiếp đã chuẩn bị từ ngày 29 
tháng 8, được trưng ra các phố: « Welcome to our Allies ! » (Hoan nghênh 
Đông minh của chúng ta !), xen lẫn những biểu ngữ thể hiện tinh thần 
chung «Independence or Death ! » (Độc lập hay là chết!). Sau đó Gơraxêy 
nói một cách thản nhiên trong một bản báo cáo: « Khi tới nơi tôi được Việt 
Minh hoan nghênh đón tiếp, tôi lập tức đuổi tống họ ra ». 180 

Gơraxêy trách Bộ tham mưu Nhật đã để phát triển tình thế rối ben . Lời 
quở liền có hiệu quả: ban chỉ huy quân đội Nhật ra lệnh chính quyền đang 
nhiệm phải giải tán « quân đội nhân dân », cấm mọi hoạt động chính trị 
gây phiến loạn - cấm đoán cho có chừng mọi cuộc mít tinh không xin 
phép trước và cấm mang cả vũ khí, kể cả dao thương giáo mác. 

Trong một bản thông cáo Trần Văn Giàu tuyên bố: 

Một nhóm người không trách nhiệm kêu gọi nhân dân biểu tình 
trước chợ Sài Gòn đòi « võ trang quần chúng ». Nhật và Đồng Minh 
hay đặng, sợ sanh ra một vụ đổ máu trăm lần lốn hơn vụ đổ máu vừa 
qua. Nay vì bọn gây rối cố ý hay vô tình gây rối để cho ngoại quốc 
có cơ hội xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta, Tổng hành dinh 
Nhật quyết định giải tán dán quân... 

Tự do dân chủ mà chúng tôi, úy ban Hành chánh ban hành cho 
quốc dân (nguyên văn), một bọn khuấy rối không trách nhiệm lợi 
dụng nó mà làm hại quốc dân, làm hại Tổ quốc. 182 

Phải chăng sự phô trương lực lượng vũ trang của Giàu với bốn « sư đoàn 
dân quân » đã khiêu khích nhóm thực dân Pháp lúc này đang bạo dạn hơn 
vì chúng biết có quân đội Anh sắp đến mà gây ra cuộc đổ máu, rồi vì lẽ đó 
mà Nhật quyết định giải tán dân quân, hơn là những lời kêu gọi võ trang 
quần chúng vô vọng của nhóm Liên Minh cộng sản Đệ Tứ trước Chợ Bến 
Thành ngày 3 tháng 9? 

Cũng ngày 7 tháng 9, nhóm Tranh Đấu biết tin Tạ Thu Thâu bị bắt ở 
Quảng Ngãi, họ dán thông báo tin đó trước trụ sở của họ tại góc đường 
Garôs và Lagơrănđierơ. Tin đó gây xúc động lớn tại Sài Gòn. Họ chất vấn 
Trần Văn Giàu về vấn đề đó. 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 333 

Việt Minh miền Bắc bất đông với Việt Minh miền Nam 

Trước đó mấy hôm, có hai phái viên của Hồ Chí Minh đến Sài Gòn, Hoàng 
Quốc Việt ( ủy viên Trung ương đảng cộng sản, kẻ đã tổ chức theo dõi Tạ 
Thu Thâu trong cuộc hành trình của Thâu ở Bắc) và Cao Hòng Lãnh (đại 
biểu Tổng bộ Việt Minh). Họ trách cứ Giàu là đã hành động ngược lại 
đường lối của Đảng: « Chúng tôi đang hô hào đánh Pháp đuổi Nhật; còn 
anh, anh lại dựa vào lực lượng của Nhật » (« Thế là tôi bị lên án là kẻ thân 
Nhật », Giàu thổ lộ bất mãn năm 1989 trước một nhóm người Việt tại 
Paris). Việt và Lãnh chỉ thị cho Giàu « giải tán » Thanh niên Tiền phong để 
tái lập thành Thanh niên Cứu quốc: cũng vẫn là những thủ đoạn để giữ thể 
diện, vẫn là những chiến thuật quanh co. 

Ngày 8, họ buộc Giàu mở rộng úy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ 
thành Úy ban Nhân dân Nam Bộ, gồm thêm các đại biểu của mọi phe nhóm 
ở miền Nam. Đó là để chường ra bộ mặt dân chủ: 

Luật sư Phạm Văn Bạch, không đảng phái, sẽ là chủ tịch úy ban. Một 
danh sách mở rộng gồm các ủy viên như Huỳnh Phú sổ (Hòa Hảo), Phan 
Văn Hùm và Trần Văn Thạch (nhóm Tranh Đấu), Hô Văn Ngà, và cả một 
nhân vật lập hiến là Dương Văn Giáo. (Ngày hôm sau Phan Văn Hùm nghe 
mình được chỉ định là dự khuyết, anh từ chối không tham gia). Hâu hết 
những cựu ủy viên Ban chấp hành trước đều vào úy ban Nhân dân Nam 
Bộ; chỉ có ba ủy viên mới, trong đó có ông Đạo Khùng. 

Trần Văn Giàu phản đối việc chỉ định Đạo Khùng làm ủy viên chính 
phủ, vì Đạo Khùng mới vừa buộc tội anh ta trước mặt Hoàng Quốc Việt: 
« Tôi nấm những tài liệu chứng tỏ Giàu thông đồng với Pháp ». 181 Giàu cho 
lùng sục trụ sở Hòa Hảo tại Sài Gòn phố Misơ. Huỳnh Phú sổ trốn thoát. 

Tình hình căng thẳng giữa Việt Minh và Hòa Hảo biến thành cuộc xung 
đột vũ trang tại Cân Thơ, nơi mà các đệ tử Đạo Khùng muốn đứng lên đảm 
nhiệm và giành thế thượng phong, song họ bị Việt Minh tiêu diệt. Một số bị 
xử bắn: nhà thơ Nguyễn Xuân Thiếp, bí danh Việt Châu, mà Việt Minh cho 
là có dính dáng với Đệ Tứ; Huỳnh Phú Mậu, em của Đạo Khùng, và Trần 
Ngọc Hoành, con trai thủ lĩnh Hòa Hảo ở địa phưong. Từ ngày 27 tháng 8, 
tại Châu Đốc, Việt Minh bắt khoảng 300 tín đồ Hòa Hảo (một bị hành 
quyết), qua ngày 30, họ nhốt những người cầm đầu chi phái tại các tỉnh. 

Ngày 9, sau khi cải sửa mặt ngoài chính quyền, Trần Văn Giàu trả lời điều 
chất vấn của nhóm Tranh Đấu về Tạ Thu Thâu, thòng báo trên báo chí: 

Việc Tạ Thu Thâu bị bắt ở Quảng Ngãi không liên quan đến Lâm ủy 
Hành chánh ở Nam Bộ. úy ban Nhân dán ở Nam Bộ được và có 
quyền xử Tạ Thu Thâu. 



334 


VIỆT NAM 1920-1945 


CÓ lẽ Thâu đã bị ám sát. 

Ngày 10, Gơraxêy mời úy ban Nhân dân Nam Bộ dời khỏi dinh thống 
đốc, rồi cùng bộ tham mưu của y chiếm nơi đó. úy ban Nhân dân dọn về 
dinh Xả Tây, rồi lập một Ban liên lạc với quân Đồng minh. Trong số những 
người được chỉ định vào Ban đó - bốn nhân vật sẽ bị Việt Minh ám sát sau 
đó một tháng - đấy là Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn 
Phương và Bà bác sĩ Hô Vĩnh Ký. 

Nhiều đơn vị quân đội Anh-Ân và một tiểu đội thuộc liên đội bộ binh 
thuộc địa RIC số 5 của Pháp lần lược đáp máy bay tới Sài Gòn từng đơn vị 
nhỏ. Ngày 12, Gơraxêy phái quân Guôc Kha đến chiếm đóng các trụ sở 
cảnh sát chủ yếu; sau đó đến lượt nhà Ngân hàng Đông Dương và Kho bạc, 
sân bay, các cơ sở điện, nước, trong khi đó lính Nhật giao lại cho lính Pháp 
quyền quản lý bến tàu, sở thủy binh Ba Son và Kho đạn. 

Tại Sài Gòn, lực lượng vũ trang Việt Minh vẫn chiếm giữ dinh Xã Tây 
và các bót cảnh sát lân cận. 

Nhóm Liên Minh và úy ban Dân chúng của họ phân phát một bản 
tuyên ngôn chống lại lập trường chính trị đoàn kết dân tộc của phái Đệ 
Tam, làm thiệt hại những triển vọng giải phóng thợ thuyên và nông dân. 
Ngày 14, Dương Bạch Mai cho bao vây trụ sở của họ, bắt các đại biểu và 
tịch thu vũ khí cùng một số tài liệu in ấn, máy chữ... Sau này Lư Sanh Hạnh 
buộc tội Dương Bạch Mai toan « thanh toán đội tiền phong giai cấp cách 
mạng ». Chỉ vì tình cờ mà họ đã thoát khỏi bị « tòa án nhân dân »trừng trị 
và thoát khỏi bàn tay ám sát của Việt Minh: người Anh sẽ kiểm soát Khám 
lớn sẽ giao họ cho mật thám Pháp. 

Ngày 16, trong khi một chiếc tàu và 25 chiếc ghe bầu cập bến Côn Đảo 
để đưa các tù chính trị trở về (trong số đó có Tôn Đức Thắng, vụ ám sát ở 
phố Bacbiê, Phạm Văn Thiên tức Hùng, thoát tử hình năm 1933, Lê Duẩn, 
Nguyễn Văn Linh, thuộc ĐCS Đông Dương), thì ở Sài Gòn trong một cuộc 
họp báo. Úy ban Nhân dân Nam Bộ tỏ vẻ bất bình vì chính quyền của mình 
bị khinh thường: những biện pháp do úy ban truyền ra ngày 1 tháng 9 
không được ai biết đến, các cửa hàng, xưởng thợ và nhà máy do người Pháp 
quản lý vẫn tự ý đóng cửa hoặc hầu như không hoạt động; bọn chủ không 
chịu trả tiền thiệt hại cho những công nhân bị đuổi việc từ sau ngày 25 
tháng 8, Úy ban Nhân dân đe dọa sẽ quốc hữu hóa những xí nghiệp ngoan 
cố của Pháp: Không kết quả gì. 

Ngày hỏm sau, Uy ban Nhân dân Nam Bộ kêu gọi người Việt tổng bãi 
công. Kẻ nào còn làm việc sẽ bị coi là Việt gian. Thế là Sài Gòn bị tê liệt! 
Thật tai hại cho các ông chủ thực dân: không còn có bồi bếp và người phục 
vụ trong các khách sạn, không còn phu xe ngoài đường phố, bến cảng vắng 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 335 

tanh, giao thông ngừng trệ, nhà hàng và cửa hiệu đóng cửa vì không có 
công nhân người bản địa. 

Tướng Gơraxêy chuẩn bị Pháp tái chiếm Đông Dương 

Cũng ngày 17 tháng 9, khoảng một trăm lính Pháp từ sả thủy binh Ba Son 
đi hộ tống đoàn xe vận tải chả đầy súng ống đạn dược. 

Ngày 19, Xêđido cũng họp báo tuyên bố: « Việt Minh không đại diện 
cho dư luận quần chúng, Việt Minh không có khả năng duy trì trật tự và 
ngăn cản cướp bóc. Trước hết cần phải lập lại trật tự, sau đó chúng ta sẽ 
thành lập một chính phủ phù hợp với bản tuyên bố ngày 24 tháng 3 ». 

Ngày 20, Gơraxêy tăng cường thêm nhiều biện pháp. Y ra lệnh cấm 
mang vũ khí và cấm báo chí quốc ngữ, sai người đi xé các thông báo Việt 
Minh trên các bức tường trong thành phố và nhắc nhở rằng cảnh sát bản địa 
chỉ có vai trò « hỗ trợ lực lượng người Anh ». Ngày 21, y ra lệnh thiết quân 
luật, phá hoại và cướp bóc sẽ bị tử hình. Ngày 22, người Anh kiểm soát 
Khám lớn Sài Gòn, thả bọn lính Pháp nhảy dù bị Việt Minh bắt giữ tuần lễ 
trước đó, và giao cho mật thám Pháp - mới vừa lập lại ở bót Catinat, những 
người thuộc nhóm Liên Minh bị Dương Bạch Mai bắt giữ. 

Gơraxêy cho phép đại tá Rivierơ tái vũ trang 1500 lính Pháp thuộc 
trung doàn bộ binh thuộc địa số 5, cựu tù binh chiến tranh của Nhật. 

Nhóm Tranh Đấu-La Lutte kêu gọi những người không có nhiệm vụ 
chiến đấu hãy tản cư khỏi thành phố để tránh cuộc đụng độ sắp tới, còn 
những truyền đơn bướm của úy ban Nhân dân Nam Bộ truyền lịnh dân 
chúng tản cư về thôn quê và « giữ bình tĩnh vì chính phủ hy vọng sẽ thương 
lượng được ». 



XXII 

Bộ mặt« Nước Pháp Mới » 
tái chinh phục thuộc địa 


Từ tháng 9 năm 1945, cuộc chiến tranh 30 năm đột khởi ở Sài Gòn, cuộc 
sát nhân vĩ đại, máu sông xương núi chỉ ngưng khi lực lượng đế quốc rời 
khỏi Việt Nam, quân Pháp năm 1954, quân Mỹ năm 1975. 

Quân Anh-Phẩp tấn công 

Ngày chủ nhật 23 tháng chín 1945, vào hồi 4 giờ sáng, dựa vào lực lượng 
quân Guôckha, binh lính Pháp được vũ trang lại đi tái chiếm những công sở 
chính: Sở mật thám, Kho bạc,nhà Giây thép [Bưu điện], Dinh Xã Tây, nơi 
chính quyền Việt Minh đóng trụ sở tạm thời. 

Vê vụ đánh chiếm Dinh Xã Tây, Harôlđơ Isaac viết: 

Lính An Nam đứng gác bị hạ sát. Những người đang ở bên trong 
hoặc bị giết hoặc bị bắt. sổ sách giấy tờ bị tịch thu hoặc bị tứ tán. 

Khoảng hai chục người An Nam bị trói đem đi. Buổi sáng hôm đó 
những người ngoại quốc chứng kiến cảnh đổ máu cùng cảnh người 
bị trói ké và đánh đập 183 . 

Một chứng kiến khác, ông J.M. Hectrich, kể lại những giờ tiếp theo đó: 

Vào lúc 8 giờ, đường Catinat rộ lên vui mừng thỏa thuê như điên rồ 
làm chúng tôi công phẫn liền. Những người kia, mới ngày hôm qua 
còn sợ run lên, nay chỉ nói đến việc trả thù thậm tệ đối với những 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 337 

người An Nam mà họ cho rằng đã gây nên nỗi sợ hãi của họ. Người 
An Nam nông nỗi còn tiếp tục đi lại trên đường [Catinat]. Những 
công dán Pháp hùng dũng chụp bắt họ, thoi đấm họ rồi giao họ cho 
bọn lính săn đá trói ké họ sau khi chúng đấm đá túi bụi. Mọi sự ấy 
càng lúc càng thêm thô bỉ, nếu không nói là ghê tởm, và mọi phóng 
viên chiến sự đều tỏ ra công phẫn 184 . 

Tờ Tin điện Hằng ngày (Daily Telegraph) ngày 26 cũng bình luận như 
thế về sự kiện này: 

Bốn giờ sáng, một thời điểm bất thường, cốt chọn để chiếm thế bất 
ngờ, hy vọng tránh khỏi đám đông quần chúng phát động thị oai. 

Tuy nhiên, vài phút sau những phát súng đầu tiên, những loạt đạn 
liên thanh nổ ròn tại nhiều khu phố. Súng ngừng nổ lói ố giờ rưỡi 
sáng. Cuộc chiến đấu Việt Minh chống lại quân Pháp dường như 
chấm dứt, các công sở đã trở về tay người Pháp. Bấy giờ giải pháp 
vấn đề chính quyền nằm trong thủ đoạn khéo léo của người Pháp 
và trên tinh thần hòa giải. Trong vụ bắn nhau hồi đêm, có hai người 
Pháp bị giết chết và bốn người bị thương, một người An Nam bị giết 
và một số không rõ, có thể là vài chục người đã bị trấn áp thô bạo ít 
nhiều. Một bầu không khí hầm hừ sấm sét bao trùm buổi sáng hôm 
23 trong lúc lính Pháp đi tuần trong thành phố tóm bắt những người 
còn lẵng nhẵng chần chờ và đập phá ổ khóa then chốt cửa nhà bị 
tình nghi chứa vũ khí. Trong Dinh Thị sảnh, lính Pháp cùng lính Phi 
châu cấm trại ở đấy. Tôi thấy khoảng năm chục tù nhân người An 
Nam ngồi chồm hổm dưới đất, cườm tay bị trói chặt người nầy 
khích rịt người kia. Ớ sở Bưu điện, trên một trăm người An Nam 
cánh tay bị trói chặt quàng lên trên đầu. Thật khó mà tưởng tượng 
được cảnh những phụ nữ và thiếu niên có thể chịu đựng được kiểu 
ngồi dưới đất bị trói buộc như thế như vậy, xung quanh có lính gác, 
hàng nhiều giờ sau khi tiếng súng đã ngưng ở trung tâm Sài Gòn. 

Điều ấy, tôi đã thấy; một cung cách đối xử như vậy hoàn toàn trái 
ngược với lệnh của đại tá Xêđilơ và đại tá Rivierơ. 

Ngày 26, ở Anh, Đảng Lao động Độc lập (Independent Labour Party) 
trách cứ thủ tướng Attơli về trách nhiệm của ông ta đối với sự kiện trên: 

Những điện tín từ Sài Gòn báo cáo rằng quân đội Guôckha của Anh, 
quân đội và cảnh sát Pháp và Nhật đã được huy động để đàn áp 
những cuộc biểu tình chính trị, những cuộc hội họp và báo chí, và 



338 


VIỆT NAM 1920-1945 


quân đội Pháp đã được phép lật đổ chính quyền cộng hòa của người 
Việt Nam. Các dán tộc ở phương Đông sẽ nghĩ là Anh Quốc và các 
nước Đồng Minh chống lại công cuộc giải phóng dán tộc dán chủ 
của họ. 

Tờ Tin điện Hằng ngày ngày 8 tháng 10 sau đó có đăng lời đáp của 
Attơli: « Not every movement that clamed to be democratic can be accep- 
ted as such on its own statement.» (Không phải bất kỳ một phong trào nào 
tự xưng là dân chủ cũng được công nhận là dân chủ chỉ căn cứ nơi lời tự 
tuyên bố của họ). 


Sài Gòn bạo động ngày 23 thắng 9 năm 1945 

Hãy trở lại thời cuộc đang diễn biến. 

Đêm 23 rạng ngày 24 tháng 9, người Việt chuẩn bị phản công. Trong 
những khu phố nghèo, người ta đốn cây, lật xe cộ, chất bàn ghế đồ đạc ra 
đường lập thành chiến lũy thô sơ. Phong trào đó lan rộng tới vùng ngoại ô 
Khánh Hội, Câu Kho, Bàn Cờ, Phú Nhuận, Tân Định, Thị Nghè. Trụ sở 
cảnh sát ở bến cảng bị tấn công. Ớ phía Nam, khói lửa cao ngút trời, có thể 
do các trạm sàng dầu Nhà Bè bùng cháy. 

Từ hôm qua lính săn đá và thủy thủ Pháp đi kiểm soát từng nhà một ở 
trung tâm thành phố và ở bên cảng để tìm ra các kho vũ khí; chúng tịch thu, 
chúng bắt giữ. Úy ban Nhân dân Nam Bộ chạy lánh vào vùng Chợ Đệm tại 
ngoại ô ở phía Tây-Nam Chợ Lớn. 

Người Việt bao vây thành phố Sài Gòn. Các khu vực phía Nam và Tây- 
Nam, toàn bộ Chợ Lớn, dọc theo sông Bến Nghé cho tới sông Sài Gòn nằm 
trong tay sáu băng nhóm Bình Xuyên, chính Bẩy Viễn chỉ huy tối cao. Ớ 
phía Tây-Bắc, lực lượng Cao Đài trấn giữ đường đi Tây Ninh và đường lên 
sân bay Tân Sơn Nhất. Ớ Phía Bắc, trên bờ rạch Thị Nghè, trong khu ngoại 
vi Tân Định và những vùng lân cận, Tân Bình, Phú Nhuận và Gia Định, chỉ 
huy kháng chiến Tô Ký và lãnh tụ Việt Minh Hoàng Quốc Việt. Tại khu vực 
phía Đông, các đội Thanh niên Tiền phong thoát khỏi cuộc tấn công của 
Pháp trong đêm đã tập hợp lại cùng với lực lượng dân quân. 

Lối bốn giờ chiều, quân Bình Xuyên ẩn núp phục kích dọc theo sông 
Bến Nghé và trong khu vực Chợ Lớn bắt đầu nổ súng. Một đơn vị theo 
đường Vecđon tiến sâu vào nội thành, chiếm Chợ Bến Thành và từ đại lộ 
Bôna, chĩa súng vào trung tâm thành phố, vào phố Catinat, khách sạn 
Continăntal. Từ sông Bến Nghé, một đơn vị khác tiến theo đại lộ Đo La 
Sômmơ về phía Chợ Bến Thành. 

Vừa đến đêm họ phá nổ nhà máy nước và đốt nhà đèn [nhà máy điện] 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 339 

Chợ Quán. Sài Gòn hầu như bị tắt điện nước. Việc phong tỏa thành phố tỏ 
ra hữu hiệu. 

Trên sông Bến Nghé nhiều xác chết bập bềnh trôi theo dòng nước. Tác 
giả những dòng này, núp trong một chiếc thuyền tam bản đậu ở bến chờ 
nước ròng để rút ra khỏi thành phố, chứng kiến một cuộc săn người trên bờ 
sông, trong khi đạn bắn réo lõm chỏm rơi trên mặt nước như giọt nước mưa 
giông quanh thuyền. 

Ngày 25, khoảng năm chục kiều dân Pháp, chủ yếu là đàn bà và một vài 
trẻ em bị bắt cóc gần Nhà thờ Nhà nước, họ bắt cóc với hy vọng phi lý và 
man rợ là làm mất tinh thần kẻ địch. Chỉ có độ ba chục người được tìm lại 
trên rạch Thị Nghè, phần đông là đàn bà và trẻ em. 

Cùng ngày hôm đó, tại xóm Hêrôl thuộc ngoại vi Tân Định - xóm tiểu 
công chức người Pháp có vợ đầm lai hoặc An Nam cùng con cái lai ở - 
người ta chợt thấy chồng chất xác kiều dân Pháp chết, nam nữ lẫn lộn, 
không phân biệt được tuổi tác, bị cắt xẻo ghê rợn, tất cả độ hơn trăm người 
bị giết và mất tích. Đó là hành động của quân đạo tặc Tô Ký đã được Việt 
Minh tuyển mộ, và người ta đã thấy họ đi diễu hành ngày 2 tháng 9 dưới 
những biểu ngữ: « Ban ám sát xung phong ». Đó rõ ràng là kết quả gớm 
ghê rùng rợn sau mấy mươi năm người da trắng đã miệt thị 
« dân bản địa » (indigènes), và một số thực dân đã thốt ra là phải « lột da 
người An Nam để làm dép » một khi người Pháp lập xong trật tự trở lại. Cái 
trật tự đầy dẫy căm thù một khi đảo lộn khiến con người ngã vào hành 
động bạo tàn như thú vật: con người không còn là con người nữa. 

Trong đêm 25, Chợ cháy ngọn lửa đe dọa trung tâm Sài Gòn. Nhiều kho 
chứa gạo của người Pháp ở Chợ Lớn phát hỏa. 

Ngày 26, bến cảng bị tấn công mãnh liệt, kho chứa hàng dọc theo giòng 
sông bốc lửa. Bên kháng chiến vẫn mong đánh bại thành phố Sài Gòn bàng 
nạn đói và có lúc họ làm chủ tể lò thịt. Trên đường tới sân bay Tân Sơn 
Nhất do các đội vũ trang của Cao Đài kiểm soát, đại tá Mỹ Pêtưa Đơuây, 
thuộc cơ quan oss bị giết. Y mới tới Sài Gòn ngày 2 để điều hành công 
việc chuyên chở lính Mỹ bị quân Nhật bắt làm tù binh chiến tranh. Người 
ta không tìm thấy xác y. 

Ngày 27, dựa vào lực lượng Guôckha, người Pháp định phá vòng vây 
quanh thành phố đang đe dọa bị thiếu lương thực. Họ đốt các xóm nhà lá 
gần ngoại ô, nơi du kích xuất phát những cuộc tấn công ban đêm: 

Ớ vùng ngoại ô, nhóm Tranh Đấu thuật lại, những người kháng 
chiến chủ yếu đóng ở các chốt đầu cầu, nhiều cuộc tranh phong kịch 
liệt diễn ra ở đó, nơi có cả những người Nhật đào ngũ gia nhập. 



340 


VIỆT NAM 1920-1945 


Trong những trận xáp chiến đầu tiên ở Đa Kao, Bàn Cờ, Câu Kho, 

Ngã Sáu, Chợ Quán, Vĩnh Hội, Cây Quéo, Gò Vấp, Khánh Hưng, 

Thủ Thiêm, Thị Nghè, Phú Nhuận, Gia Định, Nhà Bè, thợ thuyền và 
những chiến sĩ chiến đấu dưới ngọn cờ Đệ tứ Quốc tế. Nhưng những 
chiến binh các trận đầu tiên này đều tự đứng lên chiến đấu. Trần 
Văn Giàu không cho tiếp tế lương thực, vũ khí và đạn dược tới chỗ 
họ. Trong khu vực Thị Nghè, trong số 214 chiến binh Đệ tứ thì 210 
đã tử trận. Đến ngày xáp trận thứ ba, Trần Văn Giàu cho rải truyền 
đơn ra lệnh tước vũ khí toàn bộ lực lượng kháng chiến của nhóm 
Tranh Đấu vì đã chiến đấu không có lệnh chính phủ của anh ta. 185 

Khoảng sáu chục chiến binh thuộc đoàn công binh Xe điện Gò Vấp, do 
nhóm Liên Minh tổ chức, tham gia bạo động vũ trang dưới sự chỉ huy của 
những người lãnh đạo do họ bầu ra là Trần Đình Minh và s. ngoài quyền 
lực của chính quyền. Họ đã khước từ cả cờ Việt Minh và cả danh hiệu Công 
nhân cứu quốc, họ chiến đấu dưới lá cờ đỏ, vang lên tiếng hát bài Quốc tế 
ca và bài Hành quân Công Nông Binh. 186 

Những ngày đầu phong tỏa Sài Gòn, đoàn công binh tác chiến ở Bà 
Chiểu, liên điểm mặt trận Thị Nghè phía tả, bót Tân bình bên hữu, chung 
vai cùng Thanh niên Tiền phong, Cộng hòa vệ binh, liên đoàn Cựu chiến 
binh, giải phóng quân Thủ Đức... 

Ngày 29, đoàn thủy thủ Ưmà ta tưởng họ trung thành với Pháp Ưđã 
đánh đắm, tại quãng sông cách tổng hành dinh quân Đồng minh chua đầy 
800m, một chiếc tàu 400 tấn và hai chiếc tàu 200 tấn, một tàu kéo, rồi lật 
ngã một cầu phà trên sông Sài Gòn. 

Thiệt hại về phía Pháp vào cuối tháng 9 ước tính là 21 người bị giết và 
134 người mất tích; về phía An Nam ít nhất là 200 người bị giết, 200 bị 
thương và 23 bị bắt cùng với vũ khí. 

Gơraxêy ra lệnh cho Tera-uchi lập lại trật tự cho quân Đồng minh: 

Toàn bộ vùng Thủ Dầu Một và Biên Hòa phải đquét sạchẻ những 
người An Nam mang vũ khí, các chiến lũy chận đường ở phía Đông- 
Bắc và Tây-Nam vùng này phải triệt hạ. Những người An Nam 
chống giữ chiến lũy phải tước vũ khí và bắt giữ; nếu kháng cự thì 
giết. Các con đường ở phía Bắc Sài Gòn phải đảm bảo tuyệt đối an 
toàn cho quân Đồng minh cùng cho việc chuyên trở thực phẩm 
cùng toàn các vật dụng cần thiết. Cách chức lập tức cùng hành 
quyết tử hình ngay không cần xử những người Nhật, thường dán hay 
là quân nhân hợp tác với người An Nam phiến loạn. 187 







342 


VIỆT NAM 1920-1945 


Sự hợp tác nào vậy? Trưởng ban tham mưu Nhật là Numata công nhận 
rằng có hơn một trăm người Nhật đã đào ngũ chạy sang phía An nam và 
một số người Nhật khác đã bán vũ khí cho người An Nam. 

Báo Tin điện Hàng ngày (Daily Telegraph) bữa 4 tháng 10 có kể lại một 
trận đánh coi như quân khởi nghĩa đã đem đại lực đánh trả thù chống người 
Nhật đàn áp: 500 người khởi nghĩa tấn công khu vực phía Bắc Sài Gòn bỏ 
lại 50 xác chết. 

Báo Manchester Guardian ngày 27 tháng 10 cho là «thật quái gở » việc 
người ta sử dụng quân Nhật để « thanh toán » một số khu vực, nhưng rồi 
cũng nhấn mạnh về sự thiếu lực lượng của quân Đồng Minh tại chỗ để có 
thể duy trì trật tự. 

Lực lượng không quân quan sát cho biết có thấy hàng ngàn quân khởi 
nghĩa tập trung trên đường Sài Gòn-Mỹ Tho, và tờ Tin điện Hằng ngày 
ngày 1 tháng 10 đề tựa: « Lực lượng không quân có thể nhanh chóng đánh 
tan cuộc khởi nghĩa ». 

Trong tuần chót tháng 9, tuần lễ đẫm máu, ý nghĩ đình chiến phát sinh. 
Cuộc đình chiến trở thành thực sự ngày 2 tháng 10. 


Đình chiến 

Ngày 3 tháng 10 năm 1945, tại tổng hành dinh của úy hội Đồng minh, 
Gơraxêy, Xêdilơ, đại diên tướng Lơcơler và ba đại biểu Việt Minh là Phạm 
Văn Bạch, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và Hoàng Quốc Việt tiến hành cuộc 
họp đầu tiên. Trong khi đó tại đường Catinat, đám đông người Pháp hân 
hoan ó lên nghinh đón các đoàn lính xung kích của quân đội viễn chinh đi 
diễu hành, trong lúc các tàu chiến đang tiếp tục thả quân đổ bộ. Không một 
bóng người bản địa nào, việc xảy ra ngày 23 tháng 9 còn nóng bỏng trong 
trí nhớ. Khi đi qua đường phố đó, Hectrich đã nhận xét một cách buồn 
chán: « Phải chăng chúng ta đang sống trong một Đông Dương không có 
người Đông Dương? ». 

Cũng ngày hôm đó, nhóm Tranh Đấu phát hành tờ báo Kháng chiến tại tỉnh 
Chợ Lớn, lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng ảo tưởng về thiện chí của người 
Pháp, phải luôn luôn sẵn sàng đấu tranh vũ trang chống lại bọn đế quốc. 

Liệu Úy ban Nhân dân Nam Bộ có còn hy vọng « tiến triển thương 
lượng » thành công như Trần Văn Giàu đã hứa hẹn ngày 22 tháng 9 hay 
không? Hai phía đều đưa ra điều kiện: Xèđilơ buộc phải thả các người bị 
cầm làm con tin và hoàn lại xác của đại tá Đơuây; Việt Minh đòi được công 
nhận nền độc lập nước Việt Nam. Sài gòn vẫn bị bao vây và sắp chết ngập; 
lệnh bãi công chưa rút lại. Đàm phán thất bại... 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 343 

Trong khi đó, ngày 5 tháng 10, tướng Lơcơler đến Sài Gòn, đóng trụ sở 
tại dinh Toàn quyền. Y tuyên bố toàn bộ hạm đội Pháp có thể huy động 
được sắp tới nơi, cùng xe tăng, liên thanh tự động và binh lính, đồng thời có 
thêm 12 000 lính Guôckha cũng sấp tới. Lơcơler nói trước là sẽ « ổn định 
tình hình trong vòng một tháng » ! 

Ngày 11, một sĩ quan Anh, một người Ân và ba lính Guôckha rơi vào 
một ổ phục kích ở Thạnh Mỹ Tây, phía Đông-Bắc Sài Gòn. Cuộc đình 
chiến giây giưa mới một tuần lễ. 

Khuya ngày 12, hàng loạt đạn súng liên thanh ầm ĩ, tiếng lựu đạn nổ 
vang, cùng những loạt súng cối đánh thức dân chúng đang mê giấc. Một 
đại đội lính Guôckha tiến vào Gia Định và Gò Vấp, vùng ngoại ô phía 
Đông-Bắc và Tây-Bắc Sài Gòn. Họ bắt giữ khoảng 50 người An Nam, 
3 người đàn bà trong đó có một nữ y tá. Trong khi lính săn đá Pháp Binh 
đoàn thuộc địa số 5 đánh vô Phú Mỹ ở phía Đông thì một Liên đội khác 
gồm lính Anh-Ân cố sức giải tỏa khu vực Chợ Lớn, miền riây vẫn trong tay 
quân Bình Xuyên. Hàng tốp lính săn đá vô lại châm lửa đốt mấy xóm nhà lá 
chen chúc quanh vùng không chừa khóm nào cả. 


Đoàn công binh tác chiến 

Sau khi mật trận Thị Nghè - Gia Định tan vở, đoàn công binh sở Xe điện rút 
về Gò Vấp, nhưng ít hôm sau phải kéo lui, trước tấn công quân Anh-Ân- 
Pháp. Ớ An Phú Đông, anh thợ may Hô Văn Đức tử trận đầu tiên, anh gốc 
ở Mỹ Tho, đã gia nhập hàng ngũ công binh; Trần Văn Nghị, thuộc Đoàn 
cảm tử số 1, trong lúc đương đầu quân Anh-Ân-Pháp (Gia Định) đồng cùng 
các nhóm du kích tự động, tự xưng đội Trần Cao Vân, Đào Duy Từ, Chi 
Lăng, đoàn Nguyễn An Ninh..., nhưng họ không ngót ghình nhau. 

Giữa tháng 11 đoàn công binh chia làm hai tốp, tốp đi bộ không vũ khí, 
phòng địch quân kiểm soát, tốp theo đường thủy, rút lên Lộc Giang, nơi 
Nguyễn Hòa Hiệp đóng binh, cận biên giới Cao Miên. (Ai cũng biết Hiệp 
trước kia ở tù chung một khám với Nguyễn An Ninh, có thiện cảm với Tạ 
Thu Thâu, thời Nhật chiếm đã chứa Trần Văn Giàu). 
40 chiến sĩ thợ Xe điện Gò Vấp đi bộ không vũ khí tới Lộc Giang cô thế, 
buộc mình thương lượng cộng tác với Đệ tam sư đoàn, mặc dầu trong lòng 
ái ngại. Không phải vì Hiệp xu hướng quốc gia, chỉ vì Đệ tam sư đoàn tổ 
chức theo lối quân phiệt như một đạo binh tư sản, đẳng cấp, nghịch hẳn 
với cao vọng dân chủ công binh. 

Anh em công binh tham gia phòng tuyến Việt-Cao. Những anh em còn 
lại, ngoài công tác chiến phòng, họ làm quen với nông dân trong vùng ấp 



344 


VIỆT NAM 1920-1945 


Truông Dầu, tổ chức hội hiệp và cố sức giải thích mục đích thợ thuyên và 
dân cày tranh đấu không phải chỉ « đuổi Tây », mà còn phải cổi ách tư sản 
bản xứ và điền chủ, thoát cảnh đói rách lầm than, không hy sinh để thay 
thầy đổi chủ. 

Còn 13 đồng chí đi đàng sông chở súng đạn, khi tới Mỹ Hạnh, trụ sở « 
giải phóng quân », bị ủy ban kháng chiến sở tại bắt lại. Sau khi thảo luận 
cùng nhau, anh em ưng thuận cộng tác với lực lượng quân sự sả tại. Tiểu 
đội của họ cử anh Chín Nghé chỉ huy, vẫn chào cờ đỏ của mình. - Lúc ấy 
Nguyễn Bình đã vào Nam, thọ sứ mạng Hà Nội thống nhất và chỉ huy lực 
lượng kháng chiến khu 7. « Dân quân » cải danh là « Giải phóng quân ». 

Cùng các đoàn du kích giải phóng quân sở tại, tiểu đội tác chiến tại 
Câu Lớn, chống đoàn xe thiết giáp Pháp từ Bà Điểm Hóc Môn kéo tới. 
Ròng rã chịu đựng suốt một đêm rồi rút về ấp Bàu Tràm. Nơi đây, từ 
7 giờ sáng đến 10 giờ, Bàu Tràm khói lửa, ầm ỹ bom nổ đạn mưa không 
ngót mổi lượt máy bay đâm xuống oanh tạc. Chị Quý, ban cứu thương, 
anh Thiện, anh Đồng ngã dưới lằn mưa đạn liên thinh. Trần quốc Kiểu, Lê 
văn Hướng cùng sáu anh chiến sĩ trong đoàn Việt kiều lao động trong đồn 
điền Tây Ninh vong mạng trong các trận vừa qua. 

Mỹ Hạnh thất thủ, anh em sống còn chạy về Lộc Giang, trong đó có 
hai chị và anh Trần văn Thanh, ban cứu thương, anh s., quần tụ cùng anh 
em đang tá túc trong Đệ tam sư đoàn. Đêm đánh chiếm Thốt nốt 
(Socnok,Cao Miên) bên kia biên giới, có đoàn Việt kiều trợ lực, đánh lui 
quân Miên. Rạng đông quân Pháp tiếp viện ào tới, s. với khẩu FM giữ 
cầu Ngã tư Thốt nốt bắn lùi hai xe thiết giáp, che chở công binh rút về 
căn cứ. Thanh bị địch giết bỏ thây trong một bụi tre. Hôm sau quân Pháp 
tấn công Lộc Giang, Đệ tam sư đoàn kéo vô Đồng Tháp Mười. 

Liền sau Sài Gòn bạo động, Nguyễn Văn Lịnh, Nguyễn Văn Nam và 
Ngô Văn Xuyết tập họp tại nhà Xuyết ở xóm Tân Lộ, cách Thủ Đức 4 km 
về phía Đông, liên lạc cùng đoàn công binh Xe điện Gò Vấp thông qua 
đồng chí Lê Ngọc. Họ thảo một vãn bản chính trị giải thích lập trường 
chiến đấu của nhóm Liên Minh và đoàn Công binh. Nếu bọn trinh sát của 
Dương Bạch Mai đến bắt họ, họ sẽ dùng vũ khí chống lại. Họ nối gót 
Công binh đang cùng Đệ tam sư đoàn rút lui vào Đồng Tháp Mười, theo 
dấu chân nghĩa quân thế kỷ trước, nơi mà các xe thiết giáp không thể lao 
vào. 

Đây là một nơi cực kỳ nghèo đói, chúng tôi đã gặp một cặp vợ chồng 
chung nhau có một cái quần, bàng... bao bố, lấy từ một bao tải gạo. Thế 
nhưng chúng tôi vẫn được tiếp đón rất nhiệt tình. Từ sau cuộc nông dân 
khởi nghĩa năm 1940, để tránh bị đàn áp vì tình nghi là cộng sản, rất 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 345 

nhiều bần dân miền nầy ra mặt theo đạo Cao Đài, hoặc nhập đạo Hòa 
Hảo lập bàn thờ Phật Thầy. 

Đoàn ghe thuyền chở hằng mấy trăm lính Đệ tam sư đoàn theo kinh 
tiến sâu vào vùng mênh mông đầm lầy đầy ngập nước phèn. Cấm trại trên 
bờ kinh, đào hầm ẩn núp vừa xong, máy bay Pháp tới bay đi lượn lại. 
Bỏm nổ vang ầm, đạn liên thinh khạc xuống như mưa bấc, nóc lá bốc lửa 
bừng lên, khói tỏa mịt trời. Tội nghiệp bao nhiêu dân nghèo ở đây buộc 
lòng tiếp quân kháng chiến trong túp lều lá của mình, thấy nhà cửa, ao 
cá, vườn tược, tiêu tan tro khói. 

Được giao nhiệm vụ đi tìm một máy thu thanh. Xuyết bị bắt trên sông 
Vàm Cỏ, nơi mà thầy giáo Nguyễn Văn Trọng ở Tân An tự tôn tỉnh trưởng 
Việt Minh. Bị giam cùng với khoảng ba chục người « bị tình nghi »tại đình 
thờ thần hoàng Mỹ Phước, anh chứng kiến cuộc xét xử chóng vánh rồi đem 
ra bắn ba người theo đạo Thiên chúa trốn khỏi Tân An khi quân Pháp đến 
chiếm, họ bị tình nghi là làm gián điệp cho Pháp. Sau đó hai tên lính kín cũ 
được thu nhập vào công an Việt Minh, đâm ra hành động khiêu khích, bị xử 
tử. Ngày bắn hai tên nầy, dân làng được mời đến xem đông đảo để hoan hô 
« công lý » của tỉnh trưởng Trọng. Tối hỏm đó. Xuyết nghe bên kia bức 
vách gỗ ngăn gian phòng phía sau đình, ầm ỉ những tiến rú lên vì bị đấm đá 
túi bụi, lẫn lộn giọng người khóc lóc kêu oan Trời đất ơi! Trời đất ơi! Đó là 
một gia đình nông dân nghèo bị hai tên lính kín nói trên phao là gián điệp 
khi họ chèo thuyền chở khoai trở về nhà. 

Xuyết tìm được một mẩu giấy, viết vội lên đó vài dòng về quá khứ của 
mình và mục đích của cuộc chiến đấu của anh hiện tại; nếu như đời sống 
của anh chấm dứt tại đây, có thể sẽ có người đọc được mảnh giấy đó và 
suy nghĩ. Độ ba tuần sau, anh từ giả đình Mỹ Phước, một tên cảnh sát 
mang súng chèo ghe chuyển anh đi xa vô trong nữa, đến một nhà thờ lợp 
lá ở Sông Xoài, ngọn nước từ Đồng Tháp đổ ra sông Vàm cỏ. Nhà thờ này 
biến thành nơi giam tù chính trị, anh lại gặp các bạn của nhóm La Lutte, 
trong đó có anh kinh lý Thu ở Mỹ Tho, người đã giúp nông dân đo đạc 
phân chia ruộng đất. Cai tù là một tên từ Côn Đảo trở về, vũ khí đầy 
mình. Thật là một sự tình cờ may mắn đưa Đệ tam sư đoàn kéo đi qua đó, 
thế là tù nhân được phóng thích. 

Đoàn công binh tự hỏi viễn đích cuộc kháng chiến, nhận thấy cần có 
đồng chí trở về Sài Gòn, lo việc liên lạc chánh trị, để vạch con đường 
tương lai. Một số đồng chí rời đoàn về châu thành, trong đó có Lê Ngọc, 
liên lạc viên, Lê Ký sốp phơ công binh và Nguyễn văn Hương, mười bốn 
tuổi, trước học nghề thợ trong xưởng Xe điện Gò Vấp. Trên đường về Sài 
Gòn, sau khi bị quân đội Pháp bắt giam ở Hóc Môn trong một cuộc tảo 



346 VIỆT NAM 1920-1945 

thanh, rồi được thả ra, cả ba đồng chí đều bị Việt Minh bắt giết vu khống 
là « Việt gian ». 


Chúng ta trở lại trận địa vùng Sài Gòn. 

Tờ Tin điện Hằng ngày, bữa 15 tháng 10 năm 1945, cùng tờ Thời báo 
(Times) ngày 16 đưa tin về lực lượng người bản địa phản công: từ ngày 13, 
ba đơn vị người An Nam đã thâm nhập Sài Gòn không đạt kết quả, một từ 
phía Nam, một từ phía Tây-Nam và một từ phía Đông-Bắc. Họ bị đội quân 
Guôckha vũ trang đầy đủ đánh lùi. Những loạt đạn bắn chận liên miên của 
quân Pháp đóng dọc sông Sài Gòn cản ngăn thuyền bè tiếp viện loạn quân. 
Mặc dù vậy, những người khởi nghĩa đã tiến vào tận khu Chợ, phóng hỏa 
các gian hàng. Quân Guôckha đụng độ quân kháng chiến ngay giữa trung 
tâm Sài Gòn và có lẽ chúng đã tóm được tổng hành dinh của người An Nam 
- nhưng chỉ là lời đồn đại. 

Cũng ngày thứ bảy 13, vào lúc nửa đêm, lực lượng quân khởi nghĩa xuất 
hiện tại những thửa ruộng xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đang đậu 
những chiếc máy bay thuộc Lực lượng Không quân Anh (RAF), những 
chiếc Spitíires và những máy bay của Nhật. Họ đã xáp gần tới 300 thước 
cách tháp canh, nhưng bị đẩy lùi. Có những lực lượng khác tấn công trạm 
Giây thép gió [Vô tuyến điện tín] Phú Thọ, nhưng không thành công, họ 
không cắt đứt được liên lạc giữa lực lượng quân Đồng Minh với thế giới: 
gần sáng đoàn xe thiết giáp của 300 quân Guôckha, cùng hàng trăm lính 
Nhật bị bắt buộc phải hỗ trợ Guôckha đánh họ lùi xa tới 3 km cách đó. 

Lại những cuộc hành quân càn quét của quân Pháp-Ân tại các cánh 
đồng và các làng mạc, những vụ bắt bớ. Có hai sĩ quan Nhật không ăn mặc 
quân phục chiến đấu bên phía người An Nam đã bị xử bắn tại chỗ. 

Tại cầu Bình Lợi, cách Sài Gòn 7 km về phía Đông-Bắc, lực lượng lính 
Guôckha và lính Pháp đụng độ với dân binh kháng chiến, hàng trăm quân 
khởi nghĩa bị hạ trong một trận chiến vô vọng. Tụ điểm làn cận đó bị đốt ra 
tro, một ngôi chùa bị đánh sập. Dân làng chạy ra khỏi những mái nhà lá 
bốc lửa, 800 người bị bắt và đưa về Sài Gòn xử. 

Harôlđơ Isaac, có dự một phiên tòa quân sự Sai Gòn. Tới một dinh thự, 
cái gọi là tòa công lý, ngay trước khi vào cửa ông đã thấy bất bình vì thái 
độ bông lơn của viên sĩ quan Pháp đang phiên canh gác than thở với ông 
rằng, y chỉ tiếc một điều là Sài Gòn đã vắng bóng những cô gái An Nam 
xinh đẹp và hầu như anh ta xa lạ với tấm thảm kịch của những tù nhân bị 
lột trần và cùm xích ngồi giữa đám lính canh, lưỡi lê tuốt trần trên nòng 
súng: 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NÃM 1945 347 

Viên sĩ quan chỉ vào họ: Đó là những mẫu giống da vàng. 

Tôi nhìn y rồi nhìn tên lính Pháp gác cạnh đó. Đó là, tôi nghĩ, những 
mẫu giống da trắng. 

Bên trong, các bị cáo đứng đối diện các quan tòa: năm sĩ quan 
Pháp ngồi dưới cờ tam sắc. Ngồi ghế chánh án là đại tá Rugiê, người 
cao lớn, khô khan, nóng nẩy, cứ nâng lên đặt xuống đôi kính đeo 
mắt, miệng gầm gừ thóa mạ tù nhân, dường như tù nhân không hiểu 
họ muốn hỏi điều gì. Người thông ngôn tây lai, nói lại, giọng thét lên 
the thé gần như bị động kinh. Còn các tù nhân thì cứ nói lí nhí, khó 
mà nghe được. Mỗi trường hợp xét xử không tốn bao nhiêu thời giờ. 

Năm người tù đầu tiên mỗi người chỉ mất tám phút. Không có một 
chứng nhân nào, cũng chẳng có một sự đối chiếu nào. Người ta dẫn 
hai người trẻ tới trước tòa: Phạm Văn Tam, 18 tuổi và Trần Duy 
Gián, 19. Hai người bị tố cáo là đã rải truyền đơn. Họ đứng thẳng 
người và nói một cách rõ ràng. Trần nói tiếng Pháp rất thạo và trả lời 
các câu hỏi mà không cần thông ngôn. Cả hai đều nhận là thuộc vào 
nhóm tuyên truyền xung phong. Họ cũng nhận là đã có phát truyền 
đơn. 

Ông chánh án nhìn chằm chằm vào họ một cách miệt thị, ông đeo 
kính vào rồi đọc một tờ truyền đơn: « Các đồng chí không được đánh 
người Anh, người Ân, hoặc người Nhật, trừ phi họ tấn công các bạn ». 

- Vậy còn đối với người Pháp thì sao ? 

- Tôi không biết. Tôi chỉ được lệnh rải truyền đơn, thế thôi. 

- Nhưng mầy khai mầy thuộc nhóm xung phong; có nghĩa là tác 
chiến phải không nào? Nếu chúng mầy không chống lại người Anh, 
người Ân hay người Nhật, thì chúng mầy tác chiến chống ai ? 

-Việc tôi đã làm, đó là rải truyền đơn. 

Ông chưởng lý buộc tội còn vắn tắt hơn thường lệ. Các tù nhân đã 
chịu nhận những điều buộc tội. Rõ ràng họ là thủ phạm. Còn luật sư 
bênh vực, ông ta nói năng hùng hồn hơn mức bình thường. Ông ta 
gợi lên tuổi trẻ của phạm nhân, và ở trong tù họ sẽ gặp phải những kẻ 
ảnh hưởng không tốt. Khi luật sư nói xong, ông đại tá đứng dậy, các 
quan tòa đứng dậy [theo đại tá vào trong nghị luận]. Mười lăm phút 
sau, tòa nhóm lại tiếp tục. Các tù nhân đều bị kết án 5 năm tù khổ 
sai, trừ anh Trần 7 năm. Họ bị còng tay và dẫn đi. 

- Người kế đó! đại tá Rugiê nóng nảy gọi to. 

Toàn cả là những kết án nhẹ đấy, ông trạng sư giải thích nho nhỏ, 
vẻ hài lòng. Đối với 93 trường hợp trước đó, có 4 án tử hình và sáu 
mươi chín người bị từ 10 đến 13 năm khổ sai hoặc tù ngồi. 194 



348 


VIỆT NAM 1920-1945 


Rồi đây, Hectrich thốt lên một cách chua chát, là những viên chức chính 
hiệu, những kẻ huênh hoang, những kẻ đầy tham vọng, những kẻ thiếu tư 
cách không năng lực sẽ tới xứ này. Rồi đây những quân nhân binh lính 
[khác nữa] sẽ tới xứ này. Rỏi hai bên lại tiếp tục tiêu diệt lẫn nhau. Cuộc 
chiến tranh tái chinh phục đã bắt đầu. 

Ngày thứ hai 15 tây tháng 10 năm 1945, người ta thấy các đơn vị mới và 
đông người thuộc sư đoàn thiết giáp tướng Lơcơler đổ bộ. Chiến xa và liên 
thanh tự động diễu hành trên đường Catinat, giũa tiến reo hò hoan hỉ của 
đám đông người Pháp. Buổi chiều hôm đó, một doàn xe thiết giáp tiến về 
Chợ Lớn. Các đường phố vắng tanh. Những phát súng nổ rải rác dọc theo 
sông Bến Nghé. Ngày 17, đụng độ mãnh liệt giữa một bên là những người 
khởi nghĩa trấn giữ cầu Thị Nghè trên rạch Thị Nghè, còn một bên là những 
tay súng của thủy thủ và lính săn đá Pháp muốn đánh bật họ ra. 

Ngày 21, trong khi lính Guôckha càn quét vùng Phú Thọ thì quân Bình 
Xuyên phá hủy xong các trụ Giây thép gió thuộc trạm Sở vô tuyến điện tín 
trước khi rút xuống phía Nam và vô đồng Tháp Mười. 

Cuộc tái chinh phục xứ này tiếp tục càng ngày càng tăng tốc lực. Ngày 
23 và 25, trục Thủ Dầu Một-Biên Hòa-Sài Gòn, thành một vùng tam giác 
mà người ta gọi là khu then chốt, quân đội Anh-Ân đã giải tỏa. Dân quân 
du kích vẫn tồn tại trong các vùng rừng bụi. 

Ngày 25, đơn vị thiết giáp tiến vào Mỹ Tho, nơi úy ban Nam Bộ đóng 
trụ sở. Hectrich có ghi: 

Dòng xe thiết giáp từ từ tiến vào. Chỉ có một cây cầu bị phá hủy, 
nhưng đường đã bị đào thành những hố chống chiến xa. Không một 
tiếng súng. Chẳng có ai tấn công đoàn thiết giáp. Trái lại, hai chiếc xe 
jíp chạy tới nhập đoàn chúng tôi vào buổi chiều lại bị hứng loạt đạn 
hên thanh. Viên phó quản lái xe bị một viên đạn trúng tim chết. Đại tá 
Mirambô và tướng Salan vấy đầy máu. Chúng tôi đi ngang qua các 
làng mạc rỗng không, dán chúng hoảng sợ đã trốn đi trước đó vài giờ, 
vì Việt Minh cho đồn đại là quân Pháp sẽ tiến hành giết sạch. 

Buổi chiều hôm đầu tiên chúng tôi tới Tân An. Thị xã hoang vắng, 
mọi người đã bỏ đi. Cờ Việt Minh vẫn phấp phới. Từ Tân An đi Mỹ 
Tho chỉ còn khoảng 30 km. Chúng tôi lên đường lúc 7 giờ sáng. 

Nhưng mãi 9 giờ tối mới tới nơi, bởi dọc đường những chướng ngại 
và những chặng đường bị phá hủy cứ mỗi lúc một nhiều thêm. 188 

Chiếc cam nhông Sở mật thám gợi lên những ký ức u tối hung hiểm đi 
theo đoàn quân. 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 349 

Úy ban Nam Bộ chạy tới Cái Bè, rồi tới đảo Bến Tre, lúc này chỉ gồm 
toàn những người theo phái Stalin. Quân Pháp chiếm Mỹ Tho không một 
phát súng. 

Philippơ Đơviler, tùy viên Báo chí tại ban tham mưu tướng Lơcơler, kể 
lại những sự kiện tiếp theo: ngày 28 đến lượt Gò Công; ngày 29 Vĩnh Long 
và ngày 30 Cân Thơ. Thế là con đường lúa gạo đã khai thông. 

Việc tái chinh phục các trục chính và trung tâm ở phía Bắc bắt đầu. 
Đoàn xe thiết giáp lên đường đi Tây Ninh, nơi hành hương của giáo phái 
Cao Đài. Quân du kích Cao Đài, trước đó ít lâu đã tham gia bao vây Sài 
Gòn, hiện đã rút vào rừng sâu Tây Ninh. Ớ đó họ lập những ổ phục kích, 
quấy nhiễu đoàn quân Lơcơler, xáp đánh quân nghịch nhiều trận kịch liệt 
như ở chiến trường. Mãi tới ngày 8 tháng 11 họ mới chịu hạ vũ khí. 

Viện binh Pháp tiếp tục tới bằng đường biển và công cuộc tái chinh 
phục tiếp tục tiến hành bên ngoài Nam Kỳ, tới Buôn Mê Thuột giáp Lào rồi 
tới Nha Trang ở Trung Kỳ. 

Vào tháng giêng năm 1946 các tỉnh lỵ miền Tây như Long Xuyên, Châu 
Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Sa Đéc không còn khả năng kháng cự lại nữa. Mũi 
Cà Mau thất thủ ngày 5 tháng 2 năm 1946. 

Tại Cao Lảnh (Sa Đéc) nơi mà anh em chiến binh đoàn công binh kháng 
chiến sở xe điện Gò Vấp sống còn xuất trận cuối cùng, Trần Đình Minh tử 
trận ngày 13 tháng giêng năm 1946 khi chạm trán với quân viễn chinh ở 
trận Mỹ Lợi. 

Gơraxêy rời Sài Gòn ngày 28 tháng giêng 1946, đội quân Guôckha của 
y hết nhiệm vụ ngày 5 tháng 3. 

Lực lượng của Việt Minh bị phân tán và thu nhỏ: những người thuộc 
phái Stalin, toan độc quyền chiếm lĩnh chính quyền, đã tàn sát các lãnh tụ 
xu hướng quốc gia cùng những chiến sĩ phái Trôtski, họ không màng hành 
động sát nhân của họ làm yếu lực lượng kháng chiến. 


« Phải triệt ngay bọn tờ rốt xkít / » 

Báo Cờ Gải Phóng , cơ quan của Trung ương ĐCS Đông Dương ngày 
23 tháng 10 năm 1945, đăng lời kêu gọi sát hại phái Đệ tứ với những lời 
biện giải sau đây: 

Ớ Nam Bộ, chúng đòi võ trang quần chúng làm cho phái bộ Anh 
hoảng sợ [nguyên văn!]. Chúng đòi thi hành triệt để nhiệm vụ cách 
mạng tư sản dán chủ (nghĩa là căn bản đòi thực hành cách mạng thổ 
địa, chia ruộng đất cho dán cày) đặng chia rẽ Mặt trận dân tộc, làm 



350 


VIỆT NAM 1920-1945 


cho địa chủ chống lại cách mạng, và chúng chủ trương coi tất cả 
quân Pháp, Anh, Ân, Nhật đều là kẻ thù như nhau. 189 


Thủ hạ HÌ5 Chí Minh hành động sát nhân ở Nam Kỳ 

Ta hãy nhớ lại ngày 9 tháng 9 năm 1945, Trần Văn Giàu đã bắt hụt thủ lĩnh 
Hòa Hảo ngay sau khi ông Đạo Khùng được mời vào úy ban Nam Bộ. 
Qua ngày 14 Dương Bạch Mai đã bắt giam Lư Sanh Hạnh cùng ba chục 
đại biểu của úy ban Nhân dân do Hạnh triệu tập ở Tân Định. Ta không 
quên Giàu cùng nhân viên chính phủ của anh ta, sau khi rút khỏi Sài Gòn, 
trú tại Chợ Đêm ngày 22 tháng 9. Tại đấy, đã sai tên Hai Râu trước đó đã 
nốc rượu hạ sát hai lãnh tụ đảng Lập hiến Bùi Quang Chiêu và Dương Văn 
Giáo, cùng với Huỳnh Văn Phương, trước kia xu hướng cộng sản Tả đối 
lập (theo Nguyễn Khánh Hội bấy giờ mười mấy tuổi ở kế cận kể lại). 

Cuối tháng 9, theo hồi ký của Trần Văn Ân, các lãnh đạo Mặt trận 
Quốc gia Thống nhất rút về khu Lò Gốm ở Chợ Lớn họp nhóm và thảo 
luận thái độ đối với Việt Minh: thiểu số (Hô Văn Ngà, Nguyễn Văn Sâm, 
Trần Văn Ân, Lâm Ngọc Đường...) tán thành việc « đi riêng, đánh chung » 
trong khi đa số (Trần Quang Vinh, Khả Vạn Cân...) trù tính việc sát nhập 
lực lượng quân sự với Việt Minh. Ngay trước khi bao vây Sài Gòn, Trần 
Quang Vinh đã khước từ sáp nhập lính Cao Đài vào « dân quân », nhưng 
bấy giờ Vinh trao quyền chỉ huy cho Nguyễn Văn Thành, để Thành cùng 
với các đơn vị Cao Đài gia nhập Việt Minh, 

Hô Văn Ngà sau đó bị Nguyễn Văn Trấn, công an mật bắt vào tháng 
10, rồi đến lượt Trần Quang Vinh. Sau ba tháng bị giam chung với Hô Văn 
Ngà trong nhà giam Việt Minh, Vinh được quân Cao Đài giải thoát, còn 
Ngà sẽ bị giết nguội ở Kim Huy, Hòn đá bạc, Rạch Giá. 

Ta hãy trở lại các đồng chí của Tạ Thu Thâu. Họ không thoát khỏi tầm 
con mắt thủ hạ Hô Chí Minh ở miền Nam. 

Buổi chiều ngày 23 tháng 9, ở Đa Kao (Sài Gòn), các sát thủ của 
Dương Bạch Mai ám sát Lê Văn Vững, thư ký úy ban Sài Gòn-Chợ Lớn 
của nhóm Tranh Đấu, trước cửa nhà ở của anh khi anh đi làm về. Vài ngày 
sau đến lượt anh giáo Nguyễn Thi Lợi - đồng như Lê Văn Vững người đã 
hoạt động cho nhóm Tranh Đấu sống lại sau khi Nhật đầu hàng - cũng bị 
giết ở Cân Giuộc (Chợ Lớn). 

Tháng 10 ở Nam Kỳ, trong một không khí huyên náo và cuồng nhiệt, 
hành động bạo ác của phái Stalin tới đỉnh cao, hoặc do các sát thủ của 
Dương Bạch Mai tại các tỉnh Miền Đòng, hoặc do bọn nha trảo của 
Nguyễn Văn Tây tại các tỉnh miền Tây. Ớ Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 351 

Ninh, cũng như ở Mỹ Tho, Tân An và Cân Thơ, những chiến sĩ Đệ tứ và 
những người cảm tình đều bị thủ tiêu. 

Khi lực lượng Guôckha vừa tấn công Chợ Lớn ngày 12 tháng 10, úy 
ban Nam Bộ rút về Mỹ Tho. Ớ đó họ cũng tiến hành « trừng thanh » một 
cách có hệ thống. Luật sư Hình Thái Thông, mà ta đã thấy tham gia phục 
hồi hoạt động nhóm Tranh Đáu vào tháng 8, đã bị mật vụ Việt Minh bắt 
cùng với số đại biểu úy ban hành động các làng các tổng lân cận, giữa lúc 
anh chủ trì cuộc họp. Sau đó anh bị ám sát, người ta tìm được thi thể vào 
năm 1951 trong một hố chôn hàng trăm người bị hành hình, tại Quởn 
Long (Chợ Gạo, Mỹ Tho). 

Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Ưng Hòa, Lê Văn 
Thử, Nguyễn Văn Số... tập hợp ở Xuân Trường khỏi Thủ Đức ít cây số, một 
nhóm đồng chí chuẩn bị tác chiến. Một buổi rụng sáng lính cảnh sát của 
Dương Bạch Mai ở Thủ Đức đến vây bắt Thạch, Chánh và Số... chuyên họ 
qua Thủ Dầu Một. Trong lúc quân Guôckha công kích vào tỉnh này, thủ hạ 
Dương Bạch Mai đem bắn họ tại Kiến An (?) miệt Bến Súc, một lượt với 
khoảng ba chục người bị giam giữ khác, trong đó có Nguyễn Văn Tiền - 
cựu quản lý tờ Tranh Đấu, từ Côn Đảo mới về - và Ngôn, trước đây làm 
thợ ở Ba Son. 190 

Phan Văn Hùm cũng bị thủ tiêu một cách lạnh lùng như vậy với 
Nguyễn Văn Vàng, nhóm La Lutte cùng nhiều tù chính trị khác tại Sông 
Long Son. Cũng tại Biên Hòa, vào giữa tháng 10, Dương Bạch Mai cho xử 
bắn Lê Thành Long, « cựu ký giả tờ La Lutte , thủ lĩnh Thanh niên Tiền 
phong ở Vũng Tâu ». 191 

Lịch sử chính thức của Hà Nội 192 có nêu lên ba điểm không chính xác 
trong việc bắt bớ những người lãnh đạo nhóm La Lutte: trong quá trình tác 
chiến chống đế quốc không phải là họ « trốn », họ chỉ rút lui về Xuân 
Trường, chứ không phải Dĩ An ; trong thời gian đình chiến, họ không xuất 
bản tờ Độc Lập mà là tờ Kháng Chiến. Còn việc ám sát họ thì không thấy 
nói đến. 

Thế là từ cuối tháng 9 năm 1946, trong cơn lốc của cuộc chiến đấu 
giành độc lập, nhóm cách mạng quốc tế chủ nghĩa cứ rụng dần đi trong 
những trận đánh với quân đội thực dân cùng bị thủ hạ Hô Chí Minh ám 
sát. 

Khi tướng cướp Bảy Viễn được biết những vụ ám sát Tạ Thu Thâu, 
Huỳnh Văn Phương, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng chồng bà là 
Hò Vĩnh Ký và nhiều người khác nữa, hấn cảm thấy bị đe dọa, nên tuyệt 
giao với Trần Văn Giàu và tìm cách giết Giàu; nhưng khi đó Giàu được gọi 
ra Hà Nội. 193 



352 


VIỆT NAM 1920-1945 


Công cuộc « bình định » 

Vào năm 1930, « khủng bố trắng » là một từ ngữ phổ biến. Từ cuối 1945 tới 
đầu 1946, có hai tiếng thốt lên như báo động từ trong các làng mạc: 
« Tây tới! » và « Tây đi bố! ». Bởi khắp vùng thôn quê, những cuộc hành 
quân trừng phạt cứ diễn đi diễn lại như thế. 

Vào một buổi sáng tháng giêng năm 1946, ngôi làng nhỏ Tăng Phú, nấp 
sau những hàng rào tre gai nhọn dầy đặc, cách Thủ Đức 4 km về phía 
Đông, bỗng thức tỉnh trong tiếng rú ghê rợn của rốckét. Những cây tre bị 
hất tung lên từng bụi. Rừng thôm dứa nổ tung. Dân làng hoặc chạy trốn 
hoặc chui xuống hầm. Những âm thanh như vậy bao giờ cũng báo hiệu lính 
săn đá sắp đến càn quét. 

Lính tráng đã xuất hiện. Nhà ngói nhà lá đều bị lục soát lộn lạo, các 
cánh cửa tủ bị phanh ra, đền thờ thần hoàng làng cũng không được miễn 
trừ. Đàn bà con gái, trẻ em, người già bị lùa ra tập hợp tại ven đường. 
Những thanh thiếu niên bị bắt đều bị dẫn ra chỗ Câu Sắt phía dưới Chợ Nhỏ 
bắn lập tức rồi đẩy xuống sông. Khi đêm đến có một người sống sót đi tới 
gò bí để nhặt xác người em trai, nhưng một quả lựu đạn giấu dưới xác chết 
đã nổ làm tan xác anh ta. Một nông dân vẫn không ngừng tay cuốc đất đã bị 
dí súng bắn chết. Một người anh ruột của tác giả trong khi chạy trốn bị một 
hòn đạn xuyên qua đầu gối. Những người khác nữa đã bị bắt trong khi ẩn 
nấp ỏ ruộng hoặc trong rừng và bị dẫn về đồn tại trạm Giây thép gió (vô 
tuyến điện tín) ở Chợ Nhỏ đầu làng, rồi bị chất đống trong một hầm sâu 
không ánh sáng và không khí. Sau đó nhiều người bị bắn vì tình nghi. Cách 
Thủ Đức 4 km về phía Tây, tại Gò Dưa, một số đầu người bị chặt và cắm 
vào cọc rào của đồn lính, trước cửa chợ. 

Bà Gianno Cuisiniê, được Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp giao nhiệm vụ 
nghiên cứu về dân chủng ả Việt Nam, đã chứng kiến tính chất dã man tàn 
bạo của quân Pháp trong công cuộc « bình định ». 


Những người kháng chiến thường hành quân cách nhiều cây số (ít 
nhất là khoảng từ 15 đến 20 km) xa làng mà họ trú quân, thế nhưng 
khi trả đũa thì binh lính lại nhè vào những làng mạc gần nơi bị tấn 
công nhất để hoặc đốt trụi cả làng, hoặc đốt một số nhà cửa, hoặc 
bắt những con tin, hoặc « diệt sạch » toàn bộ nhà cửa và dán cư. tôi 
có được nghe một câu chuyện ở Sài Gòn, của một trung úy đội quân 
Lê dương kể lại cho hai người bạn của anh ta việc tham gia cuộc càn 
quét ở Hóc Môn, khi kết thúc câu chuyện, anh ta nói: « Chúng tao 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 353 

cũng có tổn thất, nhưng trả đũa lại chúng tao cũng đã phá hại xứng 
đáng: suốt dọc 6 km, không còn gì sống sót, từ gà vịt tới trâu bò, cả 
đàn bà trẻ con chúng tao diệt sạch (nguyên văn).» 

Bà trích dẫn một số chiến tích của quân lính trong binh đoàn viễn chinh 
Pháp, những tháng 8, 9, và 10 năm 1946: 

Một thầy thuốc người Việt ở Mỹ Tho đã tường thuật cùng tôi những 
sự kiện sau đây: 

Trên con đường từ Mỹ Tho đi bến Tre, những người kháng chiến 
bóc ván trên một cái cầu. Lính Pháp đốt 20 nóc nhà. 

Một đoàn xe nhà binh Pháp bị đánh ở Cai Lậy - cách Mỹ Tho 
30 km - 120 nóc nhà bị đốt rụi (tháng 8.1946). 

Một sĩ quan Pháp bị giết ở Bến Tre: 80 người dán bị bắt làm con tin, 
trong đó 5 người bị đem ra bắn (tháng 9- 1946). 

Tại Chí Hòa, lực lượng kháng chiến tấn công đồn lính, sau khi đánh lùi 
lực lượng tấn công và sau đi càn quét, binh lính tàn sát hai chục người Việt 
và Tàu. 

Bà mô tả những vụ hà lạm, những vụ cưóp bốc, những cuộc bắt bớ 
chuyên quyền và những vụ bắn giết người không cần xét xử cũng như 
chuyện tầm thường: 

Trong những đêm 13, 14 và 15 tháng 10, lính săn đá [thuộc Liên 
đội bộ binh] thuộc địa cướp phá được « hiệu quả » đặc biệt tại Hóc 
Môn, Bà Điểm và Gò Vấp. 

Những người bị sở Mật thám bắt thường được thả ra khi có chuộc 
một món tiền lớn. Bất hạnh thay, việc bắt người để cho chuộc tù 
nhân không phải chỉ là lĩnh vực riêng tư của Mật thám. Người ta đã 
kể tên những viên chức và những số tiền chuộc mà họ đã thu thập 
được trong vài tháng hay thậm chí trong vài ngày. 

Tại Mỹ Tho, viên quản lý chợ là ông Razănti tuyên bố nhà ông ta bị 
bọn Nhật cướp phá nên ông ta sẽ lấy bất cứ cái gì tùy thích bất cứ 
gập ở đáu, để bù lại những của cải đã mất. Người ta thấy ông ta 
mang ra từ nhà bác sĩ Tươi và bác sĩ Cam 3 vali đầy đồ quí giá và 
hai đôi ngà voi. 

Tại Cai Lậy, chủ quận là ông Bé, ông ký thác cho một người bạn của 
ông ở Mỹ Tho 120.000 đông sau hai tháng tại chức ở quận ấy. 



354 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tại Ô Môn, viên xếp bót Rêtrôsky mang về cho vợ ở Cân Thơ 
30 000 đông sau 10 ngày nhậm chức. 

Tại Cái Bè (thuộc tỉnh Mỹ Tho), lối sáu chục địa chủ bị bắt và họ 
được thả ra sau khi trả từ 5 đến 10.000 đồng bạc. 

Hai anh em ông Liêm, cũng như kẻ khác, phải trả 15.000 đồng để 
được thả cả hai. Ông giáo Mẫn không có số tiền chuộc mà họ đòi, 
ông bị bắn chết. 

Tại An Hóa (Mỹ Tho), hai người Trung Hoa bị nhà binh bắt, bang 
hội Tâu phản đối và yêu cầu sĩ quan thả hai người bị bắt. Khi nhận 
được thư phản đối, viên sĩ quan hạ lệnh bắn luôn hai người bị bắt rồi 
bắt cả những người trong gia đình của hai người. « Nếu có ai còn lên 
tiếng phản đối, y nói, ta sẽ hạ lệnh bắn tất cả bọn đó. Mây cứ việc đi 
báo cho cái thằng ngốc chủ tỉnh của mầy.» Ông Nhượng, bí thư của 
chủ tỉnh kết luận nói: « Từ một tháng nay, đấy là lần thất bại thứ 
bảy. Ớ tỉnh tôi, tại Sa Đéc, cũng thế; ở vỉnh Long, chổ người anh em 
họ tôi ở cũng vậy (tháng 9.1946). 

Cũng tại An Hóa, một giáo viên tên là Hạp bị bắt và trong người có 
mang theo một tờ báo bí mật. Trường hợp đó phải được viên sĩ quan 
ở Rạch Miễu (Mỹ Tho) xem xét, viên thanh tra tiểu học can thiệp và 
viết thư trình bầy lời giải thích cho viên sĩ quan. Khi nhận được thư, 
viên sĩ quan cho bắn ngay thầy giáo Hạp (tháng 9.1946). 

Ngày 19 tháng 9 năm 1946, lính lê dương đóng ở quận Mỏ Cày 
(tỉnh Bến Tre) trong buổi trưa đã xộc vào nhà của một sĩ phu già, 80 
tuổi, là ông Dương Văn... đánh đập ông rồi bắt đi người con gái của 
ông là cô Dương Thị Long (30 tuổi, chưa chồng) cùng với một 
người trai trẻ có mặt tại đó. Hai người bị dẫn về bốt Mỏ Cày, tra 
khảo hai ngày liền. Cô Long được biết là bị buộc tội vì có người anh 
rể hoạt động ở bưng biền, vì cô đã từng tuyên truyền cách mạng 
trong đội ngũ lính lê dương. Cô Long cùng người bạn trai bị dẫn ra 
bờ sông. Cô tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra, đưa cho tên lính 
lê dương và nói: « Hãy giữ lấy làm kỷ niệm một người con gái Việt 
Nam chết vì tổ Quốc.» Hai thi hài đó để nằm phơi cho đến hôm sau, 
rồi bị ném xuống sông. 195 

Như thế, dân làng mạc vô tội cứ bị giết như kiến cỏ một cách mù 
quáng, những cuộc hành quân trừng phạt thường trở lại đánh vào những 
nơi cũ. Vì họ ghê tởm, vì họ sợ hãi mà những người trẻ tuổi chạy thoát vô 
bưng biền. 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 355 

Ớ Bắc Bộ, quân Trung Hoa chiếm đóng 
Hô chí Minh ra thủ đoạn 

Ngày 9 tháng 9 năm 1945, sau tuyên ngôn độc lập một tuần lễ, quân đội 
Trung Hoa tới Hà Nội và triển khai tới tận Đà Nâng, vĩ tuyến 16. 

Như tiến vào một nước bị chinh phục, quân Tàu gồm 18 vạn người, 
cùng một đoàn tùy tùng quá đông đảo gồm phu phen, đàn bà, trẻ con, đổ xô 
vào một xứ sả đã bị nạn đói tàn phá. Những đạo quân Vân Nam vào Bắc Kỳ 
theo đường Lào Kay, dọc theo thung lũng sông Hông; còn đạo quân Quảng 
Tây nhập bằng đường Cao Bằng và Lạng Son. 

Nối chân quân đội Trung Hoa, có những đội quân vũ trang của các đảng 
phái quốc gia người Việt: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đồng Minh Hội. Trên 
đường tới Hà Nội, quân Trung Hoa hộ trợ những úy ban VNQDĐ thay thế 
những Úy ban Việt Minh dọc theo sông Hông, chủ yếu là các tỉnh Yên Bái, 
Phú Thọ, Hưng Hóa... và những úy ban Đồng Minh Hội ả Bắc Giang, 
Quảng Yên... chỗ còn lại dưứi quyền kiểm soát Việt Minh là các tỉnh Cao 
Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên cùng với khu an toàn của họ, vùng châu 
thổ và phía Bắc Trung Kỳ. 

Ngày 18, tướng Lư Hán, chỉ huy tối cao quân Trung Hoa, cùng ban 
tham mưu tới Hà Nội bằng máy bay. Y đóng tại dinh toàn quyền, soán chổ 
mà phái viên của Đo Gỏllơ là Santơny đang chiếm từ ba tuần lễ. Tướng Lư 
Hán tiếp nhận quân Nhật đầu hàng. Hô Chí Minh thực hiện công việc thử 
lấy lòng họ Lư lần đầu tiên bàng cách tặng y một bộ đồ hút thuốc phiện 
bàng vàng khối: trong « tuần lễ vàng » ông Hô hô hào dân chúng rộng lòng 
đóng góp để « mua vũ khí» đã thu thập được nhiều vàng. 

Hảo ý của người Trung Hoa đối với người Việt Nam được khẳng định, 
kiên quyết: không một tàu Pháp nào được phép bén mảng tới vùng kiểm 
soát của quân Tàu và quân đội Tàu sẽ ở lại trong một thời gian cần thiết. 
Nhưng chẳng bao lâu chúng chán chường ra mặt bóc lột kinh tế làm cho Hà 
Nội mang dáng dấp một thành phố Tàu, bọn chủ ngân hàng mới lao xao, 
phường con buôn phì nộn bằng buôn lậu, đâu co tích trữ và chợ đen. Họ áp 
đặt giá hối đoái là 1 đồng rưỡi tiền Đông Dương ăn 1 đồng tiền Trung Hoa, 
thế là họ mua với giá rẻ mạt vơ vét cả sản phẩm và thực phẩm xứ này. Nạn 
lạm phát làm cho nạn đói tăng gấp bội, những người nghèo lâm vào cảnh 
chết đói. 

Thủ lĩnh Đồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn 
Hải Thần và Vũ Hồng Khanh đóng tại Hà Nội - được quân Trung Hoa 
che chở - có đội bảo vệ vũ trang riêng. Trên hai tờ báo của họ là Liên 
Hiệp và Việt Nam, họ buộc tội Hô Chí Minh đã vi phạm cuộc liên minh 
hình thành ở Liễu Châu tháng 3 năm 1944, và đòi được tham gia ngay 



356 


VIỆT NAM 1920-1945 


chính quyền. Hồ Chí Minh đối phó bàng cách đề nghị lập một chính phủ 
đoàn kết dân tộc ngay sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng chạp 
năm 1945. Dưới chính quyền Việt Minh, cuộc tổng tuyển cử sẽ ra sao? 
Đồng Minh Hội và VNQDĐ đe dọa sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử, qua 
ngày 20 tháng 12, tờ Liên Hiệp tố cáo Quốc Hội chỉ là trò ngụy trang 
của Việt Minh. 

Sự căng thẳng giữa Việt Minh và những đảng phái cạnh tranh diễn qua 
những vụ đối địch đao kiếm với những biện pháp bắt cóc, tra tấn, ám sát; 
họ chiêu mộ sát thủ trong tụi đạo tặc, chúng hoàn tất công việc đao búa 
hèn hạ đó. Những đống thây người phát hiện năm 1946 đã chứng tỏ điều 
ấy. Ngày 12 tháng 11, trong buổi lễ kỷ niệm ngày Tôn Dật Tiên mất, do 
Nguyễn Hải Thần tổ chức, 10 vệ binh Việt Minh bị các đội vũ trang của 
Đồng Minh Hội giết một cách công khai; qua ngày 3 tháng chạp, chính 
Võ Nguyên Giáp cũng bị VNQDĐ bắt cóc vài tiếng đồng hồ. 

Mặt khác, Tưởng Giới Thạch cũng không muốn có một chính phủ 
« cộng sản » ngay sát biên giới Trung Hoa. Hô Chí Minh cũng phải đối 
phó với việc đó: ngày 11 tháng 11, Đảng Cộng Sản Đông Dưong tuyên 
cáo tự giải tán, sau đó đăng trên báo Cộng Hòa ngày 18: ĐCS Đông 
Dưong tự tuyên bố là một « chiến sĩ tiền phong của giống nòi, sẵn sàng 
đặt lợi ích của Tổ Quốc lên trên lợi ích của giai cấp nhằm phá tan sự hiểu 
nhầm ả trong và ngoài nước. » 

Bộ trang phục mới đó sẽ được minh họa ngay từ cuộc tuyển cử. 

Trong những ngày 20 và 23 tháng chạp, một phái đoàn Nga Sôviêt 
đến tiếp xúc chính quyền Việt Minh, và có lẽ đã cho biết rằng nước Liên 
Sô không giúp gì được nhiều cho Việt Nam và có lẽ đã khuyên chính phủ 
Việt Minh nên đi vào « quỹ đạo của nước Pháp ». 

Ngày 24, dưới sức ép của quân Trung Hoa, Việt Minh, Đồng Minh 
Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng thỏa thuận thành lập ngay một « chính 
phủ đoàn kết dân tộc » lâm thời do Hò Chí Minh làm Chủ tịch, Nguyên 
Hải Thần làm Phó chủ tịch. Chính phủ này sẽ là chính thức sau cuộc 
tuyển cử, khi được Quốc Hội trao quyền. Dù kết quả bầu phiếu ra sao, Hô 
Chí Minh sẵn sàng thỏa thuận dành 70 ghế trong Quốc Hội cho phe đối 
địch, vì thế các phe nhóm này thỏi không tẩy chay cuộc tuyển cử nữa. 

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 6 tháng giêng năm 1946, đại 
biểu phe Hô Chí Minh cùng các nhóm thân hữu chiếm đa số tuyệt đối. 
Tại Hà Nội, Hò Chí Minh đạt 98% phiếu bầu trên tổng số 172 765 cử tri. 
Chỉ có những ứng cử viên do Việt Minh thỏa thuận là có khả năng hiện 
diện, vì phần lớn các ứng cử viên thuộc phe chống đối trước đó hoặc đã bị 
thủ tiêu hoặc bị giam giữ, chiểu theo một sắc lệnh ngày 13 tháng 9 được 




CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 357 

thảo ra theo kiểu mật vụ Nga: công an có « quyền được bắt giữ mọi cá 
nhân nào nguy hiểm đối với nền an ninh của nước Cộng Hòa Việt Nam ». 
Bảo Đại đang trú ngụ từ ba tháng nay tại Sầm Son, ngày 7 tháng giêng 
được biết mình đã được bầu làm đại biểu Thuận Hóa với 92% phiếu bầu, 
mà không cần ghi danh ứng cử! 

Hô Chí Minh được quần chúng công khai công nhận qua cuộc tuyển 
cử, tiếp tục thưong lượng bí mật với Santony: điều mà Nguyễn Hải Thần 
và Vũ Hông Khanh coi như một sự đầu hàng nếu không nói là phản bội. 

Vài ngày trước hòm 21 tháng giêng năm 1946, ngày Đo Gôllo rời 
chính quyền, ông ta vẫn cứ bám lấy cái giấc mơ về « những lãnh thổ hải 
ngoại của chúng ta », đã tuyên bố khá trắng trợn:« Chúng ta sẽ trở lại 
Đông Dương bởi chúng ta mạnh hơn ai cả.» 196 

Ngày 28 tháng 2, chính phủ mới ở Pháp được Tưởng Giới Thạch đồng 
ý rút quân Trung Hoa ra khỏi Bắc Việt Nam, với diều kiện Pháp từ bỏ các 
nhượng địa ở Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Châu, lãnh địa 
Quảng Châu Loan, và bán lại cho Tàu đường sắt Vân Nam. Cuộc rút 
quân sẽ bắt đầu vào ngày 1 đến 15 tháng 3 năm 1946. 

Hai hỏm sau hạm đội Pháp hiện ở Sài Gòn - bảy tuần dương hạm, một 
tiểu hạm, hai hộ tống hạm, và một hàng không mẫu hạm - rầm rộ tiến lên 
phía Bắc với 15 000 quân. 

Tại Sài Gòn, lũ săn đá ác ôn khủng bố những người Pháp nào còn chút 
cảm tình với người bản xứ. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 3, bọn chúng 
đánh đập túi bụi người chủ bút tờ Công Lý (Justice), lục tung nhà cửa, trụ 
sở báo và nhà in, bởi tờ báo theo khuynh hướng xã hội này không khoan 
nhượng đối với bọn lính của quân đội viễn chinh mà những hành động tồi 
tệ vẫn không bị trừng phạt. Một chiến tích khác lại tiếp nối chiến tích đó, 
cũng không kém phần đáng ghi nhớ. Nhóm «Văn hóa xu hướng Kac 
Mac » (Groupe culturel marxiste) người Pháp tại Sài Gòn, hoạt động bán 
công khai, đã gửi đi một kiến nghị cho chính phủ Pháp biện hộ nền độc 
lập xứ Việt Nam. Một thiếu nữ Pháp trong đội Phụ nữ hỗ trợ trong Bộ 
Binh (AFAT), vì đã ký vào bản kiến nghị đó, bị cạo trọc, trói quặt tay ra 
sau lưng, buộc phải đi suốt dọc đường Catinat vào lúc sáu giờ chiều giữa 
hai tên lính nhảy dù tay cầm roi, một tấm biển đeo ở lưng cô gái có ghi 
hàng chữ: « Tôi là một trong số người đã ký vào bản kiến nghị macxit » 
(J.M. Hectrich). 

Ngày 2 tháng 3, Hà Nội sống dưới bầu không khí sục sôi. Hồ Chí 
Minh triệu tập Quốc Hội và Quốc Hội đã trao quyền cho chính phủ lâm 
thời lúc này trở thành « Chính phủ đoàn kết dân tộc và kháng chiến ». 
Nguyễn Hải Thần, lĩnh tụ Đồng Minh Hội vẫn giữ chức Phó chủ tịch; hai 



358 


VIỆT NAM 1920-1945 


thủ lĩnh VNQDĐ là Vũ Hỏng Khanh, đại biểu của Hội đồng Bộ trưởng, và 
Nguyễn Tường Tam, bộ trưởng Ngoại Giao. Nội Vụ và Quốc Phòng có 
hai vị bù nhìn là cựu sĩ phu Huỳnh Thúc Kháng (bị đầy ra Côn Đảo cùng 
với Phan Châu Trinh năm 1908) và luật sư Phan Anh, vừa mới trước đây 
là bộ trưởng Thanh Niên của Bảo Đại. Trên thực tế, Võ Nguyên Giáp chỉ 
huy công an và quân đội. 

Hô Chí Minh và nước cờ hớ của ông 

Ngày 6 tháng 3. 1946, những cuộc điều đình bắt đầu từ 8 tháng nay giữa 
Việt Minh và « Nước Pháp Mới » trên cơ sở bản Tuyên bố ngày 24 tháng 3 
năm 1945 đã đi tới một thỏa ước được hai bên ký kết, một bên là Santơny, 
bên kia là Hô Chí Minh và Vũ Hông Khanh: 

1. Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng Hòa Việt Nam là một Nhà 
nước tự do có chính phủ riêng, có nghị viện, quân đội và tài chính 
riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương và Khối liên hiệp Pháp. 

Về vấn đề liên quan tới ba Kỳ, chính phủ Pháp cam kết công nhận 
những quyết nghị của dân chúng, sau cuộc trưng cầu dán ý. 

2. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón một cách thân 
thiện quân đội Pháp khi họ tới thay thế quân đội Trung Hoa phù hợp 
với những hiệp ước quốc tế. 

Cũng trong buổi sáng hôm đó, tàu chiến Pháp tới Hải Phòng bị quân 
Trung Hoa ở cảng bắn đại bác. Quân viễn chinh chỉ được quân Trung Hoa 
tại địa phương thỏa thuận cho đổ bộ vào ngày hòm sau. 

Ngày 7, một cuộc mít tinh lớn triệu tập tại Nhà Hát Hà Nội, Võ Nguyên 
Giáp cố làm dịu thái độ sửng sốt của dân chúng khi nghe tin về bản thỏa 
ước. Rôi tới phiên Hô Chí Minh thốt lên: « Tôi xin thề, Hô Chí Minh này 
không phải là kẻ bán nước! ». Rồi ông Hô thúc giục Santơny tổ chức cuộc 
đàm phán thương lượng tiếp theo ỏ' Paris. 

Ngày 16, ông Hô cử « cố vấn tối cao » cầm đầu một phái đoàn hữu nghị 
đi Trùng Khánh (thủ đô Trung Hoa Quốc gia 1937-1946), Bảo Đại được bố 
trí ngồi trên chiếc DC3 cùng với hơn một chục sĩ quan Tàu về Trùng 
Khánh, chúng mang theo những của cải chiếm được. 

Chỉ riêng Bảo Đại được Tưởng Giới Thạch tiếp đón trân trọng, còn các 
đại biểu kia, trong đó có một số đại biểu Việt Minh, họ Tưởng dành cho 
một cuộc tiếp kiến ngắn ngủi tại một ngôi chùa. Tưởng Giới Thạch chỉ để 
cho họ có đủ thời gian đọc bức thông điệp [hữu nghị] của chủ tịch Hô Chí 
Minh. Trong cuốn Con Rông An Nam (Le Dragon d’An Nam) Bảo Đại có 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 359 

kể lại là Tưởng Giới Thạch có báo trước cho họ rằng Trung Hoa chỉ mong 
muốn tin cậy vào những nước bạn bè ở vùng biên giới của mình. 

Thật là một dịp hiếm có cho Bảo Đại thoát khỏi tay thao túng của ông Hô, 
vả lại ông Hô cũng nhắn với Bảo Đại là chỉ khi nào ông mời thì hãy về nước. 
Trú tại Hông Kỏng vào tháng 9 năm 1946, Bảo Đại còn được ông Hô gửi cho 
mấy lượng vàng, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mang tới. Tuy nhiên người ta 
sẽ thấy chẳng bao lâu Bảo Đại lại trở về với đế quốc chủ nghĩa thực dân. 

« Không một phát súng nào » 

Ngày 18 tháng 3- 1946 Lơcơler vào Hà Nội cùng 1000 quân và 200 chiếc 
xe. Ngày 27, trong một bản báo cáo cho chính phủ Pháp, ông ta viết: 

Nhờ nhân cách của ông Santơny làm đối thủ của chúng ta bất ngờ, 
và nhờ đó mà ta được lợi thế đàm phán. Bây giờ họ đã hoàn toàn 
nhận thức điều ấy. Nhờ ở những thỏa ước đó mà mặc dù có sự phản 
đối quyết liệt của Trung Hoa, chúng ta đã có thể tiến vào Hà Nội mà 
không một phát súng nào. 197 

Quân đội Pháp chiếm lĩnh mọi vị trí đóng quân tại Hà Nội, Hải Phòng, 
Hòn Gai, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Hải Dương và cả các tỉnh biên giới 
như Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Phủ. 

Những thủ đoạn ngoại giao nhằm giữ Nam Kỳ trong vòng tay của Pháp 
đã bắt đầu từ ngày 13: Bộ trưởng thuộc địa Mutê đánh điện cho đô đốc 
Đacgiănliơ, Cao úy Pháp ở Đông Dương, nhắc nhở phải sử dụng khẩu 
hiệu « Nam Kỳ của người Nam Kỳ » 198 làm lợi khí chống lại việc thống 
nhứt ba Kỳ. 

Trong khi đó, chúng tiến hành chuẩn bị quân sự để đập tan cái « Nhà 
nước tự do » của Cộng hòa Việt Nam. Chỉ thị số 2 của tướng Valluy, người có 
sứ mạng duy trì trật tự trên toàn miền Bắc, viết ngày 10 tháng 4 như sau: 

Trong mỗi vệ thú bộ đội và liền khi đặt doanh trại, viên chỉ huy 
quân sự phải lập một kế hoạch an toàn sơ bộ: dự định nầy phải 
gồm một kế hoạch hành động nhầm chiếm thành phố và cải biến 
đạo diễn (scénario) hành quân đơn thuần thành đạo diễn huy 
động đảo chính. 

Cân thiết phải tập hợp thật sớm mọi tài liệu có thể có về những tổ 
chức người Tàu và người Việt trong thành phố, cùng điều tra về 
các lãnh tụ địa phưong ( danh tánh, thói quen, nơi họ thường ngủ 
ban đêm, V.V.). Đồng thời phải lập ra những toán chuyên môn, có 



360 


VIỆT NAM 1920-1945 


thể ngụy trang để hành động (như ở Nam kỳ). Những toán này có 
nhiệm vụ làm liệt bại ngấm ngầm [nghĩa là thủ tiêu] các lãnh tụ 
và những người chủ mưu ngay khi viên chỉ huy thấy cần thiết 
khởi công bày bố hệ thống an toàn. Khi nào tin tức tình báo đã 
xác định rõ phạm vi hoạt động của các tổ chức đó và cho biết thói 
quen sinh hoạt của các nhân viên trong tổ chức, thì các đội xung 
kích đặc biệt được thành lập chuẩn bị làm liệt bại [ám sát] họ một 
cách bất ngờ. 199 

Từ cuộc đàm phán trò hề 

đến cuộc bạo động vũ trang ngày 19 thắng chạp năm 1946 

Cuộc hội nghị chuẩn bị để tiến hành thảo luận chính thức ở Paris khai mạc tại 
Đà Lạt ngày 16 tháng 4 và kết thúc ngày 11 tháng 5, hoàn toàn không thỏa 
thuận được về bất kỳ một điểm nào: người Pháp không chấp nhận việc thống 
nhất ba Kỳ, cũng không thừa nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đại diện 
ngoại giao riêng biệt; rút cuộc họ muốn dành quyền kiểm soát hải quan và 
ngoại thương, làm người Việt mất nguồn thu nhập tối hậu quyết định. 

Hồ Chí Minh rời Hà Nội ngày 31 tháng 5, hạ cánh tại Biaritx ngày 
12 tháng 6. Mười ngày sau, ông được tiếp đón ở Paris long trọng như rước 
một vị chủ tịch Nhà nước. 

Giữa thời gian đó, ở Sài Gòn ngày 1 tháng 6 năm 1946, Cao ủy Đacgiăn- 
gliơ tán trợ giới thực dân và tư sản Việt Nam công bố thành lập 
« Cộng hòa tự trị Nam kỳ », chọn bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm chủ tịch. 
(Sau này bị giới thực dân giồn ép đến đường cùng bất lực, Thinh tự treo cổ tại 
cửa sổ nhà ông ngày 10 tháng 11). 

Ngày 10 tháng 6, các đơn vị quân Trung Hoa bắt đâu rời khỏi Hà Nội và 
ngày 26, tổng hành dinh của họ cũng rời thành phố, trao dinh toàn quyền lại 
cho người Pháp. Tất cả các đảng phái ó lên phản đối, kêu gọi tổng bãi công. 
Hà Nội bị tê liệt ngày 27, nhưng hỏm sau lại trở lại yên ổn. 

Theo nhịp quân Tàu rút lui, Võ Nguyên Giáp tung quân đội nối gót chiếm 
lĩnh lại các trung tâm và làng mạc đang nằm trong tay Việt Nam Quốc Dân 
Đảng và Đồng Minh Hội, sau những trận đánh nhau dữ dội. Từ ngày 11 đến 
ngày 13 tháng 7, công an mật của Giáp lục soát các trụ sở ở Hà Nội của hai 
đảng đối lập, tịch thu vũ khí và bắt hàng trăm đảng viên của hai tổ chức trên. 
Các thủ lĩnh của hai đảng này là Nguyễn Tường Tam, người đã khước từ ký 
vào thỏa hiệp ngày 6 tháng 3 nhưng có tham gia cuộc họp trù bị dằng dai ở 
Đà Lạt, cùng Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần đã thận trọng lánh lên 
miền núi rồi sang trú ngụ bên Trung Hoa. 



CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG TẮM NĂM 1945 361 

Hội nghị Fontenơblỏ khai mạc ngày 6 tháng 7. Bầu không khí trong hội 
nghị có thể được tóm tắt trong câu đe dọa xuồng xã của Mac Anđơrê, trưởng 
đoàn đại biểu Pháp, thốt với Phạm Văn Đồng, người cầm đầu đại biểu Việt 
Nam: « Các ông hãy biết điều... Nếu không, nên biết rằng chúng tôi có thể 
quét sạch các ông trong hai ngày. » 200 Chúng vẫn khư khư thói trịch thượng 
ấy, vẫn hầm hừ thái độ chó má ấy. 

Cái trò thương lượng - giữa con trâu và người chăn, như Nguyễn Thế 
Truyền đã nói năm 1926 - đã tạo cơ hội cho đế quốc Pháp rộng ngày giờ sắp 
đặt các phương tiện quân sự trước khi tiến hành phát huy « một hành động vũ 
lực nhằm tê liệt chính phủ Hà Nội về mặt chính trị và quân sự, cùng tạo thuận 
lợi cho việc bình định miền Nam » theo huấn lệnh của Đacgiăngliơ gửi cho 
Valluy ngấy 12 tháng 11- 1946. 

Tại Fontenơblô, cuộc đàm phán dông dài, cũng vô ích như hội nghị Đà 
Lạt, ngưng tập ngày 10 tháng 9. Phái đoàn Việt Nam khước từ ký vào bản « 
tạm ước » (modus vivendi), bỏ ngoài tai những lời mây gió hứa hẹn thương 
lượng một hiệp định chung chính thức, chậm nhất là trong tuần tháng giêng 
năm 1947. 

Phạm Văn Đồng yêu cầu phía Pháp cam kết về ngày tháng và về dạng 
thức trưng cầu dân ý ở Nam Kỳ phải được ghi vào trong văn bản, nhưng vô 
ích. Phái đoàn Việt Nam thoạt bỏ hội nghị, rời Paris ngày 13, hôm sau lên 
tàu Pastưa tại Tulon về Hải Phòng. 

Trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 9, Hô Chí Minh, lòng đầy phiền não, 
tìm gặp Mutê và ký bản «tạm ước ». Ngày 18, ông rời Tulon lên tầu Đumont 
Đuyêtvilơ. 

Chính trong thời gian ở Paris, Hô Chí Minh đã nói một câu mà Đanielơ 
Ghêre nhắc lại: « Kẻ nào mà không đi theo đường lối tỏi vạch ra sẽ bị tiêu 
diệt.» 

Tới Hải Phòng ngày 20 tháng 10, ông Hô đứng trước một tình thế sắp bạo 
biến. Từ ngày 29 tháng 8, quân Pháp đã chiếm sở Đoan và Sở Công an Việt 
Nam và bắt đi một số nhân viên. Từ ngày 15, người Pháp nắm trong tay 
quyền kiểm soát hải quan và hải phận Hải Phòng, nơi mà người Việt xuất gạo 
đổi lấy vũ khí của Tmng Quốc. 

Ngày 20 tháng 11, ngoại trừ khu phố Pháp, Hải Phòng nổi dậy chống 
quân Pháp chuyên đoạt quyền hành như thế. Ban đêm, các lực lượng tự vệ 
xây dựng chiến lũy trong các khu phố người Việt và người Tàu. Lối tám giờ 
rưỡi sáng, súng nổ vang trời, những phát súng cối làm rung chuyển thành 
phố, các xe thiết giáp phản công, lao vào các chiến lũy... Một nửa thành phố 
bị phá trụi dưới làn đạn phối hợp của các giàn đại pháo trên ba chiếc chiến 
ham chuẩn bi cho bỏ binh tiến lên: 



362 


VIỆT NAM 1920-1945 


Những tàn phá đổ nát không chỉ do các trận tác chiến gây ra, mà 
trong một số trường hợp là do chỉ thị cố ý trừng phạt để cho người 
Việt « một bài học ». Feranđi nêu ra một bằng chứng trọng hệ. Tiểu 
đội của ông hành quân trên đường phố Pôl Đume: « Nhiệm vụ của 
chúng tôi ở đáy mang tính cách một cuộc trừng phạt, đó là phóng 
hỏa vào những khu phố buôn bán, nơi mà Việt Minh vẫn còn hoạt 
động mạnh. Đại tá Đebơ đã ban chỉ thị viết tay. Nếu như, đốt một 
hiệu cắt tóc hay một hiệu thuốc dễ dàng bao nhiêu thì đốt cháy một 
cửa hàng giầy dép lại khó bấy nhiêu. Phải đốt làm nhiều lượt và sử 
dụng cả những quả tạc đạn cháy mới có thể thiêu hủy được cùng 
tận. Nhiệm vụ này là giai đoạn chuẩn bị [để tiến vào] phía trung tâm 
khu phố người Táu.» 

« Thật đúng như cảnh tượng ở Ghecnica », viên tổng sự Hải quân 
Giacơ Raphael - Lâygơ phải thốt lên - gợi cảnh một thành phố xứ Êspa- 
nha đổ nát khói lửa dưới loạt bom không quân íatxit Đức năm 1936. Đô 
đốc Congio viết: « Tỏi có nghe kể con số nạn nhân trong thành phố là 
6000 Ai đã đếm xác trên chiến địa? Điều cơ bản trong sự việc này là lệnh 
bắn phá nhằm mục đích tự thú nhận là thanh toán bằng vũ khí. Áo tưởng 
biết chừng nào! 201 » 

Cuộc khởi nghĩa bị đánh úp lại bùng nổ trở lên ở Hà Nội vào chiều ngày 
19 tháng chạp năm 1946. Hô Chí Minh rút lên chiến khu. Đó khởi đầu một 
cuộc chiến tranh Ba mươi năm, gây biết bao thảm họa ghê tởm giữa cảnh 
tàn sát máu sông xương núi. 



Rỏi hiện bây giờ ? 


Không nên tin chi cả ! 
Không nên tin cậy ! 
Chỉ tin cậy nơi sức lực của mỉnh ! 

Ret Marut tự B. Traven* 


Chiến thắng của « dân tộc nhỏ bé anh hùng » - chiến thắng nào vậy? - là 
do cuộc chiến Đông Dương nằm trong khung cảnh chiến tranh nguội giữa 
hai khối đế quốc Nga-Tàu và Mỹ. Nếu không có vũ khí của Nga, và trợ 
giúp của Trung Hoa về cố vấn và đại bác và lương thực thì Điện Biên Phủ 
là điều không thể quan niệm được, cũng như sự « thất bại » của đế quốc 
Hoa Kỳ ở thời kỳ sau đó. 

Sau « chiến thắng » này, phải chăng người Việt đã vạch rõ lời tiên 
đoán của Pierơ Hecbart là sai lầm : « Trong cuộc chiến đấu mơ hồ này, 
họ đã đắc thắng, nghĩa là họ đã loại trừ được những ông chủ ngoại quốc 
và chọn trong hàng ngũ của họ những ông chủ mới - và thay thầy đổi 
chủ »' 202 - 


* Ret Marut tự Traven (1882 -1969), không ai biết gốc gát. Người xu hướng xã hội 
tuyệt đối tự do (socialiste libertaire), hoạt động cách mạng ở Đức 1917-1921, có chân 
trong Cộng hòa Hội đồng công nhân (République des Conseils ouvriers de Bavière) ở 
Munich tháng tư 1919. Ret Marut suýt bị hạ sát trong cuộc đàn áp đẫm máu phong trào 
cách mạng. Vè sau trá danh ẩn thân trong nhiều xứ châu Âu, nhiều trước tác dưới bút 
danh B.Traven nổi tiếng khấp thế giới. Qua đời ở Mexico. 



364 


VIỆT NAM 1920-1945 


Không thế, họ còn chứng minh điều Hecbart tiên đoán là đúng, mà 
thậm chí họ không có quyền chọn lựa những ông chủ mới của họ. 

Còn đối với chủ nghĩa anh hùng mà hiểu ngầm là sự tự do chọn lựa 
cá nhân, nó có quan hệ gì đến cái « dân tộc nhỏ bé » đua tới chỗ chết 
hàng lớp bất tận tại Điện Biên Phủ? Nguời ta liên tưởng đến câu nói của 
Isaac Babel ghi trong cuốn Nhật ký năm 1920 của mình : « những kẻ 
khốn khổ đó thật đáng thưong, không còn là những con người nữa mà là 
hàng hàng lớp lớp ». 

Quả thực, đảng của Hồ Chí Minh đã giành được thắng lợi trong 
chiến tranh, nhưng nhân dân Việt Nam phải chăng là đã giành được cái 
chi khác hơn là cái ách nô dịch, như câu nói của La Boétie. 

Hằng hà sa số nông dân đã hy sanh đưa đảng theo xu hướng Stalin 
lên nấm chính quyền, đã tự buộc mình đóng góp khủng khiếp về số 
người chết và đau khổ, để rồi rút cuộc bị đẳng cấp quan liêu quốc gia 
sắp sếp thành đội ngũ nô lệ, như một lực lượng cần thiết trong quá trình 
tích lũy nguyên thủy nền tư bản Nhà nước quan liêu, phục vụ lợi quyền 
riêng một tầng lớp người lũng đoạn kiểu mới. 

Còn đối với nền « độc lập dân tộc » thì trên thực tế là một sự lệ 
thuộc: trở thành một vệ tinh của đế quốc giả danh sôviết, đất nước này 
đã bị gia nhập vào cuộc đối đầu của hai quốc gia lớn theo chế độ Đảng- 
Nhà nước 

« cộng sản » để giành quyền bá chủ ở Đông Nam Á: quân đội « cộng 
sản » đông đúc của xứ này, được Nga viện trợ, đã đánh đuổi Pol Pot « 
cộng sản » do Tàu bảo trợ, và chiếm đóng xứ Khơme trong mươi năm 
(1979-1989). 

Đẳng cấp quan liêu Việt Nam, cái đẳng cấp mới này (hay giai cấp 
hoặc quả đầu chính thể) thống quản chế độ tự gọi là « Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam », xuất thân từ « tầng lớp trung lưu có học » trở 
thành chủ tể một hệ thống Đảng-Nhà nước có tôn ti trật tự, họ chỉ là 
một lớp người thay thế tầng lóp tư sản và địa chủ trước kia trong công 
việc bóc lột vô sản và nông dân, một «đẳng cấp đặc quyền đặc lợi chủ 
yếu theo dõi mục đích cao lương lớn chức» 203 . 

Ngày nay giai cấp thợ thuyên vẫn còn thiểu số, đẳng cấp quan liêu 
mới sử dụng quyền độc đoán đối với người sản xuất, là những người 
chưa bao giờ có quyền sở hữu tập thể về các phương tiện sản xuất, cũng 
chẳng có thời giờ rảnh rang để suy nghĩ, không được quyền quyết định, 
quyền phát biểu ý kiến riêng, cũng không có quyền bãi công. Trật tự 
quan liêu với bộ máy đàn áp công an - quân đội, ngự trị trên tình trạng 
đói nghèo và bất công xã hội, càng ngày càng thêm hiển hiện. 



RỒI HIỆN BÂY GIỜ ? 


365 


Trong hồi ký Đêm giữa ban ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên viết: 

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã thành công rực rở trong sự 
thay thế những ông chủ da trắng bằng những ông chủ da vàng. Cái 
khác là cách cai trị của những ông chủ mới tinh tế hơn những ông 
chủ củ nhiều. 

Mọi sự bóc lột, đè nén giờ đây được tiến hành trong tiến kèn 
hoan hỉ ngợi ca cuộc đời mới, trong cờ xí rợp trời, trong ánh lấp 
lánh của vàng mạ phủ lên mọi tối tâm, tủi nhục, tiếng riều đao phủ 
chìm nghim trong khúc quân hành, và đám đông bị mê mẩn bởi 
những lời cổ vũ hùng hồn rầm rập kéo nhau đi tới miền đất hứa ở 
tít mù tầm mắt không nhận thấy máu đồng bào nhom nhóp dưới 
chân mình. 204 


Từ tháng 3 năm 1956, sau khi Khơrutxôp báo cáo về những tội ác của 
Stalin, một vài thi sĩ văn nhân, bạo dạn lên tiếng để phá vỡ tình trạng 
đồng tình ngoài mặt. Họ công kích bọn « cập rằng văn chương và nghệ 
thuật », trong văn từ xuất bản, họ mạnh bạo đòi hỏi quyền tự do dân chủ, 
phản đối chế độ kiểm soát nhân dân bằng cách tập họp thành từng đơn vị 
gồm hộ khẩu tự phải kiểm soát lẫn nhau. (Chế độ nầy đã thực hiện thời 
Tân Thủy Hoàng 221-206 tr. Giêsu). Họ chỉ trích lạm quyền, độc đoán và 
hà lạm trong cuộc cải cách điền địa đương tiến hành, những điều ấy làm 
dân chúng đang nổi lên phản đối hàng loạt... Chính quyền thấy mình bị 
trào lộng bỉ khinh bèn bóp ngộp cuộc vận động Trăm hoa đua nở mùa 
xuân và mùa hạ: Ngày 15 tháng chạp năm 1956, Hô Chí Minh ký sắc 
lệnh cấm mọi việc in ấn phát hành sách báo đối lập, những kẻ phạm sẽ bị 
phạt tù có thể đưa đến khổ sai chung thân 205 . 

Vào tháng 11 năm 1956 nông dân nổi loạn nghiêm trọng ở Nghệ An 
làm rung động trật tự quan liêu, nguyên nhân cải cách ruộng đất bất công 
do quyết định độc đoán: 15.000 người vô tội bị hành hình -theo báo cáo 
của bộ Công an năm 1956, tìm lại được trong kho lưu trữ ở Hà Nội năm 
1961- vậy tính cứ trung bình mỗi làng có 5 người bị hành hình, trong số 
3.014 làng có cải cách ruộng đất. Ước tính tổng số người bị chết bắn lên 
tới khoảng bốn năm vạn. Số nông dân bị bắt giam hoặc lưu đầy chắc chấn 
là vượt quá số lượng trên 206 . 

Năm 1975, sau khi bộ đội đất Bắc nhập Sài Gòn, chủ tể Hà Nội tổ 
chức Nam bộ theo thể chế « xã hội chủ nghĩa » đã thiết lập ở Bắc từ 1954. 
Dân chúng quần tụ thành khóm đơn vị hộ khẩu, buộc phải kiểm soát lẫn 
nhau. Đổ Mười cầm đầu tập đoàn gồm cán bộ bộ đội cùng công an từ Hà 



366 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nội vào cấp tốc phát động chiến dịch cải tạo tư bản mại bản kết xù (ám 
danh « chính sách XI») tịch thâu tài sản bọn Tàu chủ thầu lúa gạo, hóa 
chất, thiết sắt..., tập thể hóa sản nghiệp kỷ nghệ, thưong mại, thủ công 
của tư bản bản xứ nhóp nhen phát triển thời Mỹ, giao các cán bộ phần 
đông ả Bắc vào quản lý. Bất khả năng tổ chức sinh sản, tham nhũng, hà 
lạm, tước đoạt của công, gây nên một tình thế kinh tế hổn loạn ả Nam bộ 
gần hai mưoi năm. Ai cũng còn nhớ Hoa kiều bôn tẩu hàng ngàn, thuyền 
nhân vượt biển vô số kể từ thuở đó. 

Dân thợ, dân cày, cu li sống bằng hai cánh tay, tận cùng khốn khổ. 
Bốn chữ tăt XHCN (Xã hội chủ nghĩa), người ta đọc Xếp hàng cả ngày, 
tưởng tượng đến hàng người trước sỏ Bưu điện đợi lãnh những gói y dược, 
vật thực, áo quần của bà con tị nạn ả Âu châu, Mỹ châu gởi về,, số gói 
hạn chế ghi trong một quyển sổ tay. 

Năm 1976, khởi cải tạo tư sản nông thôn, phân chia ruộng đất quốc 
hữu hóa cho dân cày nghèo và dân không có đất. Cán bộ thừa co giành 
lấy cho mình hoặc cho bà con những mảnh đất tốt, những thửa ruộng phì 
nhiêu, trả nên lóp cường hào mới ả nông thôn. Hai năm sau, chính quyền 
quan liêu bắt đầu tập thể hóa nông thôn, cưởng bách dân cày nộp miếng 
đất khoảnh ruộng của họ, trâu bò, cày bừa vào hợp tác xã để tham gia tập 
đoàn sản xuất, và công cuộc cải tạo phải hoàn tất năm 1980 trong toàn 
Nam bộ. 

Dân cày trái ý trả thành công nhật, làm lụng theo lịnh cán bộ chỉ huy, 
kiểm soát hợp tác xã. Ban tho lại quản trị quá đông, gồm người trong 
đảng, hoặc thuộc tổ chức thanh niên, phụ nử... cùng đang nhiệm ủy ban 
nhân dân làng, vô số kẻ ăn bám quỷ hợp tác xã, họ tự túc phần lớn sản 
phẩm. 

Dân cày bực tức, làm thịt trâu bò, sau đó nhiều noi đàn bà phải thay 
trâu kéo cày. Lúa gạo sản xuất kém cỏi, nạn đói đe dọa. 

Ngày 21 tháng chạp năm 1986, báo Nhân Dân , co quan của Đảng 
Cộng sản, đăng tải lời tuyên bố của Dưong Quang Đông, một đảng viên ả 
miền Nam tham gia từ năm 1930: 

Từ mười một năm nay, đảng tỏ ra không có khả năng cung cấp cho 
dân một hạt gạo nào, một miếng thịt nào, một giọt nước mắm nào; 
và cũng không có khả năng ổn định về giá cả. Dân khổ quá. Biện 
pháp tốt nhất là đảng nên để cho dán được tự do sản xuất, tự do 
sinh sống, tự do học hành. 


Qua 1986-1987, nông dân được lấy đất lại, tự cày cấy rồi trả địa tô 



RỒI HIỆN BÂY GIỜ ? 


367 


cùng thuế điền thổ. Ruộng đất thuộc về Nhà nước cho nông dân thuê dài 
hạn và được quyền chuyển sang lại cho con cháu. 

Tháng tám 1988, 300 nông dân vùng châu thổ sông Cửu Long lên tận 
Sài Gòn biểu tình ba ngày để phản đối bọn cường hào tước đoạt, khiếu nại 
những vụ ngang tàng bắt bớ cùng đòi quyền tự do ra khỏi hợp tác xã cùng 
tập đoàn sản xuất. 

Cũng lúc đó, 30 người đánh cá biển ở mũi Cà mau lên Sài Gòn, phản 
đối hợp tác hóa cưởng bức. Lối sáu chục người chài xã Chí Công bị buộc 
nộp ghe máy của họ vào hợp tác xã tham gia chài cá tập thể. Người ta 
sung công ghe những ai không khứng. Một vài người cứng đầu bị bỏ tù, 
ghe của họ bị đoạt. Một anh chài cương ngạnh bị nhốt tám tháng trong 
trại giam ở Phan thiết vì tội chống hợp tác hóa, v.v. Dân chài báo tới 
Trung ương đảng ngoài Bắc. Hà Nội phái người đến tận nơi điều tra. Khi 
họ quay lưng, tên Nguyễn Hoàng Thái Vinh, phó chủ tịch huyện Tuy 
Phong nói với dân chài: Các người kiện lên trung ương thì cũng như mèo 
quào vách đất! (Nhân Dân 1-10-1988). 

Tình cảnh cùng quẫn ngoài xã hội đã đến mức làm cho công cuộc phê 
bình nội bộ trong đảng phải bộc lộ ra bên ngoài. 

Năm 1989, Lê Quang Đạo, ủy viên trung ương Đảng, và là chủ tịch 
quốc hội, tuyên bố: 

Nen chuyên chính của Đảng thay vào nền chuyên chính của toàn 
dân lao động; kết quả là hình thành một chế độ độc tài dựa trên 
những đặc quyền đặc lợi, một chế độ có nhiều bất công trong xã 
hội thúc đẩy người dân nổi loạn 207 . 

Thế thì Đảng-Nhà nước, tự gọi xã hội chủ nghĩa, trong tay một tầng 
lớp người lũng đoạn kiểu mới, là bộ máy thống trị và chế ngự nò dịch giai 
cấp vô sản và nông dân. Những người bị áp bức toan tự giải phóng chỉ 
phải công kích đẳng cấp quan liêu ấy, hiện diện khấp cùng, phải thủ tiêu 
bộ máy Nhà nước ấy. Không khi nào một bộ máy Nhả nước tự nó băng 
hoại, tự giải tán quân đội, cảnh sát mật thám, tự phá ngục tù, hủy luật 
pháp, chính thể chế định của nó. Hôm qua như ngày hôm nay, Nhà nước 
là lợi khí thuần túy của một giai cấp thống quản chế ngự một giai cấp 
khác, không thể khác được. « Ngày nào Nhà nước còn tồn tại thì chế độ 
nỏ lệ vẫn còn tồn tại » (Kac Mac). 

Cuối năm 1991, Bùi Tín, chủ bút báo Nhân Dân , cơ quan chính quyền, 
có nhiệm vụ sang Paris vào tháng 11, đã đoạn tuyệt với chính phủ Hà 
Nội. Ylà người đã chứng kiến cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế 
trong xứ: 



368 


VIỆT NAM 1920-1945 


Hiện tình của đất nước làm cho mỗi người dân phải lo lắng. Thói 
tục quan liêu, tính vô trách nhiệm, tính ích kỷ, sự thái hóa biến 
chất, tình trạng gian lận lan rộng dưới một chế độ cửa quyền của 
những kẻ đặc quyền đặc lợi. 

Cái ăn sâu cắm rễ nặng nề trong Đảng Cộng sản Việt Nam đó là 
chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao, vừa mang tính chất phong 
kiến vừa mang tính chất nông dán, duy tâm, gia trưởng và độc 
đoán, rất bảo thủ và thái hóa, hoàn toàn xa lạ với tư tưởng dán 
chủ' 208 (Tư tưởng dán chủ nào vậy? NV). 

Gần đây vào tháng 10 năm 1991, Bảo Ninh xuất bản ở Hà Nội quyển 
Nỗi buồn chiến tranh: anh khêu gợi tấm thảm kịch ghê tởm anh đã sống 
từ năm 1959 đến 1975 trong tiểu đoàn 27 cho đến lúc lấy Sài Gòn, lúc ấy 
chỉ còn sống sót mười người trong số năm trăm. 

Những người được sống vẫn sống song những khát vọng nồng 
cháy từng là cứu cánh của cả một thời, từng soi rọi cho chúng tôi 
dùng lịch sử, thiên chức và vận hội của thế hệ mình, rủi thay đã 
không thành ngay hiện thực cùng với thắng lợi của cuộc kháng 
chiến như chúng tôi đã hằng tưởng. Đến bây giờ, lúc này đây, 
bạn hãy xem thực chất quanh ta có gì khác hơn ngoài cuộc sống 
tầm thường và thô bạo của thời hậu chiến? Nền hòa bình này... 

Hừ hình như tôi thấy các mặt nạ người ta đeo trong những năm 
trước rơi hết. Mặt thật bầy ra gớm chết. Bao nhiêu xương máu đã 
đổ ra... 

Nếu người kể chuyện không phỉ báng cuộc chiến tranh, nghĩ rằng 
« không chiến tranh thì không có hòa bình », trước « nạn đào ngũ lan 
rộng khấp trung đoàn,... làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chấn giữ, 
ngăn bắt nổi », anh cũng không thóa mạ người bạn đào ngũ, người này 
chống quan niệm anh hùng, và bài giải thái dộ của mình trước khi bỏ 
chiến. 


Tôi không sợ chết, nhưng cứ bắn mãi giết mãi thế này thì chết hoại 
tính người. Anh còn nhớ trên Plây-cu năm 72 không, có nhớ cảnh 
thây người la liệt trong khu gia binh không? Máu tới bụng chân lội 
lõm bõm ...Mình vào đáy làm gì khi để mẹ già ở nhà cơ cực, 
không nơi nương tựa, ngày đêm than khóc nhớ con. Mẹ tôi cứ van 
tôi tìm cách mà trốn... Bao thằng khốn nạn ung dung hưởng lộc 



RỒI HIỆN BÂY GIỜ ? 


369 


chiến tranh chỉ con cái nông dân là dứt lòng ra đi bỏ lại đằng sau 
cảnh mẹ già màn trời chiếu đất... Thắng hay thua, kết thúc mau 
hay kết thúc chậm, với tôi chẳng nghĩa lý gì nữa. Sát, thì tôi đã sát 
quá nhiều rồi... Còn nhục? Cả đời đi đánh nhau, thú thực, tôi chả 
thấy cái trò này là vinh. 


Viện trợ của Nga (dầu hỏa, thép, phân bón, vải vóc...) cạn kiệt, viện 
trợ của Tàu chỉ có được nếu chịu phục tùng. Đẳng cấp quan liêu kêu cứu 
với tư bản nước ngoài, ban bố chính sách « đổi mới », « kinh tế thị 
trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa », để hiệp tác với bọn đầu tư 
ngoại quốc và chia lợi tức với chúng. Xứ sở « độc lập » đón tiếp đế quốc 
chủ nghĩa kinh tế, trở thành một thị trường mênh mông cho sản phẩm kỷ 
nghệ đế quốc, một bầu chứa đòng đảo nhân công rẻ tiền và nguồn nguyên 
liệu dồi dào. 

Các cựu đế quốc Pháp Nhật Mỹ mang tiền trở lại, bọn lý tài Nam Hàn, 
Đài Loan, Ma Lai, Hong Kong... ào đến đầu tư, câu kết với đẳng cấp quan 
liêu trong xứ những hợp đồng joint venture, mục đích một bên nhằm bóc 
lột nhân công rẻ mạt, còn bên kia, Đảng-Nhà nước kích động quá trình 
công nghiệp hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa, co sả chế độ tư bản 
Nhà nước quan liêu. « Người ta không chinh phuc nữa, người ta bóc lột. 
Người ta đánh đuổi binh lính, đối với bọn con buôn thì không thế ». (On 
ne conquiert plus aujourd’hui, on exploite. On repousse des soldats, pas 
des marchands. Roland Dorgelès). 209 

Trong Nam, từ cuối tháng chap 1992, thợ thuyên tự động bãi công 
chống đối bọn chủ Nam Hàn, Đài loan, chẳng những để đòi tăng đồng 
lưong quá kém bớt giờ làm, cùng đẻ kháng cự trừng phạt bạo tàn hạ nhục. 
Bọn chủ miệt thị thể chế ngày làm 8 giờ, khinh thường hiệp đồng ký kết 
với quan liêu. Cả vài trăm cuộc đình công tự động ào ạt lung tung 
khoảng 1995-1996. 

Khởi đầu hợp đồng cùng bọn tư bản Đài Loan, khu công nghiệp Tân 
Thuận (Sài Gòn 1991) được xây dựng theo chỉ thị của chúng để làm mẩu 
kêu cầu ngoại quốc đầu tư, với nhiều triễn vọng bóc lột nhân công rẻ 
tiền. Chủ tịch khu đại diện Đảng-Nhà nước cũng vừa là người trong ban 
chỉ huy Tổng công đoàn Lao động thành phố Hô Chí Minh. Đến 1997, 
hoậc hợp đồng tư bản, hoặc chỉ kiến thiết với vốn ngoại quốc đầu tư, 
trong toàn xứ mọc lên từ Bắc chí Nam 41 khu công nghiệp tưong đưong, 
bóc lột 350 000 công nhân. Khu Đà Lạt hiệp đồng với tư bản Ma Lay, 
Khu Hải Phòng, Nomura-Haiphong Industrial, dưới quyền tư bản tài 
chính Nhật. 



370 VIỆT NAM 1920-1945 

Năm 1997, trên 2 000 công nhân làm reo trong các khu công 
nghiệp. 210 

Bộ luật lao động mới ban hành năm 1995 thừa nhận quyền bãi công. 
Nhưng các xí nghiệp ngoại quốc chỉ thực hiện những điều khoản về kỷ 
luật cùng về đàn áp nhân công, vả lại, Bộ Lao động cùng Tổng liên đoàn 
Lao động cho là phi pháp những cuộc tự động đình công.Trước khi bãi 
công dân thợ phải tùy đại biểu liên đoàn ưng thuận, sau khi họ can thiệp 
thương lượng thầm kín với bọn chủ. Và bãi công thế nào không làm 
ngưng trệ các sản nghiệp nhà nước. Lê Văn Hồng, phó chù tịch Tổng liên 
đoàn Lao động ở Sài Gòn nói với phóng viên báo Libération (Paris 17-5- 
1996) « Thợ có nhiều yêu sách đòi hỏi, song những người đầu tư họ cũng 
có quyền của họ. Vì quyền lợi của đôi bên, mổi bên phải nhượng bộ. Với 
một số lương tháng tối thiểu là 35 đôla, Việt Nam cũng đã không cạnh 
tranh nổi với Tàu hoặc Miến Điện kia mà ! » 

Cứu thân mình chỉ tay mình thôi! 


* 


Tình thế nông dân có gì đổi mới ? 

Khoảng Têt năm Con Trâu 1997, độ 500 nông dân hai làng Uy Nổ và 
Kim Nổ gần cổ Loa kháng cự đoàn xe bulldozers Nam Hàn Daewoo xâm 
nhập vào cánh đồng trồng bấp toan dọn dẹp để bày bố một sân đánh banh 
golf. Phần đông cựu kháng chiến, họ cầm dao gậy cùng là cung nổ, lấy 
câm xe đạp nhúng thuốc độc làm tên. Họ thiêu hủy một tractơ và hai 
bulldozers. Cảnh sát đàn áp bàng dùi cui và hơi độc làm chảy nước mắt. 
(Dường như một số cảnh sát chối từ đàn áp, gốc rể họ ở nông thôn). Rốt 
cuộc phía cảnh sát một vài người chết. 

Tháng 5-1997, ở Thái Bình,3000 nông dân ở 33 xã kéo đến trung tâm 
tỉnh lỵ biểu tình chống tăng thuế, chống cán bộ sở tại tham nhũng xa hoa. 
Năm ba người vong mạng trong các cuộc biểu tình tháng năm tháng sáu; 
Qua tháng 8, vùng nầy sôi nổi lại. Đương đầu hàng trăm lính cảnh sát do 
Hà Nội xua đến đàn áp, dân biểu tình giết hai con chó cảnh sát, đốt nhà 
một cán bộ. Trong 52 xã, dân làng lật đổ chính quyền sở tại và tự quản lý 
việc làng. Báo Nhân Dân ngày 8-9-1997 nhìn nhận rằng 128 làng phản 
đối tăng thuế. 



RỒI HIỆN BÂY GIỜ ? 


371 


DÙ đứng trước bất kỳ vấn đề gì mà ta phải đối chiếu, từ nay chúng ta đều 
biết rằng cái gọi là « chủ nghĩa cộng sản », ở Việt Nam cũng như ở Liên 
Sô, Trung Quốc và các nước cùng phe, chỉ là một chế độ ngụy tạo bạo ác 
và buồn chán, một chế độ tư bản nhà nước quan liêu, một loại ngáo ộp 
về chính trị-kinh tế phục vụ quyền lợi cho một đẳng cấp quan liêu tham 
lam và trắng trợn. Chúng dùng những lời hô hào xã hội chủ nghĩa, cộng 
sản chủ nghĩa giả trá để che đậy những xiềng xích nô dịch mới trói buộc 
vô sản nông dân. 

Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã 
lên tiếng phản đối tính chất hư giả của ngôn ngữ người đồng thời như 
sau: 

« Danh khả danh, phi thường danh » (những từ ngữ thường dùng không 
diễn đạt được sự thực) và Khổng Tử, trong Luận Ngữ , đã căn dặn đệ tử 
phải « sửa cho đúng cái tên gọi » (Chính danh), để loại bỏ những từ ngữ 
mập mờ lừa phỉnh. Ngôn ngữ chính trị ngày nay thật đầy dẫy những 
bóng gió phỉnh phờ. Không biết do một sự sai lạc nào mà một số sử gia 
lại sử dụng cái cụm từ « chủ nghĩa cộng sản quốc gia » áp dụng cho cái 
chế độ bất công và buồn tẻ do Hò Chí Minh xây dựng nên? 

Chưa có một nơi nào trên thế giới và trong thế kỷ này đã tìm ra con 
đường thực thi cái « lý thuyết không tưởng » của Kac Mac, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho mỗi người được khai tâm phát triển và mở mang 
một xã hội hợp lý toàn thế giới, không giai cấp, không có chủ nghĩa tư 
bản, không có chế độ làm mướn và do đó không có người bóc lột người, 
không còn Nhà nước và cũng chẳng có những mâu thuẫn đối kháng giữa 
các quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia độc đoán, dẫy đầy áp bức, vu khống và 
ám sát theo lối Stalin, chỉ làm bại hoại chân tướng lý thuyết Kac Mac, 
làm cho người ta hiểu sai lạc đi. 

Các chế độ tự xưng xã hội chủ nghĩa nào có gì tương tợ với một xã 
hội đại đồng như Kac Mac khái niệm 

một sự hiệp đồng trong đó sự tự do phát triển của mỗi người là 
điều kiện cho sự tự do phát triển của mọi người », một sự tập hợp 
những con người tự do lao động với những tư liệu sản xuất chung 
và, theo một kế hoạch được thảo luận chung, dồn những nỗ lực cá 
nhân tạo thành một lực lượng sản xuất xã hội duy nhất. Tổng sản 
phẩm của những người lao động hợp nhất lại thành một sản phẩm 
xã hội. Một phần của sản phẩm xã hội được tái sử dụng làm tư 
liệu sản xuất và mang tính chất xã hội, còn phần khác để tiêu thụ, 
và do đó, phải được phân phối đều cho mọi người. Phương thức 



372 


VIỆT NAM 1920-1945 


sản xuất sẽ thay đổi tùy theo cơ chế tổ chức sản xuất của xã hội 
và trình độ phát triển lịch sử của những người lao động. Chẳng 
hạn, chỉ để so sánh với sự sản xuất có tính chất buôn bán, phần 
được chia cho mỗi người lao động là tùy theo thời gian lao động 
của người đó, như vậy thời gian lao động đóng một vai trò kép. 

Một mặt, sự phân phối thời gian lao động trong xã hội điều chỉnh 
mối tương quan chính xác những chức năng khác nhau vào những 
nhu cầu khác nhau; mặt khác, nó dùng để đo cái phần cá nhân 
mỗi người sản xuất đóng góp vào công việc làm chung, và đồng 
thời để tính cái phần mà cá nhân đó được hưởng trong bộ phần 
sản phẩm chung dành cho tiêu thụ. Mối quan hệ xã hội giữa 
người và người trong công cuộc của họ sản xuất và đối với những 
sản phẩm hữu ích do lao động làm ra, ở đáy vẫn đơn giản và rõ 
ràng trong lãnh vực sản xuất cũng như trong việc phân phối 21 '. 

Hai chữ « không tưởng » trên đây có ý nghĩa những triển vọng biến 
đổi xã hội chưa thực hiện được chứ không phải không thể thực hiện. Và 
chỉ thực hiện được khi nào giai cấp nô lệ ngày nay không quên lời tiên 
tri của Kac Mac: «Ngày nào Nhà nước còn tồn tại thì chế độ nô lệ vẫn 
còn tồn tại» 212 . 

Bức tường Beclin sụp đổ, chính thể được gọi là Liên bang Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Sô viết tan vỡ. Hạng trí thức tôi tớ tư bản tự do (capita- 
lisme libéral) múa bút ó lên: chủ nghĩa cộng sản đã chết! Các chế độ tư 
bản nhà nước quan liêu bên kia bức màng sắt tục gọi « xã hội chủ nghĩa 
thực hiện » (socialisme réel) « thực sự không có gì là xã hội chủ nghĩa cả 
» 213 đừng nói chi đến cộng sản chủ nghĩa. Rỏi bầy chó giữ nhà tư bản 
tiếp tục ào ạt công bố Kac Mac tắt thở lần thứ hai! « Nếu tôi muốn cải 
chính tất cả mọi điều mà người ta đã nói và viết về tôi, thì tôi phải thu 
dụng hai mươi người thơ ký », Kac Mac đã viết như thế trong tờ Chicago 
Tríbune , ngày 5 tháng giêng 1879. 


* 

Trở lại xứ Việt, Hồ Chí Minh, người luôn luôn bao giờ cũng xưng 
mình môn đệ Kac Mac, thật ra trước sau chỉ theo những chỉ thị của bộ 
máy quan liêu ở Môskơva, con đường do thầy Stalin vạch ra, thậm chí cả 
trong từng chi tiết khốn nàn hèn mọn. 

Trong những năm 40, Hô đã để cho mọi người gọi mình « Bác Hô » 
(không phải là một ông chú ông bác nào, mà là anh của bố), đã ký « Bác 



RỒI HIỆN BÂY GIỜ ? 


373 


Hồ » trong những tờ truyền đơn gửi cho nòng dân và binh lính, cái tên 
gọi khéo léo đó, trong một xã hội theo truyền thống nho giáo đã tỏa ánh 
hào quang như của một vị thần hộ mệnh. 

Nắm chính quyền ở Hà Nội năm 55 tuổi, Hô tự xưng « Cha Hô ». 
Trong tiểu sử tự viết nhưng ký tên là Trần Dân Tiên Những mẩu chuyện 
về đời hoạt động của HÌ5 Chủ Tịch , một tác phẩm tự sùng bái vô song, ta 
đọc: 

Chủ tịch Hô Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình 
(tr.5). Một người như Hô Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm 
tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao 
có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được? Hô Chủ Tịch 
sinh năm 1890. Quê người ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An (Trung bộ) (tr.8). Chúng ta còn có những người yêu 
nước anh dũng và vĩ đại khác. Chúng ta có Phan Đình Phùng, 

Hoàng Hoa Thám, và những người khác nữa. Nhưng chỉ có Hô 
Chủ Tịch của chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp mà các tiền bối 
chưa hoàn thành (tr. 139) Chủ tịch trở thành « Cha Hô » của dân 
tộc Việt Nam (tr.l 13). Nhân dân gọi Chủ Tịch là Cha Già dân tộc, 
vì Hô Chủ Tịch là người con trung thành nhất của Tổ Quốc Việt 
Nam (tr. 142) 214 . 

Trong di chúc, vị Cha già của Dân tộc, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, 
có khuyên là đừng nên làm tang lễ linh đình: 

Tôi yêu cầu thi hài của tôi được đốt đi, tức là «hỏa táng». Tro thì 
chia làm ba phần, bỏ vào ba cái hộp, một hộp cho miền Trung, 
một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên trọn một quả 
đồi để mà chôn hộp tro đó. Trên mả không nên có bia đá, tượng 
đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, mát mẻ, đễ 
những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. 

Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến 
thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Việc chăm sóc nên giao 
phó cho các bậc phụ lão 215 . 

Đối với việc sùng bái thánh cốt, những người già sẽ dành chút thời 
gian còn lại của đời mình để trông nom ngọn đồi! 

Sau khi Hô Chí Minh chết, đẳng cấp quan liêu Hà Nội đã tiến hành ướp 
xác. Như vậy tiếp theo sự sùng bái cá nhân là sự sùng bái xác ướp của họ 
Hô trong lăng. Sinh thời, Stalin đã mưu mô khung cảnh như thế đối với 



374 


VIỆT NAM 1920-1945 


Lênin (người ta tưởng tượng Lênin có thể tỏ thái độ trào phúng đến mức 
nào đối với sáng kiến đó); ngày nay, ỏ Moskova vấn đề trả nên quyết liệt 
là phải chấm dứt cái hình thức sùng mộ quá đáng đó. Còn ngày mai, đối 
với xác ướp ả Hà Nội sẽ ra sao? 


* 


Một ngày kia, dầu sao đi nữa, thế giới bị bóc lột và bị áp bức, mà giác 
ngộ thì họ sẽ quét sạch mọi bất bình xã hội, như hai câu thơ của Phan 
Văn Hùm khêu gợi: 

Chừng nào thiên hạ hay mình khổ, 

Muôn việc lôi thôi tức khắc thành. 

Đó cũng là hy vọng thâm tim của chúng ta. 

Xã hội sẽ biến đổi khi nào những kẻ khốn cùng mới trên mặt đất sẽ 
cùng nhau ca bài Quốc tế (rinternationale) mà những người đàn anh 
của họ đã hát lên: 

Khống đấng cứu thế nào cứu mình đâu, 

Khống Trời, không chúa, cũng không lãnh tụ, 

Người sản xuất, cứu thân mình chỉ tay mình thôi. 

Quyết định cùng chung giải phóng... 

và họ sẽ tự thấy « dọc ngang nào biết trên đầu có ai » một khi họ hiểu 
ràng: 

Kẻ mà người ta đã tung lên địa vị cao trọng, vì kẻ ấy mà các 
người can đảm đi chinh chiến, vì thân thế vĩ đại của kẻ ấy mà các 
người không từ khước đem thân vào chỗ chết, kẻ chế ngự các 
người nhiều thế chỉ có hai con mắt, chỉ có hai bàn tay, chỉ có một 
thân hình, và không có chi khác hơn một người thường nếu không 
thế thì kẻ ấy chỉ nhờ nơi các người giúp phương tiện cho kẻ ấy sát 
hại các người; lấy mắt ai để kẻ ấy do thám các người, nếu không 
phải là con mắt của các người cho kẻ ấy dùng? tại sao kẻ ấy có 
nhiều tay thế để đánh đập các người nếu kẻ ấy không dùng ngay 
tay của các người? những chân dẫm đạp thành lũy các người, kẻ 
ấy lấy chân ở đâu nếu không phải chính là chân các người? mọi 
quyền hành của kẻ ấy chế ngự các người thì cũng do nơi các 



người. Thế nào kẻ ấy dám chà đạp các người nếu kẻ ấy không 
thông đồng với các người? kẻ ấy làm gì được các người nếu các 
người không phải là kẻ chứa đồ trộm cho bọn trộm cướp đó của 
các người? nếu các người không đồng lõa với kẻ sát nhân giết các 
người và nếu các người tự phản phúc lấy mình. 

La Boétie 216 







PHỤ CHÚ 


Chữ viết tát; 

AN- Archives Nationales, Paris. 

AOM- Archives Outremer, Aix-en-Provence. 

BDIC- Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. 
CHEAM- Centre des Hautes Etudes de l’Afrique et de 1’Asie moderne. 

Chương I 


1. Văn Thân, sĩ phu có danh tiếng 

Phong trào văn thân nổi dậy năm 1864 (chống Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam 
Kỳ và chống những người theo đạo Thiên chúa đã phụ lực Pháp) và cuộc sĩ phu bạo 
động năm 1874 (sau khi Forănxi Gacniê đột chiếm Hà Nội). 

Sĩ phu là những người biết đọc và viết chữ nho (chữ Tàu), biết nghi lễ, thông thạo 
kinh điển Khổng học (về luân lý, chính trị, triết học và cựu sử, và họ được tôn trọng 
hơn hết trong tứ dân: sĩ, nông, công, thương. Trong làng họ là giáo thọ, hương chức, 
thầy thuốc, thầy bói khoa..., làm trung gian giữa chính quyền và dân dốt, họ bài giải 
cho dân tất cả những quyết định về hành chính. Chính trong nhóm người này các kỳ 
thi được tuyển mộ ra làm quan, họ là rường cột đẳng cấp quan chế Nhà nước « 
phong kiến ». 

Cân vương (Giúp nhà vua) là phong trào bạo động toàn Trung Kỳ do quan phụ 
chính vua Hàm Nghi phát khởi ngày 13 tháng 7 năm 1885, nhân danh nhà vua, sau 
khi thành Huế bị quân của tướng Đo Cuôcxy chiếm và vua Hàm Nghi thoát thân. 
Các quan trung thành cùng nhà vua Tân Tân bãi chiến sau khi nhà vua Hàm Nghi bị 
bát vào tháng 11 năm 1888, nhưng mãi đến lúc Phan Đình Phùng tử trận năm 1896 
thì phong trào cần vương mới chấm dứt. 

2. Sau khi bố chết vào năm 1900, Phan Bội Châu mới thấy mình được chấm dứt những 
nghĩa vụ của người con một trong gia đình; ông liền bôn tẩu từ Bắc chí Nam để « 
động viên tinh thần » và tìm cách liên lạc với những « con người dũng cảm », kể cả 
những người theo đạo Gia Tô, nhằm bước đầu xây dựng nền móng cho một đội 
quân vũ trang khởi nghĩa có khả năng chiến tháng cuối cùng. Vào năm 1905, Nhật 
tháng Nga, một nước châu Âu, đã kích thích thèm niềm hy vọng. 

Vào năm 1906, Phan Bội Châu ra Bấc Kỳ tìm sự giúp đỡ của một thủ lĩnh có uy tín 
là Đề Thám, mà thực dân gọi là tướng cướp, đồng bào lại xem là nhà yêu nước. 



378 


VIỆT NAM 1920-1945 


Chính quyền thực dân phải chấp nhận cho Đê Thám tự quản trị một khu vục ở Yên 
Thế và có quyền lập một đội quân cảnh vệ riêng, để đổi lấy sự yên ổn dọc con 
đuờng xe lửa Hà Nội-Lạng Sơn. Tuy còn đang ở trong tình trạng phải qui thuận, ông 
Thám cũng hứa với Phan Bội Châu là sẽ « chuyển sang hành động nếu Bác Kỳ nổi 
dậy ». Ông bị liên quan trong vụ âm mưu đầu độc trại lính Pháp ở Hà Nội tháng 6 
năm 1908 - thất bại và tiếp đó là 19 án tử hình và một cuộc săn người thực sự diễn 
ra - tuy ông không bị bát nhưng trở thành một người trơ trọi, một con người mà toàn 
quyền Pôl Đume đã nói « Đê Thám không phải là một tướng cưổp mà là một thủ 
lĩnh nghĩa quân đã mở chiến dịch cầm cự với chúng ta từ mười năm nay ». Khi nám 
quyền chấp chính ở Đông Dương, chính Albe Sarô đã khước từ sự qui hàng của con 
người bị truy nã này. Rốt cùng, Hoàng Hoa Thám bị địch mưu mô ám sát vào tháng 
hai năm 1913, từ trần khoảng 55 tuổi. 

Đối với Phan Bội Châu, những năm 1908-1910 là « thời kỳ tuyệt vọng nhất »trong 
đời người từ mười năm nay: bất lực trong việc hỗ trợ hữu hiệu cho phong trào trong 
nước, bởi không chuyển được vũ khí về nước vì rất khó mua ở Nhật, là những năm 
tháng mà ông nhận được những « tin khủng khiếp », lính tập nổi dậy ở Nghệ Tĩnh 
không thành công, những người bạn tốt nhất của ông bị bắt hoặc bị chết, tình trạng 
bi đát của Đề Thám, những cuộc thảm sát nông dân không có vũ khí ở Nghệ An, 
những vụ lưu đầy tù ngục, những trường học bị đóng cửa. Việc hiện đại hóa xứ sở, 
với triển vọng khởi nghĩa toàn quốc về lâu dài đã tỏ ra là không thể được; lúc ấy 
Phan Bội Châu đi theo xu hướng bạo động khủng bố (Phan Bội Châu, Tụ phán, 
Caliíornia 1987, tr.66 vt). 

3. Chương trình của Hội, in ở Nhật năm 1907, bị tịch thu tại nhà Gilbert Trần Chánh 
Chiếu khi mật thám bắt ông vào tháng 10 năm 1908. (Georges Coulet, Les Sociétés 
secrềtes en terre d’Annam [Hội kín ở đất An Nam], Sài Gòn 1926, tr.288 vt). 

4. Phong trào Đông Du. Trong thời gian từ 1906 đến 1908, có khoảng 200 du học sinh 
sang Nhật, trong đó ở Nam Kỳ độ một trăm, ở Trung Kỳ khoảng năm chục và ở Bấc 
Kỳ khoảng bốn chục người. Sau hiệp ước Pháp-Nhật (10-7-1907) Phan Bội Châu bị 
trục xuất khỏi Nhật (8-3-1909), các du học sinh buộc phải giải tán. (Phan Bội Châu, 
Tụ phán, tr.114 vt). 

5. Văn bản bằng chữ Hán, do E. Huber dịch, Bulletin de 1 'Ecole Franẹaise d 'Extrême- 
Oríent, Hà Nội 1907, tr. 145 vt. 

6. Bộ luật Gia Long (Hoàng đế Gia Long 1802-1819) được biết dưới cái tên Bộ luật Càn 
Long (Hoàng đê Trung Hoa 1736-1795) được triều đình Huế duy trì ở Việt Nam cho 
tới hết thời kỳ đô hộ của Pháp. « Những hình phạt thân thể, cái chết dần mòn, xử treo 
cổ và cả một kho dụng cụ tra tấn coi như những phương tiện để tra hỏi đêu được ghi 
vào luật hình của người Việt, và nước Pháp từ khi chinh phục, đã dung dưỡng một 
cách khoan nhượng (theo nguyên văn) toàn bộ những tập tục đó, những thứ không 
xứng với rìên đạo đức và văn minh của người Pháp » (G. Michel. Tờ buộc tội đọc 
trước tòa đại hình Sài Gòn, ngày 11-11-1913, vụ Phan Xích Long và ném bom ở Sài 
Gòn). 



PHỤ CHÚ 


379 


7. Mười ba năm sau khi thành lập Hội Duy tân, ở Hà Nội chỉ mới có 8 thương gia 
người Việt đối với 64 thương gia người Âu, 72 người Trung Hoa và 4 Ân Độ; ở Hải 
Phòng, chỉ có 17 đối với 113 người ngoại quốc. (Georges Bouđarel, Phan Bội Cháu 
et la société vietnamienne de son époque [PBC và xã hội Việt Nam thời ông], trong 
France-Asie/Asia 199, Paris 1969, tr.160). 

8. Ngày 26-4-1913, tại khách sạn Hà Nội, anh thợ máy Nguyễn Văn Tuy ném một quả 
bom giết chết các thiếu tá Mongrăn và Sapuy; trước đó, ngày 13 đã có vụ anh tài xế 
Phạm Văn Trang mưu sát tuần phủ Thái Bình. Hội đồng đề hình Bắc Kỳ họp ngày 5 
tháng 9-1913 đã kết án tử hình vắng mặt Phan Bội Châu và các đồng chí trong Hội: 
Cường Để, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Quỳnh Chi, thợ cơ khí 
Nguyễn Văn Tuy. Bảy người khác bị chém ngày 24-9-1913 trước nhà tù Hà Nội. 

9. Trích dẫn trong Thu Trang, Những hoạt động của Phan Chu Trinh tại Pháp 1911- 
1925, Paris 1983, tr. 46-48. 

Cho tới lúc ông mất vào năm 1926, Phan Chu Trinh không ngừng tố cáo việc bát 
buộc tiêu thụ rượu và việc để mặc tự do hút thuốc phiện (một sở quan do Pôl Đume 
lập ra năm 1899) và vẫn không thay đổi dưới thời kỳ Mặt trận Bình dân với Bộ 
trưởng Thuộc địa Marius Mutê, thuộc Đảng Xã hội. Ông Mutè trước đó mới chỉ là 
nghị sĩ, đã lên tiếng bênh vực Phan Chu Trinh mà ông gọi là một người bạn. Ông Bộ 
trưởng này không phải là không biết những tai hại của hai thứ thuốc độc kia và cái« 
chính sách chụp mồi » (politique de proie) của chủ nghĩa thực dân, như tài liệu sau 
đây xác nhận : 


Số 3702 Võ Giàng ngày 17 tháng 9 năm 1935 

Quan tri huyện Võ Giàng hân hạnh thông báo cho các ông chánh tổng, 
xã trưởng và 13 ông trưởng khóm được biết việc sau đây: Qua văn thư 
số 313D ngày 13-9-1935 ông Tổng đốc cho biết là để tiêu thụ được 
thường xuyên hàng tháng lượng rượu do thượng cấp ấn định, mỗi làng 
phải dự trù một khoản tiền để mua lượng rượu đó; sô' tiền đó có thể trích 
ở công quỹ đối với những làng có ký gửi tại những Nông phố Ngân 
hàng; còn đối với những làng khác thì được phép lấy ra từ khoản tiền 
chuộc lại tiệc khao hoặc bán phẩm hàm để được cấp rượu. 

Giuten Gôda do bộ trưởng Mutè phái đi diều tra ở Đông Dương năm 1937 báo cáo: 

Chính ở thuộc địa thuốc phiện được công khai tiêu thụ. Họ đã thu được 
lợi lớn. Hút thuốc phiện gây tác hại cho tới các loại người lao động hèn 
kém nhất. Các tiệm hút bình dân được phép mở công khai là những nơi 
nhớp nhúa, những hang ổ nhầy nhụa bẩn thỉu, bốc lèn mùi hôi thối. Để 
vơ vét cho ngân sách người ta đã bán ở đây sự đồi trụy cho những con 
người mà lẽ ra vì sống trong điều kiện khốn khổ phải được bảo vệ tránh 
cho khỏi bị quyến rũ nghiện ngập. 

Cái cảnh những người nghiện kiệt sức, đau đớn khi cơn nghiện quật vào 
thân xác yếu ớt của họ, làm cho đầu óc của họ trống rỗng, cái cảnh đó 



380 


VIỆT NAM 1920-1945 


thật là bi thảm trong các xóm nghèo(AOM PA2803). 

Trong năm 1938, thu nhập thường xuyên của ngân sách Đông Dương lèn tới 
91.207.510 đồng, trong đó khoảng 1/7 là do bán 53 tấn rưỡi thuốc phiện 
(12.367.647 đồng), khoảng 1/13 là do thu thuế tiêu thụ 36 triệu rưởi lít rượu què 
(6.854.859 dồng) do 51 nhà máy rượu chế biến. ( Báo cáo tại Đại Hội đông Kinh 
tế lý tài và Hội đông chính phủ, Hà Nội 1939). 

10. Việc thả Phan Chu Trinh là nhờ ở Jules Roux, sĩ quan, cựu phái viên chính phủ ở 
Bắc Kỳ (1904-1909), sau đó thế chân ủy viên chính phủ (1910-1913) tại Tòa án 
binh thứ nhất ở Paris. Được giao nhiệm vụ điều tra trường hợp của Phan Chu Trinh, 
ngày 20-2-1915 Jules Roux đã can thiệp cùng chưởng lý Carong. « Ông ta, một con 
người mà thậm chí tôi phải phí bốn tháng trời để tìm hiểu tư tưởng trong lúc tôi lãnh 
sứ mạng chính thức gần gũi ông vào năm 1911, nay ta bỏ rcri ông ta trong lúc ông ta 
gặp thêm một hồi vận bĩ, thì nghĩ cũng có hơi thấp thỏi nhác hèn ». 

Ông chưởng lý Carong nói tại sao tha Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường là 
đúng lẽ phải, theo báo cáo của ông ngày 28 tháng 6 như sau: « Không tìm thấy 
một hành động chuẩn bị nào nhằm thực thi một âm mưu đối với hai phạm nhân 
nói trên. [Ta không nên] lầm lạc tạo nên một vụ án để buộc tội về khuynh hướng 
của người ta (procès de tendance) » (AOM, Slotíom III, 29). 

Giữa Phan Chu Trinh và Jules Roux đã nảy sinh mối tình bạn hữu. Sau khi được tha, 
Trinh bầy tỏ tâm trạng bi quan của mình với Jules Roux trong một lá thư gửi cho 
J.Roux, đối với chính quyền thực dân: « Than ôi! Tôi chẳng còn hy vọng chút nào, 
những ước vọng của tôi đêu tiêu tan » (Thu Trang, sđđ. tr.81). 

11. Daniel Hémery, Ho Chi Minh, de 1 'Indochine au Viet Nam, Paris 1991,tr.42. 

12. Mưu đồ của Đỗ Cơ Quang, hội viên của Hội Duy Tân của Phan Bội Châu, trù liệu 
cùng với các nhân viên sở Hỏa Xa Vân Nam và lính tập ở Hà Nội rốt cuộc bị thất 
bại đẫm máu vào năm 1914. 

Một năm sau vụ Đỗ Cơ Quang thất bại, vài chục người do Nguyễn Hải Thần và 
Hoàng Trọng Mậu, cũng trong Hội Duy tân, chỉ đạo tiến đánh dồn Tà Lùng (thuộc 
tỉnh Lạng Sơn) cũng bị thất bại vì thiếu phối hợp với bèn trong. Hoàng Trọng Mậu 
bị bát ở Hông Kông ít lâu sau đó, bị giao trả cho Pháp rồi bị chém đầu ở Hà Nội. 
Vào cuối năm 1914, 400 người Mán ở thượng lưu sông Hồng bất mãn với thực dân 
bát họ nô dịch. Họ tin tưởng vào quyền năng thần bí của Trương Nhi Keo « chúa 
Mán và cũng là ông Hoàng của các Thần linh », họ dùng súng bán đá tấn công các 
đồn tiền tiêu do lính tập người Việt đóng. Kết quả: 80 người bị chết trong chiến đấu, 
vua Mán bị bát. Nám 1915, có nhiều nhóm loạn dân cảm mộ một thầy phù thủy nổi 
danh tấn công các đồn lính cảnh vệ người bản xứ quanh các vị trí của người Pháp ở 
Phú Thọ. (G. Coulet, sđđ, tr.18-19). 

Nám 1916, ở Trung Kỳ Hội Duy tân của Phan Bội Châu nổi dậy : một cuộc bạo động 
non vào tháng 5, những người âm mưu phân phát chưong trình về các quyền tự do 
dân chủ và cải cách thuế khóa; họ dựa vào sự hỗ trợ không chắc chắn của người Đức 
và tin tưởng nơi ông vua trẻ Duy Tân (16 tuổi), ông này tham gia bị bắt và lưu đày. 
Cuộc bạo động bị đàn áp tàn nhẫn: 16 người bị chém. 



PHỤ CHÚ 


381 


Ngày 24 tháng giêng năm 1916, tại Nam Kỳ, khoảng 150 đến 200 nông dân ở tỉnh 
Bièn Hòa, vũ trang bằng liềm hái và vài khẩu súng, tấn công các nhà hội làng, nơi 
mà hương chức đang thu nạp những người« tình nguyện đi lính »; tù nhân khám 
Biên Hòa nổi dậy cướp súng lính gác rồi đi theo dân nổi loạn; bị lính tuần đuổi theo, 
tất cả biến hết vào rừng. Phong trào phiến loạn sôi nổi khấp trong 13 tỉnh (trong số 
20 tỉnh) ở Nam Kỳ, sau cùng vào tháng hai, nổ lèn cuộc đánh phá Khám lớn Sài Gòn 
trong đèm 14 rạng ngày 15 tháng 2 năm 1916, dân binh là những nông dân gia nhập 
hội kín Nghĩa Hòa, trong mình họ đeo bùa, họ tin đeo bùa thì đạn bán không lủng, 
gươm đâm không phùng; họ toan giải thoát « Hoàng đế Phan Xích Long », bị giam 
từ năm 1913; họ sấp chiếm dinh thống đốc. Rất nhiều người bị đạn bấn gục. Ngày 
21, 172 người bị xử tại Tòa án binh: 38 người bị xử bán, những người khác bị đưa ra 
Côn Đảo. Tổng kết toàn năm 1440 nông dân chống đối hoặc bị tình nghi là có tư 
tưởng phiến loạn bị kết tội trong 70 « vụ âm mưu, hội kín, ám sát ». (G.Coulet, sđđ. 
tr.333,343). 

Ngày 31 tháng 8 năm 1917, tại Bắc Kỳ, binh lính người Việt ở Thái Nguyên do 
Lương Ngọc Quyến khuyến khích đứng lên chống lại công sứ Đaclơ, tính bạo ngược 
đã làm cho dân chúng sợ hãi từ tám năm qua. Theo một báo cáo chính thức, từ 1 
tháng giêng đến 31 tháng 8 năm 1917 có tới 660 tù nhân bị chết trong trại giam lao 
ở địa phương. Mọi lá đơn kêu ca phàn nàn gửi lên cho thượng cấp về những đòn tra 
tấn của Đaclơ đối với tù nhân và binh lính đều vô ích. Binh lính An Nam cướp lấy 
súng đạn, phá kho bạc, giết các viên chức người Pháp, giải thoát tù nhân rồi cùng 
nhau trốn vào rừng. Cuộc săn đuổi những người nổi dậy kéo dài hơn sáu tháng, hàng 
trăm người bị kết án tử hình hoặc tù giam. Đaclơ bị xử nộp phạt 200 íơrăng! « Nhà 
chức trách đã ban đặc ân cho y được giải chức để vào phục vụ cho Công ty Rượu 
Đông Dương nổi tiếng, một cơ quan đã chính thức tán thành việc áp dụng chế độ bát 
buộc người bản xứ tiêu thụ rượu » (báo Ami du Peuple [Bạn dân] 14-9-1928). 

13. Ngày 8 tháng giêng năm 1918, Wilson trong thông điệp gửi đến Hội nghị, đưa ra 
14 điểm nổi tiếng. Điểm 5 liên quan tới qui chế các vấn đề thuộc địa, là phải làm 
sao để « quyền lợi của dân chúng (thuộc địa) cân bằng với những đòi hỏi công bằng 
của chính phủ đương sự để xác định về pháp quyền ». Ta hãy nhắc lại rằng ở Châu 
Âu lúc đó vấn đẽ dân tộc tự quyết đang nổi lên trong các chương trình nghị sự; Nga 
và Áo-Hung thực sự là những « Nhà nước của các Dân tộc » chứ không phải là 
những Nhà nước dân tộc (ở Nga có từ 25 tới 30 triệu dân là dị chủng); ngày 14 
tháng 8 năm 1914, quận công Nicôla hứa sẽ khôi phục lại dân tộc Pôlôn « dưới uy 
quyền Nga hoàng », đúng vậy, nhưng Pôlôn có tôn giáo, ngôn ngữ và bộ máy hành 
chính riêng. 

Trong giới xã hội-dân chủ, ván đẽ đó đã được bàn cãi từ trước khi chiến tranh nổ ra. 
Ngày 15 tháng 11 năm 1917 một sác lệnh của chính phủ Uy viên Nhân dân đã công 
bô quyền tự quyết của các dân tộc ở Nga và cả quyền lập ra Nhà nước độc lập. Ngày 
5 tháng giêng năm 1918, Lloyd George, trong một bài diễn văn đọc trước các đại 
biểu các Công Đoàn, đã khẳng định mục đích của Đại Anh Quốc là đi đến chỗ giải 
quyết vấn đề lãnh thổ trên cơ sở quyền các dân tộc tự quyết. 



382 


VIỆT NAM 1920-1945 


14. Edouard Dolléans, Histoừe du mouvement ouvrier 1871-1936 (Lịch sử phong trào 
công nhân 1871-1936), Paris 1946, II tr. 282. 

15. Nguyền Ái Quốc, không hề là một nhà thơ, đã đặt những yêu sách thành một bài 
văn vần, Việt Nam yêu cầu ca, gửi cho đồng bào, kết luận bằng một lời hô hào, kêu 
gọi « nhân dân Pháp ưa chuộng công bằng » « chớ nên ngoảnh mặt đi »; ông nhác 
lại sự hỗ trợ của người Việt đối với nước Pháp ưong chiến tranh 1914-1918: 

Vĩệf Nam xưa cũng oai thiêng, 

Mà nay đứng dưới thuộc quyền Lang sa 
Lòng thành tỏ nỗi xót xa, 

Dám xin Đại quốc coi qua chút nào. 

(16 càu lục bát kể 8 điêu yêu cầu...) 

Việt Nam ta vốn một lòng, 

Năm năm vẫn chịu trong vòng một vai. 

Mấy m ươi vạn chở sang Ã u 
giúp sức tùng chinh. 

Người làm thợ kẻ làm binh, 

Trong vòng nước lửa bỏ mình biết bao. 

Máu nhuộm thấm khấp hào đất Pháp, 

Xương chôn tràn dải cát Banh Kăn... 

Biết bao thảm khổ nhọc nhằn, 

Mà ta đã chút nỉ nằn chi nao! 

Gian nan hiểm trở một lòng, 

Cũng vì mong chút lẽ công trong đời. 

Nay Đại Pháp gặp thời khánh hạ, 

Nhàn chúc mừng khấp cả đông dân, 

Người vui chắc đã mười phân, 

Nỡ nào ta lại mắc thân tôi đòi! 

Người thì phải yêu nòi yêu nước, 

Xem người Âu mà bắt chước bấy người Âu. 

Người người ta cũng là người, 

Người ta được chục mình mười mới hay. 

Đòng tâm xin thấu tình cho. 

Ký tên: Nguyễn Ái Quốc 
56, rue Monsieur-le-Prince, Paris-6e. 

Yêu cầu ca được đánh máy ra nhiều bản dè ngày 16-6-1919, và gửi cho nhiều tờ báo 
ở Đông Dương. 

16 . D. Hémery, L’ immigration vietnamienne en Prance, de 1926 à 1930 (Người Việt 
di cư sang Pháp từ năm 1926 tới 1930), ương Le mouvement social (Phong trào xã 
hội) số90, Paris 1975, tr.ll. 

17. Luận thuyết của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ II, Môskơva tháng 7-1920. 



PHỤ CHÚ 


383 


Môskơva và những người cộng sản Pháp sẽ ủng hộ nền độc lập của nhân dân Việt Nam, 
cho tới khi ký hiệp ước Laval-Stalin tháng 5-1935, ta thấy lãnh tụ điện Kơremlen sở cậy 
vào Nhà nước đê quốc Pháp, không còn ngó ngàn đến dân thuộc địa nữa và bỏ rơi công 
nhân Pháp. 

18. Đông Pháp Thời báo, 23-3-1927. 

19. Thu Trang, sđđ. tr. 135. 

20. Vê thuế máu này, trong chiến tranh 1914-1918, 887.400 dân các thuộc địa bị 
chuyên chở sang Pháp, trong đó có 80.000 dân Đông Dương; 350.000 người bị đưa 
đi làm việc trong các nhà máy quốc phòng. Theo điều tra năm 1918, trong số 
36.715 người lao động Đông Dương, 25.236 người mù chữ. Tới ngày 1 tháng 7 năm 
1919, sô lao động Đông Dương ở Pháp còn 60.000 người; đến ngày 1 tháng 6 năm 
1920 còn 19.000 người, trong thời gian đó đã có 41.000 người được trở về nước. 
(AOM, « Ghi chú về vựng tập Slotíom »). Bôn năm ở Pháp làm cho những người 
này ít nhiều thay đổi tánh tình; trở về làng, dưới con mắt hương hào thì những phu 
phen và lính tráng này là những phần tử làm đảo lộn trật tự và truyền thống. Nám 
1931, Nguyễn Khoa Kỳ, tổng đốc ở Vinh, tuyên bô: Ngày nay, làng xã là nơi hỗn 
loạn vô chính phủ. Lính tráng từ Pháp trở về cùng những thanh niên ra khỏi trường 
học hiện đại đả kích uy quyền hào lý (AOM NF 363). 

Vè tên ký dưới bài văn phúng thích này, Nguyễn Ái Quốc (trở thành Hô Chí Minh) 
đã tự kể lại là mình « không viết thạo tiếng Pháp nên đã nhờ Phan Văn Trường viết 
thay. Chính là ông Nguyền (Ái Quốc) đã ký dưới các bài đó ». (Trần Dàn Tiên, 
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Ho Chủ Tịch, Hà Nội 1958, tr.35). 

Hô Hữu Tường kể lại:« Linh hồn của nhóm Ngũ Long này là Phan Chu Trinh. Khi 
viết báo chống thực dân, thì ý kiến thường do cụ Tây Hô xướng ra, Nguyễn Thế 
Truyền, Phan Văn Trường và Nguyễn An Ninh thảo thành tiếng Pháp, và giao cho 
Tất Thành đem giao cho nhà báo với một bút hiệu chung.Vè bút hiệu này, có một 
giai thoại kể ra buồn cười. Lúc ban đầu, các cụ chọn bút hiệu là Nguyễn Ô Pháp. 
Nghĩa là thằng Nguyễn ghét người Pháp. Tên này được độc giả Pháp hoan nghênh 
lám, vì giọng nói dí dỏm đặc biệt của người Việt, lại thèm câu văn của Ninh và 
Truyền gọt giũa nên có duyên. Độc giả gửi thư đến nhà báo hỏi Nguyễn Ô Pháp là ai 
và tên ấy có nghĩa là gì? Các cụ buộc lòng phải dịch cho ngay tình. Các bạn phản 
đối cái tên cực đoan và dễ ghét, mà tiếng Pháp gọi là sô vanh (chauvin) và đè nghị 
đổi đi. Từ đó, bút hiệu Nguyễn Ô Pháp bị đổi là Nguyễn Ái Quốc. Vè sau bốn vị kia 
tách ra, tên Nguyền Ái Quốc còn lại riêng cho Hô Chí Minh. » (Hô Hữu Tường, 41 
năm làm báo, Hôi ký, Paris 1984, tr.18-19). 

21. Việt Nam Hôn, số 7, tháng 7-1926 - AN F7 13409. 

22. La Nation Annamite Số 2, tháng 8-1927. 



384 


VIỆT NAM 1920-1945 


Chương II 

23. Léon Werth, Cochinchine (Nam Kỳ), Paris 1926, tr.52. 

Bản chữ quốc ngữ trong Phương Lan, Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh , Sàigon 
1970, tr. 12-33. 

24. ntr.tr. 160. 

25. ntr.tr. 162. 

26. ntr. tr.35. 

27. Đó là tại khách sạn Victoria trên đảo Sa Diện. Phạm Hồng Thái bị chết đuối tại 
sông Châu Giang khi chạy trốn. Hai tháng sau, Phan Bội Châu trở lại Quảng Châu « 
để dựng bia trên tấm mộ của người anh hùng ». Phạm Hồng Thái (31 tuổi) là hội 
viên Tâm Tâm Xã, một tổ chức có những người sáng lập chủ yếu là Lè Hồng Sơn, 
Hồ Tùng Mậu, Làm Đức Thụ, Lè Hồng Phong, một năm sau tổ chức này trở thành 
trụ cột của đảng Thanh Niên của Nguyền Ái Quốc. Một giảng viên tại trường quân 
sự Hoàng Phô đã giúp Tâm Tâm Xã chế bom (Phan Bội Châu, sđđ. tr.211 vt). 

28. Việc giáo dục đại chúng ở Đông Dương chỉ được chính phủ thuộc địa ban hành 
từng giọt, các số liệu sau đây ở Nam Kỳ chứng minh. Năm 1904, có 6.700 học sinh 
với 64 giáo viên người Pháp có bằng tú tài hoặc bằng trung học; 121 giáo viên bản 
xứ và 27 giáo viên các tỉnh; 20 năm sau có 72.809 học sinh (62.603 nam sinh và 
10.206 nữ sinh) với 125 giáo viên người Pháp và 371 giáo viên bản xứ. 9/10 trẻ em 
trong độ tuổi đi học không được nhập trường vì không có lóp. Toàn quyền Mecle 
đã thú nhận vào năm 1924 là trong số hai triệu trẻ em trong độ tuổi đi học, các 
trường công chỉ đủ chỗ cho 200.000. (G.Garros, sđđ. tr.168). 

Tú tài bản xứ không được Đại học Pháp công nhận. Người Pháp chỉ mở các trường 
Cao đẳng ở Hà Nội. Tại Sài Gòn trường trung học Sacxơlu-Lôba chia làm hai bộ 
phận: phân hiệu Âu chỉ nhận trẻ em Pháp và một số con cái viên chức, tư sản và địa 
chủ người Việt, trong khi phân hiệu bản xứ nhận vào học những con cái có khả 
năng của các gia đình người Việt: Phân hiệu Âu được tiếp nhận nền giáo dục trung 
học để thi tú tài chính quốc; phân hiệu kia sẽ thi tú tài bản xứ hoặc bằng trung học 
để có thể trở thành thư ký, thông ngôn hay giáo học, hoặc được nhận vào làm những 
công việc cấp thấp trong bộ máy hành chính thuộc địa và những chức vụ trong các 
xí nghiệp của Pháp. Lớp thanh niên bản xứ thuộc các gia đình giàu có muốn tiếp tục 
theo học tại Pháp, phải được phép của toàn quyền phê chuẩn vào sổ đại học (nghị 
định ngày 20 tháng 6 năm 1921). Phải kèm theo đơn 11 giấy chứng nhận chính thức 
(nghị định ngày 1-12-1924) ( Xem D. Hémery, Ưémigration vietnamienne, tr.5). 

29. Georges Garros, Forceries humaines , Paris 1926, tr. 179. 

30. Đông Pháp Thời báo, 25 tháng ba - 15 tháng tư 1925. 

31. Trung Kỳ và Bấc Kỳ, xứ bảo hộ chứ không phải thuộc địa, dưới quyền cai trị 

của các quan lại do triều đình Huế bổ nhiệm, theo các điều luật Gia Long; bèn cạnh 



PHỤ CHÚ 


385 


bộ máy cai trị bản xứ có các ông sứ Pháp kiểm soát. Chính quyền thực dân Pháp 
thành lập Viện Dàn biểu năm 1920, tại hai xứ bảo hộ này, đấy là loại hội đồng tu 
vấn bản xứ; việc bầu cử do các cử tri có đóng thuế đủ mức (địa chủ, hào lý, tu sản). 
Tổ chức này có ngăn trở phần nào chế độ độc đoán của triều đình nhung chẳng có 
lợi ích gì đối với quần chúng. Sau này Raymond Poncarè, trong báo Excelsior, có 
viết: « Các hội đồng bản xứ đuợc mệnh danh một cách long trọng là Viện Dân biểu, 
chỉ tồn tại về mặt hình thức ». (L. Roubaud, sđđ. tr.268). 

32. Phan Chu Trinh, Đạo đức và Luân lý Á Châu và Âu Châu, Saigon 1926. 

33. Quân chủ và dân chủ, Hanoi 1926. 

34. Việt Nam Hồn, số 2, tháng 2 năm 1926. 

35. ntr. số 6, tháng 6-1926. 


Chương III 

36. L. Sabatiê, công sứ ở Đắc Lác, đã kể lại trong Le Seiment du Darlac (Lời thề ở Đác 
Lắc, Hanoi 1930):«Trong giai đoạn phồn thịnh tiếp sau cuộc thế chiến 1914-1918, 
các nhà tư bản tìm cách đầu tư. Sự phì nhiêu của đất đỏ được công nhận, và những 
đồn điền rộng lớn bao phủ miền đất đỏ Nam Kỳ. Thèm nữa, đất vùng Tây Nguyên 
hầu như toàn bộ đều là một thứ đất đỏ như vậy. Những kẻ thăm dò đã quyết định 
giành lấy mảnh đất ở Pleiku, thuộc phía Bấc Đác Lắc, nơi mà chính phủ đã nhường 
lại cho họ vô số đất mà không màng gì đến quyền lợi và tương lai của người bản xứ 
». 

Sabatiê nhác nhở dân miền núi rằng bổn phận đầu tiên của họ là phải giữ gìn đất đai 
của họ, khai khẩn hợp lý, không được nhượng lại « cái lưng của tổ tiên ». Những kẻ 
xin chuyển nhượng và những người có khả năng đầu tư đã tiến hành mãnh liệt tiến 
công chống lại Sabatiè; chính quyền đề nghị ông bớt khăng khăng trong việc chấp 
thuận chuyển nhượng đất cho bọn ấy. Ông biện giải hành động của ông lên khâm sứ 
ở Huế bằng cách nhắc lại việc bọn khám sát chiếm đoạt nhiều vùng đất đai tốt của 
dân Giarai ở Kontum và người Việt ở Trung và Bấc Kỳ. Vào tháng 3-1926 Sabatiê 
được lệnh rời khỏi Đắc Lắc và không được trở lại đó nữa. Sự thất bại của Sabatiê 
cũng là sự thất bại của dân miền núi: đất đai sở hữu của cha ông mấy đời để lại trở 
thành mồi ngon cho bọn kinh doanh đồn điền lớn. 

37. Diễn văn đọc ngày 14-4-1856 nhân dịp kỷ niệm châu niên tờ The People Paper 
(Maximilien Rubel, Marx, critique du marxisme [Mac phê phán chủ nghĩa Mac], 
Paris 1974, tr.441). 

38. Đánh đập, giam hãm, bỏ đói, « thái độ chủ nô của những tên chủ tá người Âu » (lời 
biện lý Đuypơrè) đã gây căm hờn trong lòng phu phen đồn điền, oán hận xuôi họ 



386 


VIỆT NAM 1920-1945 


nổi dậy chống trả vì bởi họ không thể hủy giao kèo, hoặc chạy trốn mà không sao thoát 
được, tình cảnh ấy khiến họ huậc tự tử hoặc giết người. Trong tập tiếng Pháp Giai cấp 
vô sản tại các đôn điền cao su miên Nam Việt Nam, 1927-1937, (Paris 1975) Pierơ 
Bơrôso đã kể lại diễn biến ngày 26 tháng 9 năm 1927, vụ mưu sát giám thị Môntêil khét 
tiếng tàn bạo, tại đồn điền Misơlen ỏ Phú Riềng, do những người phu đồng mưu đã thề 
sống chết có nhau. Trong sô 100 phu, có 70 người bị bỏ tù, những người khác bị chết 
dân trong rừng sâu hoặc vì chống lại bọn đao phủ của họ, hoặc bị thú dữ ăn thịt hoặc bị 
chết đói. 

Tờ Đuốc Nhà Nam ngày 26-3-1929 kể lại là những phu được xét hỏi tại vụ án đều 
công bố là họ đã bị giám thị Môntêil đánh đập thâm tím bằng roi vọt, đá bằng đế 
giầy, chứng cớ thật hiển nhiên. Trong số phu nổi dậy ba người bị bán chết, sáu hoặc 
bảy người khác bị thương nặng. Trần Duy Tú, người cầm cốt bị xử tử, mấy người 
khác bị khổ sai chung thân. 

Tở trình của ông Đolamarro 

Ông Đơlamarrơ, thanh tra chính trị, điều tra trong sở cao su Mimôt, ngày 27-28 
tháng ba 1928. sở hây ở Cao Mièn gần ranh bác Nam Bộ, culi toàn là người Bấc. 
Theo đây dịch qua những đoạn chính trong tờ trình chính thức: 

Chủ sở nói với tôi về giở làm, 5 giờ rưỡi điểm danh, 6 giờ khởi đi, làm đến 11 giờ 
ngưng ăn cơm, 12 giờ rưỡi làm lại đến 5 giờ chiều. 

Nhiều người culi khai rằng họ thức dậy 3 giờ khuya, 4 giờ tựu tập. Số người độ một 
ngàn, chác chắn không thể khởi hành trước 4 giờ rưỡi; trưa ngưng thật 1 giờ rưỡi, 
nhưng họ nói chạng vạng tối mới được trở về trại. 

Theo lòi ông chủ sở, tính ra 10 giờ lao động, từ 5 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ chiều. Chổ 
làm xa 5 hay 6 kilômét, người culi kể cả giờ làm cùng giờ đi tất cả 11 giờ hay 11 giờ 
rưỡi. 

Tiền công, tiền chận lại, tiền cúp phạt 

Giao kèo ba năm, tiền công đàn ông 40 xu một ngày, đàn bà 30 xu, ngày nghỉ 
không có lương. Trong sô đó người ta chận lại tiền gạo, tiền cho mượn trước, tiền 
cúp phạt, người culi chỉ lảnh được 3 đồng bạc mổi 15 ngày làm, hoặc 4 đồng nếu đã 
hườn xong tiền mượn trước (người ta thấy độ một năm mới trả xong). Với số ấy làm 
sao người culi có thể mua thèm đồ ăn uống, hoặc áo quần cùng những món đồ dùng 
cần thiết ? 

Mổi người culi cần thức ăn trung bình dưỡng độ 3000 calori. Với phần gạo ăn hằng 
ngày 600 goram mổi người chỉ được 2300 calori, thiếu 700 calori. Song người culi 
không phải là cái máy nghề nông hể đổ gạo vào là chạy được. Người thiếu ăn dễ 
vướng bịnh, nhứt là rét rừng, dễ thất chí, giám thị đốc xuất không màng bị đánh đập. 
Trước mắt các èkíp chỉ có ba giải pháp: đào tẩu, nổi loạn hoậc chết mòn vì bịnh 
hoạn. Tháng hai vừa qua, 280 người culi đào tẩu trốn thoát. 

Nhà ở 

Culi ở trong mười cái nhà dài lớn, vách bàng tre đương, nóc lợp lá hoặc bằng thiết 
tôl dọn sóng (tôle ondulée). Nhà cất hai hàng song song nhau, mổi bèn năm cái, ở 
giữa chừa một khoảng đất trống rộng rãi. Mổi nhà có thể chứa lối trăm người. Bẽn 



PHỤ CHÚ 


387 


trong, dài theo chiều mổi vách ngăn một cái sập giường bằng tre đương, mấy người 
culi cũng dùng những phện tre mà sấp xếp thành những căn phòng nho nhỏ. 

Nóc nhà không đủ kín mít; nóc lợp lá dừa không đủ dày nên có một vài chổ dột. 
Nóc lợp thiết tôl, chổ hai mái nhà ráp lại trên nóc, không có miếng tôl xấp lại che 
kín, để hở ra một khoảng trống rộng cở bàn tay, nước mưa lớn tuôn vào ở đó. Hơn 
nữa, nhà cất ngay trên mặt đất, nước mưa trên nổng tràn vào nhà biến nền đất ra bùn 
lầy, tôi tin chắc như vậy khi tôi viếng dồn trại nầy ngày 26 buổi sáng sau một cơn 
mưa lớn. Chỉ dấp nền nhà thêm chút ít và đào mương xung quanh khóm nhà cho 
nước chảy là xong. Xung quanh khóm nhà, thật dơ bẩn: vô sô ruồi muỗi. 

Nước uống và tắm rửa 

Toàn thể culi đêu kêu gào thiếu nước. Trước cửa mổi cái nhà lớn, về nước uống dự 
bị chỉ có một cái thùng thiết một chứa nước. Sớm mai culi đi chở nước về; buổi 
chiều, sau khi đi làm về, họ phải đi chở nước cần thiết. Họ về tối quá, sau sô giờ làm 
đăng đẳng, thì họ do dự đi xuống đồi rồi gánh nước leo lên cái dốc 65 thước. 

Thiếu nước, muốn tám rửa, họ phải xuống đến mội nước ở chân đồi, thế nên họ ở 
dơ, nhiều người đầy ghẻ chốc, chí rận trên dâu cùng khấp thân thể. Trong các vùng 
truyền bịnh rét rừng, những người khởi vướng mà tám nước lã thì tức khấc phát sốt 
rét: culi họ cho là bị nước độc nên không tấm nữa? Ngoài ra, những trường hợp bịnh 
ỉa chảy mà tôi đã chứng kiến ở Mimôt, nước mội dưới chân dôi phải chăng bị nhiễm 
vì culi không có nhà tiêu, họ ỉa xuống những lổ đào dọc theo đường ưiền đi xuống 
mội. 

Hành hạ, trừng phạt đánh đập 

Culi than trách bị dằn dật bạo tàn ngược đãi đăc biệt nhất là giám thị Verhelst cùng 
bọn cai dưới quyền của y. Ngày 21 tháng ba, sau khi điểm danh khoảng 4 giờ rưỡi 5 
giờ, lôi mươi hai người culi trốn đi bị bát lại, bị bắt nằm sấp dài trước mặt những 
người culi tề tựu, rồi theo lịnh d’Ursel chủ sở, bọn cai và giám thị đánh mổi người 
20 roi cá đuối. Sự việc nầy ông d’Ursel nhìn nhận ưong khi ông khai với tôi ngày 28 
tháng 3. Chính Verhelst nói lại với tôi, culi họ không có cho tôi biết trong khi diều 
ưa. 

Đèm sau cuộc hành hạ nầy, ba người culi, người Bác trốn đi. Chỉ một mình Lè văn 
Tạo sô 649, bị bát lại liền. Tạo nguyên quán làng Cu Thông, huyện Câu Giang (Hải 
Dương) ,33 tuổi, cố thân để gởi tiền về nuôi vợ và ba đứa con ở lại ngoài Bấc. 11 giờ 
đèm, Verhelst ra lịnh dựa lưng Tạo vào một cây cột ở hàng ba, hai tay còng ttéo sau 
cây cột, để người culi đứng như thế suốt đèm. Sáng mai, 22 mars, ười chưa sáng, 
Verhelst dẫn Tạo hai tay còng ra ưước đám culi tề tựu để điểm danh dưới ánh đèn 
dâu lửa. Y ra lịnh tên cai êkip của Tạo nám chon còn một người nữa nám tay dở Tạo 
lèn khỏi mặt đất, quần bị tuột đi, Verhelst tự tay đánh 26 đòn bằng roi cặt bò, những 
dấu toét thịt chảy mủ khi tôi khám người culi ngày 27 tháng 3. Lê văn Tạo sau khi 
bị đánh liền bị tống đi làm không băng bó. 

Verhelst đánh đòn 

ba người đàn bà -một người có thai 

Ngày 23 tháng 3, gần cuối ngày, tại sở làm xa làng Đông độ 2 kilômét rưỡi, thùng 



388 


VIỆT NAM 1920-1945 


nước do một người culi gánh bằng thùng thiết đem đến cho người làm uống, nước đã 
hết. Vài người trong đám người làm ở đây khát nước, bỏ làm để đi uống nước. Dọc 
đường, họ gập Verhelst đàng kia đi lại, họ bị y bát dẫn trở lại sở làm. Sau khi điều tra, 
y thả những người có xin phép đi uống, rồi giữ lại 3 người đàn bà, Nguyễn thị Tưong 
số 9, 21 tuổi, vợ tên cai Nguyền Văn, hiện đang học y tá ở nhà thương Kompong 
Cham; Nguyền thị Liên số 1021, góa chồng, 30 tuổi, có bầu 6 tháng; Nguyền thị 
Nhơn, 36 tuổi, mẹ 3 đứa trẻ, và tên trai trẻ Nguyễn văn Ty, số 312, 19 tuổi. 

Verhelst ra dấu bảo họ nằm sấp xuống đất, rồi với một con roi mây lớn bằn ngón tay 
cái chổ tay cầm có vấn giây thép, y đánh trên mổng đít rồi tới trên bấp đùi ba người 
đàn bà mổi người 10 roi. Nguyễn văn Ty bị 20 roi. Verhelst khai rằng y chỉ đánh 
mổi người đàn bà 3 roi, còn Ty 10 roi. Song theo y sĩ khám sát thì mổi người đàn bà 
thật ra bị ít nhất là 10 roi, còn Nguyễn văn Ty 20 roi, có một chổ da bị toét làng dài 
5 phân, ngang 2 phạn rưỡi. Trần văn Chi số 281, là người gánh nước cùng tên cai 
Nguyền văn Bút, số 288, chứng kiến việc đánh đập ấy nhận chác số roi mà mấy 
người tố cáo đã khai. Bôn người bị đánh quả quyết Verhelst đã dùng cái dàu roi có 
vấn giây thép mà đánh họ. Sự hây, người gánh nước Trần văn Chi chứng thực (Báo 
La Résuirection số 1, Paris tháng chạp 1928). 

39. K. Marx và F. Engels, Lời nói đàu bản tiếng Nga Tuyên ngôn Cộng sản, 1882. 

40. E. Dolléans, sđđ tr.337, theo bản báo cáo ghi tốc ký về Đại hội Đệ tam Quốc tế 
Cộng sản, lần thứ hai, tr.21-45, Pètrogorad 1921. 

41. Quan niệm về đảng công-nông xuất phát từ Stalin khi y nói với những người cộng 
sản ở Phương Đông và Viễn Đông trong Các vấn đề vè chủ nghĩa Lênin , Môskơva, 
1924. 

42. Alíred Rosmer (1877-1964), trước giặc 1914-1918, vận động nghiệp đoàn cách 
mạng. Bạn thân của Trôtski, chống chiến tranh. Trở thành đảng viên cộng sản sau 
Hội nghị ở Tours, chủ bút báo Humanité từ đầu năm 1922. Qua 1924 vì đối lập, bị 
khai trừ khỏi ĐCS và Đệ Tam Quốc tế. Nám 1929, xuất bản tờ La Vérité (Sự thật), 
cơ quan Liên minh cộng sản (Đối lập. Chính tại nhà A.Rosmer ở Périgny, năm 
1939, các đồng chí nhóm Đại hội thành lập Đệ tứ Quốc tế. Trước tác: Le mouve- 
ment ouvrier pendant la guerre de 1914-1918 (Phong trào thợ thuyền trong trận 
chiến tranh 1914-1918); Moscou sous Lénine (Môskơva dưới thời Lênin). 

43. Maurice Paz (1896-1985), luật sư thuộc đảng xã hội, thuộc ĐCS Pháp sau Đại hội 
Tua 1920; nhập phái đối lập 1923. Qua năm 1927, sáng lập nhóm « Contre le cou- 
rant » (Chống trào lưu), rồi trở lại Đảng Xã hội năm 1931. 

Chương IV 

44. Louis Marty, Contribution à 1 'histoire des mouvements politiques en Indochine 
ữangaise (Góp vào lịch sử các phong trào chính trị ở Đông Dương thuộc Pháp), 
Hanoi 1930-1935, Tập I, tiếng Pháp. 



PHỤ CHÚ 


389 


45. AOM NF 332. 

46. Tạp chí Cộng sản, Hanoi, tháng 2-1983, tr 40. 

47. Dân ước là bản dịch những chương I đến chương V của Quyển I Le Contrat social 
của J.J. Rousseau, mở đầu bằng nhận xét cay đáng: « Con người sinh ra là tự do, 
nhưng ở mọi nơi họ đều bị cùm xích ». Nguyền An Ninh kết thúc bản dịch này bằng 
lòi diễn đạt hy vọng sẽ có người tiếp tục dịch ra. 

48. AOM Slotíom III48. 

49. ĐuốcNhàNam SỐ71, 26-3-1929. 

50. ntr. sô 94,14 - 5- 1929. 

51. Do Tôn Dật Tiên đặt ra nhằm giành chính quyền bàng quân sự. Nguyên tác đầu 
tiên, Dân tộc, nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt những nhượng bộ liên tiếp của 
triều đình Mãn Thanh đối với yêu sách của ngoại quốc trong chiến tranh Nha phiến 
và những nhượng bộ khác cho nuớc ngoài. Nguyên tắc Dân quyền là một giai đoạn 
quá độ trong đó quần chúng khốn khổ và thất học sẽ được giáo dục và hướng dẫn 
dần dần họ tham gia chính quyền, không cần phải bạo động cách mạng. Nguyên tác 
thư ba, Dân sinh, liên quan tới kinh tế, dự kiến và « hạn chế tư bản » (việc bóc lột 
công nhân phải được giới hạn) và « bình quyền về đất đai » (Cách nào cho những 
chủ đất từ trước đến giờ khỏi bị thiệt thòi). 

52. L Marty, sđđ. Q.n 

Chương V 

53. Hội nghị Đảng Bônsơvic lần thứ 13, tháng giêng 1924, lên án Trôtski về luận 
thuyết cần thiết phải có một luồng tư tưởng mới trong đảng. Trôtski bị loại ra khỏi 
Bộ chính trị trong năm 1924. Phái Đôi lập tổ chức năm 1925 nhằm phản đối ý kiến 
của Stalin đưa ra dự định có thể thiết lập xã hội chủ nghĩa trong một xứ một. Nám 
1927, khi Trôtski chỉ trích việc đưa đảng Cộng sản Tàu phụ thuộc vào Quốc dân 
đảng, liền bị loại ra khỏi ban Trung ương rồi bị khai trừ ra khỏi đảng. Cuối cùng, 
năm 1928, Trôtski bị đày đến Alma-Ata, thủ đô xứ Kazăctăn rồi bị trục xuất khỏi 
nước Liên Sô ngày 20 tháng giêng năm 1929. 

54. Harold Isaacs, La tragédie de la Révolution chinoise 1925-1927 (Bi kịch của cuộc 
cách mạng Trung Hoa 1925-1927), Paris 1979, tr.79. 

55. Nghiên cứu lịch sử, số 132, Hanoi 1970, dẫn trong cuốn Huỳnh Kim Khánh, 
Vietnamese Communism (chủ nghĩa cộng sản Việt Nam) 1925-1945, Cornell 
University Press 1982, tr. 66. 



390 


VIỆT NAM 1920-1945 


56. 208 số ra ngày 21 tháng 6 năm 1925 cho tới tháng 5 năm 1930. Không có bản gốc, 
chúng tôi phải sử dụng bản dịch của mật thám Pháp (AOM Slotíom V, 16). 

57. Nhà Nguyên và nhà Minh do Nguyễn Ái Quốc nêu ra là hai triều đại Trung Hoa 
thời kỳ 1206-1368 và 1368-1548. Một bia đá của nguời Chàm ghi khác, xuất thổ ở 
Biên Hòa (Nam Kỳ) còn ghi rõ kỷ niệm về nguời Việt tước đoạt nguời Chàm: « 
Trong sô con dân người Chàm, vị đứng đầu truởng lão đã phải nuốt nuớc mắt vì 
nguời Việt sai khiến họ. Nhục nhã thay xứ sở của chúng ta! Con dân nguời Việt điều 
khiển nguời Chàm nhu khiến trâu! ». (Antoine Cabaton, ưinscription Chàm de 
Bien Hoa, trong BEFEO, Hanoi 1904). 

58. Tờ khẩu cung « Déclarations dernières de Nguyên Dinh Tu » (Những lòi khai cuối 
cùng của Nguyễn Đình Tú) tại sở mật thám Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 1929 
(AOM, NF335 d2690). - Xem thèm L. Roubaud, Viet-Nam, la tragédie indochi- 
noisse, Paris 1931, tr. 56-89. 

59. Truờng sĩ quan Lục quân này do Tuởng Giới Thạch lãnh đạo, sau thời gian ở Nga từ 
tháng 7 năm 1923 để nghiên cứu nhũng phuơng pháp chiến tranh của Hông Quân. 
Chu An Lai, nguời của ĐCS Trung Hoa, phụ trách chính trị của trường. Học sinh 
bước đầu được nghe giảng về chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên. 

Theo báo Tempo, vào đầu năm 1925, có hai giảng viên Nga và mười giáo viên 
Trung Hoa dạy ở đó; khóa học kéo dài tám tháng đối với học sinh thường xuyên, và 
5 tháng đối với học sinh là công nhân và nông dân. Bôrôdin phụ trách các bài giảng 
về những vấn đề xã hội. Vào ngày 1 tháng giêng 1925, trường có 570 sinh viên, 
trong đó có 5 người Triều Tiên và 3 người Việt, và có 150 học viên là nông dân và 
công nhân Tàu. Mỗi tháng trường tiêu tốn 30.000 đôla, hai phần ba số đó do Nga 
cung cấp (AN F7 13409). Vào tháng 4 năm 1928 đã có hàng trăm học sinh Việt 
Nam. một số do Nguyễn Hải Thần, bạn chiến đấu của Phan Bội Châu, giới thiệu; 
khi ra trường họ là thiếu úy và được sung vào các đơn vị quân đội Trung Hoa (AOM 
Slotíom m, 115). Làm Đức Thụ, Lè Hông Son, Lè Quang Đạt, thuộc đảng Thanh 
Niên, đã từng dạy ở đó trước khi Tưởng Giới Thạch ra lệnh lùng bắt cộng sản 
(L.Roubaud, sđđ. tr.64). 

60. Mạng lưới liên lạc đặt ở Móng Cái, tỉnh địa đầu, Hoàng Hữu An là chủ một cửa 
hiệu, làm trạm vượt biên giới cho những người lưu vong; tại Hải Phòng, vợ Lâm 
Đức Thụ trông coi một hiệu sách; tại Hà Nội là quán ăn Thuận An, phố Hàng Bông, 
là hiệu Hợp Thành phô Hàng Đào, là khách sạn Phúc Lợi gần ga; tại Huế có cửa 
hiệu Ngô Nhu; tại Phnôm Pènh có cửa hàng tạp hóa Hợp Thành do Nguyền Công 
Truyền người bà con của Làm Đức Thụ quản lý ( ƯAmi du Peuple [Bạn Dân] ngày 
3 tháng 5 năm 1930, AN F7 13406). 

61. H. Isaacs, sđđ. tr.98. 

62. ntr. tr.105. 


63. ntr. tr.331. 



PHỤ CHÚ 


391 


Chương VI 

64. AOM 7F55; L’Echo annamite, La Dépêche dLndochine, L’Impartial, ngày 17, 18 
và 19 tháng 7 năm 1930. 

65. Thanh Niên, 23-9-1929. 

66. L. Roubaud, sđđ. tr.99. Người ta ngỡ ngàng vì cái tên ký dưới là Việt Nam Cộng sản 
Đảng, một tên gọi chỉ có từ sau Hội nghị hợp nhất ở Hông Kông ngày 3-2-1930. Có 
lẽ Roubaud nhầm với An Nam Cộng sản Đảng hay Đông Dương Cộng sản Đảng 
chăng? 

67. AOM Slotíom III48. 

68. Bôn-sê-vic sô 5, tháng 12 năm 1934, do D. Hémery dẫn trong Révolutionnaires 
vietnamiens... tr.53. 


Chương VII 

69. AN F7 13167 và L.Roubaud, sđđ. tr.17. 

70. L.Roubaud, sđđ. tr.143-144. 

71. Andrée Viollis, Indochine s.o.s, Paris 1935, tr. 204. 

72. L. Roubaud, sđđ. tr.12. 

73. Vào năm 1929, một nhóm đồng chí đối lập với ĐCS Pháp cùng Quốc tế Đệ tam , 
tập hợp quanh AHdrêđơ Rôsmer, Raymônd Môliniè, Pierơ Navilơ, Giêra Rôxăntal, 
Pierơ Fơrănc... Ngày 15-8, họ cho ra mát tờ tuần báo La Véríté (Sự thật) và tuyên bố 
trong số 1: Mọi xu hướng tư tưởng khác nhau trong phái tả cộng sản đều có thể 
trình bày trong cột báo. Vào tháng 4 năm 1930, Liên minh có từ 200 đến 300 chiến 
hữu. (Theo Jean-Jacques Marie, Le Trotskysme, Paris 1977). 

Chương VIII 

74. Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương năm 1932 chữ quốc ngữ được bí 
mật lưu hành dưới hình thưc một tập mỏng khổ nhỏ, Chuyện tình non. (Xem bản 
dịch tiếng Pháp đăng trên tạp chí Partisans số 48, Paris 1969, tr. 56-69). 

75. L. Trotski, La révolution permanente (Cách mạng thường trực), Paris 1964, tr. 228 
vt. 



392 


VIỆT NAM 1920-1945 


76. Thư viện tư liệu quốc tế hiện đại, B.D.I.C. Nanterre, F*455. 

77. Chính văn tiếng Anh, trong International Socialist Review, New York, tháng 9 - 
1973, do Sophie Moen dịch ra tiếng Pháp. 

Chương IX 

78. Ban Hội tề là cơ quan hành chánh làng xã dưới triều đại cũ, có quyền tự quản lớn 
đối với chánh quyền trung ương. Ban Hội tề gồm khoảng hơn mười hương chức, 
được tuyển chọn trong số những người có học, giàu có và/ hoặc có đạo đức, họ là cơ 
sở hành chính của chính quyền thực dân ở nông thôn. Sau đây là những chức sác 
chủ yếu: 

Hương Cả: người nhiều tuổi và giàu có nhất trong làng, đứng đầu ban Hội tề. 

Hương Chủ: người phó của Hương Cả. 

Hương Giáo: phụ trách giảng giải về lề nghi, tập quán. 

Hương Sư: một người có học ván cao nhất, làm cố ván trong những công việc khó 
khăn phức tạp và giữ gìn thuần phong mỹ tục. 

Hương Trưởng: tương tự như Hương Sư nhưng kém vai vế. 

Hương Chánh: cố vấn về tư pháp và có kinh nghiệm của làng xã, xuất thân từ 
Hương Thân hay Hương Hào. 

Hương Thân: phụ trách giấy tờ sổ sách, có khả năng giải thích các công văn giấy tờ 
của cấp trên. 

Hương Hào: phụ trách về an ninh. 

Hương Quản: phụ trách cảnh sát chung trong làng. 

Hương Lễ: trong coi về lễ nghi tế tự. 

Xã Trưởng, hay Thôn Trưởng, hay Lý Trưởng: người do ban Hội tề đề cử và được 
chính quyền chấp nhận, cùng với Hương Thân và Hương Hào lập ra sổ danh bộ và 
sổ thuế bộ. Cả ba người trên chịu trách nhiệm về mặt hợp pháp hóa giấy tờ văn bản. 
Phải qua chức xã trưởng này trong vài năm mới có thể chiếm địa vị cao hơn. 

Hương Bộ hay Thủ Bộ: giữ các giấy tờ lưu trữ của làng. 

Biện Lại: thư ký do làng đài thọ để giúp việc cho các vị hương chức. 

Các chức sác nhỏ hơn như những ông Trùm, ông Trưởng, làm những nhiệm vụ như 
chạy giấy tờ, văn thư, v.v... (Xem G.Coulet, sđđ.). 

Ban hương chức họp tại đình làng - một ngôi nhà làm bằng gạch lợp ngói đối với 
những làng khá giả, hoặc một ngôi nhà lá đối với những làng nghèo - và xử những 
vụ vi phạm nhỏ. Hình phạt bị đánh đòn, người bị phạt, bị bắt nằm sấp và đánh ngay 
tại sân nhà làng. 

79 . Giới địa chủ hợp thành một tầng lớp hữu sản ở nông thôn, số người rất ít, lại 
chiếm giữ phần lớn ruộng đất nhưng lại không tự tay cày cấy mà thuê tá điền; họ 
sống nhờ vào địa tô và cho vay nặng lãi. 

Nông dân giàu hay phú nông là những chủ điền đất nhỏ, họ tham gia cùng với công 
nhân nông nghiệp khai thác đất đai của họ; Trung nông là những người tự tay cày 
cấy ruộng đất, không thuê nhân công; Bàn nông hay cố nông là những người chỉ có 



PHỤ CHÚ 


393 


chút ít mộng đất không đủ để nuôi sống gia đình và phải đi làm thuè như hàng triệu 
người không mộng đất. 

Theo Y. Henry, L ’économie agricole de 1 'Indochine (Kinh tế nông nghiệp ở Đông 
Dương), Hanoi 1932, tại Trung Nam Kỳ và Tây Nam Kỳ, diện tích ruộng đất canh 
tác năm 1930 có tới 2.400.000 hecta, thuộc 255.000 điạ chủ. Loại địa chủ có từ 50 
ha trở lèn - 2,5% trong toàn số người có ruộng đất - chiếm 45% diện tích nói trên. 
Tmng nông và bần nông (những nông dân có từ 5 ha ruộng đất trở xuống)-71,7% 
trong toàn số người có ruộng đất - chỉ làm chủ 12,5% diện tích trên. 

Số diện tích còn lại (42,5% - trừ 2,5% diện tích thuộc công điền công thổ) thuộc về 
phú nông (có từ 5 đến 10 ha) và địa chủ nhỏ (từ 10 đến 50 ha). 

Tận miền tây Nam Kỳ là nơi có nhiều đại điền trang, mênh mông cò bay thẳng 
cánh. Trần Trinh Huy, con cháu của nhà đại phú Trần Trinh Trạch, đã khoanh vùng 
để làm sân bay cho máy bay riêng của mình tại vùng Cà Mau. (P.Brocheux, Những 
đại điền chủ ở miền Tây Nam Kỳ, trong Tradition et révolution au Vietnam [Truyền 
thống và cách mạng ở Việt Nam], Paris 1971, tr.147). 

0 Bấc Kỳ, ngoài 37% diện tích ruộng đất do địa chủ nấm giữ, 1.200.000 ha đất cày 
và trồng trỉa bị chia nhỏ đến cùng cực. Chỉ riêng tỉnh Bấc Ninh đã có tới một triệu 
rưởi mảnh mộng (mỗi ha có tới 14 mảnh). Trong tỉnh Thái Bình, 253 địa chủ lớn 
chiếm giữ 24.280 ha (trong đó 14.280 ha ghi danh trong địa bạ tên những chủ đất cũ 
bị tước đoạt và trở thành tá điền trong các điền trang), trong khi 122.000 gia đình 
nông dân nghèo chỉ có tổng số là 21.960 ha, mỗi nhân khẩu có chưa tới 0,36 ha. 

Ớ Trung Kỳ, đất đai cũng bị chia nhỏ như ở Bấc Kỳ, nhất là tại miền Bấc và Trung, 
nơi mà 65% số gia đình không có được 50 are (1/2 ha) ruộng đất để sống, buộc phải 
đi làm thuê như những nông dân ở Bấc Kỳ. (Ch. Robequain, LLndochine ửangaise , 
Paris 1935, tr. 109). « Người nông dân Trung Kỳ luôn luôn là một nông nô của một 
chúa đất lớn hay nhỏ » (L. Roubaud, sđđ. tr. 189). Địa chủ chiếm 24,6% diện tích 
canh tác. 

Trong cả ba Xứ đêu có một hình thức sở hữu tập thể theo truyền thống. Làng xóm 
nào cũng có công điền, công thổ: 20% đát đai ở Bấc Kỳ, 26% ở Trung Kỳ và 2,5% ở 
Nam Kỳ vào thời Pháp thuộc. Các vua Gia Long và Minh Mạng đã ấn định chặt chẽ 
quyền hưởng dụng những công điền công thổ qua những chỉ dụ năm 1803-1804 và 
1840 như sau: công điền công thổ phải được chia « đêu » qua từng thời kỳ cho các 
dân làng để cày cấy, không được chuyển nhượng và chỉ có thể đem cho thuê trong 
một thời hạn rất ngán trong trường hợp « cần kíp » để phục vụ lợi ích công. Một 
chiếu chỉ của Minh Mạng là giảm nhẹ tình cảnh của nông dân nghèo là buộc các 
nông dân giàu phải tặng 3/10 đất đai của họ cho làng xã (lệnh này bị toàn quyền 
Pháp bãi bỏ năm 1897). Chính quyền thuộc địa đã không lưu ý tới tính chất xã hội 
của cái thể chế này là « tài sản tập thể (nhằm) tránh cho cá nhân khỏi rơi vào tình 
cảnh khốn khổ tuyệt vọng » (Schreiner, Institutions annamites [Những thể chế của 
người Việt], II, 289, do Edgar Mathieu trích dẫn trong La propríété íoncière et ses 
modalités en droit annamite [Sở hữu ruộng đất và những thể thức về luật của người 
Việt], Paris 1909, p.76), làm cho ruộng đất công thường trở thành mồi ngon cho các 
hào lý và điền chủ lớn sau cuộc chinh phục. « Tại sao chỉ còn lại có 2,5% đất công 
ở Nam Kỳ, trong khi mà tmớc cuộc chinh phục của chúng ta ở miền Tây Nam Kỳ, 
các làng xã sở hữu đất đai của họ, làng xã là chủ toàn bộ tại một số vùng lân cận với 



394 


VIỆT NAM 1920-1945 


Cao Miên? » (Jobbé Duval, La Commune annamite, tr. 42, do E.Mathieu trích dẫn, 
sđđ. tr. 75.) Rồi trong thời kỳ thuộc địa, đất công được đem cho thuê theo kiểu đấu 
thầu, vì thế người nghèo không với tới được. 

Sau đây là tình cảnh của tá điền tại Nam Kỳ trong những năm ba mươi: 
«Tá điền bị chủ đất bóc lột nặng nề. Quả thực là tá điền đã quen với việc vay trước 
chủ đất về thóc để ăn hoặc để làm giống (với lãi suất 100% trong mười tháng đối 
với những khoản vay nhỏ), vay tiền để trả công cho những lao động phụ (với lãi 
suất khoảng 5% mỗi tháng; nếu trả bàng thóc thì lãi suất còn nặng hơn), mượn trâu 
(phải trả từ 10 đến 25 giạ lúa - mỗi giạ khoảng 40 lít thóc), và để thuê nhà. (Như thế 
chủ đất) sẽ lấy trước một phần mùa màng trên 40%, có khi tới 70%. Tá điền nào 
không van nài xin những khoản cho vay trước như thế sẽ bị đối xử tệ và có cơ bị 
đuổi việc. Phần lớn tá điền thuê vào khoảng 5 ha ruộng, với diện tích đó mà chỉ giữ 
lại được có 30% lúa gặt mùa thì thật khó mà nuôi sống bản thân và gia đình. Do đó 
tá điền đành phải vay trước chủ đất; và vì anh ta không thể trả được bằng tiền hay 
bằng thóc nên phải lấy sức lao động bù vào hoặc phải mác nợ nặng hơn. Từ đó, anh 
ta trở thành một nông nô trong tay chủ đất, sai bảo làm việc theo ý muốn và mức độ 
độc đoán của chủ đất chỉ dừng lại khi thấy tá điền bị dồn tới chỗ phải bỏ trốn. 
Những tá điền nào chỉ thuê một hai hecta ruộng thì phải đi làm mướn thèm, như đi 
đốn củi, v.v. » (P.Gourou, L 'utilisation du sol en Indochine ữanẹaise (Việc sử dụng 
đất đai ở Đông Dương thuộc Pháp), Paris 1940, tr. 282). 

Thèm vào đó, những ngày lễ tết ở nhà gia chủ, theo tập tục « cống lề », tá điền phải 
đến giúp việc và mang đồ lề tới. 

Việc cho vay nặng lãi đã gậm nhấm xã hội Việt Nam ở mọi cấp độ; nó sản sinh ra 
một chế độ nô lệ vì nợ thực sự. Ta hãy mượn một số chi tiết của Gourou. Người cố 
nông không có ruộng đất mà đi vay 1 đồng thì thường phải trả bằng 10 ngày công, 
mà đáng lẽ ra 10 ngày lao động đó anh ta kiếm được 2 đồng rưỡi. Anh ta cũng có thể 
trả nợ chủ bằng cách sai một hay vài đứa con đến làm việc tại nhà chủ. Theo lối cho 
vay « bạc góp », một món vay 10 đồng thì hàng ngày phải trả 0$40 trong vòng ba 
mươi ngày, như vậy làm cho chủ nợ lợi thêm 2 dồng, do vậy lãi suất hàng năm là 
240%. Còn lối « vay bạc ngày, vay cát cổ »thì 1 dồng bạc vay buổi sáng buổi chiều 
phải trả lãi 0$10, nghĩa là với lãi suất hàng năm là 3.650%. 

Nếu một tiểu chủ ở nông thôn muốn vay 100$ trả bằng thóc thì trong vòng ba năm, 
mỗi năm phải trả từ 80 đến 100 giạ thóc (mỗi giạ giá 1$ vào năm 1937). Những 
khoản vay lớn có bảo đảm bằng động sản hay khoản bảo chứng thường là do người 
Sét-ti (Chàvà Ân Dộ) và người Tàu đảm đương). 

Chính là bằng cho vay lãi, chiếm đoạt và lũng đoạn ít nhiều có sự dông lõa của chính 
quyền thực dân mà các địa chủ cứ mở rộng thêm đất đai làm hại tầng lớp tiểu nông. Ta 
hãy dẫn ra đây một mưu toan tước đoạt trong vụ Đông Nọc Nạn ở Nam Kỳ (Phong 
Thạnh, Bậc Liêu) khởi dâu ngày 16 tháng 2 năm 1928, với việc giết hại bốn thanh 
niên nông dân và một nữ thanh niên, là anh chị em, do hai lính Pháp cùng với những 
lính dõng người Việt tới để tịch biên lúa thóc hoa lợi của họ. Gia đình phản ứng lại 
bằng dao búa và một lính Pháp bị thương đã chết ngày hôm sau, do đó có vụ án. Vụ bè 
bối này gây xúc động lớn trong dư luận người bản xứ và vào tháng 8, tòa thượng thẩm 
Sài Gòn đã phải thả những nông dân bị cưỡng đoạt. Một Bài Vè Nọc Nạn đã được lưu 



PHỤ CHÚ 


395 


truyền để ghi nhớ năm nạn nhân đã lấy cái chết của mình chống lại sự bất công. 
(AOM NF 1586, 2397, La Tríbune Indochinoise, 17 tháng 8 năm 1928). 

80. La Dépêche d’Indochine, 27 -5-1930. 

81 . ntr., 24-6-1930. Sau đây là điều khoản 91 bộ luật hình có thay đổi theo sác lệnh 
ngày 4-10-1927 qui định nhũng hoạt động gọi là « âm mưu lật đổ » (manoeuvres 
subversives): Điêu khoản 91 của bộ luật hình tại Đông Dương được bổ sung bằng 
những qui định sau đây: Những hoạt động hay hành vi có tính chất gây nguy hại 
cho an ninh công cộng hoặc gây rối loạn nghiêm trọng về chính trị, gây hận thù đối 
với chính quyền Pháp hoặc chính quyền được nước Pháp bảo hộ, gây phạm luật lệ 
của xứ sở, đều bị đưa ra tòa tiểu hình xét xử và phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra các 
phạm nhân sẽ có thể bị tước toàn bộ hay một phần những quyền nêu trong điều 42. 
Từ đó điều khoản 91 ghê tởm này được áp dụng không những đàn áp dân biểu tình, 
cùng những chiến sĩ chính trị mà còn tù đày cả các nhà viết báo. 

82. Luật đặc biệt áp dụng đối với người bản xứ ở thuộc địa, Code de 1 'Indigénat (giảng 
trong Trường Thuộc địa đào tạo các quan cai trị tương lai) « hạn định hình phạt 
người bản xứ ở mức 15 ngày tù và 100 íơrăn tiền phạt » về 16 vi phạm, trong đó có 
điều không nộp thuế và không chịu làm sưu dịch (E.Osenna, L ’ Exposition colo- 
niale, Paris 1988, p 49). Luật ấy ban hành tại Nam Kỳ theo sấc lệnh ngày 25-5-1881 
và sắc lệnh ngày 31-5-1892, là một «chếđộ đặc biệt» giao cho các quan chủ tỉnh 
«những quyền xử phạt rộng rãi», mà thông thường thuộc quyền các quan tòa. Các 
chủ tỉnh có thể ghép tội bất kỳ người Việt nào 5 ngày tù và 15 íơrăn tiền phạt chỉ vì 
chậm nộp thuế thân. 

Trên mặt giấy, chế độ hây đã bị hủy bỏ ở Nam Kỳ theo sắc lệnh ngày 6 tháng giêng 
năm 1903, nhưng Bộ trưởng thuộc địa Alơbe Sarô báo cáo tổng thống Cộng hòa 
ngày 13-9-1932, ràng «các quan chủ tỉnh, ngoài phạm vi lãnh thổ thành phố 
Saigon, vẫn tạm thời giữ quyền áp dụng để hình phạt người Việt không phải công 
dân Pháp và những người châu Á đã đồng lõa với họ» ựoumal officiel (Công báo) 
ngày 17-9-1932). Và cái tạm thời của ông Sarô vẫn tồn tại cho tới khi chế độ thống 
trị của người Pháp chấm dứt. 

83. La Dépêche d'Indochine, 7-10-1930. 

84. ntr. 22-10-1930. Mặc dù số lượng không đông đảo, giai cấp vô sản vừa mới thức 
tỉnh đã bắt đầu làm cho xã hội thực dân lo láng. Theo Thống kè Đông Dương năm 
1928, các xí nghiệp người Pháp đã thuê khoảng 22 vạn người làm công ăn lương 
-86.000 người trong các ngành kỹ nghệ, vận tải, thương mại; 81.000 người trong 
các đồn điền cao su và các đồn điền nông nghiệp khác; và 53.000 người trong các 
hầm mỏ - (trong đó có 19.000 người Việt). Đó là chưa kể những số chưa thống kè 
được trong giới thợ thuyên, phu phen và đầy tớ, v.v. làm việc trong các xưởng công 
nghệ và thủ công của người Tàu và người bản xứ. Ớ đồng ruộng, hàng triệu công 
nhật tức là vô sản nông nghiệp phân tán, thức tỉnh chính trị đã lôi cuốn nông dân 
nghèo đứng lên đấu tranh cùng họ trong phong trào 1930-1931. 



396 


VIỆT NAM 1920-1945 


85. ntr. ,5-1-1931. 

86. D.Hémery, Révolutionnaires vietnamiens... sđđ. tr.55. 

87. AOM 7F 35. 

88. Báo cáo của úy ban đièu tra những sự biến ở Bắc Trung Kỳ, AOM NF 332. 

89. A Viollis, sđđ. tr. 68. 

90. La Dépèche dTndochine, 3-6-1931. 

91. A. Viollis, sđđ. tr. 131. 

92. ntr.tr. 150-151. 

93. AOM NF 2827, do P.Brocheux dẫn trong Histoire de 1’Asie du Sud-Est (Lịch sử 
Đông Nam Á), Lille 1981, tr. 257-258. 

94. AOM NF 332. 

95. ntr. NF 333. 

96. A. Viollis, sđđ. tr. 56. 

97 Hoàng Văn Hoan, Giọt nước trong biển cả, Bấc Kinh 1986, tr.69. 

98. AOM, Slotíbm III 59. 

99. Etudes vietnamiennes số 59, Hanoi 1979, tr. 101. 

Chương X 

100. Bằng chữ quốc ngữ trong báo Tranh Đấu, 9-2-1939. 

Chương XI 

101. L.Marty, sđđ. IV 29. 

102. La Dépèche d Tndochúie, 1-5-1933. 


103.AVÍO11ÍS, sđđ. tr.185. 



PHỤ CHÚ 


397 


104. L’ Opinion , 4-5-1933. 

105. La Dépêche dlndochine, 2-2-1933. 

106. AOM 1036. 

Chương XII 

107. Ba chục năm sau cụộc đàn áp khủng khiếp tiếp theo Công Xã Paris năm 1871, 
các lực lượng thợ thuyền tập hợp lại trong tổ chức CGT (Tổng Liên đoàn Lao 
động). Trong Đại hội lần III tại Amiens năm 1906, những nguyên tác chủ nghĩa 
công đoàn cách mạng, hình thành từ năm 1902, đã khẳng định trong một bản 
quyết nghị nổi tiếng gọi là Hiến chương Amiens, và đây là những điều chủ yếu:« 
Yèu sách hàng ngày chỉ là một mặt của sự nghiệp công đoàn; nó song song cho 
việc chuẩn bị giải phóng hoàn toàn giai cấp vô sản. Chiến thuật là hành động 
trực tiếp (nghĩa là không qua nghị viện) với đỉnh cao là tổng bãi công. Trong 
tưong lai (sau cách mạng), công đoàn sẽ là các nhóm sản xuất và phân phối, cơ 
sở để tổ chức lại xã hội. Công đoàn tuyên bô không dính dáng gì đến mọi đảng 
chính trị và các phái triết học. Công đoàn cách mạng chủ nghĩa cũng tự biểu thị 
như một hệ thống toàn vẹn, đối diện các tổ chức khác, xu hướng xã hội và vô 
chính phủ. Chỉ tổ chức này là duy nhất có khả năng đảm bảo quyền lợi cho giai 
cấp công nhân ngày nay và cũng là tổ chức duy nhất có khả năng hướng dẫn giai 
cấp công nhân trong tương lại đi tới hoàn toàn giải phóng cho mình. Thế nên về 
mặt hình thức nó mang tính chất đối lập với mọi đảng phái. Lập trường này của 
công đoàn chủ nghĩa cách mạng đã được duy trì và khẳng định trong mọi trường 
hợp cho mãi tới cuộc chiến tranh (1914-1918)» (Alíred Rosmer, Le mouvement 
ouvrìer pendant la guerre, de rUnion sacrée à Zimmerwald (Phong trào công 
nhân trong thời gian chiến tranh, từ liên minh thần thánh cho tới Zimmerwald), 
Paris 1936, tr.21-22). 

108. Ưlmpartial, 18-9-1933. 

109. D.Hémery, Révolutionnaires vietnamiens ..., sđđ, tr.76. 

Chương XIII 

110. La Dépêche d’ Indochine, 13-6-1936, có in chụp bản chữ quốc ngữ của tờ truyền 
đơn. 

111. ANPA28c2. 


112. ntr. - 



398 


VIỆT NAM 1920-1945 


113. Thư của toàn quyền Pagès gửi cho Moutet ngày 28-5-1937, AN PA28 c3. 

114. Tại Pháp, sau Đê chế thứ Hai, những Văn phòng công nhân không có qui chế chính 
trị được tự do mở. Sau Công xã Paris thất bại, thợ thuyên bị đàn áp khủng khiếp thì 
tổ chức đó không còn nữa. Thiers đã viết về ngày 22 tháng 5 năm 1871 như sau: « 
Mặt đất dẫy đầy xác thợ thuyên; cảnh tượng khủng khiếp đó sẽ là những bài học.» 

Tuy nhiên, phong trào tự vệ của công nhân lại nảy sinh theo nhịp độ công nghiệp 
hóa trong xứ. Vào năm 1876 và 1878, đại hội ở Paris rồi ở Lyon hàng trăm đại biểu 
các địa phương tập hợp bàn về những vấn đề kinh tế và nghiệp đoàn (người ta đã đè 
khởi ngày làm 8 giờ). 

Các chính phủ định khuất phục phong trào bằng cách hợp pháp hóa. Chính quyền sẽ 
cho phép nghiệp đoàn hoạt động nếu các nghiệp đoàn công bố tên và địa chỉ của 
các đoàn viên. Nhiều cuộc tranh luận dông dài, kết thúc bằng đạo luật ngày 21 
tháng 3 năm 1884: « từ nay các nghiệp đoàn có thể được thành lập tự do, không cần 
xin phép chính phủ, với những điều kiện sau đây: trình qui chế và ghi danh những 
người lãnh đạo và quản lý ». (Những người trong ban quản trị phải là người Pháp có 
quyền công dân, các nghiệp đoàn có thể có các động sản cần thiết để hội họp, có thư 
viện, lớp dạy học về nghề nghiệp). Giới lao động bàn cãi rất gay go đạo luật này. 
trong năm đó đại hội công nhân ở Lyon lên án là « cái bẫy giăng ra để gài người lao 
động ». 

Vào tháng ba năm 1937, toàn quyền Đông Dương nghiên cứu đạo luật trên nhằm áp 
dụng tại thuộc địa. Ngày 17 tháng 6, tờ Tranh đấu chào mừng và cho biết đề án thảo 
ra từ đạo luật đó. Ngày 21, toàn quyền Bơrêviê công bố chống lại « việc bàu cử 
những đại biểu công nhân thường trực vì họ rất có thể nhanh chóng trở thành những 
kẻ kích động khuấy rối bên trong nhà máy». Ông ta đã chấm dứt cuộc đình công 
của ngành đường sắt xuyên Đông Dương bằng cách cấm các đại biểu. 


Chương XIV 


115. AOM Slotíom m 59. 

116. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1936-1939, Hanoi 1975, tr 292. 

117. Tóm tắt lịch sử Đảng Lao Động Việt Nam 1930-1975, bản chữ Pháp, Hanoi 1976, 

tr. 20 vt. 

118. Xem 81. Điêu khoản 91 của bộ luật hình trừng phạt « những vụ toan tính, âm mưu 
và những vi phạm chống lại chính quyền Nhà nước và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia ». Theo sáng kiến của toàn quyền Varen, Bộ trưởng Thuộc địa Periè bổ sung 
bằng hai sắc lệnh ngày 4-10-1927 để đàn áp ở Đông Dương, trong đó « những điều 
khoản được áp dụng đối với dân bản xứ và người Á châu thuộc quyền tài phán của 
Pháp ». Sắc luật thứ hai đặc biệt để trừng phạt «đại tội và thường tội vi phạm trong 
báo chí hoặc qua các phương tiện in ấn », khẳng định ở điều 13: 



PHỤ CHÚ 


399 


« Việc sản xuất, lưu trữ, in ấn, rao bán , phân phối, trưng bầy hoặc chiếu hình vẽ, 
khác họa, tranh, biểu hiện, hình ảnh, ảnh chụp, bài viết, bài in, phim ảnh, kính ảnh 
có chiếu sáng, có thể chạm tới sự bất tôn trọng chính quyền Pháp ở Đông Dương và 
các chính quyền bản xứ do Pháp bảo hộ, sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm và một 
món tiền phạt từ 100 đến 3000 íơrăn hoặc một trong hai hình phạt trên. Phạm 
thượng đối với quan toàn quyền, đối với các vương hầu được bảo hộ, thê thiếp của 
họ, bề trên của họ, con cái của họ, các hậu và các thế tử tức vị, đều bị phạt theo 
những hình phạt trên.» 

(La Dépêche d’Indochine, 18 tháng 9 năm 1937). 


Chương XV 

119. Vùng Phước long (Rạch Giá), ngày 3 tháag 9 - 1938, khoảng 1500 dán cư làng 
Vĩnh Phú, Vinh Lợi, Vĩnh Quới, Mỹ Quới, phần đông là đàn bà và trẻ con kéo 
nhau dến quận Phươc Long xin cầu cứu than đói và không tìm được việc làm. 
Chủ quận Trinh phát cho người nầy 5 xu, người kia 10 xu, nhận 64 người đàn 
ông để vét mương gần bên chợ trả 0,60$ một ngày. Qua mấy ngày sau, 700 
người được tạm thâu 0,57$ một ngày, còn 500 người khác không được nhận. 
Ngày 10, ông Trinh đuổi hết 700 người rồi cáo bịnh khóa cửa văn phòng... 
Nông dân miền Tây tột mức cùng khổ, náo động nhiều nơi như ở cổ Cò, Phong 
Thạnh, tỉnh Sóc Trăng - Bậc Liêu, ơ cổ Cò, độ một trăm dân đói, phần đông là 
người Khơme, đàn bà và kỳ lão, kéo đến đồn điền Lè văn Châu toan khai vựa lúa. 
0 Bậc Liêu, trong một tuần lễ, dân nghèo chiếm lối mươi vựa thóc. Ngày 15 tháng 
9, bốn chục tá điền của Dương Khanh kéo đến quận để cáo tên hây đã thâu đoạt hết 
lúa mùa của họ. Nhưng chủ quận Giá Ray, quan chức nào dám đá động đến quyền 
tài sản tư hữu thần thánh. Qua ngày 6 tháng 10, tên đại điền chủ Dương Khanh 
xám mặt trước cảnh 300 dân đói già có trẻ có, lao nhao đàn bà trẻ con, ùng đến 
khai vựa thóc của y khuân ráo 500 giạ lúa chứa ở đó. 

Giữa thị xã Cà Mau, 500 nông dân đói biểu tình ngày 4 tháng 10 kêu cứu, bị lính 
táo bạo giải tán, nhiều chiếc xuồng bị đám, nhiều nông dân bị thương. Đại biểu 
của họ bị bắt. Nhiều người buôn bán động lòng mua cả thúng bánh mì phân phát 
cho dân đói. Một bà điền chủ bố thí độ một trăm đồng bạc. 

Ngày 7 tháng 10, lính giải tán 400 nông dân ở Rạch Rang, và bát 45 người trong 
khi họ khai vựa lúa của Lý Chiêu. Ớ Long Tron, 300 dân đói kéo đến vựa lúa của 
xã Thiêng, nhưng bị lính giải tán. Tại Cái Cung, 400 nông dân mở vựa lúa của bà 
Nguyễn Xon... Từ 6 tới 8 tháng 10, nông dân Phước Long (Rạch Giá) thu hồi lúa 
trong các đồn điền người Pháp Savary, Hoareau, Caussin, Femand Godara. 

(La Dépêche d 'Indochine, 19, 28/ 9 và 8, 11/10-1938) 

Liền theo đó, tòa án Rạch Giá nhóm ngày 12 tháng 10, kêu án 45 nông dân Phong 
Phú từ 1 đến 2 năm tù, về tội « phạm quyền tư hữu tài sản », 27 người 1 năm tù, 3 
người 8 tháng và 3 người 8 tháng. Cũng tòa án ấy kêu án 41 anh dân cày Mỹ Hội từ 



400 


VIỆT NAM 1920-1945 


2 tới 6 tháng tù. ( Tranh đấu, 22 tháng chạp 1938). 

Phóng viên báo Tranh đấu cùng ba nhà báo khác ở Sài Gòn đến diều tra trong vùng 
đều bị bát giam ở Bậc Liêu từ tháng 10, họ bãi thực làm reo đến tháng giêng 1939 
mới đuợc thả. 

120. Jacob Moneta, Le PCF et la question coloniale 1920-1965 (ĐCS Pháp và vấn đề 
thuộc địa 1920-1965), Paris 1971, tr 130 

121. AOM Slotíom m 59. 

122. ntr. ni 29: Trích dẫn bản chữ quốc ngữ Thay lời anh bạn Bắc Giang đáp lại phái 
Stalin, kèm theo bức thu của toàn quyền Bơrêviê gửi cho Bộ trưởng Thuộc địa 
ngày 18-5-1938. 

123. AOM NF 330. 

124 . Sụ cáo buộc vô lý. Trôtski quan tâm tới vấn đề nông dân từ năm 1919. Vào tháng 2 
năm 1920, khi còn đấu tranh trong nội bộ đảng cộng sản, Trôtski đã dè nghị với Ban 
trung ương nên hủy bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa mà người nông dân cảm 
thấy như một sự áp bức và làm cho họ không muốn sản xuất thêm quá mức nhu cầu 
của gia đình, do đó phương hại tới cơ sở của chính sách lương thực của đất nước. Sau 
đó người ta thay thế chế độ trưng thu bằng một chè độ hợp lý hơn, không thô bạo, đó 
là thuế lũy tiến, dù rằng có tính tỷ lệ theo số thu hoạch nông nghiệp cũng làm lọi cho 
nông dân hơn và khuyến khích họ mở rộng việc trồng trọt và chăn nuôi. Đông thời 
người ta cũng chú ý cung cấp cho mỗi một đơn vị sản xuất những sản phẩm công 
nghiệp hữu dụng tương đương với số sản phẩm lương thực mà nông dân giao. Một 
năm sau, Lênin cũng đua ra đề nghị tương tự tại Bộ chính trị và Ban trung ương bát 
tay vào nghiên cứu, nhưng ngày 3 tháng 3 năm 1921 nổ ra cuộc lính thủy nổi dậy 
ở Cơronstadt. Từ nhiều tuần Pêtrôgơrad« không được tiếp tế lương thực nữa. 


Chương XVI 

125. Trong khi quân Đức chiếm phía Tây Pôlôn thì cũng trong tháng 9 ấy quân Nga thu 
phục miền Đông. Nếu như quân đội Hitler nhập Paris ngày 14 tháng 6 năm 1940, 
thì ngày 15 binh lực Stalin xâm chiếm các nước vùng Bantic, và từ đầu tháng 7, 
vào Bèxơarabi. 

Kèm theo hiệp ước đó là ba thỏa ước về kinh tế ký ngày 4-10-1939, 10-2-1940 và 
10-1-1941. Theo thỏa ước thứnhất, Nga sẽ cung cấp cho Đức nguyên liệu và cho sử 
dụng đường sắt để vận chuyển hàng hóa tới các nước Rumani, Iran, Afghanistan và 
Viễn Đông. Theo thỏa ước thứ hai, Nga đảm bảo cung cấp 9.000.000 tấn dầu mỏ, 
100.000 tấn bông, 500.000 tán quạng sắt, 300.000 tấn sắt vụn, 2.400 kilô bạch kim, 
manganese ... 

Tám ngày sau đó, báo Pravda (Sự Thật) viết rằng tất cả các thỏa ước giữa Đức và 



PHỤ CHÚ 


401 


Nga « phù hợp hoàn toàn quyền lợi dân chúng toàn các xứ »! Dự án thứ ba trù 
liệu cho năm sau, cung cấp cho Đức 5 triệu tấn lúa mì và cho Đức sử dụng các 
đoàn tầu ... 

126. La Dépêche dTndochine, 20-9-1939. 

127. AOM NF 1820. Báo cáo của Thống đốc Nam Kỳ gửi Toàn quyền ngày 30-11- 

1939. 

128. AOM 7F26. Notes mensuelles surles activités subversives en Cochinchine, oct. et 
nov. 1939 (Ghi chú hàng tháng về nhũng hoạt động khuynh phúc ở Nam Kỳ, tháng 
10 và 12 năm 1939, tài liệu sở mật thám). 

129 .Điện TÙ 1 , 31-10-1939. 

130. AOM NF 1820. Báo cáo của Thống đốc Nam Kỳ đd. 

131. AOM 7F26, Ghi chú hàng tháng ..., tháng 12-1939 và tháng 3-1940 (Tài liệu sở 
mật thám). 

132. La Dépêche dTndochine, 10,11, và 17-4-1940. 

133. ntr. 24-5-1940. 

134. Nhũng con số dẫn ra bao gồm 5.848 dân làng khả nghi hoặc nhũng người bạo 
động bị bắt (con số chính thức), sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11-1940. 
AOM 7F 27. 

135. Hô Hữu Tường bị giam ở Côn Nôn từ 1940 đến 1944 kể lại: 

«Trong khám nhốt tôi, lúc ấy cũng nhốt Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Lè 
Doãn, có một anh thợ rèn, nguời gốc Biên Hòa, tên là anh Soái, có biệt tài thuộc 
lòng chữ một bộ Phong Thần và Tây Du. cả khám nằm thin thít, mà nghe anh đọc 
lại truyện. Thú vị nhất là mổi lần có một vị tiên xuất trận, thì anh ngâm bài thi với 
một giọng ông đồ ở nhà quê, nghe rất mùi tai. 

Chuyện đọc truyện khởi từ khám của tôi. Sau lan tràn tất cả khám. Một hôm, có ai 
báo cáo gian không biết, nói rằng tụi chánh trị mổi đèm tổ chức diễn thuyết có 
thằng Tây gác dan, mà anh em thường gọi là thằng Tây quần rình...Tại sao chúng 
tôi gọi thằng Tây đó là Tây quần? Bởi vì khi ra ăn cơm nó buộc ai nấy phải cởi trần 
truồng như nhộng vì nó muốn kiểm soát khi vào khám, chẳng ai lén giấu theo một 
cục sỏi nhỏ, hay một cái lá rụng, một cọng cỏ để xỉa răng. Hễ ai lơ đỉnh, mà trước 
khi đi ra, còn mang cái quần đùi, thì nó đè đánh một trăm roi liền... Hôm ấy, thằng 
Tây quần rình bèn khám của Dương Bạch Mai nghe thấy ai nấy nằm im thúi thít 
mà nghe một tiếng nói thao thao, nó đè quyết là đương diễn thuyết chánh trị, mở 
cửa vô, kéo ra từng người, đánh mổi người năm mươi cây củi đòn lớn, rồi làm báo 



402 


VIỆT NAM 1920-1945 


cáo buộc tội tất cả các khám đương tổ chức chuẩn bị phá khám vượt ngục. Kết quả 
là đám chúng tôi bị biệt giam luôn hai năm, sau bị còng cẳng chút mươi ngày. Và 
kết quả tai hại nhứt là sau chuyến còng cẳng đó là một cuộc truyền nhiểm bịnh ỉa 
chảy tràn lan, báo hại số anh em chánh trị thuần túy hơn sáu trăm, mà chết liệt sạp, 
chỉ tồn còn một trăm hai mươi lăm mạng.» (Hồ Hữu Tường, Hòi ký, Paris 1984, 
tr.152). 

Dưới đây là lời chứng năm 1946 của thiếu tá Tèsèyrơ, trước kia cai quản banh Côn 
Nôn, khai trước Ban điều tra về những trách nhiệm ở Đông Dương: 

« [Dưới chánh phủ Đơcu] có 5000 tù ở ngục Côn Nôn. Trong tháng tôi mới đến, 
thì có 172 người chết, trội hơn chút ít sô trung bình người chết trong một năm 
trước kia. Những tù chánh trị khổ sở vô cùng, chịu đựng ít nổi hơn thường phạm 
vặm vở hơn họ. Khám banh 3 dành riêng cho họ, sức chứa mổi gian khám là 20 
hoặc 30 người, tôi thấy trong đó đến 110, 120, 130 người. Một y sĩ người Đông 
Dương khai với tôi rằng có khi một buổi sáng, ông thấy 5 xác chết trong banh tù 
chánh trị. Nhựng người tù chánh trị không chịu nổi chê độ ăn uống, họ thuộc trình 
độ cao hơn người thường phạm, họ là điền chủ, kỷ sư, đốc tơ. Lúc ấy có độ 1500 
đến 2000 tù chánh trị. Khi tôi đến, vấn đề quan trọng hơn hết là vấn đề tù chết, 
nhứt là tù chánh trị. Họ vong mạng một cách liệt sạp. Họ bị nhốt chen chúc trong 
những gian khám nhơ nhớp bẩn thỉu. Họ không được đi ra ngoài, đó thì các ông 
thấy, về phương diện vệ sanh! Họ có một cái thùng bằng gổ, người ta xối ụp nước 
vào đó. 390 người bịnh ỉa chảy trong banh tù chánh trị chỉ có một cái gáo để múc 
ngay nước ấy; chỉ một người bịnh ỉa chãy rớ vào nước không trong sạch ấy thì đủ 
làm cho nó truyền nhiễm. Rồi sáng mai, luôn luôn chúng ta có thêm số người 
chết » (G. Chaííard, Les deux guerres du Vietnam, Paris 1969, tr. 115) 

136. L.Trotski, The USSR in war (Liên Sô tác chiến), trong Deíense of Marxism (Bảo 
vệ chủ nghĩa Mac), New York 1942, tr.14. 

137. Pierre Broué, Trotski, Paris 1988, p 947. 


Chương XVII 

138. AOM 7F 27: Notes sur Tactivité des intrígues politiques de tendances subversives 
dans les milieux indigènes de Cochinchine pendant les mois de novembre et 
décembre 1940 (Ghi chú về những hoạt động của các âm mưu chính trị có xu 
hướng khuynh phúc chánh phủ của người bản xứ ở Nam Kỳ trong tháng 11 và 
tháng chạp năm 1940). 

139. Các đội tự vệ ở khu vực cơ sở là: tiểu đội gồm 5 người; 3 tiểu đội họp thành trung 
đội; 3 trung đội thành một đại đội, 3 đại đội thành một đội khu (135 người) và toàn 
thể các đội khu trực thuộc tổng đội. Tổng chỉ huy tự vệ của khu vực. (Xem 
L.Marty, sđđ. IV tr. 83). 

140. Bouchar, Raĩales sur 1 'Indochine (Những trận cuồng phong thổi Đông Dương), 
Paris 1946, p 71. 



PHỤ CHÚ 


403 


141. Philippe Franchini, Continental Saigon (Nhà hàng Continental ở Sài Gòn) Paris 
1977, tr112. 

142. Jean-Marie Hertrich, Độc Lậpì Paris 1946, tr. 22. 

143. Paul Isoart, Indochine ừanẹaise 1940-1945 (Đông Dương thuộc Pháp 1940-1945), 
Paris 1982, tr. 13. 

144. Xứ Úy nhanh chóng tổ chức lại, triệu tập một cuộc họp quan trọng vào ngày 21 và 
22 tháng giêng năm 1941. Xứ ủy khởi phát hành tờ báo bí mật Giải phóng sót 1, rồi 
một nghị quyết lên án những kẻ « chịu trách nhiệm » về sự thất bại của cuộc khởi 
nghĩa. Xứ ủy kết án tử hình hai người, trong số đó bí thư cựu xứ ủy và bí thư liên 
tỉnh Cân Thơ, tuyên bố khai trừ khỏi đảng ba ủy viên xứ ủy và một ủy viên tỉnh ủy 
Sóc Trăng. (AOM 7F 27, Ghi chú những hoạt động ..., tháng 2 năm 1941). 

Bí thư xứ ủy bị kết án tử hình là Lè Văn Khương tức Mười Đen. Bản án không hành 
quyết được vì mật thám đã bán chết Khương trong một cuộc lục soát ngày 14 
tháng 5. (AOM 7F 27 ntr. tháng 6 năm 1941). 

145. Sđđ. tr. 493 đến 495. 


Chương XVIII 

146. Amiral Decoux, A la barre de 1 'Indochine (Câm lái thuyên Đông Dương), Paris 
1949, tr. 404. 

147. ntr.tr. 188. 

148. ntr. tr. 232. 

149. ntr. tr. 149 và 162. 

150. Yane Wemer, The Caodai, The Politics of a Vietnamese syncretic religious move- 
ment (Đạo Cao Đài, Hoạt động chính trị của một tôn giáo hỗn hợp ở Việt Nam), 
Cornell University 1976; AM.Savani, Le Caodaisme (Đạo Cao Đài), 1966, 
C.H.E.AM., Paris; Lalaurette (thanh tra chính trị) và Vilmont (tỉnh trưởng Tây 
Ninh), LeCaođaĩsme, 1932-1933 (AOM). 

151. A M. Savani, Notes surle Phật Giáo Hòa Hảo, 1966, C.H.E.AM., Paris. 

152. ntr. tr.ll. Chúng tôi không tìm được nguyên văn nên mô dịch theo bài dịch 
tiếng Pháp. 

153. Đức Huỳnh Giáo Chủ (Huỳnh Phú sổ), Sâm Giảng, Khuyến Thiện, Sài Gòn 
1948, tr 4. 



404 


VIỆT NAM 1920-1945 


Chương XIX 

154. Hoàng Văn Hoan, sđđ. tr. 127. 

155. Ph.Devillers, Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, Paris 1952, tr. 110. 

156. Những sự kiện lịch sử Đảng, Hanoi 1976, tr. 540-541. 

157. ntr. tr. 355. 

158. ntr. tr. 586. 

159. Ph.Devillers, París-Saigon-Hanoi, les archives de laguerre 1944-1947, Paris 1988, 
tr. 59. 

160. J.-M. Pedrazzani. La France en Indochine, de Catroux à Sainteny (Nước Pháp ở 
Đông Dương từ thời Catroux đến Sainteny), Paris 1972, tr. 111. 

161. Hoàng Văn Hoan, sđd., tr. 246. 

162. Ph. Devillers, Paris-Saigon-Hanoi, tr.39 vt. 

163. ntr. tr. 63. 

Chương XX 

164. Trích dẫn do Masaya Shứaishi, La présence japonaise en Indochine (Người Nhật 
hiện diện ở Đông Dương), trong Llndochine ứanẹaise 1940-1945, tr. 231. 

165. Trần Trọng Kim, Một con gió bụi, Saigon 1969, tr. 91. 

166. Cách mạng Tháng Tám, Hanoi 1960, II tr. 220-221. 

167. Tạp chí Cộng sản, 2-1983, Hanoi, tr. 50. 

168. Bà Phưong Lan, Nhà cách mạng Tạ Thu Thâu, 1906-1945, Saigon 1974, tr. 392 vt. 

169. Cách mạng Tháng Tám, tr. 243. 

Chương XXI 

170. N.Van, Un procềs de Moscou dans le maquis de Ho Chi Minh (Một vụ án 
Môskơva tại bưng biền Hồ Chí Minh), BDIC F445. 



PHỤ CHÚ 


405 


171. Ph. Devillers, Histoire du Vietnam ... tr. 181 vt. 

172. Quyết chiến, Huế, 3 tháng chạp năm 1945, trích dẫn do Ph. Devillers, sđđ. tr. 184. 

173. Nguyễn Kỳ Nam, Hồi Ký, Saigon 1964, tr. 51. 

174. AOM Slotíom m 54. 

175. Do Bà Phưong Lan dẫn trong Nhà cách mạng Tạ Thu Thâu, 1906-1945, tr. 251- 
252. 

176. Paul Isoart, Indochine ữangaise 1940-1945, sđd. tr.39. 

Nguyễn văn Trấn, thủ hạ Trần văn Giàu, Viết cho mẹ& Quốc hội, Caliíornia 1995, 
tr.106) thuật lại bửa y cùng Giàu gập gở tên cò mật thám Duchêne :« Nhà sô 19 
đường Jean Duclos. Tôi vừa đi vào thì thấy Sáu [Trần văn Giàu] ngồi gần cửa. Bèn 
tay trái của anh Sáu là chủ nhà. Một thằng Tây quen, Sauteray thư ký của bộ phận 
SFIO là đảng xã hội ở Sài Gòn. Bèn phải của ông Sáu...! Trời ơi, nó là thằng 
Duchêne, thanh tra chánh trị của bót lính kín bót Catinat. Tôi lần lượt bắt tay hai 
thằng Tây, và ngồi xuống ghế trống. Thằng Duchène dường như thấy tôi có gì lúng 
túng bèn nói với tôi: Bấy lâu bọn nó tìm chẳng tháy anh. Và nay sự tìm bát đối với 
anh tôi đã cắt rồi.» 

177. BDIC, Arch. SUF 445. 

178. Cách mạng Tháng Tám, sđđ. II tr. 279. 

179. Tin Điện, Saigon 12-2-1946. 

180. Joumal of the Royal Central Asian Society, July-Oct.l953, vol. XI, p.213: báo cáo 
của tướng Gracey. 

181. Có lẽ nói về « hồ sơ Trần Văn Giàu » do Huỳnh Văn Phương tìm thấy trong sở mật 
thám và Huỳnh Phú sổ có nhận được một bản in chụp (xem: Tiểu sử Huỳnh Văn 
Phương về đề tài này, AM.Savani kể lại trong cuốn Notes sur le Phật Giáo Hòa 
Hảo, tr. 18: « Trần Văn Giàu không ưa Huỳnh Phú sổ, là người không phải không 
biết vụ Giàu [bí mật] giao thiệp với người Pháp từ năm 1942 đến năm 1945 (Khi 
nám được chính quyền, Trần Văn Giàu đã cho bát 35 tín dồ Hòa Hảo, trong đó có 
Lương Trọng Tường)». 

182. Nguyễn Kỳ Nam, sđđ, tr. 225. 


Chương XXII 



406 


VIỆT NAM 1920-1945 


183. Harold R. Isaacs, No Peace for Asia (Không có Hòa bình cho Châu Á), 
Massachusetts, 1967, tr. 153. 

184. J.-M. Hertrich, sđđ. tr. 79. 

185. Rapport du groupe La Lutte, avril 1948 (Báo cáo của nhóm Tranh Đấu, tháng 4- 
1948), BDIcrArch. su F 455. 

186. Đoàn công binh kháng chiến, bản sao, Paris 1947. 

187. The Daily Telegraph (Tin Diện Hàng Ngày), 1-10-1945. 

188. J.-M. Hertrich, sđđ. tr. 165-166. 

189. Dẫn trong Tạp chí Cộng sản, 2-1983, Hanoi, tr. 50. 

190. Ngày 1-12-1946, những nguời sống sót nhu Phan Hiếu Kinh và ứng Hòa cho tái 
bản tờ Tranh Đấu, « cơ quan vô sản Việt Nam »; trên đó họ cho đăng bản Tuyên 
ngôn cộng sản, và nói tới các « đồng chí bị mất tích » trong đó có Ngôn truớc làm 
thợ sở Ba Son và Nguyễn Văn Tiền, cựu quản lý tờ Tranh Đấu, hai nguời từ Côn 
Đảo về, nhưng không tố cáo những kẻ ám sát; họ thông báo Ngô Chính Phèn và 
Đào Hưng Long từ Madagascar trở về. Tờ tuần báo này sau vài số bị chính phủ tự 
trị Nam Kỳ Lè Văn Hoạch cấm. 

191. Georges Chaííard, Les deux guerres du Vietnam, sdd.tr. 111. 

192. Cách mạng Tháng Tám, m tr. 319. 

193. Ph. Devillers, Histoire du Vietnam, sđd. tr. 166. 

194. H. Isaacs, sđđ. tr. 137-140. 

195. Fonds G.Bloch.CERMTRI, Centre d’étude, de recherche sur les mouvements 
trotskiste et révolutionnaire intemationaux, Paris. 

196. Ph.Devillers, Paris-Saigon-Hanoi, Paris 1988, tr. 119. 

197. ntr.tr. 156. 

198. ntr.tr. 167. 

199. ntr. tr. 179. 

200. ntr. tr. 212. 


201. G.Chaííard, sđđ, tr49. 



PHỤ CHÚ 


407 


Rỏi hiện bây giờ ? 


202. Pierre Herbart (1904-1974), Ligne de íorce, Paris 1958, tr.26. Nhà báo vừa là nhà 
văn, người Pháp, đã tháp tùng Andrée Viollis sang Đông Dương năm 1931. Trong 
quyển tiểu truyện nầy có ghi ký ức về chánh sách điên rồ của chế độ thuộc địa 
Pháp, nạn dân đói, cuộc đàn áp dẫm máu thuở ấy (« Tout ne fut que démence, 
íamine, sang »). 

203. G. Boudarel, La bureaucratie au Vietnam (Đẳng cấp quan liêu ở Việt Nam), Paris 
1983, tr 32. 

204. Vũ Thư Hiên là con Vũ Đình Huỳnh cựu thơ ký của Hô Chí Minh. Cũng như cha, 
anh bị bát năm 1967 - theo « pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng ngày 30- 
10-1967 » — suy định tội « chống đảng và xu hướng xét lại (revisionnisme) », anh 
bị hạ ngục không xét xử đến năm 1976, sau chín năm mới được thả ra. Quyển hồi 
ký Đêm giữa ban ngày (Caliíornia 1997) của anh « là cái nhìn từ phía người trong 
cuộc, những hành động phi nhân của những vua chúa mới, một ánh sáng soi rọi vào 
một thời kỳ cai trị của Đảng cộng sản, một số mặt ít người biết đến của xã hội Việt 
Nam ». 

205. Phong trào Trăm hoa đua nở khởi đầu mùa xuân 1956, với tập sách Giai Phẩm 
1956, trong có bài « Ông bình vôi » của Lè Đạt: 

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi, 

Ynhu một cái bình vôi, 

Càng sống càng tôi, 

Càng sống càng bé lại. 

Ai ai cũng hiểu bài này ám chỉ « Cha già dân tộc » (Hồ Chí Minh tự xưng mình). 
Trần Dần viết một bài thơ dài đăng trong đó, bị bắt vì không tôn trọng « Người », 
trong ngục anh cát họng toan tự tử. Tập Giai Phẩm bị tịch thu, Lè Đạt bị tống đi lao 
động cải tạo nhiều năm trong xưởng chế thép trên Thái Nguyên. 

Họ đi ngược dòng, chống bè phái lãnh đạo « cập rằng văn nghệ » như Tô Hữu, mà 
đây là một sáng tác bất hủ: 

Hoan hô Hò Chí Minh 
Cây hải đăng vô sản, 

Bão táp chẳng rung rinh 
Lửa trường kỳ cách mạng 
Hoan hô Sít-ta-lin 
Đời đời cây đại thọ 
Rợp bóng mát hòa bình. 

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ, 

Cho ruộng đòng lúa tốt, thuế mau xong, 

Cho Đảng bên lâu cùng rập bước chung lòng 
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin... bất diệt. 



408 


VIỆT NAM 1920-1945 


Qua mùa thu, Trăm hoa đua nở, tờ Nhân Văn xuất bản ngày 20 tháng 9 năm 1956, 
rồi kế tiếp ra đời Đất mới, Trăm hoa, Nói thật, ngay các báo chính thức cũng hó hé 
phê bình chỉ trích Đảng-Nhà nuớc. Báo Nhân Văn ra đuợc 6 số bị đình bản ngày 11 
tháng 12. Bọn cầm bút tôi tớ chính quyền tận cùng thóa mạ phong trào đòi tự do, rồi 
qua đầu năm 1958, 476 nhà văn chông đối bị cáo là « phá hoại mặt trận lý tuởng 
của Đảng », bị tập họp chỉnh huấn, kiểm thảo, tự chỉ trích, tự tố cáo đến mức tỏ vẻ 
ăn năn « thú tội » công khai. Nhiều nguời bị tống nạp vào các trại lao động cải tạo 
miền rừng sâu nuớc độc ở Việt Bấc, hoặc gởi đi nông trường gần biên giới Lào, 
nhiều người khác « học tập lao động » trong các hợp tác xã hay các sản nghiệp 
khác. 

Phương pháp chỉnh huấn theo lối người Tâu, ép buộc phải «thú tội» cho đến nỗi có 
người phải tự tử. Ớ tòa báo Cứu quốc, một thanh niên vô rừng thát cổ, một thanh 
niên khác nuốt lưỡi dao cạo tự sát, anh này sau khi chết còn bị khai trừ khỏi đảng, 
(xem Tô Hoài, Cát bụi chân ai, Hồi ký, USA 1993, tr.113). Trần Đức Thảo, giáo sư 
đại học Hà Nội bị buộc « thú tội » xét lại (revisionnisme) rồi bát đi chăn bò. Phan 
Khôi, 73 tuổi, Trương Tửu cảm tình Trôtski, hai nhà văn nổi tiếng không chịu « thú 
tội », họ không bị tù, nhưng Khôi bị an trí tại Chiêm Hoa (Tuyên Quang) còn 
Trương Tửu bị đuổi khỏi Đại học, vợ ông bị cấm buôn bán để sống. 

Sau cùng, tháng giêng năm 1960, mấy người chủ chốt báo Nhân Văn bị kết án như 
sau: Nguyễn Hữu Đang (trước kia là thứ trưởng tuyên truyền của Hô Chí Minh) và 
nữ sĩ Thụy An (Lưu Thị Yến) bị hạ ngục từ 1958 vì không chịu « thú tội » , mỗi 
người 15 năm tù, Minh Đức (Trần Thiếu Bảo) chủ nhà in, 10 năm tù, Phan Tai và 
Nguyễn Chi 6 và 5 năm tù về tội làm « gián điệp »! (Xem Hoàng Văn Chi Trăm hoa 
đua nở trên đất Bấc, Sài Gòn 1959; Bọn Nhân Văn-Giai Phẩm trước tòa án du luận, 
Hà Nội 1959; Hoàng Ngọc Thành Tiểu thuyết miên Bấc), Georges Boudarel, 
Dissidences intellectuelles au Vietnam, Taííaire Nhân Vãn - Giai Phẩm, Paris 
1989) 

206. Ngày 19 tháng chạp năm 1952, Hô Chí Minh phát động cuộc cải cách ruộng đất, 
đã ghi trong chương trình ĐCS Đông Dương trên 20 năm về trước và đã bị xóa bỏ 
từ khi thành lập Việt Minh năm 1941: tịch thu ruộng đất địa chủ chia lại cho dân 
cày. Có điều mới là việc thủ tiêu giai cấp địa chủ theo lối Mao Trạch Đông. 

Chính bọn cố vấn Tàu sang chỉ huy thực hiện những phương pháp đã ứng dụng bên 
Tàu (trong điều lệ ĐCS Việt Nam từ tháng chạp năm 1951 có ghi cơ sở chính sách 
của đảng là hệ thống tư tưởng Mao Trạch Đông). Trước khi bị đưa ra trước tòa án 
nhân dân đặc biệt, người điền chủ bị « tố khổ », những nông dân nghèo, những 
công nhựt, những người tôi tớ kể ra những điều khốn khổ họ bị chủ hành hạ từ bấy 
lâu, người bị tố bị buộc phải sám hối. Nếu người điền chủ cao lớn thì người ta đào 
một cái lỗ để đứng dưới cho công chúng đứng trên ngó xuống, lên án tử thì người 
chủ điền liền bị bán tức khác, đất đai, trâu bò và tài sản khác đều bị tịch thu. 
Những người bị án tù thì sẽ bị tống đi cải tạo. 0 miền Bấc rất hiếm đại điền chủ, 
những người bị kết án bị khép vào đại điền chủ, thường là những tiểu chủ, phú 
nông, cho đến hạng trung bần nông, không đất cũng không khỏi khi họ bị tố cáo 
đã cộng sự phò tá địa chủ. Nông gia theo Thiên chúa giáo cùng nông dân thuộc 
dân tộc thiểu số cũng bị đàn áp. Nhiều vụ tra tấn, bán giết không cần xử. Giới 



PHỤ CHÚ 


409 


chống đối phát giác, làm cho chính quyền giả bộ quan tâm. 

Đảng gửi vào làng nhũng cán bộ đã sang Tàu rèn luyện chuyên môn cải cách 
ruộng đất, chúng càn quét nhũng cán bộ cũ có cội rễ trong nông thôn, cả gia đình 
họ, kẻ thì bị tù kẻ bị giết. Nhiều địa chủ trước kia có giúp « cách mạng » cũng 
không được dung tha, như trường hợp bà Nguyền Thị Nam có tài sản ở huyện 
Đông Hỷ tỉnh Thái Nguyên, trước kia có rước bí mật các lãnh tụ cộng sản như 
Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đông; hai con bà làm võ quan Việt 
Minh. Bọn cố vấn Tàu nhất định nên án xử bán bà. Hoàng Quốc Việt là chủ tịch cải 
cách ruộng đất báo cáo vụ này cùng Hô chí Minh, nhưng Hô làm ngơ, bà Nam 
vong mạng (Xem Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, tr.221 vt). 

Cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt khoảng giữa năm 1956. Dân chúng xao động 
cho đến đỗi ngày 18 tháng 8 năm 1956, Hô Chí Minh tự nhìn nhận cán bộ phân 
đẳng sai lầm và bất công đối với những địa chủ đã có công giúp kháng chiến 
chống đê quốc. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Võ Nguyên Giáp chỉ trích chính phủ 
nhưng đổ lỗi cho cán bộ, trách họ không biết thực hành con đường « đúng » của 
Đảng và Nhà nước. Chính ngày 13 tháng 11 năm 1956, nông dân nổi loạn chống 
bộ đội từ huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, ổ Sô viết nông dân Nghệ Tĩnh 26 năm 
về trước. 

207. Đại đoàn kết, 8-12-1989. 

208. Thành Tút, Hoa Xuyên tuyết, Caliíbrnia 1991, tr. 162. 

209. Roland Dorgelès, Surla Route mandarine, Paris 1925. 

210. Trong vùng Sài Gòn, năm công ty Nam Hàn và Đài Loan sinh sản giày dép áo 
quần cho hiệu us Nike Inc. ở Mỹ, bóc lột 24 000 thợ, phần đông đàn bà trẻ từ 18 
đến 25 tuổi. 0 xưởng Nam Hàn San Yang ở củ Chi (6000 lao động) có èkip làm từ 
5 giờ sáng đến 2 giờ xế, nghĩ nửa giờ ăn cơm ở căntin. Khi bị buộc làm thêm giờ thì 
phải làm đến 4 giờ chiều. Vậy ngày làm từ 9 đến 11 giờ với số lương 40 đôla hằng 
tháng, cao hơn số trung bình trong toàn quốc (1997).Tuần lề làm 6 ngày, song khi 
chủ buộc thì phải làm thèm giờ có trả lương. 

Trong giờ làm, theo báo Vietnam Labour Watch, thợ chỉ được đi tiểu tiện một lần 
cùng đi uống nước hai lần. Hành hạ thân thể, cưởng bức đàn bà, chửi bới nhân công 
không phải là việc hiếm có. Có khi bọn giám thị lấy băng keo bịt miệng thợ đàn bà 
để họ không thể hép môi trong giờ làm. Đám nô lệ ở San Yang không biết tin ở 
Djakarta xứ Inđônèsi, 10 000 người làm ở sản nghiệp PT Antaya Anoka, cũng sinh 
sản cho hiệu us Nike, làm reo, đập phá tung văn phòng chủ sở cùng thiêu hủy hai 
chiếc xe ôtô. Họ được tăng lương; (Le Monde, 24-6-1997). Theo tin AFP ở Hà Nội, 
tháng 4 -1997, 3000 thợ đình công trong một xưởng giày Nike ở Nam Bộ đòi tăng 
lương cùng cải thiện điều kiện làm việc. Đấy là một cuộc bãi công lớn lao nổ lên lần 
thứ nhất trong lịch sử xứ hây. 

0 xí nghiệp Pou Chen Vietnam Enterprise Ltd., bọn chủ Đài Loan bị truy tố: 56 
người thợ đàn bà bị phạt buộc phải chạy vòng quanh xưởng chỉ vì họ mang giày 
không đúng thể lệ. Mười hai người đuối sức phải chở vào nhà thương. 



410 


VIỆT NAM 1920-1945 


Tại xưởng Ree Yong, chủ Đại Hàn, làm sac du hành bằng da giả gần trường bay Tân 
Sơn Nhứt, 617 thợ đàn bà gốc gát vùng châu thổ sông cửu Long, họ phải làm suốt 
12 giờ liên tiếp ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu,với số lương tháng 35 đôla, lương tối 
thiểu trong các sản nghiệp ngoại quốc. Cận ngày Têt (tháng 2 -1996), chủ buộc làm 
thêm giờ, toàn thể thợ bãi công chiếm xưởng gài cửa ở bèn trong. Mặc dầu bộ Lao 
động và Tổng liên đoàn can thiệp, bọn chủ lùi bước họ mới làm trở lại. 
ơ khu công nghiệp Tân Thuận, ngày 24 tháng 6 -1997, nhân công xưởng chế giày 
Delphi Co. cùng 200 ở xưởng làm găng tay Toan My Co. hè nhau ngưng việc. Sớm 
mai ngày 24 tháng 6, tới giờ đổi phiên 200 thợ thuộc da xưởng Delphi Co. kéo nhau 
bỏ việc, phản đối bọn giám thị Đài Loan hành phạt nhục mạ, chửi mắng cùng bị 
chúng buộc sấp hàng đợi nhiều lần ngoài mưa. Thợ đòi dứt giờ làm trội. Mấy tháng 
trước, bọn giám đốc buộc họ làm thêm 4 giờ khi hết phiên của họ mà không trả 
thêm tiền. Ai không chịu làm thêm chúng phạt 20 000 đồng (USS1.80) mổi ngày, 
hơn tiền công một ngày làm. Ai bị bát đi tiểu tiện hoặc nghĩ ngơi thì mổi lần, bị cúp 
50 000 đồng (USS4.50) thế thì tới cuối tháng họ bị bớt tới phân nửa số tiền công. 
Còn thợ xưởng Toan My ngưng việc đòi trả lương còn thiếu và mở đàm phán về 
cách thức trả lương. Phân bộ Tổng công đoàn vừa thành lập ở thành phô Hô Chí 
Minh can thiệp. Bọn chủ nhận qua tháng sau sẻ trả tiền lương còn thiếu trong tháng 
6, theo thể chế mới. Rốt cuộc thể chế trả lương mới bọn chủ khẳng định không 
thương lượng với thợ. 

Chưa đầy một tuần sau, ngày 30 tháng 6, ở khu Linh Trung - khu công nghiệp lớn 
hạng nhì ở Việt Nam - 600 thợ xưởng Giai Man Co. khởi đình công từ 5 giờ sáng 
đến 4 giờ chiều, đòi bớt giờ làm mổi phiên, cải thiện điều kiện lao động thợ đàn bà, 
sấp đặt vệ sinh cùng tránh tai nạn lao động, chủ và giám thị dứt ngược đãi. Sáng 
ngày sau, 1 tháng 7, thợ trở lại làm, mặc dầu mọi vấn đề vẫn không được giải quyết. 
Sau cuộc đình công, họ cũng chưa tự đoàn kết nhau thành nghiệp đoàn, như họ đã 
trù tính từ hôm tháng tư. 

Cũng ở khu Linh Trung, ngày 16 tháng 10-1997, ở xưởng giày Dae Yun Co. thuộc 
Nam Hàn, 930 thợ đình công hai ngày, phản đối việc chủ không trả tiền số thặng dư 
sinh sản trong tháng 9. Mổi tháng theo giao kèo, số sinh sản thặng dư, chủ phải trả 
tùy theo số tiền công mổi người lảnh được hằng tháng. Họ chỉ lãnh được mổi người 
phân nửa thôi, mổi người mất 112 800 đồng (USS10.25). Bữa 14 tháng 10, giới trách 
nhiệm Tổng công đoàn Lao động thành phô Hô Chí Minh đã thương lượng với bọn 
chủ, nhưng vô hiệu quả, thế nên hai ngày sau dân thợ tự động bãi công. Qua ngày 
17 tháng 10, tên chủ Kwak Dae Hoon hâm đuổi thợ, họ trở lại làm. 

Cũng trong ngày ở đây dứt đình công, thì ở khu Tân Thuận 80 thợ ngưng việc đòi 
trả tiền công ở xưởng Kasvina Co. Ltd. Bọn chủ Nam Hàn nói đang túng ngặt, hứa 
thợ trở vô làm rồi sẻ trả sau. Quan liêu cầm quyền ở vùng hây cùng Tổng công đoàn 
can thiệp chấm dứt cuộc tranh đấu, cho rằng dân thợ trái phép bãi công. Tuy vụ hây 
không quan trọng mấy nhưng xảy ra ở khu Tân Thuận là quan hệ lám vì là khu công 
nghiệp hóa theo lối tư bản chủ nghĩa quan trọng nhất. 

Trong những bài diển văn chính thức, người ta thường nhấn mạnh về kỷ luật công 
nghiệp. Kỷ luật theo quân đội. Q khu Tân Định An, độ 2 000 thợ lao động trong 
xưởng giày Nam Cuong, một xưởng hột điều cùng hảng DaewooVietnam 
Electronics Co., một tốp đông thợ đàn bà mặc đồng phục xanh và vàng đang tập 



PHỤ CHÚ 


411 


lính, đi theo nhịp một hai một hai, do một người lính chỉ huy hô lèn. 0 vùng Sông 
Bé, một sô đông gái què làm thợ trong công xưởng, sống chung nhau, đồng chịu 
đựng kỷ luật công nghiệp gắt gao, nhưng họ rất thông cảm và gắn bó nhau. Đáy là 
lời tường thuật của nhà kinh tế học Thành Lưu, trong báo Vietnam Economic 
Review, no.3/4, 1997, tr.43. 

(Gerard Greeníield thông tin 22-12-1997, theo Saigon Times Weekly 20-7-1996, 
tr.25; Thời Báo Kinh tế Sài Gòn 20-2-1997, tr 8-11; Lao Động 26/6,3/8, 30/8, 6/9, 
21/10 -1997 ; Người Lao Động 2/7,18/10-1997), 

211. Karl Marx, Le Capital, Oeuvres I, La Pléiade, Paris, tr. 613. 

212. ntr. m tr. 409. 

213. Maximilien Rubel, Le socialisme réellement inexistant (một chế độ xã hội chủ 
nghĩa thật sự không có chi là xã hội chủ nghĩa cả) báo Le Monde, 17-9-1986. 

214- Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của H'ô Chủ Tịch, Hanoi 

1969. 

215- Chroniques Vietnamiennes, No. 6 -7, Paris 1989. 

216.La Boétie (1530-1563). De la servitude volontaire ou le Contr’un (Luận về sự tự 
nguyện làm nô lệ hay là về sự Chống một kẻ kia), bản do Nadia Gontarbert trình 
bày, Paris 1993, tr. 87. Tác giả căn cứ nơi ý nghĩ rằng nhân dân tùng phục nô lệ làm 
thé lực cho bọn bạo tàn chuyên chế. 




Xuất quân bảo thân phù 
Bùa hộ mạng binh sĩ Thiên Địa Hội 





TÊN NGƯỜI 


A 

ÁTrân,112, 116 
André, Max,361 
Arc, Jeanne d’,112 
Argenlieu, Thierry d’, 359-361 
Atlan,191 

Attlee, Clement, 337 
Audry, Colette, 260 

B 

Babel, Isaac, 364 
Bàng Thông, 124 
Bảo Đại,142, 300, 305, 314, 319, 
357-359 
Bảo Ninh, 368 
Barbusse, Henri, 184 
Bargen, Von, 173, 175 
Barthel, 203 
Bauchar, 273 
Baudouin, 101 
Bazin, 101 

Bazin (ũic), 201,218 
Beau, Paul, 28 
Bellan, Charles, 101 
Bemay, 175 
Bell, Paul, 141 

Blum, Léon, 213, 214, 218, 219, 232, 
249 

Bô xuân Luật, 293 
Bonard, 16 
Borodine, 106, 121 
Bottini, 175 

Boukharine, Nicolas, 85, 131, 181 
Breton, André, 182 

Brévié, Jules, 220, 227, 231, 252, 264 
Briand, Aristide, 55 
Bruneau, 203 


Bùi Ái, 74 

Bùi công Trừng, 68, 167, 319 
Bùi duy Từ, 259 

Bùi quang Chiêu, 42 ,62, 63, 66, 68, 71, 
198,247,250, 350 
Bùi TÚI, 367 
Bừi văn Ngử, 272 
Bùi văn Thèm, 128,130 

c 

Calasse, 141 
Campana, 161,186 

Cancellieri, Charles, 130,173,189, 200 

Cao Điệt, 173 

Cao hồng Lãnh, 333 

Cao thượng Thinh, 260 

Cao van Lưong, 190 

Casati, Marc, 260 

Catroux, 264, 265, 270 

Câu, phủ, 19 

Cédile, 335, 342 

Challaye, Félicien, 76, 81, 191, 260 
Chánh Đạo, 307 
Chen Jiong-ming, 117 
Chennault, 294 
Chu văn Tấn, 292, 294 
Churchill, Winston, 313 
Clémenceau, Georges, 82 
Cô Sâm, 186 

Cognacq, 47, 49,53, 54, 60, 281 
Conge, 362 

Coomaraswamy Ananda, 46 
Courbet, 21 
Craipeau, Yvan, 191 
Crépin, 97 

Cuisinier, Jeanne, 352 

Cường Để, 58, 113, 283, 287, 300 



414 


VIỆT NAM 1920-1945 


D 

Daladier,145, 202, 210, 220, 250, 252 

Dalaine, 175 

Dargelos, 204 

Darles, 101 

Dèbes, 362 

De Courcy, 22 

Decoux, 269, 270, 274, 277- 280, 282, 
293, 300, 304 

De Gaulle, 290, 294, 295, 303, 
313,314, 323,355 
De Lachevrotière, 62 
De Lagrandière, 18 
De la La Roque, 246 
Dejean de la Bâtie, 48, 61, 64 
Delamarre, 82, 101 
Deloche, 247 
Denikine, 84 
Deschamps, 208 
Devillers, Philippe, 294, 349 
Dewey, Peter, 339, 342 
Diệp văn Kỳ, 50, 64 
Dormoy, 239 
Doucin,172, 173, 175 
Doumergue, Gaston,142 
Duehêne, 322, 323 
Ducroux dit Leíranc, 186 
Dương bá Trạc, 282 
Dương bạch Mai, 186, 206, 209, 

218, 240, 246, 247, 250, 254, 272, 
321, 325, 331, 334, 335, 344, 350, 
351 

Dương hạc Đính, 167, 190 
Dương, hương cả, 163 
Dương, thiên hộ, 19 
Dương quang Đông, 366 
Dương thị Long, 354 
Dương văn Giáo, 50, 53, 75, 76, 200, 
333, 350 

Dương văn Tư, 237 
Dương văn Tương, 237 
Dupré, 208 
Dupuis, 19 
Duy Tân, 23 
Duzenat, 97 


Đ 

Đặng bá Lênh, 145 
Đặng thái Mai, 302 
Đặng văn Cu, 190 
Đặng văn Ký, 282 
Đặng van Sâm, 130 
Dang van Thu, 75 
Đào duy Anh, 91, 92, 280 
Đào hưng Long, 133, 178, 180, 181, 
187, 216, 217, 276, 237, 259, 

264, 265 

Đào thành Phát, 145 

Đào xuân Mai, 92 

Đinh Sâm, 19 

Đỗ bá Thế, 307, 308 

Đổ cơ Quang, 37 

Đỗ đình Thạch, 86 

Đỗ hữu Phương, 18 

Đòan trần Nghiệp, 102, 147 

Đòan văn Trương, 220, 237, 262 

Đồng Khánh, 23 

E 

Engels, Friedrich, 64, 325 
Esquivillon, 159 

F 

Ferrandi, 361 
Ferry, Jules, 19, 22 
Fontaine, 74, 142, 206 
Forberg, 174 
Franco, Francisco, 221 
Frank, Pierre, 153, 182 

G 

Gallet, 53, 65 
Gandhi, 60, 113 

Ganoísky, Edgar, 198, 217, 259, 264 

Garnier, Francis, 19, 319 

Gauthier, 174 

Giaccobi, 130 

Gia Long, 11, 28 

Giai, thầy giáo, 95 

Gitton, 240, 247 

Godard, Justin, 219, 227 



TÊN NGƯỜI 


415 


Godeíroy, 225, 

Gorki, Maxime, 207 
Gosseiin, 14 

Gracey, 313, 322, 333- 335, 340, 342, 
349 

Graííeuil, 230 
Grandjean, 41 
Guérin, Daniel, 260, 361 

H 

Hà huy Giáp, 68 

Hà huy Tập, 90, 91,112,114, 125, 186, 
215,274 

Hàm Nghi, 22, 23 
Hamilton, 200 
Hansen, Joseph, 265 
Harmand, 22 
Herbart, Pierre, 363 
Hertrich, Jean-Michel, 273, 336, 342, 
348, 357 

Hiếu, xã truởng, 188 
Hình thái Thông, 306, 351 
Hirohito, 313 
Hitler, Adolí, 87, 249, 261 
Hô chí Minh, 41, 85, 88,126,131,292- 
294, 296, 303, 308, 313, 314, 316, 
322, 330, 332, 350, 354, 357, 358, 
360, 362, 365, 372 
tên sanh Nguyền tất Thành, 35, 37 
bí danh Nguyễn ái Quốc, 27, 35, 37- 
40,42,49, 58, 69, 90, 93, 104,106- 
111,114, 134, 186, 256,282,287- 
289,291 

Lý Thụy, Vuơng, 106, 112- 114, 118 
P.C.Line 

Hô học Lãm, 288 

Hô hữu Tường, 152, 154, 180, 181, 
187, 209, 211, 215, 216, 217, 220, 
238,253,259,262,264,296, 302, 322 
Hô lan Sơn, 124 

Hô tá Khanh, 280, 302, 303, 323 
Hô tùng Mậu, 106 
Hô văn Đức, 343 
Hô văn Hẹ, 97 
Hô văn Long, 161 


Hô văn Ngà, 87, 304, 316, 319, 333, 
350 

Hô vĩnh Ký, 305,333,351 
Hoàng đôn Vân, 321 
Hoàng đức Thi, 92 
Hoàng hoa Thám, tự Đề Thám, 49 
Hoàng Lùn, 116, 125 
Hoàng phạm Trân, 100 
Hoàng quang Gịu, 71, 85, 87, 244 
Hoàng quốc Việt, 287, 333,342 
Hoàng thanh Tuyền, 124 
Hoàng văn Hoan, 288, 292 
Homberg, 74, 206 
Honel, 245, 246, 250 
Huân, thủ khoa, 19 
Huợt, hương trưởng, 163 
Huỳnh công Tấn, 17 
Huỳnh phú Mậu, 333 
Huynh phú sổ! 283, 285, 333 
Huýnh tán Phát, 280, 321 
Huỳnh thúc Kháng, 63, 71, 357 
Huỳnh văn Bỉnh, 190 
Huỳnh văn Đảm, 186 
Huỳnh văn Gọn, 190 
Huỳnh văn Phương, 81, 86, 87, 145, 
149,162, 180, 181,197, 303, 321, 
324 ! 350 ! 351 
Huỳnh văn Thanh, 259 
Huỳnh văn Tiểng, 321 
Huỳnh văn Vo, 190 

I 

Ichikawa, 299 
Idylle, 204, 305,316 
Isấac Haroíd, 119, 336, 346 
Iida, 305,316 
Ioudenitch, 84 
Isoart, Paul, 323 

J 

Jourdain, Francis, 191 

K 

Kamenev, 221 

Khả vạn Cân; 316, 317, 319, 350 



416 


VIỆT NAM 1920-1945 


Khải Định, 23, 39 

Khổng Tử, 11,56,111,280, 371 

Khrouchtchev, 365 

Khương hữu An, 308 

Kiều công Quế, 237 

Kim Tôn; 134 

Koltchak, 84 

Komilov, 84 

Krautheimer, 162 

Ký Viền, 169 

L 

La văn Rớt, 153 
La Boétie, 364 
Laíont, 21 
Laírique, 97 
Lalaurette, 166 

Làm đức Thụ, 106, 112, 114, 116, 124 

Làm hiệp Châu, 61 

Làm ngọc Đường, 350 

Lambèrt, 174, 175 

Lao tseu, 371 

Lastérade, 191 

Laval, 210 

Lè bá Cang, 87, 142 

Lè bá Trinh, 31 

Lè chánh Đỉnh, 259, 263 

Lê đình Đường, 19 

Lè Duẫn, 334 

Lè duy Diễm, 124 

Le Fol, 175,177,178 

Lè hồng Phong, 274 

Lè hồng Sơn, 106, 113 

Lè Huân, 71, 90, 92, 114 

Lè Kiên, 173 

Lè Ký, 345 

Lè Ngọc, 344, 345 

Lè quang Chiêu, 186, 189, 190 

Lè quang Đạo, 367 

Lè quang Liêm, 61, 217, 243, 250 

Lè quang Sung, 190 

Lê thành Long, 351 

Lê thế Vinh, 282 

Lè Toản, 302 

Lè văn Cường, 263 


Lè văn Hô, 187 

Lè văn Hương, 344 

Lè văn Kiết, 167 

Lè văn Lợi, 97 

Lè văn Long, 331 

Lè văn Lương, 198 

Lè văn Oánh, 237 

Lè văn Phát, 124- 126, 128, 129, 

Lè văn Quan, 19 
Lè văn Sanh, 101 

Lè văn Thử, 95, 145, 186, 197,198, 
203,237, 306, 351 
Lè văn Tiêu, 263 
Lè văn Trung, 281 
Lè văn Từ, 95 

Lè văn Viền, hoặc Bảy Viễn, 325, 351 

Lè văn Vững, 306, 350 

Leclerc, 343, 348, 349, 359 

Leíebvre, 14 

Leíèvre, 65 

Legrand, 166 

Lemoanne, 174 

Lemoine, 177 

Lénine, 84, 104, 105, 107, 111, 113, 
153, 221, 238, 254 
Lévêque,31 
Liebknecht, Karl, 83 
Longuet, 260 
Louis XVT, 9 
Louzon, Robert, 260 
Loye, 130 
Lư Hán, 355 

Lư sanh Hạnh, 179, 186, 193, 211, 215, 
216, 306,334 -, 350 
Lương Béo, 116, 125 
Lương đức Thiệp, 308 
Lương ngọc Quyến, 99 
Lương ngợc Tốn, 147 
Lương văn Can, 29, 49 
Lưu dinh Tú, 186 
Luxemburg, Rosa, 83, 112 
Lý huệ Quynh, 114 
Lý phương Đức, 112 
Lý phương Thuần, 112, 124 
Ly Tế Tham, 119, 122, 123, 288, 294 



Lý tử Trọng; 166 
Lý vĩnh Khuôn, 317 


TÊN NGƯỜI 


417 


M 

Mạc Cửu, 8 
Magnien, 249 
Mai huỳnh Hoa, 193 
Mai văn Ngọc, 95, 193 
Malraux, André, 51, 53, 191 
Mandel, Georges, 260 
Mạnh Tử, 56, 57, 63 
Mao Trạch đông, 290 
Marguerite,Vĩctor, 191 
Marteaux, 200 
Martinet, Marcel, 192 
Marty, Louis, 186 

Marx, Karl, 14, 64, 73, 80, 82- 84, 113, 
150,153, 181, 206, 207, 367, 371 
Matsui, 280 
Matsumoto, 298 
Maurras, Charles, 213 
Mây, hưong quản, 163 
Messali Hadj, 39 
Michel, Louise, 112 
Minh Mạng, 11,13 
Minoda, 304, 305,316 
Mirambeau, 348 
Moguez, 140 
Moĩinier, 153, 154 
Molotov, 261 

Monet, Paul, 51, 53, 64, 101 
Monin, Paul, 50 
Monnerville, Gaston, 39, 191 
Montel, 189 
Morché, 92, 175 
Moreau, 173 
Morley, 200 
Mountbatten, 313 

Moutet, Marius, 191, 213, 215, 217- 
219, 224, 231- 233, 236, 359, 361 
Mỹ, Michel, 246 

N 

Nadaillat, 97 
Nadaud, 159, 160 


Nam, hưong cả, 163 
Năng, hưong quản, 188 
Napoléon III, 14 
Naville, Pieixe, 153, 182 
Neumann, Heinz, 122 
Ngà, hưong thân, 98, 166 
Nghiêm kế Tổ, 148 
Ngô chỉnh Phến, 215, 262, 265 
Ngô đình Diệm, 282, 300, 302 
Ngô đức Diên, 92 
Ngô đức Kế, 190 
Ngô đức Trì, 90, 186,190 
Ngô gia Tự, 132, 133, 167, 190 
Ngô quang Huy, 87, 142 
Ngô tấn Nhơn, 319, 321 
Ngô Thiêm, 129, 130 
Ngô văn Hoan, 207 
Ngô văn Xuyết, 181, 211, 215, 237, 
262, 273, 344, 345 
Ngôn, thợ Ba Son, 351 
Nguyễn an Cư, 163 
Nguyễn an Ninh, 27, 38, 39,41,45, 
50, 52, 53, 58, 60- 63, 65, 66, 

68 , 70, 75,77,81,91, 93, 95,- 
100,115,130,131,133,161, 

163,166,184, 193,197,198, 

200, 201,203,205,216,218, 

239, 241, 245, 246, 254, 262, 

265,282 

Nguyễn Ánh, 9, 10, 11 
Nguyễn Binh, 131, 344 
Nguyền Đinh, 31 
Nguyễn đình Chiểu, 18 
Nguyễn đình Tù, 112, 113,116, 124 
Nguyễn Du, 11 
Nguyễn đức cảnh, 173 
Nguyễn duy Trinh, 92 
Nguyễn hải Thần, 287, 288, 292, 293, 
355-357, 360 

Nguyễn hòa Hiệp, 98, 330, 343 
Nguyễn Hoàng, 165 
Nguyễn huệ Minh, 187 
Nguyễn hữu Dũng, 308 
Nguyễn hữu Hòa, 187 
Nguyền hữu Tạo, 173 



418 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nguyễn khác Nhu, 102, 139 
Nguyễn khánh Toàn, 64, 68 
Nguyễn kim Lượng, 236 
Nguyễn kỳ Nam, 329 
Nguyễn la Chấn, 142 
Nguyễn Nghiêm, 173 
Nguyễn như Hạnh, 271 
Nguyễn phan Long, 54, 68, 162, 217, 
281 

Nguyễn phi Oanh, 321 
Nguyễn Phổ, 61 
Nguyễn phong sác, 173 
Nguyền phương Thảo, 131 
Nguyễn quang Triệu, 147 
Nguyền sĩ Sach, 125 
Nguyền tấn Dược, 53 
Nguyễn tế Mỹ, 307 
Nguyễn Thái, 159 

Nguyền thái Học, 100, 102, 141, 147 
Nguyễn thế Nghiệp, 100, 148, 303 
Nguyễn thế Song, 265 
Nguyền thế Truyền, 27, 38, 39, 41- 43, 
50, 66, 68, 70-77, 79, 85, 93, 125, 
245, 265, 361 
Nguyễn thế Vinh, 85 
Nguyễn thị Giang, 147 
Nguyễn thị Hai, 264 
Nguyễn thi Lợi, 306, 350 
Nguyễn thị Lựu, 214 
Nguyền thị Minh Khai, 274 
Nguyền thi Mỹ, 182 
Nguyền tôn Hoan, 308 
Nguyễn tri Phương, 15,19 
Nguyễn trung Hanh, 188 
Nguyễn trung Nguyệt, 129-131 
Nguyễn trung Trực, 19 
Nguyễn trường Tộ, 20 
Nguyễn Tuân, 132 
Nguyễn tường Tam, 281, 360 
Nguyễn uyển Diễm, 259 
Nguyễn văn Bé, 182, 187 
Nguyễn văn Câu, 186 
Nguyễn văn Chuyến, 217 
Nguyễn văn cử, trôtsk., 153, 217, 237 
Nguyền văn Cừ, stal., 274 


Nguyễn văn Cương, Thanh Niên, 124 
Nguyễn văn Cương, trotsk., 263 
Nguyễn văn Đại, 187 
Nguyễn văn Đính, 217 
Nguyễn văn Đính, Bậc liêu, 217 
Nguyễn văn Dụt, 143, 186 
Nguyễn văn Hoàng, 182, 187 
Nguyễn văn Huệ, 9, 10 
Nguyễn văn Hương, 345 
Nguyễn văn Kỉnh, 102 
Nguyễn văn Lép, 97 
Nguyễn văn Lịnh, trotsk. 153, 183, 
184, 191,322 

Nguyễn văn Lịnh, stal., 334, 344 
Nguyền văn Lữ, 9, 10 
Nguyễn văn Mẫn, 237 
Nguyễn văn Minh, 187 
Nguyễn văn Nam, 153 
Nguyễn văn Nguyền, 206, 209, 245, 
319 

Nguyễn văn Nhạc, 9, 10 
Nguyễn văn Nhì, 153 
Nguyễn văn Nho, 147, 237 
Nguyễn văn Quá, 259, 264, 265, 272 
Nguyễn văn Quý, 188 
Nguyễn văn Sâm, 260, 264, 302, 350 
Nguyễn văn Soi, 237 
Nguyễn văn Số, 198, 217, 237, 254, 
262, 306, 351 

Nguyễn văn Tạo, 85, 142, 145, 182, 
197,199, 200, 203, 209, 216- 218, 
236, 237, 240, 245, 250, 252, 254, 
272,319, 321 
Nguyễn văn Tây, 321, 350 
Nguyễn văn Thành, 350 
Nguyễn văn Thinh, 124, 129, 130, 360 
Nguyễn văn Thưởng, 182, 187 
Nguyễn văn Tiền, 237, 259, 264, 351 
Nguyễn văn Tiếp, 98, 218 
Nguyễn văn Toan, 231 
Nguyễn văn Tôn, 190 
Nguyễn văn Tố, 280 
Nguyễn văn Trấn, 350 
Nguyễn văn Trọng, 237 
Nguyền văn Trọng, Tân an, 345 



TÊN NGƯỜI 


419 


Nguyễn văn Tư, 244 
Nguyễn văn Tường, 22 
Nguyễn văn Tương, 263 
Nguyễn văn út, 190 
Nguyễn văn Xuyến, 218 
Nguyễn xuân Chử, 302 
Nguyễn xuân Thiếp, 333 
Nguyễn xuân Vinh, 198 
Nhượng Tống, 100 
Noske, 83 
Numata, 341 

o 

Outrey, Emest, 50 
Orwell, George, 275 

p 

Page,15 

Pagès, 206, 208, 230, 245 
Pasquier, Pierre, 23, 101, 192, 200 
Patenôtre, 22 
Patti, 314 
Paz, Maurice, 87 
Pedrazzani, Jean-Michel, 293 
Péret, Benjamin, 183 
Péri, Gabriel, 182, 203, 205, 219 
Perrier, 174 
Perrier (luật), 253, 260 
Pétain, 270, 277 
Petit, 169, 179 
Phạm bá Thọ, 169 
Phạm cao Đại, 90 
Phạm công Tác; 282 
Phạm hồng Thái, 50, 106, 113 
Phạm kim Huy, 114 
Phạm kim Sơn, 124 
Phạm ngọc Thạch, 280, 304, 305, 316, 
319,321,323,327, 342,359 
Phạm Quỳnh, 314 
Phạm tuấn Tài, 100 
Phạm văn Bạch, 333, 342 
Phạm văn Đông, 182, 187 
Phạm văn Đồng, 126, 130, 131, 287, 
288,290, 293,361 
Phạm văn Khương, 190 


Phạm văn Lúa, 187 

Phạm văn Muồi, 215 

Phạm văn Tam, 347 

Phạm văn Thiên, gọi Hùng, 186, 334 

Phan Anh, 300, 302, 357 

Phan Bôi, 189 

Phan bội Châu, 27-29, 38,49, 54, 57, 
58, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 75, 90, 
109, 112, 113, 115,116, 148,288, 
300 

Phan châu Dật, 31 

Phan châu Trinh, 27-29, 31, 33, 35, 37, 
38-41, 49-51, 55, 60, 62-64, 66, 70, 
73,75, 90, 93, 184, 198, 357 
Phan đăng Lưu, 58, 272, 274 
Phan đình Phùng 23, 

Phan hiếu Kinh, 181 
PhankếToại, 301, 314 
Phan tán Phong, 34 
Phan Nhung, 272 
Phan thanh Giản, 18 
Phan thanh Hòa, 308 
Phan trường Khiêm, 34 
Phan văn Chánh, 81, 87, 142, 145, 
162,180, 187, 197,203,244, 

254, 260, 264, 306,334, 351 
Phan văn Hoa,262, 272 
Phan văn Hùm, 58, 95, 97, 99, 100, 
143, 152,184, 193, 199, 202, 209, 
216, 240, 252, 254, 255, 260, 264, 
285, 296, 306, 333,351 
Phan văn Kim, 97 
Phan văn Lang, 61 
Phan văn Thiết, 260 
Phan văn Trường, 27, 33, 38, 39,41, 
42, 51, 52, 61°64, 65, 76, 87, 93 
Philastre, 20 

Phó đức Chính, 100, 102, 142 

Piatakov, 238 

Pilsudski, 120 

Pigneau de Behaine, 9 

Platon, 274 

Pol Pot, 364 

Politzer, 202, 

Poupy, 200 



420 


VIỆT NAM 1920-1945 


Q 

Quí, lứih tập, 272 
Quốc Anh; 116, 124 
Quý, Chị, 344 

R 

Raimond, 191 
Rakovsky, 238 

Raphaẽl-Leygues, Jacques, 362 
Rappoport, Charles, 38 
Razzanti, 353 
Reed, John, 207 
Renault, 161 

Ret Marut, tự B. Traven, 363 
Retrosky, 353 
Reynaud, Paul, 177, 178 
Rhodes, Alexandre de, 7 
Ribbentrop, von, 261 
Rigault de Genouilly; 15, 319 
Rivière, 335 
Rivoal, 217 

Robin, 142,174, 175, 207, 233 
Rolland;Romain, 184 
Roosevelt, 295 

Rosenthal, Gérard, 81, 145, 191, 260 

Rosmer, Alíred, 87, 153, 182 

Roubaud, Louis, 191, 219 

Rougier, 347 

Roule, 176 

Roy, 108 

Royère, 295 

Rubel, Maximilien, 41 

s 

Sacco,Sique, 163 

Sainteny, 296, 314, 355,357, 358 

Salan, 348 

Salengro, 213 

Sarraut, Albert, 191 

Sáu Chiếu, 98 

Savani, 285 

Sậy, đốc binh, 19 

Schmitz, 223 

Senghor, Léopold, 39 

Shachtman, 265 


Siqueiros, Afaro, 265 
Staline, 84, 85, 104-106, 120, 135, 180, 
184,205,210, 261,313,365 
Stresemann, 105 
Strong, Louise, 121 
Susini, Albert, 145 
Sylvestre, 219, 224 

T 

Tạ khắc Triêm, 236, 237 
Tạ thu Thâu, 62, 64-68, 76, 79, 81, 
86 -88, 142 143 145, 149, 152, 

161,181, 182, 197,198, 202, 203, 
205, 209, 211, 217, 218, 238-240, 
243, 252,-256, 260, 262, 264, 272, 
296, 302, 303, 306-308, 322, 
332,333,343, 350, 351 
Tạ Uyên, 271 
Tacite, 73 

Tagore, Rabindranath, 46 
Taittinger, 86 
Tân Thủy Hoàng, 365 
Terauchi, 320, 340 
Thái văn Giai, 176 
Thái văn Tam, 259 
Thành Thái, 23 
Thạnh thị Mậu, 236 
Thị Nhu, 102 
Thị Nhứt, 126, 130 
Thị Uyển, 102 
Thiệu Trị, 13 
Thomas, 294, 296 
Thomazi A, 17 
Thorez, Maurice, 214 
Thu, kinh lý, 345 
Tibère, 81 
Toại, huyện, 19 
Tô Ký, 339 

Tôn Dật Tiên, 106, 113,116,117,149, 
356 

Tôn đức Tháng, 126, 128- 130, 334 

Tôn quang Phiệt, 90 

Tôn thất Thuyết, 22 

Torrès, 81 

Trần bá Lộc, 17, 23 



TÊN NGƯỜI 


421 


Trần chánh Chiếu, 38 
Trần công Vị, 143 

Trần đình Minh tự Nguyễn hải Âu, 307, 
340,349 

Trần đình Nam, 302 

Trần Độc Tú, 85, 122 

Trần duy Giản, 347 

Trần hải Thọai, 187, 217 

Trần hậu Toàn, 124 

Trần Hoành, 90 

Trần hữu Độ, 112, 198 

Trần huy Liệu, 131 

Trần mộng Bạch, 90, 91, 114 

Trần ngọc Danh, 92 

Trần ngọc Hoành, 333 

Trần Nhất, 124 

Trần Phú, 90, 167, 186,188 

Trần quang Hoan, 20 

Trần quang Vinh, 283, 350 

Trần quốc Kiêu, 344 

Trần thị Mười, 187 

Trần tiên Chinh, 308 

Trần trọng Kim, 282, 300- 303,314 

Trần trung Lập, 292 

Trần Trương, 129, 130 

Trần tử Ca, 17 

Trần tử Chinh, 186 

Trầnvăn Ân, 282, 316, 350 

Trần văn Chiêu, 145 

Trần văn Cung, 132 

Trần văn Đởm, 145 

Trần văn Giàu, 143,145, 186, 208, 302, 
321- 323, 325, 332, 333, 340, 343, 
350,351 

Trần văn Hiển, 245 
Trần văn Khá, 41 
Trần văn Lan, 173 
Trần văn Nên, 95 
Trần văn Nghi, 343 
Trần văn Nhả, 253 
Trần văn Nhíp, nguyên soái, 19 
Trần văn Sĩ, 153, 182, 260, 262, 264, 
265,296 

Trần văn Tam, 284 

Trần văn Thạch, 76, 78, 79, 197, 199, 


209, 217, 236, 237, 243, 244, 246, 
254, 255, 160, 262, 264, 272, 296, 
306, 333,334, 351 
Trần văn Thanh, 344 
Trần văn Tỷ, 145 
Trần văn Vân, 198 
Trần văn Xuân, 187 
Tricoirẹ, 331 
Triệu Ẩu, 301 
Triệu văn Tiên, 96 
Trịnh đình Cưu, 173 
Trịnh đình Thảo, 75 
Trịnh hưng Ngẩu, 61, 62, 64, 68, 76, 
87, 197,206,217 
Trịnh văn Lau, 211, 215, 273 
Trịnh văn Ó, 186 

Trotski, 84, 104, 105,120, 131, 152, 
154, 155, 184, 192, 205, 214, 220, 
238, 243, 254, 261, 265, 266, 280 
Truman, Harry, 313 
Trưong bội Công, 287, 288 
Trưong cao Động, 61, 66 
Trường Chinh, 287, 290 
Trưong công Định, 17, 18 
Trương phát Khuê, 122, 123, 289, 291- 
294 

Trưong Phong, 176 
Trưong Tửu, 280 
Trưong văn Bèn 53, 61, 

Trưong văn Hai, 264 
Trưong văn Lênh, 112 
Trưong văn Nhả, 253 
Tsuchĩhashi, 300, 301, 314, 316 
Tsukamoto, 299 
Tư Mắt, 282 

Tự Đức, 11, 13, 16,18, 20,21,23 
Tú Hứa, 124 
Tú Kiên, 90-92, 114 
Từ văn Hơn, 262 

Tưởng giới Thạch,85,118- 121,123, 
132,180, 292,313,356-358, 

u 

ứng Hòa, 351 
Uôngtin Vệ, 118, 119, 121 



422 


VIỆT NAM 1920-1945 


V 

Vaillant-Couturier, 200 
Valluy, 359, 361 
Văn văn Ba, 215 
Văn văn Ký, 215 
Vanzetti, 163 

Varenne, Alexandre, 53, 55, 58, 70 
Vichinsky, 221, 238, 262 
Viên Thề Khải, 116 
Viollis, Andrée, 171, 177, 187, 191, 
207,219,260 
Viviès, 245 

Võ bửu Bính, 181,236 
Võ công Tôn, 98, 264 
Võ nguyên Giáp, 287, 288, 290, 314, 
356, 358, 360 

Võ thị Bằng, hoặc Nguyễn thị Mỹ, 187 
Võ thị Vân, 236, 237 
Võ văn Dơn, 215 
Võ văn Ngàn, 96 
Võ văn Sai, 263 


Võ văn Tân, 274 
Vũ duy Hiệu, 307 
Vũ đình Châu, 173 
Vũ đình Hiếu, 272 
Vũ hồng Khanh, 

tên thiệt Vũ văn Giản, 

148, 288, 293, 355, 357, 358, 360 
Vũ Thư Hiên, 365 
Vương đức Cảnh, 58 

w 

Weill, 189 

Werth, Léon, 191,260 
Wilson, Woodrow, 34, 37 

Y 

Yokoyama, 299 

z 

Zetkin, Clara, 112 
Zinoviev, 221 



423 



PHỤ LỤC 

NHŨNG MẨU ĐỜI 

Tiểu sử một số nhà cách mạng 


Phan Văn Hùm (1902-1945) 

Sinh ngày 9 tháng 4 năm 1902 tại An Thạnh (Thủ Dầu Một), 
con nhà tiểu chủ trí thức theo đạo Phật, đỗ sơ học năm 1922 và 
tốt nghiệp truờng Sacxơlu-Lôba (Sài Gòn). Khởi dạy học ở Sóc 
Trăng năm 1923. Sau đó anh đuợc nhận vào trường Công 
chính Hà Nội năm 1924, tốt nghiệp năm 1925, anh làm đốc 
công Trường tiền từ 1926 đến 1928. Ớ Huế, nữ học sinh 
trường Đông Khánh bãi khóa nhân vụ đám tang Phan Chu 
Trinh, anh và trường tiền Tệ, bạn anh, đem họ về trọ trong 
nhà. Bà Trần Thị Như Mân, bạn đời Đào Duy Anh, nhác nhở 
sự ríây trong quyển Sống với tình thuơng.Ni lai vãng viếng 
thăm nhà cách mạng lão thành Phan Bội Châu, lúc đó đang bị giam lỏng ở Huế, anh bị 
buộc phải thôi việc và phải bồi thường phí tổn học tập. 

Vè Sài Gòn, anh trở thành người bạn và môn đệ của Nguyễn An Ninh, cùng với Ninh, 
đi xe đạp khấp miền què để « thức tỉnh » nông dân. Bị vào tù lần đầu sau cuộc ấu đả 
với tên lính vệ là cai Nèn ở Bến Lức hồi cuối tháng 9 năm 1928. Sau khi ra tù, anh viết 
quyển Ngòi tù Khám lớn, tố cáo chế độ nhà tù tàn tệ và phô bày những phương pháp 
tra tấn dã man của mật thám và lên tiếng bảo vệ Nguyễn An Ninh bị ghép vào tội hội 
kín. Sách được giới thanh niên rất hâm mộ liền bị cấm. 

Xã hội này nay lám bất bình, 

Kêu sao cho thấu, hỡi Trời xanh? 

Xày lầu mà ở chòi tranh nát, 

Dệt lụa lại không mảnh áo lành, 

Kẻ trí lường công người dốt nát, 

Đứa ngu thêm sức bọn khôn lanh. 

Chừng nào thiên hạ hay mình khổ, 

Muôn việc lôi thôi tức khác thành. 

Đấy là một trong trong những vần thơ Phan Văn Hùm thời kỳ đó. 

Tháng 7-1929, tòa kết án anh 4 tháng tù treo, qua mùng 3 tháng 9 anh đáp tàu sang 
Pháp. Một bầu thế giới mênh mông, Dành riêng cho kẻ bềnh bòng phiêu lưu. Phải 




424 


VIỆT NAM 1920-1945 


chăng hai câu thơ của Nguyễn An Ninh đã khêu gợi lòng anh ra đi lưu li bốn năm trên 
đất Pháp. 

Tại Tuluxơ, anh có mặt trong úy ban sinh viên An Nam đấu tranh chống đàn áp cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Anh lèn Paris tham dự cuộc biểu tình ngày 22 
tháng 5 trước điện Elysè. Anh trốn thoát cảnh sát lùng bát, chạy sang Bengit. Bẽn ấy, 
cùng Hồ Hữu Tường chuẩn bị ra một số tờ báo. Báo Tiên Quân ra được một số duy nhất 
phát biểu công việc chuẩn bị cho cuộc Đại hội lâm thời những người cách mạng An 
Nam xuất dương. Tiêu đề tờ báo: Không có lý luận cách mạng, không có phong trào 
cách mạng (Lênin). 

Trở lại Paris vào tháng 7, anh ngả theo tư tưởng của phái cộng sản Tả đối lập và gia 
nhập Nhóm người Đông Dương của Lièn Minh Cộng sản. Nguyên là giáo viên tiếng 
Việt tại trường trung học Tuluxơ, anh bị đuổi vì tuyên truyền chủ nghĩa quốc gia. Sau đó 
anh lại trở lèn Paris ghi danh học cử nhân triết học tại đại học Sorbonne, đồng thời vẫn 
không bỏ những hoạt động đấu tranh (cuối năm 1930 đến 1933); anh tham gia vào phân 
ban Pháp của Liên minh phản đê và công tác trong úy ban đòi ân xá cho người Đông 
Dương. 

Trở về Sài Gòn tháng 7-1933, anh gặp lại Tạ Thu Thâu và Hồ Hữu Tường, làm chủ bút 
tạp chí văn học Đông Nai, tờ nầy bị cấm đầu năm 1934. Anh dạy tiếng Việt và giảng 
văn học tại trường trung học Paul Doumer. Giữa 1935 anh bị đuổi khỏi trường vì đã tổ 
chức thầy giáo bãi khóa. 

Anh tham gia vào mặt trận hiệp nhất La Lutte. Sau khi mặt trận tan vỡ năm 1937, anh 
tiếp tục với Tạ Thu Thâu viết bài trên báo Tranh Đấu-La Lutte, trở thành cơ quan của 
Đệ tứ Quốc tế. 

Được bầu vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ tháng 4 năm 1939, qua cuối tháng 6 anh bị 
bát rồi bị kèu án 5 năm tù và 10 năm biệt xứ ngày 15 tháng 10, về việc cổ động phản đối 
công trái và đảm phụ quốc phòng. (Theo thường lệ, đối với tù chính trị bị kết án tù từ 3 
năm trở lên sẽ bị đưa ra Côn Đảo). 

Mãn tù, bị phù thũng từ trong ngục, anh bị quản thúc tại Tân Uyên (Biên Hòa). Sau cuộc 
Nhật đảo chính anh xuống Sài Gòn và được bác sĩ Hồ Tá Khanh chữa chạy. Anh hoạt 
động cùng anh em trong nhóm Tranh Đấu, giữa các biến cô tháng 8 năm 1945. 

Hồ Chí Minh phái người vào Nam hạ bệ Trần Văn Giàu, cải tổ úy ban hành chánh lâm 
thời Nam Bộ, phong trạng sư Phạm Văn Bạch chủ tịch chính quyền Việt Minh. Hội nghị 
mở rộng úy ban nhân dân Nam Bộ, mời các xu hướng chính trị khác tham gia. Ngày 10 
tháng 9 năm 1945, nghe đâu người ta dự kiến mời Phan Văn Hùm nhưng anh từ chối. 
Giữa phong trào chống quân Pháp tái chiếm thuộc địa, Dương Bạch Mai bát giam Phan 
Văn Hùm tại vùng Biên Hòa vào tháng 10 năm 1945. Anh cùng một số tù chính trị khác 
toàn là người An Nam đều bị giết tại Song Lòng Son (trên đường xe lửa chặng giữa ga 
Phan Thiết và Tour Cham), thi thể xô xuống sông. 

Buổi tối trước khi dời đi khỏi Biên Hòa, anh đối khẩu cuối cùng với Dương Bạch Mai 
(cả hai đều có chân trong nhóm La Lutte và đồng bị đày ra Côn Đảo năm 1940). Mai 
nói: « Ớ Côn Nôn, tôi biết anh đã từng đưa lưng cho ngục tốt đánh để che chở kẻ khác, 
nhưng bây giờ là cách mạng... ». Hùm trả lời:« Nếu anh muốn giết tôi thì cứ giết ngay 
tại đây, cần gì phải dòi đi chỗ khác làm gì? » 

Theo một môn đệ của Stalin như Dương Bạch Mai, cần phải thủ tiêu mất tích tác giả 
quyển Ngòi tù Khám Lớn, nhà văn cách mạng đã kích thích thanh niên đột khởi một 



PHỤ LỤC 425 

thời. Chuyện trên đây là do một người đông bị giam với Phan Văn Hùm được sống sót, 
thầy giáo Trưong Minh Hải, người gốc ở Cù lao Phố, thuật lại cho Trần Nguon Phiêu 
hiện làm y sĩ ở Texas. 

Tác phẩm chính: Ngòi tù Khám lớn, Sài Gòn 1929; Dưong Linh, Mấy đường fơ(tập 
thơ); Sa đà du tử (Nhật ký, cảm tưởng về du hành và sống ở Pháp) đăng báo Thần 
chung, Biện chứng pháp phổ thông, Sài Gòn 1936; Nguyễn Phi Hoanh, Tolstoi, Sài Gòn 
1939; Phật giáo triết học Hằ Nội 1942; Vương Dương Minh, Thân thế và học thuyết, Hà 
Nội 1944. 

Tạ Thu Thâu (1906-1945) 

Ngày 20 tháng 5 năm 1939, ba tháng rưỡi trước khi nổ ra cuộc chiến ưanh, toàn quyền 
Đông Dương Giulơ Bơrêviê đã dành tới bốn ưang điện báo gửi cho Bộ trưởng Thuộc địa 
Giogiơ Mănđel để báo cáo về Tạ Thu Thâu. Y so sánh thái độ Nguyễn Văn Tạo, người 
cộng sản thuộc phái Stalin « có thái độ ưung thành với nước Pháp trong trường hợp có 
chiến tranh, thái độ phù hợp với Đảng cộng sản Pháp », ưong khi đó những người cộng 
sản xu hướng Trôtski, dưới sự lãnh đạo của Tạ Thu Thâu » dự kiến 
« lợi dụng cơ hội chiến tranh có thể xảy ra để giải phóng hoàn toàn xứ sở » và « một khi 
Tạ Thu Thâu được tha thì hắn sẽ tiếp tục khuấy động phong trào gây ly tán về đạo đức, 
chính trị và kinh tế ». 

Tạ Thu Thâu bị hao mòn sức lực thanh niên ưong bàn tay bọn cai ngục Pháp. Khi ra tù 
vào tháng 2-1939 anh hầu như bị tê liệt. Sau bốn năm trong banh Côn Đảo, rồi mười 
tháng sau khi ra khỏi ngục, thủ hạ Hô Chí Minh hạ sát anh ở Quảng Ngãi năm 1945. 

Mẹ anh mất vì bị lao khi anh 11 tuổi; anh giúp cha để nuôi 6 miệng ăn. Học hết lớp ba, 
anh phải làm lon-ton ở sở Trường tiền, cuối lớp nhì, đi dạy học cho trẻ con trong gia 
đình một hương chức để kiếm 5 đồng bạc. Nãm 14 tuổi thi đỗ vào trường Trung học 
Xacxơlu-Lôba; năm 17 tuổi được cấp học bổng. Chính ưong bầu không khí giới thanh 
niên học sinh hướng về tinh thần quốc gia sôi sục khấp nơi, anh tốt nghiệp trung học. Vè 
sau, anh thuật lại: 

Chúng tôi sống những ngày nặng nề dăy lo âu về mặt trí thức ưong một bầu không khí 
rừng rực vì sự căng thẳng cùng cực cứ mỗi lúc một tăng giữa chính quyền và người dân 
bản xứ. Trong giờ học chúng tôi lén đọc báo cấm, giờ chơi chúng tôi họp kín. Chúng tôi 
chỉ có hai tư tưởng: ám sát cá nhân và lập một đạo binh ở bèn Tâu để giành lại nền độc 
lập nước nhà. 

Đầu năm 1926, lực lượng của chúng tôi tụ tập lại thành Đảng Jeune Annam (Annam 
Trẻ). 

Đám tang Phan Chu Trinh hồi háng tư 1926, Tạ Thu Thâu cùng dồng chí diễu hành dưới 
tấm biểu ngữ « Cách mạng An Nam muôn năm! », và vụ bát giam Nguyền An Ninh, - 
nhà cách mạng vô chính phủ-lãng mạn - đã khởi phát một phong trào học trò bãi khóa, 
rời bỏ nhà ưường, nhân viên nhà băng Đông Dương cùng thợ sở Ba Son (xưởng Thủy 
binh) bãi công cũng như phong trào thanh niên sang Pháp du học. 

Nám 21 tuổi, Thâu ở Paris, nhập ban khoa học trường Đại học. Thoạt đầu anh hoạt động 
trong Đảng An Nam Độc lập (PAI) rồi anh cầm đầu nhóm hây sau khi Nguyễn Thế 
Truyền, người sáng lập đảng trở về Sài Gòn năm 1926. Đông thời cùng Huỳnh Văn 
Phương viết báo La Résurrection (Phục Hưng), một tờ báo ra hàng tháng, nhưng bị tịch 
thu ngay khi phát hành. 



426 


VIỆT NAM 1920-1945 


Vào tháng giêng năm 1929, tiếp sau một cuộc đụng độ giữa nhóm « Thanh niên Yêu 
nước » (cực hữu) của Taittinger với những người Việt chịu ảnh hưởng đảng PAI, Tạ Thu 
Thâu lên tiếng phản đối báo Nhân Đạo (Humanité ), co quan ĐCS Pháp vì trong bài 
tường thuật báo rìây có ác ý, anh phản đối vì thái độ bất can thiệp đối với những người 
Việt bị bát trong buổi họp đó và phản đối luôn « bọn lãnh lưong ở phân ban thuộc địa 
của ĐCS Pháp » - ám chỉ những người Việt trong phân ban thuộc địa của ĐCS Pháp do 
Nguyễn Văn Tạo cầm đầu - đã hành động chia rẽ hàng ngũ đảng PAI. Tờ truyền đon 
của anh kết thúc như sau: « Trong tình cảnh nô lệ thái quá của chúng tôi, chúng tôi kêu 
gọi những người bị áp bức trên các thuộc địa: Hãy đoàn kết lại chống chủ nghĩa đê quốc 
Âu châu dù tráng hay đỏ, nếu các bạn muốn có một chỗ đứng vững dưới ánh mặt trời.» 
(Chủ ý: Thâu chỉ sử dụng từ chủ nghĩa đế quốc theo nghĩa chính trị, chứ không theo 
nghĩa chủ nghĩa đê quốc tư bản, giai đoạn cuối cùng của tư bản chủ nghĩa như Lênin 
định nghĩa). Tháng 3 năm 1929, anh bảo vệ đảng PAI trước tòa án quận Seinơ, nhưng 
thất bại; tòa án công bố giải tán đảng PAI. 

Từ ngày 20 đến 30 tháng 7 năm 1929, anh tham dự Đại hội lần 2 của Liên minh chống 
đế quốc họp tại Fơrănfo (xứ Đức). Tại Paris anh gặp gỡ các nhân vật tả phái như 
Fêlixien Salâydo, Fơrănxi Giuôcđe, Đaniel Ghère cùng Alíơrèđ Rôsme, người đã giới 
thiệu anh vào Tả đối lập Pháp (xu hướng Trôtski). 

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 năm 1930) Tạ Thu Thâu phân tích nguyên nhân 
phong trào quốc gia thất bại. Rồi viết một loạt bài trong báo Sự Thật (La Vérité), cơ 
quan của phái Tả đối lập (tháng 4, 5 và 6 năm 1930) trình bầy tư tưởng chính trị của 
mình đối với cuộc cách mạng ở Đông Dương. 

Đối với anh sự lưỡng phân không còn là độc lập hay nô lệ, mà là chủ nghĩa quốc gia hay 
chủ nghĩa xã hội, nghĩa là để cho giai cấp tiểu tư sản trí thức nấm quyền hay là giải 
phóng cho giai cấp vô sản và nông dân nghèo. 

Ké đến sinh viên, lao động An Nam biểu tình trước điện Êlysê (Paris) ngày 22 tháng 5 
năm 1930 để phản đối những án tử hình sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tạ Thu Thâu bị 
bất cùng 18 đồng bào trẻ tuổi rồi bị tống xuống tàu trục xuất khỏi nước Pháp ngày 30 
tháng 5. Vê tới Sài Gòn ngày 24 tháng 6, Thâu và các bạn được phái Stalin đón tiếp bằng 
vô số truyền đơn vu khống là những người phản cách mạng. 

Để sống, Thâu đi dạy học tại các trường tư, nhưng thường mất việc vì mật thám can 
thiệp. Vợ anh là Nguyễn Thị Ánh phải buôn bán chiếu để nuôi gia đình. 

Phong trào nông dân 1930-1931 thất bại nặng rìê, đồng chí trong hàng ngũ đảng Cộng 
sản Đông Dương ở Nghệ An cùng Nam Kỳ đem ra xem xét phê phán Quốc tế Cộng sản 
đã chỉ thị phiêu lưu, kết liểu đảng bị thủ tiêu, vô số nông dân bị tàn sát vô triển vọng. 
Tạ Thu Thâu, Phan Văn Chánh và Huỳnh Văn Phưong thỏa thuận với LTô Hữu Tường 
cùng Đào Hưng Long, thành lập nhóm cộng sản Tả đối lập vào tháng 11 năm 1931. 
Tháng 4 năm 1932, nhóm Tả Đối Lập phân liệt sau cuộc tranh luận nên hay không nên 
gia nhập vào ĐCS Đông Dương. Tạ Thu Thâu phát hành tờ báo chiến đấu Vô Sản. Anh 
bị bát ngày 6 tháng 8 năm 1932 rồi qua cuối tháng giêng 1933 được tại ngoại hầu tra. 
Ra tù, anh tham gia nhóm La Lutte (Tranh đấu). 

Nhóm rìây thành lập do Nguyễn An Ninh sáng kiến, nhằm tham dự cuộc tuyển cử hội 
đồng thành phô Sài Gòn cuối tháng tư 1933. Đấy là cuộc hiệp nhất đầu tiên giữa đám 
chiến sĩ « công khai » chiến đấu chống chế độ thực dân, gồm cộng sản xu hướng Trôtski 
(Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh), xu hướng Stalin (Nguyễn Văn 



PHỤ LỤC 427 

Tạo), hoặc quốc gia dân tộc chủ nghĩa (Trần Văn Thạch, Lè Văn Thử)... tất cả đêu xem 
Ninh như một người đàn anh. 

Họ đưa ra một sổ Lao động tranh cử, phát hành tờ La Lutte ngày 24 tháng 4 năm 1933 
làm cơ quan công bô chương trình binh vực thợ thuyền, nông dân, tiểu thương. Tạ Thu 
Thâu viết báo La Lutte cùng đứng ra ăn nói trên diễn đàn trong các cuộc hội họp. Hai 
người đác cử Nguyễn Văn Tạo và Trần Văn Thạch xáo động hội đồng thành phố một 
thời, ba tháng sau thì bị hủy chức. 

Tờ báo thôi xuất bản sau cuộc tuyển cử. Tạ Thu Thâu tổ chức những cuộc nói chuyện về 
lý luận biện chứng pháp trước đông đảo học sinh, thơ ký cùng thợ thuyên tại Nhà hội 
khuyến học (Maison d’enseignement mutuel), viết bài trong tờ Đòng Nai, tạp chí văn 
học có xu hướng xã hội do Phan Văn Hùm chủ trương, và dịch sang quốc ngữ cuốn 
Principes élémentaires de philosophie (Những nguyên lý cơ bản của triết học) của 
Politzer. 

Qua năm sau, mặt trận liên kết thứ hai thành lập lại do Nguyền An Ninh và Gabơriel 
Pèri, đảng viên ĐCS Pháp chủ động: báo La Lutte tái bản ngày 4 tháng 10-1934. Các 
dồng chí xu hướng Trôtski sẻ không dùng tờ báo để chỉ trích Liên Sô cùng những người 
phái Stalin, còn những người phái Stalin sẽ thôi chỉ trích xu hướng Trôtski. Với tờ La 
Lutte họ chuẩn bị tuyên truyền trong cuộc tuyển cử tháng 3 năm 1935 vào Hội đồng 
quản hạt, nhưng tranh cử không thành công. Qua tháng 5, Tạ Thu Thâu, cùng bạn là 
Trần Văn Thạch với hai người phái Stalin là Dương Bạch Mai và Nguyễn Văn Tạo được 
đác cử vào Hội dông thành phô Sài Gòn, chuyến hây cũng như chuyến trước, họ cũng sẽ 
bị hủy chức sau một thời gian hoạt động bènh vực dân nghèo đề kháng bọn hội dông tư 
sàn và thực dân Pháp. 

Bị truy tố về « hoạt động gây lật đổ chính phủ bằng con đường báo chí», ngày 27 tháng 
6 Thâu bị kết án treo hai năm tù; sau đó anh bị bát giam ngày 26 tháng chạp, vì ủng hộ 
phu đánh xe thổ mộ đình công, nhưng hôm sau được thả. Ngày 18 tháng 3, báo La Lutte 
ra tòa lần thứ nhất, Thâu bị xử nộp phạt 500 íorăn. 

Giữa năm 1936, chính phủ Mặt trận Bình dân thành lập ở Pháp. Phong trào thợ thuyền 
Pháp đình công chiếm xưởng nổ ra lan rộng, chấn động tới Đông Dương. 

Nhóm La Lutte cùng các lãnh tụ lập hiến chuẩn bị triệu tập Đông Dương Đại hội, một 
thứ Mặt trận Bình dân ở Đông Dương, kêu gọi nhân dân thành lập những úy ban hành 
động nhằm mục đích tỉnh ngộ quần chúng hiểu rõ những nguyện vọng của mình, để chỉ 
định những đại biểu đi dự Đông Dương Đại hội. Đại hội này sẽ chuyển giao những 
thỉnh nguyện của quần chúng cho một Uy ban điều tra của nghị viện Pháp do chính phủ 
Blum dự kiến, nhưng ủy ban hây sẽ chẳng bao giờ tới Đông Dương. 

Xu hướng chính trị ôn hòa của Thâu đã bị chỉ trích ngay từ tháng 9, sau vụ án Môskơva 
lần thứ nhất, trên báo Chiến sĩ ( Le Militant) của Hô Hữu Tường, một tờ tuần báo tiếng 
Pháp đầu tiên xu hướng Trôtski, ra công khai. 

Các lãnh tụ phái Lập hiến, đã từng cùng nhóm La Lutte khởi xướng cuộc Đông Dương 
Đại hội, mau chóng rút khỏi phong trào. Kê đó Thâu bị bát cùng với Ninh với Tạo 
tháng 9 và 10-1936. Bị giam theo chè độ thường phạm (mặc dù có nhiều cuộc tuyệt 
thực dài ngày mang lại một số cải thiện như không bị bát buộc phải mặc áo tù xanh, 
có bảng đen, có sách vở, nhưng chế độ của tù chính trị không bao giờ có trong suốt 
thời kỳ thực dân), họ được thả đầu tháng 11 sau mười một ngày tuyệt thực và phản 
đối. 



428 


VIỆT NAM 1920-1945 


Những cuộc bãi công lớn đã nổ ra từ ngày 26 tháng 11 năm 1936. Chính phủ Bơlum vẫn 
chưa có một biện pháp nào để cho công việc làm của người bản xứ bớt vô nhân đạo hơn; 
ngay trong nhóm La Lutte, Thâu cũng đã phê phán không nể nang Mặt trận Bình dân đã 
quèn những lời hứa hẹn cải cách ở các thuộc địa; những người thuộc phái Stalin liền 
đoạn tuyệt với Thâu bằng một lá thư công khai ngày 17 tháng chạp 1936. 

Tháng 4 năm 1937, cuộc tuyển cử vào Hội đông thành phô Sài Gòn tập hợp lần cuối hai 
người trúng cử là Thâu và Tạo. Cuối tháng 5, theo chỉ thị của Môskơva chuyển qua ĐCS 
Pháp, phái Stalin rời bỏ nhóm La Lutte và ra tờ báo L 'Avant-garde (Tiên Phong), trên đó 
họ gọi những người xu hướng Trôtski là «anh em sinh đôi của chủ nghĩa phát xít». Lúc 
đó Thâu và Tạo đang ở trong tù và chỉ được tự do tạm ngày 7 tháng 6. Đầu tháng 7, anh 
bị kèu án 2 năm tù, nhưng vẫn được ở ngoài trong khi chống án. 

Báo La Lutte tiếp tục xuất bản, bấy giờ trở thành cơ quan xu hướng Đệ tứ Quốc tế. 

Dân thợ sở hỏa xa đình công, Thâu liền bị tống vào ngục. Từ 30 tháng 8 anh bắt đầu 
tuyệt thực. Ngày 17 tháng 9, người ta phải khiêng anh đến trước tòa án Sài Gòn, Thâu bị 
kết án hai năm tù với 10 năm biệt xứ. 

Đến 16 tháng 2 năm 1939, giáp Tết Nguyên đán anh mới được thả ra. Vẫn bị biệt xứ, 
anh tiếp tục viết tờ Tranh Đấu - báo La Lutte xuất bản bằng chữ quốc ngữ bát đầu từ 
tháng 10 năm 1938 - và kêu gọi các chiến hữu tập hợp lại trong một đảng Đệ tứ Quốc tế. 
Quốc tế mới vừa chính thức thành lập vào tháng 9 năm 1938 tại Pèri-nhy, gần Paris. 

Tạ Thu Thâu được bầu vào Hội đồng quản hạt tháng 4 năm 1939 cùng với hai chiến hữu 
là Trần Văn Thạch và Phan Văn Hùm. Cuộc tuyển cử hây chỉ có cử tri hữu sản có quyền 
bỏ thăm. Họ bào cử những ứng cử viên cộng sản Đệ tứ là để phản đối chính sách phòng 
thủ Đông Dương, trong lúc phái cộng sản Đệ tam bắt tay phái phú hào lập hiến hổ trợ 
tăng cường quân lực Pháp để « phòng thủ nước Pháp ở Đông Dương », tán đồng công 
trái, thuế má, đảm phụ quốc phòng làm các lóp tư sản bản xứ bất mãn, dân chúng thêm 
nghiên nghèo. 

Ánh hưởng nhóm Đệ tứ vang dội. Trong khi ấy từ Trung Quốc Nguyễn Ái Quốc đẩy 
tòan những chiến sĩ xu hướng Trôtski vào tử lộ thông qua ba bức thư gửi cho « các đồng 
chí thân mến » ở Hà Nội trong tháng 6 và tháng 7 năm 1939, ký tên P.C.Line, trong đó 
Nguyền Ái Quốc đả kích dữ dội các lãnh tụ xu hướng Trôtski ở Tàu, cho họ là tay sai đế 
quốc Nhật, rồi khẳng định rằng « bọn trôtskit chẳng những là kẻ thù chủ nghĩa cộng 
sản, chính chúng là bọn phản bội và gián điệp đê hèn...Bọn trôtskit Tàu (cũng nhu bọn 
trôtskit toàn các xứ) chỉ là một lũ vô loại gây tai hại, lũ chó săn của chủ nghĩa fát xít 
Nhật (và chủ nghĩa fát xít quốc tế) » (nguyên văn) (xem Hô Chí Minh, Toàn tập, III 
tr.97-100). 

Mươi ngày trước khi cuộc tàn sát toàn cầu nổ lên, toàn quyền Bơrêviê tìm được dịp để 
rũ bỏ Thâu bằng cách cho phép anh rời bỏ xứ sở để đi xứ ngoài chữa bệnh. Ngày 23 
tháng 8, Tạ Thu Thâu sang Thái Lan. 

Bị bát tại Singapo ngày 10-10-1939 anh bị giải về Sài Gòn. Qua tháng tư 1940, anh bị 
kết án 5 năm tù, 10 năm biệt xứ và 10 năm bị tước quyền công dân rồi đày đi Côn Đảo 
cho tới tháng 10 năm 1944. 

«Sau thời gian thụ hình gian khổ, anh bị quản thúc tại Long Xuyên. Trong một bức thơ 
viết cho một người bạn thời niên thiếu [bà Phương Lan]: 

Vè ở quản thúc tại châu thành Long Xuyên, chổ mà một phần tư thế kỷ trươc kia anh 
sống một cách vô lự. Hai mươi bốn năm đã qua... cậu nhỏ kia gãy cánh trở về. 0 ngoài 



PHỤ LỤC 429 

đảo, nhờ truyền ngôn, anh học được một sô thi và trọn bộ Kim Vân Kiều. Bày giờ có 
sách, anh muốn ôn lại cho rõ chữ và rõ nghĩa.» 

Từ khá lâu bị tách biệt với bên ngoài, Thâu nóng vội tìm hiểu tình hình: lấy cớ đi chữa 
bệnh, anh được phép tới Sài Gòn trong thời gian ngán. Một người quen biết cũ, bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch - người vừa có liên hệ mật thiết với Iida, thủ lĩnh co quan văn hóa 
Nhật, vừa có tiếp xúc bí mật với Việt Minh. Thạch giới thiệu anh với Hà Huy Giáp mà 
anh đã biết thời nhóm Jeune Annam (Annam Trẻ) và bấy giờ là người được ĐCS Đông 
Dương cử vào Sài Gòn để hướng dẫn phái Stalin trong Nam theo đường lối Việt Minh. 
Anh cũng gặp Hô Văn Ngà, người cổ vũ Đảng Quốc gia Độc lập và Huỳnh Phú sổ, đầu 
sư giáo phái Hòa Hảo vì vấn dè thống nhất phong trào mà tham gia vào phong trào Việt 
Minh, nhưng không phải là không e ngại về Việt Minh toan nám bá quyền. 

Đôi với Thâu, dựa dẫm vào thế lực của các nước phương Tây hoặc nước Nhật để giành 
lại độc lập là điều không chác chán và chẳng có triển vọng gì giải phóng cho công nhân 
và nông dân nghèo. Phải thành lập lại một đảng công nhân và bất chấp các phong trào 
của phái quốc gia và phái theo Stalin. Đó chính là điều anh phác ra cùng với những 
người trong nhóm La Lutte trước kia khi họ gặp nhau ở Sài Gòn sau ngày 9 tháng 3 năm 
1945, ngày Nhật đảo chính Pháp. 

Cuối tháng 4, Thâu bí mật ra Bắc; chính lúc đó nạn đói hoành hành ở Bấc Kỳ và Trung 
Kỳ. Ngày 14 tháng 5, nhật báo Sài Gòn đăng lời của anh kèu gọi giúp đỡ, ở Huế gởi 
về:đTình cảnh nguy cho đến đổi, nếu được tôi yêu cầu anh em ở Nam kỳ, mổi người ăn 
vừa đủ sống thôi. Còn dư ra gôm lại gởi ra đây tức thì. Nếu ở Nam kỳ hành động chậm 
trong một tháng rưỡi nữa, 50% dân chúng miền Bấc (Bắc kỳ và Bấc Trung kỳ) sẽ bị chết 
một cách thê thảm không bút nào tả được. 

Ớ Bấc Kỳ anh may mán gặp gỡ các đồng chí chủ trương tờ báo Chiến đấu, xu hướng Đệ 
tứ, nhất là Lương Đức Thiệp, liên lạc cùng nhiều thanh niên rời bỏ việc học hành để lao 
mình trong phong trào làm thức tỉnh ý thức chính trị của tầng lóp nghèo khổ nhất mà họ 
muốn giải thoát khỏi sự tuân phục mù quáng để mạnh dạn tự do tranh đấu và tự quyết 
định. Anh cùng họ tham dự những cuộc hội họp thợ mỏ tổ chức bí mật tại các vùng mỏ 
và các cuộc họp tại Nam Định và Hải Phòng, cũng như những cuộc họp bí mật của nông 
dân ở Hải Dương và Thái Bình. Đối với vấn đề mà họ lo láng khi nghe những lòi dối trá 
của Việt Minh khấp nơi gán cho họ là những phần tử đi ngược lợi quyền công nhân. 
Bom nguyên tử thiêu hủy Hirôsihma và Nagasaki ngày 6 và 9 tháng tám 1945, Hô Chí 
Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa. Tạ Thu Thâu lên đường trở về Nam. Đến Huế, để đánh 
lạc hướng mật thám Việt Minh, anh chia tay với người bạn trẻ tuổi đã dấn thân là Đỗ Bá 
Thế. (Theo lời chị Ánh, Tạ Thu Thâu bị tê liệt tay phải nhờ Thè sát cánh viết giúp cho 
anh. Thế thoát chết, về sau tường thuật cuộc Bấc du cùng Tạ Thu Thâu trong quyển 
Thím Bảy Giỏi). 

Những gì tiếp sau đó, thiên hạ kể lại khác nhau, không ai biết đích xác nơi Thâu bị Việt 
Minh bắt, nhưng đều cùng nói là ở Quảng Ngãi. Một ngày đầu tháng 9 năm 1945, ở Mỹ 
Khè trên cánh đồng dương liễu giáp bờ biển, khi tên Tư Ty ra lệnh bán Thâu, dường như 
các vệ quân lường lự. Kẻ vất xát những người bị hạ sát - cả một nhóm anh em cảm tình 
Tạ Thu Thâu, trong đó có Hô Đắc Di - xuống chung một hô đã chôn riêng « anh ấy ». 
Thế nên về sau có nám mộ Tạ Thu Thâu. 

Sau này người ta biết được là Hà Tôn Thắng, vùng Sàm Sơn và Lương Đức Thiệp ở Đan 
Phượng đã nhiệt tình tiếp đón Tạ Thu Thâu, đều đã bị « làm cỏ » cùng cả gia đình và 



430 


VIỆT NAM 1920-1945 


bạn bè của họ. Người ta không còn thấy dấu vết gì những thanh niên đất Bấc mà chúng 
tôi đã gợi. 

Đaniel Guêrin chất vấn Hồ Chí Minh về vụ ám sát Tạ Thu Thâu khi Hồ sang Paris năm 
1946, thì Hồ trả lời: «Tất cả những ai không đi theo đường lối do tôi đã vạch ra sẽ bị 
diệt ». 

Chết rồi mà không khỏi thóa mạ. Bọn Ngô Đình Diệm đặt tên Tạ Thu Thâu một đường 
phô Sài Gòn bèn hông chợ Bến Thành. Chúng toan lọi dụng cảm tình dân chúng đối với 
nhà cách mạng, để chống đối Ho Chí Minh. Khỏi phải nói, sau 1975, tên ấy không lâu 
bị xóa đi, nhưng người Sài Gòn vẫn cứ gọi đó là đường Tạ Thu Thâu. 


* 


Lịch sừ thường hay phù hợp với diễn văn của kẻ tháng trận, và trong số những sử gia có 
thiên hướng về Việt Nam, đã có không ít người vội chạy mau đến cứu trợ sự chiến thắng 
(voler au secours de la victoire), tâm trí họ bị mây khói thời đại ám mờ đi. « Tôi chỉ tin 
những chuyện mà các nhân chứng có thể bị người cát họng », đó là câu nói của Pascal 
mà Jean Chesneaux đã dẫn ra - thật buồn cười làm sao! - khi mà hai mưoi năm sau 
những vụ án quái gở ở Môskơva và ngay trước lúc có báo cáo mật của Khorutxôp về 
những tội ác của Stalin, vẫn còn viết trong cuốn Contríbution à 1 'histoire de la nation 
vietnamienne (Góp vào lịch sử dân tộc Việt Nam), Paris 1955, tr. 220: 

«Vào năm 1937-1938, những người lãnh đạo trốtskít [cộng sản xu hướng Trốtski] như 
Tạ Thu Thâu, đứt giao thiệp với những người cộng sản [xu hướng StalinỊ. Bị giảm thiểu 
thành một phái nhỏ, lạc khỏi con đường lớn mà sức ép của dư luận đã một thời buộc họ 
phải dấn thân, chẳng bao lâu họ đã bị suy thái hoàn toàn, thậm chí trở thành những tay 
sai trực tiếp của người Nhật năm 1944-1945. »(Chúng tôi nhấn chữ xiên. N.v.) 

Một sai lầm kép hay một sự vu khống kép? Sự tuyệt giao giữa hai xu hướng cộng sản 
hiệp nhất trong nhóm La Lutte năm 1937 là hành động của những người thuộc phái 
Stalin, cũng đã tung ra luận điệu vu khống tráng trợn về « bọn trốtskit, tay sai của 
Nhật ». Khi sự thật đang mang giầy sửa soạn đi ra thì lời dối trá đã đi khấp một vòng 
quanh trái đất: mười hai năm sau, nhà sử học Mỹ LButtinger lập lại lời Chesneaux 
khẳng định mà chẳng bàn luận gì:« Tạ Thu Thâu, người mà Chesneaux đã buộc tội trở 
thành tay sai của người Nhật trong thời gian 1944-1945, đã bị Việt Minh thủ tiêu vào 
năm 1946. » 

Sự vu khống đó, cái vết máu trí tuệ (tache de sang intellectuelle, từ ngữ của 
Lautréamont), đã được rửa sạch chăng khi, vào năm 1987, Chesneaux cuối cùng đã phải 
rút lui ý kiến khi có một trong số độc giả đả động tới:« Hiển nhiên, cái câu về những 
người trốtskit Việt Nam làm tay sai cho Nhật (Trong cuốn Contribution, p 220) đã mang 
dấu ấn của bầu không khí Stalin trong ĐCS Pháp những năm 1952-1953. Tôi xin vui 
lòng rút lui ý kiến đó ». 

Còn về phần đẳng cấp quan liêu Đảng-Nhà nước ở Việt Nam, vào năm 1983 vẫn còn 
lúng túng thêm bớt bản soạn cũ, họ viết trong Tạp chí Cộng sản số 2, tr. 59: 

Sau cuộc đảo chính Nhật lật đổ Pháp, một số (trốtskit) đã trở thành tay sai của đế quốc 
Pháp; một sô khác đã công khai làm gián điệp cho Nhật; Tạ Thu Thâu, lãnh tụ của Đệ tứ 



PHỤ LỤC 431 

Quốc tế ở Việt Nam, đã cộng tác với nhóm Tân Việt Nam, một tổ chức thân Nhật do 
Nhật bảo trợ định nám lấy chính quyền trước Việt Minh. 

Qua 1987, ở miền Nam nhóm « những người kháng chiến cũ » thuộc phái Stalin lại 
đồng ca những điệp khúc đó: « Sau cuộc đảo chính Nhật hất cẳng Pháp, bọn trốtskit 
càng giương cao ngọn cờ thân Nhật » (Hà Huy Giáp). 

Như thế là gần nửa thế kỷ qua, cuộc đời của những thanh niên cách mạng xu hướng 
Trôtski ở Đông Dương đã bị chặt đứt. Tiếng nói của họ vĩnh viễn rơi vào im lặng. Và 
trong khi mà ở Liên Sô, ánh sáng bắt đầu le lói soi rọi vào những vụ án mang tính chất 
quỉ ma phù thủy những năm ba mươi và những vụ vu khống tồn tại dai dẳng, thì cái bản 
sao, cái sự dối trá kiểu Stalin ở xứ Việt vẫn cứ tiếp diễn. 


Phan Van Chánh (1906-1945) 

Người gốc Bình Trước (Biên Hòa), thuộc gia đình trung lưu - 
cha làm thư ký trong bộ máy chính quyền - anh học tại trường 
trung học SacxơluLôba, sang Pháp ngày 25 tháng 9 năm 1925 
và ghi danh học khoa YDược tại Paris. 

Anh cộng tác với báo Báo của sinh viên An Nam ( /ournal des 
Etudiants annamites ) do Trần Văn Thạch chủ trương, tham 
gia Đảng An Nam Độc lập cùng Tạ Thu Thâu rồi cùng Thâu 
nhập vào Phái Tả đối lập năm 1930. Bị trục xuất khỏi Pháp 
tháng 5 năm 1930. 

Tại Sài Gòn, anh dạy học trường tư và tham gia thành lập phái 
Tả đôi lập. Vào năm 1932, để thức tỉnh ý thức giới cần lao, cùng Huỳnh Văn Phương bí 
mật xuất bản một số sách, trong đó có những cuốn chữ Pháp dịch sang chữ quốc ngữ 
như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội 
khoa học... Bị bát ngày 8 tháng 8-1932, bị kêu án 4 năm tù treo ngày 1 tháng 5-1933, ra 
tù anh tham gia nhóm La Lutte. Bị bát ngày 13 tháng 7-1939, qua tháng 3 - 1940 anh bị 
kết án 3 năm tù, 5 năm biệt xứ và 10 năm tước quyền công dân rồi bị đưa ra Côn 
Đảo. Vẫn hoạt động trong nhóm Tranh Đấu giữa các biến cố năm 1945. Lọt vào tay bọn 
sát thủ của Trần Văn Giàu, anh bị bắn vào tháng 10 trong bưng biền Thủ Dầu Một. 



Huỳnh Văn Phương (1906-1945) 

Xuất thân từ một gia đình giầu có, sang Pháp năm 1927 sau khi học trung học Sacxơlu- 
Lôba ở Sài Gòn. Học ba năm Luật tại Paris, gia nhập Đảng An Nam Độc lập, viết báo 
La Résuirection (Phục Hưng), « cơ quan thanh niên cách mạng An nam », sau đó cuối 
1929, cùng Tạ Thu Thâu và Phan Văn Chánh tập họp trong Phái Tả đối lập Đông 
Dương. Anh là tác giả bài La mise en valeurde Tlndochine et la bourgeoisie annamite 
(Công cuộc khai thác Đông Dương và giai cấp tư sản An Nam) đăng trong tạp chí Lutte 
de classes (Đấu tranh giai cấp tháng 4-1930). Bị trục xuất hồi tháng 5-1930 đồng lược 
với Thâu, anh là một người trong số sáng lập phái Tả đối lập ở Sài Gòn. 

Nám 1933, anh cộng tác nhóm La Lutte cùng viết trong tạp chí Đông Nai, một tạp chí văn 
học. Từ đó tới 1936 anh vẫn hoạt động trong nhóm La Lutte. Tuy nhiên, năm 1935 anh tự 
động ủng hộ hai ứng cử viên Lập hiến vào Hội dồng quản hạt là Dương Văn Giáo, trên tờ 



432 


VIỆT NAM 1920-1945 


báo tư sản Đòng Thanh và Huỳnh Ngọc Nhuận, qua một tờ truyền đơn ở Bạc liêu. Từ đó 
Tạ Thu Thâu coi anh như một « vi trùng dịch hạch trong phong trào lao động ». 

Nám 1936, Phương rời Sài Gòn ra Bắc Kỳ, ở đó hoàn tất khóa học về Luật trong khi 
cộng tác với báo Le Travail (Lao Động) - tương tự như La Lutte ở Sài Gòn - rồi với báo 
Progrès social (Tiến bộ xã hội). Nhóm Tia Sáng, xu hướng Trôtski ở Bấc, lên án anh như 
một kẻ trung phái, rồi coi anh như một kẻ phản bội khi anh thảo diễn văn chính trị cho 
Phạm Lè Bổng, người phái bảo hoàng. Trở về Sài Gòn làm luật sư, đến cuối 1939 chính 
quyền thực dân không động chạm gì đến anh trong cuộc đàn áp lúc thế giới chiến tranh 
khởi đầu. 

Sau cuộc đảo chính Nhật ngày 9-3-1945, nhóm Trí thức tập hợp xung quanh Huỳnh Văn 
Phương tham gia Mặt trận Quốc gia Thống nhất của Hô Văn Ngà. Sau khi Nhật trao 
quyền Nam Kỳ cho Hô Văn Ngà, Ngà phong Hô Vĩnh Ký cùng Huỳnh Văn Phương chỉ 
huy sở mật thám Nam Kỳ. (Thế mà Trần Văn Giàu sẽ viết trong cuốn sách Lịch sử giai 
cấp công nhân Việt Nam: « Bọn trốtskit đã kiểm soát cơ quan mật thám và cảnh sát từ 
ngày 9 tháng 3 ». Sự thật, tên đại tá Nhật Ichikawa (tiếng Việt Nhất Xuyên) kiểm soát 
sở mật thám Sài Gòn sau ngây đảo chính (xem báo Sài Gòn ngày 1-6-1945). Ớ đó 
Phương phát hiện một tập hồ sơ bí mật về Trần Văn Giàu có liên lạc với mật thám Pháp, 
bèn chụp những chứng cứ đó thành bốn bản, đưa cho Hô Vĩnh Ký, Đạo Khùng thủ lĩnh 
Hòa Hảo, và Dương Văn Giáo lãnh tụ Lập hiến. Giáo và Phương sẽ bị đao thủ của Trần 
Văn Giàu hạ sát, còn hai người kia cũng cấp vong mạng trong tay Việt Minh. 

Theo lời bác sĩ Hô Tá Khanh, một người cùng bị giam chung với Huỳnh Văn Phương ở 
Chợ Đệm là dược sĩ Thái Văn Hiệp ở Đakao (Sài Gòn), đã tận mát thấy đao thủ lôi thây 
Phương dâm máu. 


Trần Văn Thạch (1903-1945) 

Sinh tại Chợ Lớn, trong một gia đình trung lưu, đỗ tú tài năm 
1925 tại trường trung học Sacxơlu-Lôba. Tại Pháp vào tháng 
5 năm 1926, chuẩn bị để lấy bằng cử nhân triết học ở Tuluxơ, 
rồi lên nhập Văn khoa đại học Paris. 

Ngày 15-3-1927 anh sáng lập tờ báo ĩournal des Etudiants 
annamites (Tờ báo của sinh viên An Nam) và trên báo đó, 
ngày 15 tháng chạp, anh viết « Một giấc mơ kỳ lạ » (Un rève 
singulier), một kiểu dự đoán chính trị trong đó anh mường 
tượng thành phô Sài Gòn trước ngày độc lập, với một đảng tư 
sản và một đảng công nhân đối lập. « Chương trình hành 
động tốt nhất mà chúng ta có thể chấp nhận được là chương trình gồm cả giải pháp cho 
vấn đề xã hội và giải pháp cho ván đề dân tộc », đó là lòi tuyên bô của anh nói với một 
nhà tư sản kiến thức không hẹp hòi. 

Tháng giêng 1928, trong một bài báo khác, anh phản đối những người theo chủ nghĩa 
quốc gia bảo thủ. Trong tập san của « Liên Minh chống áp bức của thực dân và đế quốc 
chủ nghĩa », anh viết bài phản đối « bọn cai trị chúng ta, chúng mong muốn một cách 
đè nhục là đào luyện chúng ta như thế nào đó để mãi mãi chúng ta trở thành một con 
người chỉ biết tuân phục...» 




PHỤ LỤC 433 

Gặp Tạ Thu Thâu trong đảng An Nam độc lập, anh khẳng định mục đích học hành ở 
nuớc ngoài phải nhằm giải phóng xứ sở. Tháng giêng 1929, trên Báo của sinh viên An 
Nam anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giũa trí thức và lao động. Vào 
tháng 5, khi anh chủ trì Hội tuơng tế Đông Dương ở Paris, anh phản đối bộ Thuộc địa về 
các vụ trục xuất người An Nam. 

Trở về Sài Gòn tháng giêng năm 1930, Trần Văn Thạch dán thân vào thời cuộc sáp bị 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng phong trào nông dân đảo lộn sâu sắc, tiếp theo là cuộc 
đàn áp đẫm máu năm 1930-1931. Anh kiếm sống bằng cách đi dạy văn học trong các 
trường tư, rồi tham gia nhóm La Lutte, cùng các bạn « từ Pháp trở về » quần tụ xung 
quanh Nguyễn An Ninh để công khai đương dâu chính quyền thực dân. Trong các cuộc 
tuyển cử vào Hội đồng thành phố, tháng 4-tháng 5 năm 1933 tại Sài Gòn, anh đứng tên 
trong sổ Lao động của nhóm La Lutte đưa ra bênh vực một chương trình đòi cải cách: 
đòi quyền bãi công, ngày làm 8 giờ. Anh được trúng cử cùng Nguyễn Văn Tạo, phái 
Stalin, nhưng chính quyền thực dân không thể dung túng hai « ông hội đồng cộng sản », 
hủy chức họ trong vài tháng sau. 

Trong phong trào Đông Dương Đại Hội 1936, anh công tác trong úy ban hành động 
của nhóm La Lutte. Nám 1937, anh đi điều tra vụ điền chủ chiếm đoạt đất đai nông dân 
ở Rạch Giá. Sau khi báo La Lutte đăng bản báo về những cuộc bè bối ấy và sau khi Tạ 
Thu Thâu chuyển đơn khiếu nại của nông dân đến thống đốc Nam kỳ, chính quyền phải 
cho mở cuộc điều tra. 

Tháng 6-1937, khi Nguyễn Văn Tạo cùng bè bạn xu hướng Stalin, thừa mạng lịnh 
Moskơva dứt cộng tác với xu hướng Trôtski, nhóm La Lutte tan rả, Trần Văn Thạch 
đứng về phía các đồng chí Tạ Thu Thâu. Qua tháng 9, anh bị kết án hai tháng tù về tội 
hoạt động nghiệp đoàn. Trong cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt tháng 4 năm 1939, anh 
được đác cử cùng Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùm, nhưng qua tháng 10 anh bị hủy chức 
trong lúc bị giam trong Khám lớn 

Tháng 4 năm 1940, trước tòa, khi anh bị trách cứ về tội kích động chống lại ngân sách 
quốc phòng, anh nói xứ sở anh dân quá nghèo làm sao chịu đựng nổi. Tòa kêu án 4 năm 
tù, 10 năm biệt xứ và tước quyền công dân, anh bị đầy ra Côn Đảo. 

Trở về đất liền năm 1944, anh sống quản thúc ở Can Thơ. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, 
chính quyền Pháp bị quân Nhật lật đổ, anh cùng các đồng chí trong nhóm La Lutte tổ 
chức Đảng thợ thuyên cách mạng, rồi cho tái bản tờ Tranh Đấu khi Nhật dâu hàng. 
Ngày 23 tháng 9-1945 Sài Gòn nổi dậy bạo động chống quân đội Pháp tái chiếm thành 
phố. Nhóm Tranh Đấu, sau khi chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận Tân Bình, các chiến sĩ 
còn sống sót rút về Thủ Đức, đóng ở Xuân Trường. Nơi đây, một hôm khuya, công an 
của Trần Văn Giàu ùa đến vây bát cả nhóm. 

Ngay trước khi quân đội Anh-Ân tiến vào Thủ Dầu Một ngày 23 tháng 10-1945, bọn 
ngục tốt Việt Minh tại bưng biền miệc Bến Súc liền hạ sát tất cả những người bị cầm tù. 
Khi sáp bị bắn, Trần Văn Thạch trao chiếc dông hồ túi của mình cho một thanh niên gát 
ngục, trước là học trò cũ của anh, nhờ đưa lại cho em anh. Bà bác sĩ Nguyền Ngọc 
Sương, vợ Hô Vĩnh Ký- người khởi xướng phong trào Phụ nữ Tiền phong - và chồng bà 
cũng bị bán dông loạt độ ba mươi người, bà nói với tên cầm súng: « Hãy nhằm đúng tim 
tôi mà bấn!» (một người ở vùng đó thuật với tác giả). 



434 


VIỆT NAM 1920-1945 


Nguyễn Van Số (1905-1945) 

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1905 tại Chợ Lớn trong một gia đình nghèo, là môn đệ hăng 
hái của Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Số bị đuổi ra khỏi trường Sư phạm Sài Gòn năm 
1926 vì hoạt động chính trị. Anh đi làm bồy tàu, có trú một thời gian tại Macsâydơ rồi 
trở về Sài Gòn vào năm 1928. Anh làm việc trong một nhà in và dạy học trong một 
trường tư. 

Có chân trong nhóm La Lutte, anh được dự cử trong các cuộc tuyển cử năm 1933, 1935 
và 1939. Bị bát vào tháng 7 năm 1937 vì lập hội bất hợp pháp (úy ban khởi phát nghiệp 
đoàn), bị giam tại Khám lớn Sài Gòn, anh tuyệt thực tháng 9 anh được thả. Bị lao nặng, 
anh lại bị bát và kết án ngày 10 tháng 11 năm 1937 một năm tù và 10 năm biệt xứ vì 
hoạt động « lật đổ chính quyền ». Lại bị bát vào tháng 9 năm 1939, anh bị đày ra Côn 
Đảo. 

Giữa biến cố năm 1945, mặc dầu sức khỏe tiều tụy anh vẫn chung lưng đâu cật với anh 
em nhóm Tranh Đấu. Anh là một trong sô' người bị Việt Minh ám sát trong vùng bưng 
biền Thủ Dầu Một hồi tháng 10 năm 1945. 


Trần văn Sĩ (1907-1941) 

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1907 tại Tân Thạnh Đông (Gia 
Định), sau khi học xong ở Hà Nội, anh làm đốc công Trường 
tiền, rồi sang Pháp ngày 22 tháng 7 năm 1929. 

Ớ Paris cùng Nguyễn Văn Lịnh, từ năm 1931, khích động 
nhóm Cộng sản tả phái Đông Dương, tự coi có nhiệm vụ sửa 
chữa « những sai lầm của ĐCS Đông Dương, hướng theo tinh 
thần Phái tả Đối lập xu hướng Trôtski ở Nga ». Ớ Paris, anh 
cùng Maurice Nadeau công tác chung trong chi bộ tả Đôi lập 
Pháp ở.quận 13. 

Từ tháng 2 năm 1932, nhóm này trình bầy trên một tờ báo in 
rônèô, sau đó đặt tên Đuốc Vô Sản, những luận thuyết của Phái tả Đôi lập về cách mạng 
Đông Dương, và sau đó bị những người An Nam trong phân ban thuộc địa của ĐCS 
Pháp công kích dữ dội. Rốt cụộc vào tháng 10 năm 1933, khi nhận thấy không thể được 
chấp nhận như bộ phận đối lập trong ĐCS Đông Dương, nhóm này trình bầy với ban 
Thư ký Quốc tế ý định thành lập một đảng cộng sản mới. Năm 1935, Trần Văn Sĩ đứng 
trong hàng ngủ những người khởi xướng việc thành lập phân bộ Đệ tứ Quốc tế ở Đông 
Dương. 

Trở về Nam Kỳ năm 1937, Sĩ tham gia nhóm La Lutte, bấy giờ đã trở thành cơ quan xu 
hướng Trôtski, sát cánh Tạ Thu Thâu. Nám 1939 trong cuộc tuyển cử Hội đồng quản 
hạt tháng 4, anh đứng tên trong sổ Đệ tứ Quốc tế. Bị bắt ngày 13 tháng 7 vì đã « phản 
đối việc thành lập một quỹ quốc phòng và đề nghị đem khoản tiền đó để làm việc công 
ích », anh bị kết án ba năm tù. Sau đó chết tại Côn Đảo. 




PHỤ LỤC 435 

Hô hữu Tường (1910-1980) 

Xuất thân trong một gia đình tá điền, Hô Hữu Tường bị đuổi ra 
khỏi trường trung học Căn Thơ năm 1926; sang Pháp và ít lâu 
sau đỗ tú tài, bát đâu toán học ở Đại học Macsâydơ và mãn khóa 
ở Lyon. Tháng 5 năm 1930, Tường gặp Tạ Thu Thâu tại Paris 
trong cuộc biểu tình của người An Nam đòi thả những người 
khởi nghĩa ở Yên Bái bị kết án tử hình. Thoát khỏi bị bắt, trốn 
sang Bơruxelơ với Phan Văn Hùm, hai người phát hành tờ Tiên 
Quân, rồi họ trở lại Paris ít lâu sau khi Tạ Thu Thâu bị trục xuất. 
Họ tập hợp lại quanh nhóm Naville, Moliniè và Fơrank, một 
nhóm người Đông Dương phân bộ Lièn minh Cộng sản (Đôi 
lập), gồm có Nguyễn Văn Lịnh, Trần Văn Sĩ, La Văn Rớt, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Văn 
Nam, Nguyễn Văn cử. Cùng các chiến hữu thảo ra một bản Tuyên bố của Phái tả Đôi lập 
Đông Dương gửi cho Trôtski, nhưng hình như cốt để nói với đồng bào đang sôi sục về 
chính trị trong không khí sôi nổi đấu tranh của nông dân trong xứ. 

Trở về Sài Gòn đầu năm 1931, anh dạy toán trong các trường tư. Tháng 5 anh gặp Đào 
Hưng Long, người đã tách ra khỏi đảng Cộng sản sau khi Sôviết Nghệ Tĩnh thất bại, rồi gầy 
dựng nhóm Liên minh Cộng sản đoàn ở Bậc liêu, Tường mời họ tham gia Phái tả Đôi lập. 
Tháng 8-1931 anh cùng Đào Hưng Long bất dău in ra tờ tạp chí Tháng Mười, in xoa xoa, 
khổ bỏ tuối. Qua tháng 11 tất cả những người cộng sản đối lập tập hợp trong Phái tả Đôi 
lập. Tháng 4 năm 1932, trong khi Tạ Thu Thâu xuất bản tờ Vô sản, Tường tiếp tục tạp chí 
Tháng Mười. Tháng 11 Tường bị bát rồi bị kết án 3 năm tù treo trong vụ xử 21 người cộng 
sản xu hướng Trôtski, ngày 1 tháng 5-1933 ở Sài Gòn. 

Có chân trong nhóm La Lutte từ lúc đầu. Năm 1935, bí mật tán trợ Lư Sanh Hạnh gầy dựng 
« Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa, phái tán thành Đệ tứ Quốc tế », chính anh đã 
viết - trong tạp chí Cách mạng thưởng trực của nhóm hây - lý luận xây dựng một « đảng 
quần chúng », đối lập đảng cs Đông Dương gồm những người cách mạng chuyên nghiệp 
chỉ biết tuân phục. 

Tháng 9 năm 1936, Tường tách ra khỏi nhóm La Lutte, xuất bản tờ Le Militant (Chiến sĩ), 
tố cáo chính trị đàn áp thường xuyên của Mặt trận Bình dân, mà báo La Lutte phê bình một 
cách rụt rè, và ra mặt công kích chủ nghĩa Stalin. 

Tháng 9-1938, lọi dụng quyền tự do tương đối về xuất bản báo chí bằng chữ quốc ngữ, Hô 
Hữu Tường và Đào Hưng Long liền xuất bản tờ báo chiến đấu Thày Thợvằ cho tái bản tạp 
chí lý luận Tháng mười, đăng điều lệ của Đệ tứ Quốc tế, giải thích lý luận của cách mạng 
thường trực áp dụng cho Đông Dương và kèu gọi tất cả các đồng chí từ Bấc tới Nam hãy 
đoàn kết lại để xây dựng một đảng theo Đệ tứ Quốc tế. 

Hô Hữu Tường bị bát từ dẳu chiến tranh cuối 1939 và bị dày ra Côn Đảo. Sau khi được tự 
do vào năm 1944, Tường công bô với các bạn cũ:« Tôi trở về con đường dân tộc, tôi cho 
rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ 19 và tiềm 
năng cách mạng của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bác Mỹ là một huyền thoại lớn của thế 
kỷ 20 ». 

Sau ngày Nhật đảo chính tháng 3 -1945, Hô Hữu Tường đi ra Bắc. Ngày 27 tháng 8, người 
ta thấy tên Hô Hữu Tường dưới tờ điện tín úy ban Nhân dân Cách mạng Bấc Bộ gửi khấn 
Bảo Đại thoái vị, bèn cạnh hai gương mặt quan trọng của Việt Minh là Nguyễn Văn Huyên 
và Nguyền Xiển: 



436 


VIỆT NAM 1920-1945 


Trở lại Nam Kỳ sau khi đất nước bị phân chia (1954), Hồ Hữu Tường làm cố vấn cho 
tướng cướp Bẩy Viễn rồi bị Ngô Đình Diệm kết án tử hình vào năm 1957. Nhờ Nehru và 
Albert Camus can thiệp, anh thoát chết rồi bị đưa ra Côn Đảo. Sau khi Diệm bị đổ, anh 
trở thành dân biểu đối lập thời Nguyền Văn Thiệu. 

Năm 1977, hai năm sau ngày quân đội miền Bấc tiến vào Sàigon, anh bị giam trong 
« trại lao động cải tạo ». Khi quá kiệt sức được thả ra khỏi trại, anh chết gục trước thềm 
nhà mình ngày 26 tháng 6 năm 1980. 

Bôn năm sau, ở Paris xuất hiện tập tự sự ngán của Hồ Hữu Tường: 41 năm làm báo, Hoi Ký. 


Đào Hưng Long (1905 - ...) 

Gốc ở Long Trì (Rạch Giá), gia nhập Thanh niên Cách mạng 
Đông chí Hội năm 1926. Qua năm 1929 trong khi phân liệt 
anh thuộc cánh cộng sản theo Ngô Gia Tự và trở thành đặc ủy 
miền Tây Nam Kỳ của ĐCS Đông Dương. 

Phong trào nông dân 1930-1931, Sô viết Nghệ Tĩnh thất bại, 
anh phê phán đường lối của đảng, cho rằng đảng rơi vào chủ 
nghĩa phiêu lưu, mang tính chất công-nông mà đoàn lãnh đạo 
phần lớn xuất thân từ trí thức và nông dân. Đầu năm 1931, anh 
thành lập ở Bậc Liêu nhóm Liên minh cộng sản đoàn, tổ chức 
một « ban mạo hiểm » có nhiệm vụ làm tiền cho đảng. It tháng sau, Ho Hữu Tường, kéo 
Long nhập Phái tả Đối lập. Bị bắt ngày 24 tháng 10 năm 1932, anh bị kết án 1 năm tù rồi 
đưa đi làm khổ sai đập đá miền núi Châu Đốc. Ớ đó anh lôi cuốn tù thường phạm làm reo, 
tuyệt thực phản đối công việc lao dịch. Chủ ngục đàn áp bạo tợn cuộc đấu tranh này, tống 
anh trở về Khám lớn Saigon. 

Đào Hưng Long sinh sống tại Saigon với nghề vẽ biển hiệu. Năm 1936, thời kỳ Mặt trận 
Bình dân, anh tham gia phong trào Đong Dương Đại hội, viết cuốn Phương pháp làm 
việc của một Úy ban hành động. Nám 1937, bị kết án hai tháng tù vì vận động nghiệp 
đoàn. Cuối 1938, cùng Ho Hữu Tường xuất bản tờ báo công khai bằng chữ quốc ngữ 
Thày Thợ rồi viết trong báo Tia Sáng từ tháng giêng 1939. Đồng bị cáo phản đối chiến 
tranh, công trái và thuế đảm phụ phòng thủ Đông Dương như các đồng chí Tia Sáng , 
anh bị kết án 2 năm tù, 10 năm biệt xứ ngày 2 tháng 10-1939. Trong lúc chiến tranh, 
anh bị giam trong các trại Tà Lài và Bà Rá, rồi dây sang Mađagasca, chỉ trở lại xứ nhà 
vào năm 1947. Đào Hưng Long lặng bỏ đường lối đấu tranh giai cấp và từ ấy theo Ho 
Hữu Tường trên con đường chủ nghĩa dân tộc trung lập. 




Lư Sanh Hạnh (1912-1982) 

Sinh tại Bến Tre trong một gia đình trung lưu, học trung học ở 
Mỹ Tho. Năm 1932, là một ủy viên cộng sản có uy tín trong 
thành ủy Sài Gòn, anh định tổ chức lại đảng trên một cơ sở có 
phê phán, cho ra tờ Lao Công. Bị bắt ngày 9 tháng 10-1932 rồi 
bị kết án 15 tháng tù, anh bị tống đi Vũng Tàu đẩy xe rùa chở đá 
sỏi. Anh lôi cuốn tù thường phạm cùng đồng khổ sai bãi công. 
Bọn ngục tốt giam anh vào hầm tối, anh tuyệt thực dài ngày, rốt 


PHỤ LỤC 


437 


cuộc chúng trả anh về Khám lớn Sài Gòn. 

Anh bán hết gia sản, làm thợ cát tóc lưu động để tuyên truyền rồi làm phóng viên cho 
báo Đuốc Nhà Nam của phái Lập hiến. Tháng 7 năm 1935, anh bí mật thành lập 
« Chánh đoàn cộng sản quốc tế chủ nghĩa (phái tán thành Đệ tứ Quốc tế) ». Sau đó một 
năm cả nhóm bị hạ ngục khi Chánh đoàn này kêu gọi tổng bãi công hồi tháng 6-1936. 
Hạnh bị kết án 18 tháng tù. Tháng giêng năm 1939 anh cộng tác với tờ Tia Sáng. Anh 
trốn thoát lưới mật thám hồi tháng 9 năm 1939, ẩn thân miền Tây Nam Kỳ trong mấy 
năm chiến tranh. 

Cuối 1944 Lư Sanh Hạnh trở lại Sài Gòn bí mật xây dựng Liên minh Cộng sản, Đệ tứ 
Quốc tế. Sau khi Nhật đầu hàng, Liên minh vận động thành lập những úy ban nhân dân, 
một chính quyền dân chúng phôi thai, phân tranh lưỡng quyền với chính phủ tự tuyên 
bô của Trần Văn Giàu. Ngày 14 tháng 9 năm 1945, khoảng ba chục đại biểu các úy ban 
nhân dân tụ họp tại trụ sở cùng với Lư Sanh Hạnh, công an Việt Minh ập tới, tước vũ khí 
và bát họ giam lại. Ngày 22 tháng 9, người Anh làm chủ Khám lứn, dịp tình cờ mà Hạnh 
và các chiến hữu thoát khỏi tay sát thủ của Việt Minh. 

Sang Pháp năm 1947, anh viết bài trong tạp chí Quatríème Internationale (Đệ tứ Quốc 
tế) dưới bút danh Lucien. Trở về xứ năm 1954, Lư Sanh Hạnh chết vì bệnh lao ở Sài Gòn 
ngày 2 tháng 11 năm 1982. 

Nguyễn Văn Lịnh (1909-1951) 

Sinh tại Bến Súc (Thủ Dầu Một), Nguyễn Văn Lịnh sang Pháp 
năm 1926, học trung học Misơlè ở Văn vơ, rồi theo khoa Văn 
tại đại học Paris. Cùng Trần Văn Sĩ, anh khởi xướng nhóm 
Cộng sản Tả phái Đông Dương tại Pháp từ 1931. 

Trở về Nam Kỳ vào dảu cuộc chiến tranh, anh dậy học trường 
tư tại Cân Thơ. Anh gia nhập Liên minh Cộng sản Quốc tế chủ 
nghĩa ở Sài Gòn tháng 8 năm 1945, phụ trách huấn luyện 
chính trị công nhân xe điện Gò Vấp và giữ liên lạc giữa các 
chiến hữu ở bưng biền và thành phố. 

Tháng giêng năm 1950, ba người lãnh đạo Liên minh Cộng 
sản Trung hoa (vào năm 1948 nhóm ấy có 380 đảng viên công nhân và sinh viên) là 
Peng Shuzi cùng vợ là Cheng Bilan, và Liu Jialang đến gặp anh em ở Sài Gòn. Vài tháng 
sau, họ cùng Nguyễn Văn Lịnh và Liu Khánh Thịnh được người mời tới tham dự một 
cuộc họp bí mật tại một vùng quân quản của Việt Minh ở Biên Hòa để thảo luận vấn đề 
phái Đệ tứ tham gia kháng chiến. Lịnh, Thịnh và Liu Jialang bị sa bẫy ngày 13 tháng 5 - 
1950. Họ mất tích từ ấy. Một thời gian sau đài truyền thanh bưng biền của Việt Minh 
truyền báo kết tội họ là « tay sai của đế quốc Pháp ». 



Trần đình Minh, tự Nguyễn hải Âu (1912-1946) 

Thi sĩ Nguyễn Hải Âu là tác giả cuốn tiểu thuyết nói về một người con gái nghèo, xấu 
và câm và khi được yêu thì nói được và nở sắc đẹp. Có lẽ là biểu tượng cho những kẻ nô 
lệ được sống một cuộc đời đích thực nhờ ở cuộc cách mạng xã hội. Anh cũng viết về 
kinh tế: Kinh tế học phổ thông (Hà Nội, 1944), Kinh tế thế giới 1929-1934 (Hà Nội, 
1945). Anh đã bỏ nghề dạy học để làm thợ in tại nhà in Lè Văn Tân ở Hà Nội, nơi in tờ 


438 


VIỆT NAM 1920-1945 


báo bí mật Cở Đỏ năm 1944-1945. Anh đến Sài Gòn vào tháng 7 năm 1945, chung hoạt 
động cùng các đồng chí ở đây. Được đoàn công binh xưởng xe điện Gò Vấp cử ra lãnh 
đạo cùng với Nguyễn Văn Thương trong cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn hồi tháng 9-1945. 
Anh chết tại mặt trận Mỹ Lợi gần Cao Lãnh (Sađéc) ngày 13 tháng giêng 1946, dưới làn 
đạn của đội quân bổ xung bản xứ trong quân đội Pháp giả trang làm du kích. Dân làng 
Mỹ Tây đã xây cho anh một ngôi mộ. 

Lương Đức Thiệp ( -1945) 

Người què ở Thanh Hóa, đã sáng lập Đảng thợ thuyên xã hội Việt Bấc và xuất bản tờ 
Chiến Đấu, có Tạ Thu Thâu cộng sự năm 1945 lúc Thâu ngụ ở Bấc Kỳ. Anh bị đuổi khỏi 
trường Carô thành chung Nam Định sau cuộc bãi khóa phản đối giáo sư tây « Pôl mũi 
đỏ » lão chửi học trò đồ đểu, con lợn, giống An Nam bẩn thỉu. Mùa thu năm 1930, 
Lương Đức Thiệp toan trốn đi ngoại quốc. Anh bị bắt tại Bãngkoc, điệu về Thanh Hóa, 
sau một năm tù, anh bị quản thúc tại què quán. 

Anh bị đao thủ của Hô Chí Minh ám sát năm 1945, nhà văn Tô Hoài khêu gợi trong 
quyển hồi ký Cát bụi chân ai (Caliíornie, 1993). 

Lê Quang Lương tự Bích Khê (1915-1946) 

Thầy giáo vừa là nhà thi sĩ dân mến, người què Thu Xà (Tư Nghĩa, Quảng Nam). Cha có 
chân trong phong trào Đông du. Anh đã dịch quyển Retour de 1'URSS (Đi Liên Sô về) 
của Anđơrê Giđơ. Anh chết năm 1945, sau đó dân chúng vì mến trọng anh nên họ đặt 
tên con đường từ bến xe đò đến cửa thành phía Đông là đường Bích Khè, mặc dâu trong 
địa đồ chính thức thành Quảng Ngãi không có tên con đường ấy. 

Mộ anh bị bỏ hoang, dày cỏ rậm, như anh đã tiên cảm trong mấy vần thơ trong bài Nấm 
Mô: 

Đầy cỏ xanh xao mấy lóp phủ, 

Trên mồ con quạ đứng yêm hơi. 

Nám 1991, gia đình muốn di táng anh về Thu Xà sinh quán của anh.Tên Bôn, thơ ký úy 
ban nhân dân làng, không cho phép, đưa ra những lẽ này: anh chết vì bệnh lao, hài cốt 
có thể sang độc trong làng; ngoài ra anh là « trốtkit », « theo các nhà cách mạng trưởng 
thành, chủ nghĩa trốtkit thực là phản động » (Trần Đang điều tra, đăng trong báo Lao 
Động, báo Tổng công đoàn lao động Việt Nam ngày 20-1-1994). 


Edgar Ganoísky (1880-1943) 

Người Pháp, gốc ở đảo Rè-u-nion, là một giáo viên bị thải hồi vì 
chính trị, luôn luôn chống đối chính quyền (xem tờ báo của ông 
La voix libre {Tiếng nói tự do} 1923-1932), một người xu hướng 
chủ nghĩa tự do tuyệt đối, sống thanh đạm theo lối người An 
Nam trong một căn phô nghèo ở Đakao. Toàn tâm toàn ý chống 
thực dân chủ nghĩa, ông nhận làm quản lý công không cho báo 
La Lutte. Vào năm 1939, ký tên quản lý tờ Tia Sáng, ông bị kết 
án 1 năm tù và 5 năm biệt xứ hồi tháng 9-1939. Qua tháng 6 - 
1940 án của ông đổi thành 3 năm tù và 10 năm biệt xứ, bị quản thúc ở Cân Thơ, ông 
chết trong tình trạng khốn cùng năm 1943. 



PHỤ LỤC 


441 


LỜI CÁM ƠN 


Hận tư tâm hữu sở bất tận, 
bỉ một thế nhi văn thái bất 
biểu ư hậu dã. 

Tư Mã Thiên 

Hận thâm tâm có điều không 
được hả lòng, nhục nhằn 
thay cùng đời mà văn chương 
lượm lặt không thể nêu tỏ đời sau. 


Tác giả tận lòng cảm ơn tất cả các bạn đây đó đã giup về 
chuyển ngữ, cùng tài liệu và hình ảnh. Nhờ nhà xuất bản đã tận 
tâm giúp quyển sách ra đời mà tác giả khỏi nổi ân hận như nhà 
họ Tư Mã ngày xưa. 


LTnsomniaque éditeur 
63, rue de Saint-Manđé 
93200 Montreuil 
France 



MUC LUC 




439 


LỜI PHÀM BIẢT5 

Một vài mục PHIÊU ỌCH sử - THAY LỜI TỪA7 
PHẦN THỨ NHẤT 

NGỌN LỬA Ố 5 ủ GIỚI TRÍ THÚC 1920 -1929 

l. Ngũ Long tại Paris 

Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn An Ninh, 
Nguyễn Thế Truyền .27 

n. Sài Gòn 1924-1926: Lớp trí thức trẻ thức tỉnh, Nguyễn An Ninh và báo 
La Cloche Fêlée (Chuông Rè). Alexănđơrơ Varennơ, phe xã hội, toàn 
quyền Đông Dương.Phan Chu Trinh: Đạo đức và luân lý Đông Tây. Vụ án 
Phan Bội Châu, tháng 11 năm 1925. Mùa xuân Sài Gòn, tháng 3-4 năm 
1926.Vụ án Nguyễn An Ninh lẫn thứ nhất ...45 

m. Đợt sinh viên du học mới và những bước đầu tìm đường cách mạng 
1925-1929 

- Nguyễn Thế Truyền, người sáng lập Đảng An Nam Độc lập.Trần Văn 
Thạch và tờ Báo của sinh viên An Nam (Joumal des Etudiants annamites). 
Tạ Thu Thâu và tờ Phục Sinh (La Résurrection). Nhóm Cộng sản An Nam: 
Lao động. Vụ Café Tuyệtketti. 

- đXứ An Nam không phải là một bộ phận của nước Phápẻ .69 

IV. Phong trào quốc gia bí mật ở trong nước thời kỳ này: 

Tân Việt Cách mạng Đảng (1925-1929). Hội kín Nguyễn An Ninh (1928- 
1929). Việt Nam Quốc dân Đảng (1927-1930). Thanh niên Cách mạng 
Đồng chí Hội (1925-1930). .. ..89 







440 


VIỆT NAM 1920-1945 

V. Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, mầm mống quốc gia chủ nghĩa 
của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nguyễn Ai Quốc, người sáng lập Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí Hội. Con đường Quảng Châu. Đám cháy dữ dội 
ở Trung Quốc. Quốc dân Đảng và giai cấp công nhân Trung Hoa sau cuộc 
Cách mạng Cộng hòa 1911. Tấn bi kịch Trung Hoa. Những rắc rối nhỏ 
trong tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hôi .104 

YL Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tan vỡ- Vụ án mạng ở đường 
Bacbiê, Sài Gòn. Quốc tế Cộng sản trở ngược đường lối và quá trình vô sản 
hóa của Thanh niên Cách mạng Đông chí Hội- Đông Dương Cộng sản 
Đảng ra đời.126 


PHẦN THỨHAI 

NHŨNG VỤ BÙNG Nổ 1930=1933 

vn. Cuộc bạo động Yên Bái, tháng 2 năm 1930. Cuộc biểu tình trước điện 
lysê ngay 22 thắng 5 năm 1930 .139 

vm. Đông Dương Cộng sản tả phái đối lập chống chủ nghĩa Stalin xuất 
hiện ỏ' Pháp .Thử nghiệm đề xuất lý luận chính trị.149 

IX Phong trào nông dân 1930-1931. Ở Bắc Kỳ. Ở Nam Kỳ. Ở Trung Kỳ. 

Phong trào Sô-viết nông dân Nghệ Tĩnh. Sự phân liệt trong nội bộ Đảng 
Cộng sản Đông Dương.157 

X Phái Tả Đối lập Đông Dương ở Sài Gòn. Phái Tả Đối lập. ở Pháp, nhóm 

người Đông Dương trong Liên minh Cộng sản (Tả Đối Lập).180 

XL Khủng hoảng kinh tế và đàn áp chính tri ở Nam Kỳ năm 1932 -1933. Ba 
vụ án cộng sản năm 1933 ở Sài Gòn.185 


PHẦN THỨBA 

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN DIÊN ĐÀN CÔNG KHAI 1933 -1939 

xn. Mặt trận thống nhất Tranh Đấu (La Lutte) 1933-1935. Mặt trận thống 
nhất đầu tiên “Tranh Đấu”(La Lutte), tháng 4 năm 1933. Tháng 8 năm 
1933, phong trào Hoà bình Amstecđam -Pơlâyel ở Sài Gòn. 1934 ỏ' Pháp, 
nhóm phát xít bạo động và mặt trận thống nhất giữa Đảng Xă hội và Đảng 
Cộng sản Pháp. Sài Gòn, tiến tới một mặt trận thống nhât thứ hai: nhóm 
Tranh Đấu, tháng 10 năm 1934. Năm 1935 : cuộc tuyển cử Hội đồng quản 
hạt ở Nam Kỳ và Hội đồng thành phố ở Sàigòn. Hiệp ước Laval-Stalin. Phái 










MỤC LỤC 441 

XU hướng Trốtski đối lập. hoạt động bí mật .197 


Xin. Nhóm Tranh Đấu trong thời kỳ Mặt trận Bình dân Pháp 1936-1937. 
Mặt trận Bình dân Pháp và tiếng dội của nó tới Đông Dưong năml936. 
Tiến tới một đMặt trận Bình dânẻ trong nước, Đông Dưong Đại Hội. Các u 
y ban hành động - mầm mống Sô-viết nhân dân. Báo Chiến Sĩ (Le 
Militant). Phong trào bãi công lại phát triển mạnh từ tháng 6 năm 1936. Sắc 
lệnh Bơlum-Mutê ngày 30 ttháng chạp năm 1936. Bãi công và biểu tình 
năm 1937. Tổng quàn ...'. 7 .213 

XIV. Cuộc đàn áp chống lại thợ thuyên và Mặt trận Tranh Đấu tan võ. 

Phong trào nghiệp đoàn và sự hỗn loạn về chính trị. Những bước đầu của 
sự ly khai tháng 6 năm 1937. Cuộc chia rẽ. Báo Tranh Đấu , tiếng nói của 
Đệ tứ Quốc tế. Cuộc đàn áp ập xuống không phân biệt phái theo Stalin hay 
theo Trôtski. Sau khi chia rẽ .235 

XV. Đảng Cộng sản Đông Dưong dưới bóng cờ tam sắc. đNước Pháp bị đe 

dọa tại Đông Dưongẻ. Tự do tưong đối cho báo chí ra bàng quốc ngữ. Đệ 
Tam và Đệ Tứ đối đầu trong cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt tháng 4 năm 
1939. Nguyễn Ái Quốc chỉ thị đthanh toán về chính trịẻ những người xu 
hướng Trôtski.248 

XVI. Đàn áp và chiến tranh. Hiệp ước Hítler-Stalin và chiến tranh. Cuộc 

tranh đấu chống chiến tranh vẫn tiếp tục. Những vụ án.258 

PHẦN THỨTƯ _ 

DUỚI ÁCH CHIẾM ĐỐNG NHẬT BẢN 

xvn. Cuộc khởi nghĩa nông dân ả Nam Kỳ. Cuộc bạo động. Cuộc đàn áp. 
Ban trung uong Đảng Cộng sản Đông Dưong không chịu trách nhiệm về 
cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ .272 

xvm. Chính phủ Đocu và sự chiếm đóng của Nhật Bản. Cuộc sống của thợ 
thuyền và dân cày. Các thủ đoạn của Pháp và Nhật. Các giáo phái chính trị 
Cao Đài và Hòa Hảo.277 

XIX Việt Minh hay bộ y phục mới của Đảng Cộng sản Đông Dưong 
1941-1945. Nguyễn Ái Quốc hồi phục Việt Minh. Thành lập Việt Cách do 
sáng kiến của tướng Trưong Phát Khuê. Hô Chí Minh sả cậy vào oss 
(Office of Strategic Service = Cục tình báo chiến lược) của Mỹ. Hô Chí 
Minh tìm thỏa hiệp với đế quốc Pháp trong đđồng minh Pháp-Đông 
Dưongẻ.!.*. .287 











442 VIỆT NAM 1920-1945 

XX Cuộc đảo chính Nhật 9 tháng 3 năm 1945 và sau đó. Cuộc đảo chính. 
Chính phủ Bảo Đại Trần Trọng Kim, tháng 4 -8 năm 1945. Ở Bắc Kỳ: 
những lực lượng theo chủ nghĩa quốc gia. Ớ Nam Kỳ: các đảng phái và 
giáo phái. Xu hướng Trốtski sống sót tập hợp lại.299 


PHẦN THỨNĂM 

CÁCH MẠNG HAY PHẢN CÁCH MẠNG THẮNG 8 NẢM 1945 

XXI. Việt Minh nắm chính quyền. Hô Chí Minh lấy chính quyền ả Hà Nội 
trước khi quân Trung Hoa tới. Chế độ đCộng Hòa Dân Chủẻ và những hoạt 
động khởi phát của công nhân,và nòng dân. Miền Nam đsôi sục cách 
mạngẻ trước khi lực luợng Anh-Ân tới. Ngày 21 tháng 8, cuộc biểu tình của 
Mặt trận Quốc gia Thống nhất ở Sài Gòn. Ngày 25 tháng 8, cuộc biểu tình 
tán thành chính quyền Việt Minh. Nông dân miền Tây và chính quyền Việt 
Minh. Phái Stalin điều đình với phái Đo Gôllơ và sự đề cập đến chính 
quyền Việt Minh tự tuyên bố. Biểu dưong lực lượng Việt Minh ngày 2 
tháng 9. Ao vọng Việt Minh đối với đĐồng minh Anhẻ tan võ. Sự bất đồng 
giữa Việt Minh miền Bắc và Việt Minh miền Nam. Tướng Gơraxây chuẩn 
bị cho Pháp tái chiếm Đông Dưong .313 

xxn. Bộ mặt của đnước Pháp mớiẻtái chinh phục thuộc địa. Sài Gòn bạo 
động ngày 23 tháng 9 năm 1945. Những hành động sát nhân của phái 
Stalin ở Nam Kỳ. đPhải triệt ngay bọn tờ rốtxkítlẻ . Công cuộc đbình địnhẻ. 
Ớ Bắc Bộ, quân Trung Hoa chiếm đóng, Hô Chí Minh ra thủ đoạn. Hô Chí 
Minh và nước cờ hớ của ông. đKhông một phát súng nào !ẻ. Từ cuộc đàm 
phán trò hề cho đến cuộc bạo động võ trang ngày 19 tháng chạp năm 1946 
336 


RỒI HIẢN BâYGIỜ ?. 363 

Phu chú. 377 

TêNNGUỜi . 413 

Phu luc. Nhũng Mẩu đời.423 









LỜI CÁM ƠN 


Hận tư tâm hữu sở bất tận. 




bỉ một thế nhi văn thái bất 

8 

ả 

u 

biểu ư hậu dã. 

8 

¥ 

tù 

Tư Mã Thiên 

£ 

m 



D 

£ 





T> 

Hận thâm tâm có điều không 

nj 

L 

ấ 

được hả lòng, nhục nhằn 




thay cùng đời mà văn chương 

rai* 



lượm lặt không thể nêu tỏ đời sau. 





Tác giả tận lòng cảm ơn tất cả các bạn đây đó đã giup về 
chuyển ngữ, cùng tài liệu và hình ảnh. Nhờ nhà xuất bản đã tận 
tâm giúp quyển sách ra đời mà tác giả khỏi nổi ân hận như nhà 
họ Tư Mã ngày xưa. 


LTnsomniaque éditeur 
63, rue de Saint-Manđé 
93200 Montreuil 
France 


Địa chỉ mua sách ở Mỹ : 

xxxxxx 



tại nhà in 


In xong ngày.tháng.1999 

...ờ Huston, cho nhà xuất bản L’insomniaque 







